Namo Tassa Bhagavato Arahato 
Sammaäsambuddhassa 


Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, 
Bậc Arahán, Bậc Chánh Đẳng Giác 


XJTnt BƠ hp rat rrvv van rat xxZ€ 





MIKASZ 2K J1 042 Srrkrr a2 





Khảo cứu 
pháp chân đề 


Tác giả: Sujin Boriharnwanaket 
Chuyển ngữ: Vietnam Dhamma Home 


Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin 


LỜI' Giới THIẾU E5 i14stitt 1á i1tcii1tta3ilslaBss) CÁO luận nã) 0u15: la sv 7 
Vài lời về bản dịch Việt ngữ...................................----+-+-cccccccc-ece. 11 
Phần I. Giới thiệu chung ..................................----«-«-s<<<<<<<<<s~sxss+ 15 
Chương 1. Kinh điển và các chú giải ................................ . -- 15 
Chương 2, ĐỨC: Phi: 2c 6:16 án a3 3x x01 135á10 28s EX5 /axba 25 
Chương 3. Trình bày về pháp chân đề I 
(Tâm và Tâm sở - Citta và Cetasika) .................................. 34 
Chương 4. Trình bày về pháp chân đề II 
(Sao PHiẩn ml D3 41x au181s1528E43xe4áekaobAffSsegifoaisaETIE ai 43 
Chương 5. Trình bày về pháp chân đề III (Niết bàn) .......... 53 
Chương 6. Các khía cạnh khác nhau 
€ữa bồït Pháp Chân Pổ rcciisc024iicudvsoáttbiaesdsiae 58 
Phần? | T 2x20 initiitttigserliafiieagiirtisgttaliiaetutsdfsve 70 
Chương 7. Giới thiệu chung ............................-- 5S Si 70 
Chương 8: Tâm biết đối tƯợnG::‹‹‹.-.:ác. ¿2224222222212 2x2d 88 
Chương 9. Lộ trình tâm ....................--.. HH 96 
Chương 10. Chức năng của tâm (Citta)............................. 110 
Chương 11. Các lộ trình khác nhau .........................----.--‹‹: 123 
Chương 12. Bản chất của tốc hành tâm (Javana-Citta) ....139 
Chương 13. Sự trải nghiệm phù du về đối tượng ................ 149 
Chương 14. Vòng sinh tử luân hồi ................................. - - -- 168 
Chương 15. Bản chất của quả (Vipäka) ............................. 183 
Chương 16. Tâm và Tâm sở (Citta và Cetasika) .............. 192 
Chương 17. Các tâm thuộc cõi dục giới.............................. 199 


Chương 18. Các cõi trÚ XỨ:.....................- SH, 209 


- 6 - Sujin Boriharnwanaket 





ChưỚngG) 195 TQ-.(:;-22ise i2 3220025 b15 HH 0ml hệ bà bass 2k 225 
Chương 20. Các pháp tương hợp........................-.-----------~- 238 
Chương 21. Nhân (Hetu) ............................... Sài 255 
Chương 22. Tịnh hảo và bắt tịnh hảo........................... --------- 267 
CHương 25. THỂ:0Ì41152sois 0 006510xbs2v66oknlbtied 2e 278 
Chương 24. Tính chất muôn màu vẻ của tâm...................... 298 
Phẩn IIl:KRAI Tế s40 ssasbaselaufb6etiosnae 312 
Chương 25. Khái niệm (l)....................................ẮeẰ 312 
Chương 26. Khái niệm (ll)..............................-....----cŸ-<<cS<ex 330 
Chương 27. Khái niệm (IHl)...................................-...------c~-~+ 346 
Phần IV. Sự phát triển Samatha.............................----------5-- 363 
Chương 28. Sự phát triển Samatha............................... . - -- 363 
Phần V. Sự phát triển tuệ giác ................................------------- 389 
Chương 29. Ba mươi bảy phẩm trợ đạo 
(Các nhân tố dẫn đến sự giác ngộ) .................................- 389 
Chương 30. Các tầng tuệ minh sát .................................. -. - --- 404 
Chương 31. Các loại thanh tịnh ...........................-.-.ccsScSSSSS 422 
Chương 32. Ba mức độ toàn tri (Pariññä) .......................... 428 
Chương 33. Ba loại nhập định....................-.---- 2-2 sseằ 434 
Phần VI. Đối thoại về Vipassanã .................................-.------- 438 
Chương 34. Phát triển tự nhiên............................ 5:55: 438 
Chương 35. Đặc tính của khổ (Dukkha) ........................... . 455 
Chương 36. Ý nghĩa của vô ngã (Anattä) .......................... 471 
HINH CẢ Gớ ớ.aốaố  . na... acc 491 
Phụ lục I: Tâm (Cifta)............................-- Sàn HHằ 491 
Phụ lục II. Các tâm sở (Cetasika) ................................---.-- 519 


Ehiile'fll:JS6:1E.MDEI) 2i 1e 7gLxesif 0g611a3s2u44121sg6214i1:afc18 543 


Lời giới thiệu 


Khảo cứu pháp chân đế” là một kiệt tác được viết 
bởi Achaan SuJnn Boriharnwanaket, với sự kham nhẫn và 
trạng thái khẩn cấp tu niệm, nhằm giúp mọi người có được 
hiểu biết đúng đắn về thực tại. Cuốn sách giải thích một 
cách chỉ tiết về tâm (citta), tâm sở (cetasika) và sắc (rũpa). 
Toàn bộ cuốn sách toát lên tâm từ rộng lớn. Achaan Sujin 
nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng, hiểu biết về mặt lý 
thuyết, tức là chỉ biết tên của các thực tại, sẽ không đủ, 
mặc dầu nó là nền tảng của hiểu biết trực nhận. Mục đích 
thực sự của việc nghiên cứu Giáo pháp là để thấy rằng: 
chính khoảnh khắc này đây là pháp, là vô ngã. Tất cả các 
thực tại cần phải được biết bây giờ, khi chúng sinh khởi, để 
tà kiến về ngã có thể được tận diệt. 

Achaan SuJin là một bậc thiện trí giải thích không mệt 
mỏi về sự thực hành đưa đến kinh nghiệm trực tiếp về thực 
tại. Achaan đã giảng Pháp từ hơn 40 năm, các bài giảng 
của Bà được phát sóng hàng ngày trên khắp đất nước Thái 
và còn có thê nghe được ở Campuchia, Lào và Malaysia. 
Cuốn sách này được viết dựa trên các bài Pháp thoại của 
Bà. 

Thông qua toàn bộ cuốn sách, Achaan Sujin chỉ ra sự 
thực về vô ngã (anattã). Sự dính mắc vào ý niệm về ngã rất 
vì tẾ và phức hợp, và vì vậy rất khó nhận ra. Chúng ta dính 
mắc vào ý niệm về một cái tôi phát triển tuệ giác. Tuy 
nhiên, ngay từ ban đầu, ta cần phải nhớ rằng, không có ai 


- 8— Lời giới thiệu 





hay cái ngã nào có thê điều khiển sự sinh khởi của chánh 
niệm (sati) và trí tuệ (pañña). Chánh niệm và trí tuệ là các 
tâm sở tịnh hảo (sobhanacetasika), chúng sinh khởi khi có 
các duyên tương ứng và ngay tại thời điểm ấy, chúng đảm 
nhận chức năng của mình. Dính mắc vào chánh niệm và trí 
tuệ sẽ phản tác dụng với sự phát triển của chúng. Duyên 
phù hợp cho sự sinh khởi của chánh niệm và trí tuệ là được 
nghe Chánh pháp do một thiện trí thức giảng giải và có sự 
suy xét chân chánh về những gì được nghe. Achaan Sujin 
là một thiện trí thức giúp đỡ nhiều người phát triển chánh 
niệm và trí tuệ. 

Achaan Sujin giảng giải một cách chỉ tiết về tâm sinh 
khởi trong một tiễn trình, với mục đích chỉ ra rằng tâm chỉ 
là một pháp hữu vi do duyên khởi, nằm ngoài sự kiểm soát 
và không phải là tự ngã. Người đọc có thể phân vân liệu họ 
có thê tìm thấy các lời giảng về các lộ trình tâm ở đâu 
trong Kinh điển. Achaan Sujin có hiểu biết rất sâu rộng về 
toàn bộ Tam Tạng, các Chú giải và phụ Chú giải, Bà sử 
dụng các Kinh điển ấy làm nguồn cội cho các phần trình 
bày của mình Cuốn “Đạo Vô Ngại Giải 
(Patisambhidämagga) của Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka 
Nikãya) và “Bộ Duyên Hệ” (Patthãna) nói về các lộ trình 
tâm. Nhiều chỉ tiết đã được nói tới trong Thanh Tịnh Đạo 
(Visuddhimagsa) và trong Chú Giải Bộ Pháp Tụ 
(Atthasalin?) đều hoàn toàn dựa trên các Kinh điền truyền 
thống. Cuốn “Ƒ¡ Diệu Pháp Toát Yếu” (Abhidhammattha 
Saneaha) và phụ Chú giải của nó, A45hidhammattha- 
vibhaãvinr-fika, là các tác phẩm dựa vào Kinh điển, cũng 
bàn về các lộ trình tâm. 

Độc giả có thể phân vân tại sao tác giả lại nói đến 
các cõi trú xứ khác nhau một cách chỉ tiết như vậy. 


Khảo cứu pháp chân đế - 9 - 





Trong Kinh điền, đặc biệt là trong 7ê» Thân Đức Phật 
(Jãaka) - sách nói về các tiền kiếp của Đức Phật, ta sẽ 
gặp tên của các cõi này. Biết về các cõi ấy giúp ta thấy 
được sự phức hợp của các nguyên nhân, cái sẽ dẫn đến 
kết quả tương ứng. 

Nhiều chỉ tiết nói về sự phát triển của samatha và 
tâm thiền (jhãnacitta) cũng được trình bày với mục đích 
chỉ ra rằng chỉ có nhân đúng mới mang đến quả đúng. 
Samatha cần phải được phát triển với tâm thiện hợp trí. 
Khi không phải như vậy, sẽ là tà định sinh kèm với tham 
(lobha), chứ không phải là chánh định. Nếu ai đó ngồi 
thiền và cố gắng chú tâm mà không có chút hiểu biết nào 
thì sẽ có tà định. Mọi người có thể nhầm lẫn cho cái chỉ 
là tham. là sự chứng đắc tầng thiền và do vậy, Achaan 
giảng về những điều kiện cần có để đắc thiền và chỉ ra 
răng việc ây khó chừng nào. 


Trong phát triển vipassanã, tuệ giác được phát triển 
theo từng giai đoạn. Achaan Sujin giảng giải chỉ tiết về 
các giai đoạn tuệ giác khác nhau để chỉ ra rằng sự phát 
triển tuệ giác là một lộ trình vô cùng dài lâu. Ta có thể 
đọc trong “Thanh Tịnh Đạo” (Chương XVIII - XXI) hay 
“Đạo Vô Ngại Giải” (Luận Về Trị, Chương V - X]) về các 
tầng tuệ nhưng lại với hiểu biết không đúng. Ta có thể 
cho rằng các tầng tuệ này có thể đạt tới bằng sự suy nghĩ 
về vô thường, khổ, vô ngã. Tuy nhiên, tất cả các giai đoạn 
tuệ giác này, từ tầng tuệ thứ nhất đến giây phút giác ngộ, 
chỉ được chứng nghiệm qua kinh nghiệm trực tiếp về 
danh và sắc. Dù là ở tầng tuệ nào, đối tượng của tuệ giác 
luôn là các đặc tính của danh và sắc xuất hiện tự nhiên ở 
khoảnh khắc hiện tại. Achaan Sujin nhắn mạnh điều này 


- 10 — Lời giới thiệu 





nhiều lần, bởi sự thực hành Giáo pháp phải hoàn toàn 
thông nhât với Tam Tạng. 

Với sự trân trọng sâu sắc nhất của mình đối với sự chỉ 
dạy đây sức thuyêt phục của Achaan SuJnn, tôi xin tặng bản 
dịch cuôn sách này cho các độc giả Anh ngữ. 

Một phần của cuốn sách này dưới tiêu đề “Khái Niệm 
Và Thực Tại” đã được In riêng với sự giúp đỡ ân tông của 
Robert Kirkpatrick, người có những nỗ lực mà tôi đánh giá 
cao. 

Tôi chia các phần chính của cuốn sách này thành 
nhiêu chương, môi chương có một tiêu đê riêng đê bạn đọc 
tiện theo dõi. Phân lớn các chú thích tại cuôi trang trong 
cuôn sách là của tôi. Tôi bô sung các chú thích ây nhăm 
giúp những độc giả chưa quen thuộc với một sô thuật ngữ 
và khái niệm trong cuôn sách. 

Các trích dẫn từ Kinh bằng tiếng Anh hầu hết được lấy 
trong ân phâm của Päli Text SocIety (P.T.S). 

Mong rằng cuốn sách cơ bản cho tất cả những ai 
nghiên cứu Giáo pháp này sẽ mời gợi độc giả suy xét một 
cách kỳ lưỡng vê các thực tại được Achaan Sujin giảng 
giải và phát triên thêm hiệu biệt về chúng. 


Nina Van Gorkom 


Vài lời về bản dịch Việt ngữ 


Đây là công trình tập thể của các học trò Việt Nam 
của Achaan SuJinn Boriharnwanaket. Chúng tôi xin chân 
thành gửi lời cảm ơn đến các đạo hữu gần xa đã góp ý kiến 
hoàn thiện bản thảo, đặc biệt là những góp ý quý báu của 
sư Tường Nhân cho phần đầu của bản dịch. Do hiểu biết 
của người dịch còn hạn hẹp, bản dịch này không tránh khỏi 
thiếu sót. Kính mong quý độc giả lượng thứ và hoan hỷ 
đóng góp ý kiến đề ấn bản sau được hoàn chỉnh hơn. 

Đề bản dịch được ra mắt không thể không nhờ đến sự 
hùn phước tài chính của các đạo hữu gần xa. Xin tri ân và 
tùy hỷ thiện pháp của quý vỊ. 

Chúng tôi xin hồi hướng phần công đức này tới cha 
mẹ, thầy tổ, thân bằng quyến thuộc và bạn hữu, hiện tiền 
và quá vãng. Nguyện cho các vị ấy tùy hỷ phước thiện này! 
Nguyện cho phước thiện làm đây là duyên lành để đứt khỏi 
những ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm trong ngày vị lai! 

Sadhu! Sadhu! Sadhu! 


Khảo cứu pháp chân đề 


Phần I 
Giới thiệu chung 


Chương 1 
Kinh điển và các chú giải 


Phật ngôn - Pháp và Luật mà Đức Phật đã thuyết 
giảng bao gồm chín thê tài, đó là Kinh (Su#ta), Ứng Tụng 
(Geyyq), Biện Giải (Veyyakarana), Kệ Tụng (Gatha), Cảm 
Hứng Ngữ (hay Tự Thuyết) (Udãna), Phật Thuyết Như Vậy 
(Như Thị Ngữ) (Itivutaka), Tiền Thân Đức Phật (Bốn 
Sanh) (Jataka), Vị Tằng Hữu (Abbhuta) và Phương Quảng 
(Vedalla) 1. 

Kinh (Suta) ˆ bao gồm tất cả các bài thuyết Pháp, như 
Hạnh Phúc Kinh (Mangala Suftq), Tạng Luật (Vinaya 
Pitaka”) và Nghĩa Tích (Niddesa). 


' Xem thêm Cứ giải Bộ Pháp Tụ (Aithasalim), phần giới thiệu (§ 26). 
Giáo lý được kết tập (chưa được viết ra thành văn bản) bao gồm chín 
thể tài có được nhắc tới trong kinh điền, chẳng hạn như trong 7rung Bộ 
Kinh (Số 22, Kinh ví dụ con rắn). 

? Thuật ngữ Pãli “Sutta” có nghĩa là “cái được nghe” (Phật ngôn được 
nghe). 

3 Tam Tạng (Tipitaka) là ba phần của Giáo Lý, bao gồm: Tạng Luật 
(Vinaya), Tạng Kinh (Suttanta) và Tạng V¡ Diệu Pháp. Khi Giáo lý 
được phân thành chín thể tài, tạng 4 (inaya) là một phần của Kinh 
(Suta). Cuôn Chú giải Bộ Pháp Tụ nhắc đến Sutta-Vibhanga (Phân 
tích giới bốn) và Parivära (Yết ma và truyễn giới pháp) trong phần 
Suita (Kinh), và những phần này thuộc về Tạng Luật. 


- 16 - Kinh điễn và các chú giải 





Ứng Tụng (Geyya) bao gồm tất cả các bài kinh có kệ 
(gath3), như Tiên có kệ (Sagatha-vagga) trong Tương 
Ung Bộ Kinh (Samyutta Nikãya). 

Biện Giải (Veyyäkarana), bao gồm tạng Vi Diệu Pháp 
(Abhidhamma Pi{aka), các bài kinh không có kệ và những 
lời dạy của Đức Phật không nằm trong tám thể tài còn lại. 

Kệ Tụng (Gãthã) bao gồm Pháp Cú (Dhammapada), 
Trưởng Lão Tăng Kệ (Theragatha) và Trưởng Lão N¡ Kệ 
(Therigatha) và các phân của Kinh Tập (Sutta-mipaiq) 
không được gọi là “Kinh” và hoàn toàn dưới dạng kệ. 

Cảm Hứng Ngữ (hay Tự Thuyết - Udãna) bao gồm 
tám mươi hai bài kinh với kệ được tụng bởi Đức Phật, với 
cảm hứng do trí và hỷ. 

Như Thị Ngữ (hay Bổn Sự - Itivutaka) bao gồm một 
trăm mười bài kinh bắt đầu với “Phật Thuyết Như Vậy” 
(tiêng PälI là “ Wƒu/£arnh 'etamn Bhagavata)). 

Tiên Thân Đức Phật (hay Bồn Sanh - Jãtaka) bao gồm 
năm trăm năm mươi câu chuyện về các tiền kiếp của Đức 
Phật và các đệ tử của Ngài, bắt đâu với Ciuyện Pháp Tôi 
Thượng (Apannaka JataRa). 

Vị Tầng Hữu (Abbhufa) bao gồm các bài kinh liên 
quan tới những điêu diệu kỳ và tuyệt hảo. 

Phương Quảng (Vedalla) bao gồm các bài kinh hỏi - 
đáp có kết quả là sự sinh khởi trí tuệ và hoan hỷ, chăng hạn 
như Kinh Tiêu Phương Quảng (Cullavedalla Sutfa). 

Phật ngôn bao gồm tám mươi tư ngàn pháp uấn. Đại 
đức Ananda học tám mươi hai ngàn pháp uân từ Bậc Thiện 


: Trong Chú Giải Bộ Pháp Tụ, con số là một trăm mười hai. 


Khảo cứu pháp chân đế. - 17 - 





Thệ và hai ngàn pháp uấn từ các vị tỳ kheo, phần lớn là từ 
Đại đức Sãriputta (Xá Lợi Phất). Mỗi chủ đề là một pháp 
uấn. Như vậy, một bài kinh vê một chủ đề sẽ là một pháp 
uần, Khi có các câu hỏi và trả lời, mỗi câu hỏi là một pháp 
uân và mỗi câu trả lời lại là một pháp uẫn khác. 

Khi kinh điển được chia thành 7ơm Tạng (Tipitaka), 
chúng được xếp làm ba phần, bao gồm: Tạng Luật 
(Vinaya), Tạng Kinh (Suftana) và Tạng V¡ Diệu Pháp 
(Abhidhamma). 

Tạng Luật bao gồm năm quyền, đó là: 

Yết Ma Và Truyền Giới Pháp (Parivära). 

Đại Phân Tích (Mahavibhanga). 

Phân Tích Tỳ Kheo Ni (Bhikkhuni-vibhanga) °. 
Đại Phẩm (Mahävagsa). 

Tiểu Phẩm (Cullavagga). 


Chú giải cho 7ạng Luật là Samanfapasadika. 

Cuốn Tạng Kinh bao gồm năm bộ Mikãya, đó là 
Trường Bộ (Digha Nikãya) (hay Đối Thuyết Của Đức 
Phật”, Trung Bộ (Majjhima Nikäya)”, Tương Ung Bộ 
(Samyutta Nikãya), Tăng Chỉ Bộ (Ahguttara Nikãya)” và 
Tiểu Bộ (Khuddaka Nikãya)”. 


'P.T.S đã chỉnh lý và dịch hai cuốn này thành ba phần, gọi là Sa 
Pibhahga (Phân tích giới bồn). 

„ Nikãya có nghĩa là “thân” hay “tập hợp”. 

3 Bản tiếng Anh của P.T.S được dịch với tựa đề là “Đối Thuyết Của 
Đức Phật”. 
* Bản tiếng Anh được in làm ba tập. 

” Bản tiếng Anh được In làm năm tập. 

„ Bản tiếng Anh được in làm năm tập. 

7 Bộ này bao gồm mười sáu phần đã được chỉnh lý ¡n thành ba tập, 
nhưng vẫn có phần chưa được dịch sang tiếng Anh. 


- 18 - Kinh điễn và các chú giải 





Trường Bộ Kinh (Digha Nikaya) là tập hợp các bài 
kinh dài (“đĩgha” có nghĩa là “đài”) bao gồm ba mươi tư 
bài kinh. Bộ này lại được chia làm ba phẩm (vagga) `: 

e Phẩm Giới Uẩn (Sila-khandha-vagga) (“sila” có 
nghĩa là “giới”, còn “khandha” có nghĩa là “uấn”, 
“nhóm”). 

e Đại phẩm (Mahä-vagga) (“mahä” có nghĩa là 
“đại”, “lớn”). 

e Phẩm Patika (Pätika-vagga), gọi theo tên bài kinh 
đầu tiên; Pätika là một tên riêng. 

Chú giải của bộ này là cuốn Sưnangalaviläsim. 

Trung Bộ Kinh (Majjhiữmna Nihayg) là tập hợp các bài 
kinh có độ dài trung bình (“MaJjhima” có nghĩa là “trung”) 
và bao gồm một trăm năm mươi hai bài kinh. Bộ này được 
chia làm ba phần, tiếng Pãli gọi là “pannäsa”, có nghĩa là 
“năm mươi”. Hai phần đầu tiên gồm năm mươi kinh mỗi 
phần, còn phần thứ ba gồm năm mươi hai kinh. Chúng 
được gọi như sau: 

e Ä/ila-panmasa (“mũla” có nghĩa là “gốc rễ”), bao 
gồm năm phần, mỗi phần mười bài kinh. 

e Majjhima-pannasa, bao gồm năm phần, mỗi phần 
mười bài kinh. 

® Upari-paq—nrasa (“upari” có nghĩa là “trên” hoặc 
“về sau”), bao gồm năm phần, trong đó bốn phần 
có mười bài kinh và phần thứ năm có mười hai bài 
kinh. 


Chú giải của bộ này là Papañecasuda. 





' Các phần này được xuất bản bằng tiếng Päli, nhưng chưa có bản tiếng 
Anh. 


Khảo cứu pháp chân đế - 19 - 





Tương Ung Bộ Kinh (Samyutta Nikaya) là một nhóm 
các bài kinh [theo chủ đẻ] (“samyutta” có nghĩa là “tương 
ứng, liên kết”) được chia thành năm phần (thiên), đó là: 

e Thiên Có Kệ (Sagatha-vaggsaq) (“gathã” có nghĩa là 
“kệ, với kệ”) bao gồm mười một chương (tương 
ưng). 

e Thiên Nhân Duyên. ch -yaøø4) (“Nidãna” có 
nghĩa là “nguồn gốc” hoặc “nguyên nhân”), bao 
gôm chín tương ưng. 

e Thiên Uẩn (Khandha-vagga) (bàn về ngũ uân), bao 
gồm mười ba tương ưng. 

e Thiên Sáu Xứ (Salayatana-vagga) (“Sa|ãyatana” 
có nghĩa là “sáu xứ”), bao gồm mười tương ưng. 

e Thiên Đại Phẩm (Mahä-vagga), bao gồm mười hai 
tương ưng. 

Chú giải của bộ này là cuốn Sãrathappakäsini. 

Tăng Chỉ Bộ Kinh (Anguttara Mikaya) bao gồm các 
bài kinh được xếp theo sô lượng các chủ đề pháp (pháp số) 
đề cập tới trong mỗi bài. Chúng được xếp theo thứ tự tăng 
dần, từ một đến mười một. Tổng cộng có tất cả mười một 
chương (nipãta). “Chương một Pháp” bao gồm tất cả các 
bài kinh với một loại chủ đề và cứ như vậy cho tới 
“Chương mười một Pháp”. Chúng bao gồm như sau: 

® Eka-nipafa (“eka” có nghĩa là “một ”), Chương Một 
Pháp. 

e Duka-nipaia (“duka”, xuất phát từ “dve” (hai) có 

nghĩa là “đôi”), Chương Hai Pháp. 
Tika-nipata, Chương Ba Pháp. 
Catuka-nipata, Chương Bồn Pháp. 
Pañcaka-nipata, Chương Năm Pháp. 
Chaka-nipata, Chương Sáu Pháp. 


- 20 - Kinh điễn và các chú giải 





e® Saffaka-nipdta, Chương Bảy Pháp. 

® A/†haka-nipata, Chương Tám Pháp. 

e Navaka-nipdta, Chương Chín Pháp. 

® Dasaka-nipdta, Chương Mười Pháp. 

e® Ekadasaka-nipata, Chương Mười Một Pháp. 

Chú giải của Tăng Chỉ Bộ Kinh là cuốn 
Manorathapiram. 

Ngoài bốn Mikãyz này, còn có Tiểu Bộ Kinh 
(Khuddaka Nikäya), bao gồm các lời dạy của Đức Phật. 
Kinh này gồm các bộ sau: 

Kinh Tiểu Tụng (Khuddakapätha)!. 

Kinh Pháp Cú (Dhammapada)Ẻ. 

Kinh Phật Tự Thuyết (Cảm ứng ngữ) (Udăna). 

Kinh Phật Thuyết Như Vậy (Hivuttaka). 

Kinh Tập (Suttanipđf1a). 

Chuyện Thiên Cung (Vimanavaftthu). 

Chuyện Ngạ Quỷ (Petavatthu). 

Trưởng Lão Tăng Kệ (Theragathd). 

Trưởng Lão Ni Kệ (Therigathd). 

Chuyện Tiên Thân Đức Phật (Jãtaka). 

Đại Nghĩa Tích (Maha-Niddesa) (“mddesa” có 

nghĩa là “mô tả, trình bày”). 

e Tiểu Nghĩa Tích (CiJa-Niddesa) (“Cùla” có nghĩa 
là “nhỏ, tiêu”). 

® Đạo Vô Ngại Giải (Patisambhidamagga). 





' Đã được dịch sang tiếng Anh và hiệu đính bởi P.T.S thành một tập 
cùng với bản dịch của chú giải của nó, cuốn Äinh Họa Ý Nghĩa Tối 
Hậu. 

? Có nhiều bản dịch tiếng Anh của tài liệu này. 

Đại Nghĩa Tích (Mahä-Niddesa) và Tiểu Nghĩa Tích (CñỊa-Niddesa) 
chưa được dịch sang tiếng Anh. 


Khảo cứu pháp chân đế. - 21 - 





e Thánh Nhân Ký Sự (Apadäna)". 

e© Phật Tông (Buddhavamsa). 

e® Hạnh tạng (Cariya Pitaka). 

Các chú giải của Tiểu Bộ Kinh là các cuốn sau: 

e Paramatthajotikäa, chủ giải cho Tiểu Tụng 
(Khuddakapatha) và Kinh Táp (Suttanipäta)”. 

e Dhammapadafthakatha, chú giải cho Kinh Pháp 
Củ (Dhammapada). 

e Paramatthadipam, chủ giải cho các cuỗn Kinh 
Phật Tự Thuyết (Cảm Ứng Ngữ) (Udãna), Kinh 
Phật Đã Thuyết Như Vậy (Iivuttaka), Chuyện Ngạ 
Quỷ (Peftavathu), Trưởng Lão Tăng Kệ 
(Theragatha), Trưởng Lão Ni Kệ (Therigathd), 
Hạnh Tạng (CariyaäPi†aka) và Chuyện Thiên Cung 
(Vimanavatthu)`. 

® Jđfakafthavannana, Chú giải cho Tì iên Thân Đức 
Phật (Jãtaka)'. 

® Saddhammapajjofika, Chú giải cho Đại Nghĩa Tích 
(Mahä-Niddesa) và Tiểu Nghĩa Tích (Chịa- 
Niddesa) 

® Saddhammappakasim, Chú giải cho Đạo Vô Ngại 
Giải (Patisambhidamagga). 


' Cuốn này chưa được dịch sang tiếng Anh. 

? Chú giải cho Kinh Tiểu Tụng (Khuddakapätha) đã được dịch sang 
tiếng Anh, nhưng chú giải cho Kinh Tập (Sua Nipäfa) thì chưa được 
dịch sang tiếng Anh. 

3 Các bản đã được dịch sang tiếng Anh gồm: Cư giải Cảm Hứng Ngữ, 
Chủ giải Chuyện Thiên Cung, Chủ giải Chuyện Ngạ Quỷ, Chú giải 
Trưởng Lão Ni kệ. 

* Trong bản tiếng Anh của Tiển Thân Đức Phật có thêm một phần của 
Chú giải. 


- 22 - Kinh điển và các chú giải 





e J¡isuddhajanavilasim, Chú giải cho Thánh Nhân 
Kỷ Sự (Apadana). 
®e Madhuraftthavilasm, Chú giải cho Phật sử 
(Buddhavamsa). 
Tạng Vi Diệu Pháp (4bhidhamma Pitaka) bao gồm 
bảy bộ sau: 
® Bộ Pháp Tụ (Dhammasangarï), với Chú giải là 
Atthasalini'. 
e® Bộ Phân Tích (Vibhanga), với Chú giải là Xua Tan 
S¡ Ám (Sammohavinodanï)". 
e Bộ Chất Ngữ (Giới Thuyết) (Dhãtukathä). 
«Bộ Nhân Chế Định (hay Nhân Thỉ thuyết 
Puggalapañniatri). 
s«Bộ Ngữ Tông (thay Những điểm dị biệt 
Kathavatthu). 
e Bộ Song Đối (Yamaka)`. 
e Bộ Duyên hệ (Patthäna)Ÿ. 
Chú giải cho năm bộ sau là cuốn Pzñcappakara- 
natthakathä`. 
Đa số các chú giải cho Tam Tạng tới từ nhà Chú giải 
vĩ đại Buddhaghosa”. Ngài đã dịch các Chú giải cổ sang 


' In làm hai tập. 

* In làm hai tập. 

3 Yamaka có nghĩa là “đôi”. Bộ này chưa được dịch ra tiếng Anh. 

* Một phần của Bộ Duyên Hệ đã được dịch ra tiếng Anh. Ngoài ra cũng 
có cuốn “Ở#ướng dẫn tìm hiểu Bộ Duyên Hệ” (Guide to Conditional 
Relations) gồm hai tập của U Narada (Miền điện) lý giải một phần của 
Bộ này. Hiện nay cuốn sách này đã hết lưu hành. 

Ÿ Mới chỉ có Chú giải của Bộ “Những Điểm Dị Biệt” được dịch sang 
tiếng Anh, với tựa đề “Chú Giải Đối Ngữ” (Debates Commentar). 

° Ngài sống vào thế kỷ thứ năm Tây lịch và ngự tại Đại tu viện 
Anuradhapura, Srilanka. 


Khảo cứu pháp chân đế - 23 - 





tiếng Pãli, tập hợp và sắp xếp các tài liệu từ các Chú giải 
cô được viết bằng tiếng Tích lan (Sri Lanka). Các Chú giải 
này, cuốn Mahã-A4tthakathä, Mahä-paccarï và Kurundi có 
từ thời Trưởng lão Mahinda, con trai của Hoàng đề Asoka 
(A dục), người đã tới Sri Lanka để hoằng pháp. 

Lại nữa, có các phụ chú giải, tiếng PälI là “tIkãa” chú 
thích cho các chú giải. Chúng bao gồm: Sïratha Dipanï, 
phụ chú giải cho Samanfapasadika, là chú giải của Tạng 
Luật; S4raftha Mían7zsa, phụ chú giải cho Tạng Kinh; 
Paramatthapakasinr, phụ chú giải cho Tạng VI Diệu Pháp; 
ngoài ra còn có các anufIkã (“anu” có nghĩa là “dọc theo”), 
là các chú thích về nghĩa từ và các thuật ngữ trong Phụ chú 
giải. Ngoài các tác phẩm đã được kề trên, có một số tài liệu 
cần thiết cho việc nghiên cứu Giáo pháp đã được soạn bởi 
các bậc Trưởng lão' đủ năng lực đề nối tiếp Giáo pháp. Đó 
là các tác phẩm sau: 

e Mi Tiên Vấn Đáp (Milindapañha), được soạn vào 
khoảng năm 500 Phật Lịch (43 trước C.N). 

e Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagsa), một bách khoa 
toàn thư về Đạo Phật, soạn bởi ngài Buddhaghosa 
vào khoảng năm 1000 Phật lịch (457 sau C.N). 

«Ji Diệu Pháp Toát Yếu (Abhidhammatha 
Sangaha), soạn bởi Đại đức Anuruddha khoảng 
năm 1000 Phật lịch (457 sau C.N)”. 

e Saraftha Sangaha, soạn bởi Đại đức Nanda khoảng 
năm 1000 Phật lịch (457 sau C.N). 





' “Thera” (trưởng lão) là bậc huynh bá trong hàng xuất gia, là vị tỳ 
khưu đã được thọ giới từ ít nhất mười năm. 

? Ấn bản của P.T.S đề xuất rằng niên đại của cuốn này nằm trong giai 
đoạn thế kỷ 8 đến thế kỷ 12 sau C.N. 


- 24 - Kinh điển và các chú giải 





® Paramaftha Mañ/usa, một phụ chú giải cho Thanh 
lịnh Đạo (Wisuddhinagsdg), soạn bởi Đại đức 
Dhammapäla. 

® Saccasankhepa (có nghĩa là “Trình bày sự thật), 
soạn bởi Đại đức Dhammapäla. 

® A4bhidhammattha-vibhavim-fika, một phụ chú giải 
cho Vi Diệu Pháp Toát Yếu (Abhidhammattha 
Sangaha), soạn bởi Ngài Sumangala của Tích Lan 
(Sri Lanka). 

e Míoha Vicchedam, lý giải Bộ Pháp Tụ và Bộ Phân 
Tích, soạn bởi Đại đức Kassapa của Tích Lan, 
khoảng năm 1703 Phật lịch (năm 1160 sau C.N). 

e Mfangalatha Dipam, lý giải Hạnh Phúc Kinh 
(Mangala Sufta), thuộc Tiểu Tụng 
(Khuddakapatha, số 5), soạn bởi Đại đức 
Sirimangala ở Chiangmai (Thái Lan)" 


! Tôi cũng có thể thêm vào danh sách này cuỗn Wefippakarana, được 
dịch sang tiếng Anh là Hướng dẫn (The Guide) bởi nhà xuất bản P.T.S 
và Pe‡akopadesa (có nghĩa là Disclosure oƒ the Piaka - Hé mở về 
Tạng) vẫn chưa được dịch ra tiếng Anh. Theo truyền thống, những 
cuốn này được biên soạn bởi một trường phái có nguồn gốc từ Đại đức 
Maha-Kaccana (Đại Ca Chiên Diên), một trong các bậc đại đệ tử của 
Đức Phật. Dhammapäla đã viết một chú giải vê cuốn Ni, có thể vào 
thế kỷ thứ 5 sau C.N. 


Khảo cứu pháp chân đế - 25 - 





Chương 2 
Đức Phật 


Đức Phật - Bậc toàn giác, Bậc Ứng cúng đã bát niết 
bàn (parinibbana) giữa hai cây Sãla trong rừng Sãla, tại nơi 
mai táng cho người Malla thuộc xứ Kusinära. Kế từ đó, các 
chúng sinh trên thế giới này không còn cơ hội được nghe 
Giáo lý được giảng trực tiếp từ Ngài nữa. Tuy nhiên, Đức 
Phật đã để lại Pháp (Dhamma) và Luật (Vinaya) mà Ngài 
đã thuyết làm vị thầy của chúng ta và đại điện cho Ngài sau 
khi nhập diệt". 

Mức độ tôn kính mà mỗi người Phật tử dành cho Giáo 
pháp vi diệu của Đức Phật cũng tương ứng với mức độ 
kiến thức và hiểu biết về Pháp và Luật ấy của họ. Nếu ai đó 
được chiêm ngưỡng dung nhan hiển lộ sự hoàn mỹ của 
Đức Phật, được lắng nghe Giáo pháp trực tiếp từ Ngài, 
được chạm vào TP Y của Ngài và đi sau Ngài từng bước 
nhưng không hiểu Giáo pháp thì người ấy cũng không thấy 
được Đức Phật. Những ai thấy và hiểu được Giáo pháp thì 
người ấy được gọi là người thấy Như LaÏ”. 

Có ba mức độ hiểu biết về Giáo lý của Đức Phật, tức 
là Giáo pháp mà Bậc toàn giác đã dạy, đó là: 





' Trường Bộ Kinh (Digha Nikãya), Phần II, Số 16, Kinh Đại Bát Niết 
Bản. 

° Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka Nikãya), Phần II, Kinh Phật Thuyết Như 
Vậy (Iivufaka), Quyên II, Chương V, Sô 3. “Như lai” (Tathägata) là 
một danh hiệu của đức Phật. 


- 26 — Đức Phật 





e Pariyatti (Pháp học): là mức độ hiểu biết lý 
thuyết về Giáo pháp và Giới luật. 

© Patipatfi (Pháp hành): là mức độ thực hành; là sự 
phát triển hiểu biết về Giáo lý với mục đích đề đạt 
được giác ngộ qua đó phiền não sẽ được tận diệt và 
khổ sẽ được chấm dứt. 

e Pafivedha (Pháp thành): là sự xuyên thấu và 
chứng ngộ trực tiếp Giáo lý qua đó các phiền não 
được tận diệt và chấm dứt khổ đau. 

Câu nói của Đức Phật rằng “ai thấy Pháp là thấy Như 

ai” là nói đến việc thấy và chứng ngộ Giáo lý mà Đức 
Phật đã giác ngộ. Đó chính là Pháp - bao gồm chín pháp 
siêu thế (Iokuttaradhamma)'. Sự chứng ngộ trực tiếp ở mức 
độ pháp thành (pativedha) là kết quả của sự thực hành 
(patipatti), cũng là sự phát triển hiểu biết về Giáo pháp. 
Mức độ của patipatti (pháp hành) lại phụ thuộc vào 
pariyatti (pháp học), là sự nghiên cứu về Giáo pháp và Giới 
luật. Việc nghiên cứu này là nơi chúng ta nương nhờ, đó 
chính là con đường từng bước dẫn tới Giáo pháp ở mức độ 
pháp hành (patipatti) và sau đó đến mức độ pháp thành 
(pativedha). 

Giáo pháp của Đức Phât đã được gìn giữ bằng trí nhớ 
và lưu truyền nhờ truyền thống tụng đọc. Nó đã được tụng 
đọc theo sự ghi nhớ những gì được nghe từ các bậc A la 
hán đệ tử, những người đã thiết lập ba phần của Giáo lý 
được gọi là 7ơm Tạng (Tipitaka) tại kỳ kết tập Tam Tạng 
lần thứ nhất được tổ chức sau khi Đức Phật nhập diệt tại 
Rãjagaha (Vương Xá). Giáo pháp đã được tụng đọc bằng 





' Có tám loại tâm siêu thế chứng ngộ niết bàn là pháp siêu thế. Có bốn 
giai đoạn giác ngộ, với mỗi giai đoạn, có hai loại tâm siêu thế là tâm 
đạo và tâm quả. Điều này sẽ được giải thích kỹ hơn trong các phần sau. 


Khảo cứu pháp chân đế. - 27 - 





trí nhớ và lưu truyền như vậy cho đến khi nó được lưu 
thành văn bản vào thế kỉ thứ nhất trước Công nguyên. Pháp 
và Luật được quy tụ bởi các vị A la hán đệ tử ở kỳ kết tập 
Tam Tạng lần thứ nhất bao gồm ba phần, đó là: 

e® Tạng Luật (Vinaya Pitaka) 

® Tạng Kinh (Suttanta Pitaka) 

e© Tạng Vĩ Diệu Pháp (Abhidhamma Pitaka) 

Tạng Luật (Vinaya Pitaka) chứa đựng những quy tắc 
ứng xử cho các vị tỳ kheo để họ có thê sống cuộc đời phạm 
hạnh (brahmacariya`) hoàn hảo đến mức độ cao nhất. Tạng 
Kinh (Sultana Pitaka) bao gồm những nguyên lý của Giáo 
pháp được thuyết giảng cho những người khác nhau ở 
những nơi khác nhau. 7ang V¡ Diệu Pháp (Abhidhamma 
Pitaka) nói đến bản chất của các pháp, về các thực tại và 
các mối duyên hệ giữa nhân và quả của chúng. 

Đức Phật đã chứng ngộ được bản chất thật của tất cả 
các thực tại và những mối duyên hệ nhân quả giữa chúng. 
Đức Phật đã giảng Pháp mà Ngài đã chứng ngộ để giúp các 
chúng sinh khác trong thế giới này. Với trí tuệ vô song, sự 
thanh cao và lòng từ vô hạn, Ngài đã giảng Pháp từ khi 
giác ngộ cho đến khi nhập niết bàn. Đức Phật đã vun bồi 
các ba la mật để có thê trở thành Bậc Toàn giác, Bậc A la 
hán, Bậc Chánh đẳng giác”. Ngài đã có được những thành 
tựu phi thường (sampadä)”, đó là “thành tựu về nhân” 





: Cuộc đời phạm hạnh (brahmacariya) là cuộc sông của người phát 
triển tứ niệm xứ, phát triển hiểu biết đúng về các thực tại, để trở thành 
bậc A la hán. 

? Đức Phật toàn giác, người tự mình chứng ngộ và có thê dạy chân lý 
cho những người khác. 

3 Theo 4bhidhammattha-vibhävinr-tTkã. 


- 28 — Đức Phật 





(hetu), “thành tựu về quả” (phala) và “thành tựu về khả 
năng cứu độ chúng sinh” (sattupakãra)'. 

“Thành tựu về nhân” là sự thành tựu về các nguyên 
nhân đúng, tức là các ba la mật cần thiết để có thể giác ngộ 
và trở thành một vị Phật toàn giác. “Thành tựu về quả” là 
sự chứng đạt của bốn quả, hay kết quả, như sau: 

1. Thành tựu về trí tuệ (ñãnasampadä). Đó là trí tuệ 

sinh khởi cùng với tâm đạo tại thời điểm giác ngộ”. 
Trí tuệ này là nền tảng và nguyên nhân sâu xa của 
sự toàn giác và của thập lực” (dasabala) của Ngài. 

2. Thành tựu về sự xả ly (pahãnasampadä). Đó là sự 
tận diệt hoàn toàn tất cả các phiền não cùng với 
những xu hướng ngủ ngầm hay những tiền khiên tật 
(vãsanã). Tiền khiên tật được thê hiện qua thân và 
khẩu, nó có thê khó coi hay khó nghe và được tích 
lũy từ nhiều kiếp. Sự đoạn trừ các loại tiền khiên tật 
này chỉ có được ở một vị Phật toàn giác'. 

3. Thành tựu về năng lực (ãnubhãva. sampadä). Đó là 
khả năng đề đạt được cái mình muốn có. 





' “Satta” là chúng sinh và “upakãra” là giúp đỡ. 
? Tâm đạo là tâm siêu thế kinh nghiệm niết bàn và tận diệt phiền não. 
Tâm này được đi kèm với trí, và được gọi là trí đạo (magga-ñäna). 

3 Các năng lực này là trí tuệ toàn hảo của Ngài, chẳng hạn như trí biết 

nghiệp và quả của nghiệp, trí phân tích giới (dhatu), trí phân tích các 
uân (khandha), các căn, trí biết được căn cơ của các chúng sinh, túc 
mạng minh (trí nhớ được tiền kiếp), thiên nhãn minh (trí biết được sự 
sinh diệt của các chúng sinh), lậu tận minh (trí biết được sự tận diệt của 
mọi phiền não) (rung Bộ Kinh, số 12, Đại Kinh Sư Tử Hồng) 
* Kê cả các vị A la hán, những người không còn phiên não, vẫn có thể 
có các hành xử không tao nhã, chăng. hạn như nói nhanh hay chạy, do 
các tích lũy quá khứ. Những hành xử ấy không được tạo duyên bởi tâm 
bất thiện, vì các vị ấy đã hoàn toàn tận diệt phiền não. 


Khảo cứu pháp chân đế - 29 - 





4. Thành tựu về sắc thân (rũpakãaya sampadä). Bao 
gồm những đặc tính trên thân hiên lộ các phẩm chất 
cao thượng mà Ngài đã tích lũy trong các tiền kiếp”. 
Ngoài ra những đặc tính ấy rất dễ nhìn, khiến người 
ta ấn tượng và mang đến cho họ niềm hoan hỷ. 

Khi nguyên nhân, tức là sự thành tựu về các ba la mật, 
đã được hoàn mãn, nó sẽ làm duyên cho sự thành tựu về 
quả, cho sự giác ngộ và trở thành một vị Phật Chánh đăng 
giác (Sammasambuddha). Ngài đã trở thành vị Phật Chánh 
đẳng giác và chấm dứt khổ đau nội tại của vòng sinh tử 
luân hồi không phải cho bản thân. Ngài đã bồi bổ các ba la 
mật để có thể đạt được giác ngộ và chứng quả chánh biến 
tri để có thể dạy Giáo pháp cho các chúng sinh trên thế giới 
này, để họ cũng được thoát khổ. Nếu như Đức Phật đã bồi 
bổ các ba la mật chỉ để tận diệt phiền não và thoát khổ cho 
bản thân thì Ngài đã không được gọi là Đức Phật Chánh 
đăng giác (hay Toàn giác) 

Có hai loại Phật: Phật Toàn giác (Sammaãsambuddha) 
và Phật độc giác (Paccekabuddha)” : 

Một vị Phật toàn giác là người đã tự mình chứng ngộ 
bởi trí tuệ sâu sắc của bản thân, thấy được sự thực về các 
pháp chưa từng được nghe” và đã chứng được chánh biến 
tri về các pháp đó, cũng như những năng lực thần thông. 


Một vị Phật độc giác (Pacceka Buddha) là người cũng 
tự mình đạt được chân lý vê tât cả các pháp mà Ngài chưa 





' Xem thêm Trường Bộ Kinh (Số 30, Ba mươi hai tướng tốt của bậc 
Đại Nhân). 

“Nhân Chế Định (hay Nhân Thi Thuyết) (Puggala Paññatri), Chương I, 
Phân chia các loại người theo Một, § 28-29. “Pacceka” xuất phát từ 
tiếng Pãli “pati eka” (tự mình). “Eka” có nghĩa là “một mình”. 

3 Trong kiếp ấy [VDH]. 


- 30 — Đức Phật 





từng được nghe, nhưng không đạt được chánh biến tri cùng 
các thần thông. 

Như vậy, nhân - hay sự vun bồi đầy đủ các ba la mật 
mang đến quả là việc đạt được Phật quả một cách tương 
ứng. Nhân và quả khác nhau giữa trường hợp của vị Phật 
độc giác và vị Phật toàn giác. 

Thành tựu thứ ba của một vị Phật liên quan tới khả 
năng cứu độ chúng sinh (sattupäkara). Đó là sự thành tựu 
về việc luôn trợ giúp cho các chúng sanh của thế giới này 
bởi khả năng và nỗ lực của Ngài cho việc Ấy. Ngài muôn 
giúp đỡ cả những người xấu như Đề Bà Đạt Đa 
(Devadatta)'. Trong trường hợp những người tuệ căn chưa 
đủ mạnh, Đức Phật đợi đến thời gian chín muỗi để có thể 
dạy dỗ họ. Ngài dạy Giáo pháp với mục đích duy nhất là 
giúp mọi người thoát khổ, không chút mong muốn mang 
lại danh dự hay của cải nào cho bản thân. 

Khi Đức Phật Toàn giác đã hoàn mãn những thành tựu 
về nhân và quả, Ngài sẵn sàng giúp đỡ những người có thể 
tiếp nhận Giáo lý của Ngài để thoát khổ, và đó là thành tựu 
về sự cứu độ chúng sinh. Vì vậy, Ngài là bậc Toàn giác, 
bởi Ngài đã thành tựu cả ba loại thành tựu về nhân, về quả 
và về sự cứu độ chúng sinh. 

Chính vì thế, Giáo pháp mà Đức Phật Toàn giác 
thuyết giảng là Giáo pháp mà Ngài đã xuyên thấu khi đạt 
được giác ngộ. Với sự giác ngộ, tất cả các phiền não được 
đoạn diệt. Đức Phật dạy Giáo pháp mà Ngài đã tự mình 
giác ngộ để những ai thực hành đúng đắn cũng có thể thoát 
khỏi phiền não. 





' Người này đã cô giết hại Đức Phật vài lần. 


Khảo cứu pháp chân đế - 31 - 





Những người đệ tử Phật cần phải thâm xét và nghiên 
cứu chân lý nơi Giáo pháp mà Đức Phật đã giác ngộ đề tìm 
ra sự thật chính xác là gì. Sự thật mà Đức Phật đã chứng 
ngộ khác như thế nào với sự thật của thế giới quy ước? 

Đức Phật đã chứng ngộ chân lý thông qua sự giác ngộ 
của mình và thuyết giảng cho các đệ tử, để họ cũng có 
được hiểu biết và thực hành Giáo pháp một cách đúng đắn 
cho đến khi họ cùng chứng ngộ chân lý â ấy. Sự thật mà Đức 
Phật đã thuyết giảng là: tất cả những gì sinh khởi chỉ là 
pháp - đhamma', là thực tại không phải là ngã, không phải 
là một chúng sinh hay con người. Tất cả các pháp đều sinh 
khởi bởi có các duyên cho chúng sinh khởi, như tham, sân, 
trạo hối, cảm thọ ưu, cảm thọ hỷ, sự ghen tuông, sự bủn 
xin, lòng từ bi, cái thấy, cái nghe,... Tất cả đều là các loại 
pháp khác nhau. Có các loại pháp khác nhau là vì chúng 
sinh khởi bởi những duyên khác nhau. 

Chúng ta nhằm lẫn cho rằng tham, sân và các pháp 
khác sinh khởi là ta, là chúng sinh, là con người, và đó 
chính là tà kiến, là hiểu biết sai lầm. Đó là tà kiến bởi lẽ 
những pháp ấy sau khi sinh khởi thì lại diệt đi, biến mất, 
chúng đều có tính chất luôn thay đổi từ khi sinh ra cho đến 
khi chết đi. Lý do khiến chúng ta cho đó là ta, là tự ngã, là 
chúng sinh, là con người chính là vô minh về thực tại, về 
các pháp. 

Bất cứ khi nào thấy, ta lại cho cái thấy, mà về bản chất 
chỉ là một thực tại, là ta. Ta dính mắc vào ý niệm “tôi 
thấy”. Khi nghe, ta cho rằng pháp (dhamma) đang nghe là 





' “Dhamma” có nhiều nghĩa; nó không chỉ có nghĩa là “Giáo Pháp”. 
Trong bôi cảnh này, “dhamma” có nghĩa là “tât cả những gì là thật, 
thực tại” 


- 32 — Đức Phật 





ta, ta dính mắc vào ý niệm “tôi nghe”. Khi ngửi, ta cho 
rằng pháp ngửi đó là ta và ta lại dính mắc vào ý niệm “tôi 
ngửi” . Khi nêm, ta sHH cho rằng pháp nếm đó là ta, ta 
dính mắc vào ý niệm “tôi nếm”. Khi kinh nghiệm đối 
tượng xúc chạm qua thân căn, ta cho rằng pháp kinh 
nghiệm đó là ta, ta dính mắc vào ý niệm “tôi kinh nghiệm”. 
Khi nghĩ về các chủ đề khác nhau, ta cho rằng pháp suy 
nghĩ đó là ta, ta dính mắc vào ý niệm “tôi nghĩ”. 

Sau khi giác ngộ sự thật về tất cả các pháp, Đức Phật 
đã dạy chân lý ấy cho các đệ tử của mình đề họ có thê hiểu 
các pháp là vô ngã, không phải là chúng sinh hay con 
người. Ngài dạy về pháp chân để (paramatthadhamma) - 
mỗi pháp đều có một đặc tính riêng không thê thay đổi. 
Đặc tính của các pháp chân đề không thể được thay đổi bởi 
bất kỳ ai, dù người Ấy có biết về chúng hay không, dù 
người ấy gọi chúng bằng tên gọi theo bất kỳ ngôn ngữ nào, 
hay không gọi tên chúng đi nữa thì đặc tính của chúng vẫn 
luôn như vậy. Pháp sinh khởi vì có những điều kiện phù 
hợp cho sự sinh khởi của chúng và rồi diệt đi ngay. Như 
Đức Phật đã nói với Ngài Änanda': “Cái gì sinh, cái gì đã 
tôn tại bởi duyên thì cũng sẽ diệt”. 

Bởi vô minh, chúng ta hiểu sai và cho các pháp sinh 
và diệt là ta, là chúng sinh, là con người. Đó là nguyên 
nhân ngày càng có tham ái, dính mắc hơn với địa vị, xuất 
thân, gia đình, màu da của mình,... Trên thực tế, cái ta thấy 
chỉ là các màu sắc khác nhau sinh khởi qua mắt, không 
phải là ngã, không phải là con người, không phải là chúng 
sinh. Âm thanh được nghe không phải là ta, không phải là 
con người, không phải là chúng sinh. Cái xuất hiện qua các 


'Trường Bộ Kinh, Sô 16, Kinh Đại Bát Niết bàn, chương V, § 144. 


Khảo cứu pháp chân đế - 33 - 





căn chỉ là những loại pháp khác nhau sinh khởi bởi các 
duyên tương ứng của chúng. 

Tà kiến cho rằng các pháp là ta, là ngã, là con người, 
là chúng sinh có thể so với việc nhìn thấy một ảo ảnh. 
Những người đang đi trên sa mạc có thê nhìn thấy ảo ảnh 
về nước ở trước mặt họ nhưng đến khi tới nơi thì toàn bộ 
ảo ảnh đó biến mất, vì trên thực tế không có nước. Hình 
ảnh mà họ thấy chỉ là một ảo ảnh thị giác mà thôi. Hiểu 
biết sai lầm cho các pháp là ta, là chúng sinh, là con người 
cũng như vậy, nó được tạo ra bởi vô minh, bởi ngã tưởng 
và tà kiến. 


66 


Những từ như “chúng sinh”, “con người”, “nữ”, 
“nam”... chỉ là những khái niệm được sử dụng để nói về 
cái mà ta thấy hoặc nghe. Hơn nữa, một điều hiển nhiên là 
những màu sắc khác nhau, âm thanh khác nhau, mùi vị 
khác nhau, nóng, lạnh, cứng, mềm, sự căng, chùng..., tất 
cả sự đa dạng về các đặc tính Ấy, không thể xuất hiện nếu 
không có các pháp kinh nghiệm chúng, tức là cái thấy, cái 
nghe, cái ngửi, cái nếm, sự kinh nghiệm nóng, lạnh, cứng, 
mềm, căng, chùng, sự hay biết những thứ khác nhau và suy 
nghĩ. 

Tất cả các pháp có thể kinh nghiệm mọi thứ khác nhau 
(như pháp kinh nghiệm màu sắc; pháp kinh nghiệm âm 
thanh; pháp kinh nghiệm mùi vị; pháp kinh nghiệm nóng, 
lạnh, cứng, mềm, căng, chùng; pháp biết được ý nghĩa của 
những thứ khác nhau và pháp suy nghĩ về những chủ đề 
khác nhau) được Đức Phật toàn giác gọi là tâm (citta). 


- 34 — Trình bày về pháp chân đế (I) 





Chương 3 
Trình bày về pháp chân để (1) 
(Tâm và Tâm sở - Cỉitta và Cetasika) 


Tâm (citta) là pháp dẫn đầu trong việc nhận biết 
những gì xuất hiện, như cái thấy hoặc cái nghe. Tâm được 
phân chia thành 89 loại và trong một cách khác thì được 
chia thành 121 loại”. 

Tâm sở (cetasika) là một loại pháp (dhamma) khác 
sinh khởi cùng với tâm, kinh nghiệm cùng một đối tượng 
với tâm, diệt cùng tâm và sinh khởi ở cùng một căn với 
tâm. Mỗi tâm sở có một đặc tính riêng và đảm nhận một 
chức năng riêng. Có tất cả 52 loại tâm sở. Sắc (rũpa) là 
pháp không biết hay không kinh nghiệm gì cả, như màu 
sắc, âm thanh, mùi và vị. Có tất cả 28 loại sắc. Niết bàn là 
một pháp - nơi chấm dứt phiền não và khổ đau. Niết bàn 
không có nhân làm cho nó sinh khởi. Niết bàn không sinh 
và diệt. 


Tâm chân đế pháp - Citta Paramattha 

Khi chúng ta thấy màu sắc thì mắt không tự thấy, mắt 
chỉ là một duyên cho sự sinh khởi của cái thấy. Cái thấy là 
tâm (citta). Khi âm thanh in dấu (tác động) lên tai thì âm 
thanh và tai không kinh nghiệm gì cả, tai không phải là 
tâm. Pháp nghe âm thanh, kinh nghiệm âm thanh chính là 





% ki t2 1Lợ TA 
Điêu này sẽ được giải thích rõ về sau. 


Khảo cứu pháp chân đế - 35 - 





tâm, vì vậy tâm chân đề pháp (citta paramattha`) chính là 
pháp kinh nghiệm màu sắc, âm thanh hay các đối tượng 
khác. Các pháp chân đế (paramatthadhamma) là thực và 
đều là abhiđhamma” - pháp vi diệu, đều vô ngã và nằm 
ngoài sự kiểm soát, phụ thuộc vào các duyên tương ứng. 
Ngay nêu một vị Phật chưa ra đời và khám phá chân lý thì 
pháp vẫn sinh và diệt bởi các duyên riêng và có đặc tính 
riêng của chúng. Chúng ta đọc trong Tăng Chỉ Bộ Kinh 
(Chương ba pháp, phẩm I1 - 16, mục 134 - Xuái hiện) như 
Sau: 

“Này các Tỳ kheo, dầu các Như Lai có xuất hiện 
hay không xuất hiện, vẫn được an trú là pháp trú tánh 
của giới ấy, là pháp quyết định tánh, tức là: “Tắt cả các 
hành là vô thường”. Vắn đề này, Như Lai chánh giác trí, 
chánh giác ngộ, sau khi chánh giác trí, chánh giác ngộ, 
Như Lai tuyên bó, thuyết giảng, tuyên thuyết, xác nhận, 
khai thị, phân biệt, hiển thị: “Tắt cả các hành là vô 
thường”. 

Này các Tỳ kheo, dầu các Như Lai có xuất hiện hay 
không xuất hiện, vẫn được an trú là pháp trú tánh của 
giới ấy, là pháp quyết định tánh, tức là: “Tắt cả các hành 
là khỗ”. Về vẫn đê này, Như Lai chánh giác trí, chánh 
giác ngộ, sau khi chánh giác trí, chánh giác ngộ, Như 
Lai tuyên bố, thuyết giảng, tuyên thuyết, xác nhận, khai 
thị, phân biệt, hiễn thị: “Tắt cả các hành là khô”. 





' Thuật ngữ Päli “paramattha” xuất phát từ “parama” (cao nhất, tối 
thượng) và “attha” có nghĩa là “nghĩa”. Paramattha dhamma có nghĩa 
là các pháp chân đế, hay thực tại theo nghĩa tối hậu. 

*V¡ Diệu Pháp (Abhidhamma) là tên của phần thứ ba của Tam Tạng 
(Tipi†aka), có nghĩa là “Thắng Pháp”, Pháp chỉ tiết. Nó đề cập tới các 
thực tại tối hậu, khác với các thực tại chế định. Thực tại tối hậu, hay 
paramattha đhamma, cũng có thê được gọi là “Vi Diệu Pháp”. 


- 36 — Trình bày về pháp chân đế (I) 





Này các Tỳ kheo, dầu các Như Lai có xuất hiện hay 
không xuất hiện, vẫn được an trú là pháp trú tánh của 
giới ấy, là pháp quyết định tánh, tức là: “Tắt cả các pháp 
là vô ngã”. Vê ván đề này, Như Lai chánh giác tri, chánh 
giác ngộ. Sau khi chánh giác trí, chánh giác ngộ, Như 
Lai tuyên bố, thuyết giảng, tuyên thuyết, xác nhận, khai 
thị, phân biệt, hiễn thị: “Tắt cả các pháp là vô ngã”. 

Đức Phật Toàn giác là vị thầy tối thượng, bởi Ngài đã 
tự chứng ngộ bản chất của tất cả các pháp. Ngài chứng ngộ 
sự thật rằng, các pháp là vô ngã, không phải là chúng sinh, 
không phải là con người và rằng chúng không thê bị kiểm 
soát bởi bất cứ ai. 


Từ “abhi” có nghĩa là “vi diệu” hay “thù thắng". 
Abhidhamma có nghĩa là pháp có sức mạnh, vì nó là vô 
ngã, nằm ngoài sự kiểm soát của bất kỳ ai. Khi Đức Phật 
giác ngộ, Ngài đã thuyết giảng tất cả các pháp (dhamma) 
mà Ngài xuyên thấu, Ngài giảng về tính chất của chúng và 
các duyên hệ khiến chúng sinh khởi. Đức Phật tôn kính 
Pháp mà Ngài đã xuyên thấu. Chúng ta đọc trong 7ương 
Ưng Bộ Kinh (Phần 6, Chương 6, Phẩm thứ nhất, Mục 2 - 
Cung kính) rằng Đức Phật, ngay sau khi giác ngộ, khi còn 
ngự lại ở Uruvelãä, đã suy xét xem liệu Ngài có thể đảnh lễ 
ai, nhưng Ngài không thê tìm được ai trên thế gian thành 
tựu hơn Ngài về giới, định, tuệ, về sự giải thoát hay hiểu 
biết về sự giải thoát. Sau đó ta đọc: 

Với pháp này, Ta đã Chánh đẳng giác, Ta hãy cung 
kính, tôn trọng và sống y chỉ Pháp này 

Đức Phật không dạy rằng Ngài kiểm soát các pháp mà 
Ngài đã hoàn toàn chứng ngộ. Ngài tuyên bố rằng kế cả 
Ngài cũng không thể khiến cho ai đó có thể đắc được đạo 


Khảo cứu pháp chân đế. - 37 - 





quả, kinh nghiệm niết bàn và giải thoát khổ đau. Ngài dạy 
rằng, chỉ có sự thực hành Pháp mới là nhân duyên cho một 
người có thể chứng nghiệm tâm đạo và tâm quả, kinh 
nghiệm niết bàn và thoát khổ. 

Pháp chân đế (paramatthadhamma) hay vi diệu 
(abhidhamma) không phải là pháp nằm ngoài khả năng ta 
có thể hiểu, bởi lẽ pháp chân đế (paramatthadhamma) là 
thực tại. Chánh kiến, hay hiểu biết đúng, là biết được các 
đặc tính của pháp chân để như chúng là. Tâm là một pháp 
chân đề sinh khởi và nhận biết những đối tượng khác nhau, 
chăng hạn như màu, âm thanh, mùi, vị, đối tượng xúc chạm 
và những thứ khác, tùy thuộc vào loại tâm nào sinh khởi. 
Chăng hạn, tâm sinh khởi và thấy màu sắc qua mất là một 
loại tâm. Tâm sinh khởi và nghe âm thanh qua tai là một 
loại tâm khác. Tâm sinh khởi và kinh nghiệm cái lạnh, 
nóng, cứng, mềm, căng, chùng qua thân căn là một loại 
tâm khác. Tâm sinh khởi và suy nghĩ, nhận biết các đối 
tượng khác nhau qua ý căn lại là một tâm khác nữa. Tắt cả 
những gì Xây ra đều tùy thuộc vào loại tâm sinh khởi và 
vào các yếu tổ làm duyên tương ứng tạo nên sự sinh khởi 
của các loại tâm khác nhau. 

Tại khoảnh khắc tâm nhìn thấy một cái gì đó, sẽ 
không chỉ có tâm thấy, hay chỉ có đối tượng được thấy, mà 
cần phải có cả đối tượng được thấy (đối tượng thị giác 
cũng như tâm thấy (nhãn thức). Bất cứ khi nào có một đối 
tượng được thấy, tức màu sắc, đương nhiên phải có một 
thực tại nữa là tâm thấy. Tuy nhiên, nếu ta chỉ quan tâm 
đến đối tượng được thấy, ta sẽ không thấy được sự thực, 
rằng đối tượng được thấy chỉ có thể xuất hiện bởi vì tâm 
sinh khởi và đảm nhận chức năng thấy đối tượng đó. Khi ta 
nghĩ về một chủ đề riêng biệt hay câu chuyện nào đó, chính 


- 38 — Trình bày về pháp chân đế (I) 





do một tâm đang suy nghĩ về khái niệm hay ngôn từ ở 
những khoảnh khắc đó. Khi tâm sinh khởi, nó kinh nghiệm 
một cái gì đó và cái được biết bởi tâm đó được gọi bằng 
tiếng Pãli là ãrammana (cảnh). 

Thuật ngữ “cảnh” (“ãrammana” hay “ãlambana”) 
tong Giáo pháp của Đức Phật toàn giác 
(Sammãsambuddha) nói đến cái được biết bởi tâm. Khi 
tâm sinh khởi và thấy cái xuất hiện qua mắt, nó là đối 
tượng của tâm tại thời điểm đó. Khi tâm sinh khởi và nghe 
âm thanh, âm thanh là đối tượng của tâm tại thời điểm đó. 
Khi tâm sinh khởi và kinh nghiệm mùi, mùi là đối tượng 
của tâm tại thời điểm đó. Cũng như vậy, tâm nếm, tâm 
kinh nghiệm lạnh, nóng, mêm, cứng, căng hay chùng qua 
thân căn hay tâm suy nghĩ về các chủ đề khác nhau... bất 
cứ cái gì được kinh nghiệm hay nhận biết bởi tâm đều là 
đối tượng (cảnh) của tâm tại thời điểm đó. Bất cứ khi nào 
có tâm thì phải có một đối tượng cùng với tâm. Mỗi khi 
tâm sinh khởi, nó phải kinh nghiệm đối tượng, sẽ không 
thể có tâm không biết (không kinh nghiệm) gì cả. Không 
thể chỉ có một mình tâm - pháp nhận biết một cái gì đó, 
nếu không có đối tượng, tức là cái được nhận biết bởi nó. 

Tâm là thực tại nhận biết một đối tượng, nó không chỉ 
tồn tại trong đạo Phật hay cõi người. Tâm nghe, thấy... là 
pháp chân đề, nó là phổ quát và không thuộc về ai. Nếu ai 
đó có ý niệm về người này thấy hay người kia nghe, thì đó 
là do vẻ bề ngoài của hiện tượng và do ký ức của người ấy. 
Nếu không có vẻ bề ngoài và không có ký ức, chúng ta sẽ 
không cho rằng tâm thấy là người này thấy hay tâm nghe là 
người kia nghe. Tâm là một pháp chân đề. Dù ai là người 
thấy hay người nghe thì tâm thấy chỉ thấy cái xuất hiện qua 
mắt, tâm nghe chỉ nghe âm thanh qua tai. Tâm thấy không 


Khảo cứu pháp chân đế - 39 - 





thể kinh nghiệm âm thanh và tâm nghe không thể kinh 
nghiệm cái xuất hiện qua mắt. Không ai có thể có khả năng 
thay đổi đặc tính và bản chất của một pháp chân đề. 

Tâm, một pháp chân để sinh khởi và nhận biết đối 
tượng bởi những duyên tố tương ứng (yếu tố làm duyên). 
Nếu không có các duyên tố, tâm không thể sinh khởi. 
Chẳng hạn, nếu âm thanh không sinh khởi và in dấu (hay 
tác động) lên nhĩ căn thì tâm nghe (nhĩ thức) không thể 
sinh khởi được. Nếu mùi không sinh khởi và in dấu lên tỷ 
căn (tức là khứu giác) thì tâm kinh nghiệm mùi (tỷ thức) 
không thể sinh khởi. Các loại tâm khác nhau chỉ có thể 
sinh khởi bởi những duyên tố thích hợp cho sự sinh khởi 
của những loại tâm đó. Có 89 loại tâm khác nhau và trong 
một số trường hợp đặc biệt là 121 loại. Để tâm sinh khởi, 
không phải chỉ có một duyên tố mà cần nhiều duyên tố. 
Chăng hạn, tâm thấy sinh khởi cần có những điều kiện như 
là mắt, hay sắc nhãn căn, và sắc là đối tượng thị giác hay 
màu sắc, cái xuất hiện qua mắt. 

Tâm là pháp chân đế khác với sắc (rũpa). Các pháp 
chân đề không phải là sắc đều là danh (nãma). Tâm, tâm sở 
và niết bàn đều là danh pháp, còn sắc là sắc pháp”. 


Tâm sở chân đề pháp- Cetasika Paramattha 

Khi tâm sinh khởi và nhận biết một đối tượng, một loại 
danh pháp khác đồng sinh khởi với tâm và kinh nghiệm 
cùng đối tượng với tâm. Danh pháp đó là tâm sở (cetasika). 
Các ví dụ về tâm sở là sân hận, tham ái, hỷ lạc, ưu sầu, keo 





' “Cakkhu” có nghĩa là “mắt”, và “pasãda” có nghĩa là độ nhạy, hay 
“căn”. Sắc nhãn căn (cakkhu päs3ti rũpa) có khả năng tiếp nhận sự in 
dấu của màu. 

“Bộ Pháp Tụ (Dhammasangani), Quyên III, phần II, §1309-1310. 


- 40 — Trình bày về pháp chân đế (I) 





kiệt, ghen tuông, từ ái hay bi mẫn. Các pháp ấy là tâm sở 
chân đề pháp, chứ không phải là tâm chân đề pháp. 

Các trạng thái như sân hận, tham ái, hỷ lạc hay ưu sầu 
đều là các pháp có thật, chúng không phải là tự ngã, là 
chúng sinh hay con người. Chúng là các pháp luôn sinh 
khởi cùng tâm. Nếu không có tâm, các tâm sở như sân, 
tham, ưu không thể sinh khởi. Có tất cả 52 loại tâm sở chân 
đề pháp. Sân (dosa) là một loại tâm sở với đặc tính thô tháo 
và hung tợn. Tham ái hay dính mắc (lobha cetasika) là một 
loại tâm sở khác, với đặc tính dính mắc, không buông bỏ, 
khao khát đối tượng đang được kinh nghiệm. Như vậy, ta 
thấy các tâm sở không giống nhau và mỗi loại tâm sở là 
một pháp khác biệt, với đặc tính riêng của chúng. Chúng 
không chỉ có đặc tính riêng mà còn có các biểu hiện và cận 
nhân cho sự sinh khởi của chúng khác nhau. 

Tâm chân đề pháp và tâm sở chân đề pháp là các danh 
pháp đồng sinh và đồng cảnh. Tâm sở đồng sinh đồng diệt 
với tâm, kinh nghiệm cùng đối tượng và sinh khởi cùng 
một căn với tâm (đồng căn). Như vậy, bất cứ khi nào tâm 
sinh và diệt, tâm sở cũng sinh và diệt. Tâm chân đề pháp 
và tâm sở chân đề pháp không thể tách rời, chúng không 
sinh diệt mà không có nhau. 

Tuy nhiên, chúng là hai loại chân đế pháp khác nhau. 
Tâm đóng vai trò lãnh đạo trong việc nhận biết đối tượng, 
còn các tâm sở khác nhau sinh khởi cùng với tâm, kinh 
nghiệm cùng đối tượng với tâm, nhưng mỗi pháp lại có 
một đặc tính và chức năng khác nhau trong việc kinh 
nghiệm đối tượng. Bởi lẽ mỗi tâm sinh khởi lại đi kèm với 
một số lượng tâm sở khác nhau, do những khác biệt ấy mà 
tâm có tổng cộng 89 loại, hoặc 121 theo cách tính với một 
sỐ trường hợp đặc biệt. Mỗi loại tâm lại khác biệt, bởi tâm 


Khảo cứu pháp chân đế. - 41 - 





nhận biết các đối tượng khác nhau, chúng có các chức năng 
khác nhau và sinh kèm bởi các tâm sở khác nhau. Chẳng 
hạn, một số tâm có đối tượng là cái xuất hiện qua mất, số 
khác có đối tượng là âm thanh. Một số tâm đảm nhận chức 
năng thấy, một số tâm đảm nhận chức năng nghe. Một sỐ 
tâm đi kèm với tham tâm sở (lobha cetasika), một số tâm 
lại đi kèm với sân tâm sở (dosa cetasika). 

Khi mọi người có thể tiếp nhận Giáo lý, lắng nghe lời 
giảng về Vi diệu pháp và thâm sát các pháp chân đề xuất 
hiện với trí tuệ (pañña) đã được tích lũy trong quá khứ, tại 
khoảnh khắc ấy, họ có thê xuyên thấu bản chất thực sự của 
pháp chân để. Vì vậy vào thời Đức Phật còn tại thế, khi 
Đức Thế Tôn, bậc vô song về khả năng giáo hóa, vừa kết 
thúc bài Pháp, đã có nhiều người đã giác ngộ và kinh 
nghiệm niết bàn. Những người ấy nghe Pháp, hiểu và thẩm 
xét chân lý và thấy được các pháp chân đế xuất hiện tại 
khoảnh khắc đó như chúng là. Chăng hạn, khi Đức Phật 
giảng rằng nhãn thức (tâm đảm nhận chức năng thấy) là vô 
thường, họ có chánh niệm - tỉnh giác (sati- sampaj añña, 
sati' và paññã) và trong khi thấy, họ biết được bản chất thật 
sự của tâm thấy đó; họ chứng nghiệm rằng đó chỉ là danh 
pháp, không phải là tự ngã, là chúng sinh hay con người. 
Khi nghe, họ có chánh niệm - tỉnh giác và biết được đặc 
tính của pháp đang nghe. Khi trí tuệ xuyên thấu đặc tính vô 
thường, Sự sinh diệt và bản chất bất toại nguyện của pháp 
chân đề xuất hiện tại khoảnh khắc đó, dính mắc và tà kiến 
cho các pháp chân đề là ngã, là thường, là lạc có thê được 
loại bỏ. 





' Sati là tâm sở chánh niệm. Chức năng của nó sẽ được giải thích sau. 


- 42 — Trình bày về pháp chân đế (l) 





Vì vậy, ta cần phải hiểu một cách đúng đắn rằng, Giáo 
pháp mà Đức Phật đã chứng ngộ và thuyết giảng, được kết 
tập và truyền tụng dưới tiêu đề 7zm Tạng (Tipitaka), là đề 
cập tới bản chất thực sự của các pháp. Khi chúng ta đã 
nghiên cứu pháp chân đề và hiểu chúng là gì, chúng ta cần 
thấm xét các pháp chân đề đang xuất hiện để có thê chứng 
ngộ bản chất thật sự của các đặc tính của chúng. Bằng cách 
ấy, hoài nghi và vô minh về các đặc tính của các pháp chân 
để có thể được loại bỏ. 

Khi nghiên. cứu các pháp chân để với mục đích có 
thêm hiểu biết về chúng, ta cũng phải thẩm sát xem những 
nhân khác nhau nào dẫn tới quả khác nhau nào. Đó chính 
là cách để hiểu thấu đáo bản chất của chúng. Chẳng hạn, ta 
nên biết liệu cái thấy với cái nghe có là một hay không. Ta 
cần phải biết chúng giống và khác nhau ở điểm nào. Quả là 
pháp thấy và pháp nghe cùng là tâm chân đề pháp, hay là 
thức. Tuy nhiên, chúng là các tâm (thức) khác nhau, vì các 
duyên tố cho sự khởi sinh của chúng là khác nhau. Tâm 
thấy, hay nhãn thức, phụ thuộc vào đối tượng thị giác xuất 
hiện qua mắt, đối tượng này ¡in dấu lên nhãn căn 
(cakkhuppasãda); điều ấy tạo duyên cho sự sinh khởi của 
nhãn thức. Trong khi ấy, tâm nghe, hay nhĩ thức, phụ thuộc 
vào âm thanh in dấu lên nhĩ căn (sotappasãäda); điều ấy tạo 
duyên cho sự sinh khởi của nhĩ thức. Như vậy, nhãn thức 
và nhĩ thức có các chức năng khác nhau tùy thuộc vào các 
duyên tô khác nhau. 


Khảo cứu pháp chân đế. - 43 - 





Chương 4 
Trình bày về pháp chân để (II) 
(Sắc pháp - Rũpa) 


Sắc chân đế pháp (rũpaparamatthadhamma) là thực tại 
không biết gì cả'. Nó sinh và diệt do duyên giống như tâm 
(citta) và tâm sở (cetasika). 

Sắc pháp bao gồm 28 loại. Ý nghĩa của từ sắc (rupa) 
khác với ý nghĩa của từ “vật chất” trong ngôn ngữ chế 
định, chăng hạn cái bàn, cái ghế hay quyên sách. Trong, 28 
loại sắc, có một loại sắc là đối tượng thị giác (cảnh sắc), 
hay nói cách khác là màu sắc, là thứ có thể được tâm kinh 
nghiệm qua mắt. Cái xuất hiện qua mất chỉ là một loại sắc 
có thể được thấy bởi tâm thấy (nhãn thức). Còn 27 loại sắc 
khác thì không thể được thấy bởi tâm là nhãn thức, nhưng 
có thể được kinh nghiệm qua các môn (cửa giác quan) 
tương ứng. Chẳng hạn, âm thanh có thê được kinh nghiệm 
bởi tâm qua tai. 

Cũng như 27 loại sắc là những thực tại không nhìn 
thấy được, tâm (citta) và tâm sở (cetasika) cũng là những 
thực tại không nhìn thấy được, nhưng có một điểm khác 
biệt lớn giữa sắc pháp và danh pháp. Tâm và tâm sở là 
những pháp chân đế có thể kinh nghiệm được đối tượng, 
trong khi sắc là pháp chân đề không kinh nghiệm đối tượng 
nào cả. Sắc chân để pháp là pháp hữu vi, nó có những 
duyên tố khiến nó sinh khởi. Sắc phụ thuộc vào những loại 


'Bộ Pháp Tụ, quyên II, chương L, § 595. 


- 44 — Trình bày về pháp chân đế (II) 





sắc khác để sinh khởi, nó không thê sinh khởi mà không có 
các sắc khác. Phải có một vài sắc sinh khởi cùng nhau 
trong một nhóm và phụ thuộc lẫn nhau. Các sắc trong một 
nhóm như vậy được gọi bằng tiếng Päli là “kalãpa” hay tổ 
hợp sắc, các sắc trong một tổ hợp sắc (kalãpa) không thể 
tách rời khỏi nhau. 

Sắc là một pháp vô cùng nhỏ và rất phức hợp. Nó luôn 
luôn sinh và diệt rất nhanh. Nếu so sánh thời gian tồn tại 
của một sắc pháp với thời gian tồn tại của một tâm, thì một 
sắc pháp sinh và diệt trong khoảng thời gian 17 tâm sinh và 
diệt tiếp nối nhau, và như vậy có nghĩa là cực kỳ nhanh. 
Chẳng hạn ở khoảnh khắc này, đường như tâm thấy (nhãn 
thức) và tâm nghe (nhĩ thức) xuất hiện cùng một lúc, 
nhưng trên thực tế nó sinh và diệt tách rời nhau, với hơn 17 
sát na tâm giữa chúng. Vì vậy, sắc sinh khởi cùng nhãn 
thức phải sinh và diệt trước khi nhĩ thức sinh khởi. Mỗi sắc 
là vô cùng nhỏ. Nếu mỗi khối sắc sinh và diệt cùng nhau 
có thể chia ra làm các đơn vị hạt nhỏ nhất, những hạt 
không thể chia ra được nữa thì những hạt ấy là một tổ hợp 
sắc vô cùng nhỏ gọi là kalãpa, mỗi nhóm bao gồm ít nhất 
tám loại sắc không thê tách rời. Tám sắc này được gọi là 
tám sắc bất ly (avinibbhoga rũpa). Trong tám sắc này có 
bốn sắc cơ bản gọi là tứ đại (mahäã bhũta rũpa), bao gồm 
những sắc sau: 

e Địa đại (pathavi dhãtu) là sắc có tính chất cứng 
hoặc mềm; 

e Thủy đại (äpo dhãtu) là sắc có tính chất kết dính; 

e Hỏa đại (tejo dhãtu) là sắc có tính chất nóng hoặc 
lạnh; 

e Phong đại (vãyo dhãtu) là sắc có tính chất căng 
hoặc chùng. 


Khảo cứu pháp chân đế. - 45 - 





Bốn loại sắc cơ bản hay tứ đại này sinh khởi phụ 
thuộc lẫn nhau và không thê tách rời. Hơn nữa chúng là 
duyên tô cho bốn loại sắc khác sinh khởi. Bốn loại sắc này 
phụ thuộc vào tứ đại, chúng sinh khởi cùng với tứ đại trong 
cùng một tổ hợp sắc. Đó là các loại sắc sau: 

e Màu sắc (vanno) hay đối tượng thị giác - cảnh sắc, 
tức sắc xuất hiện qua mắt - nhãn căn; 

e Mùi (gandho) là sắc xuất hiện qua mũi - tỷ căn; 

e Vị (raso) là sắc xuất hiện qua lưỡi - thiệt căn; 

e Dưỡng chất (oj 3), sắc là một duyên tố cho sự sinh 
khởi của những sắc khác'. 


Bốn loại sắc này và tứ đại cùng nằm trong tám sắc bất 
ly. Tám sắc này tạo nên đơn vị sắc nhỏ nhất tức tổ hợp sắc 
(kalãpa), chúng sinh và diệt cùng nhau rất nhanh. Tứ đại 
không thể sinh khởi nếu không có bốn sắc y sinh này 
(upãdãyaripa”), bốn sắc y sinh này thì phụ thuộc vào tứ 
đại. 

Tứ đại là duyên tố cho các sắc y sinh (sắc phụ thuộc) 
sinh khởi cùng với nhau trong cùng một nhóm. Tuy nhiên, 
mặc dù các sắc y sinh đồng sinh với tứ đại trong cùng một 
nhóm, chúng không phải là duyên tố cho sự sinh khởi của 
tứ đại. 

Có 28 loại sắc, trong đó có 4 sắc chính là tứ đại và 24 
sắc còn lại là sắc y đại sinh (hay sắc y sinh). Nếu tứ đại 
không sinh khởi thì cả 24 sắc phụ này không sinh khởi. 28 
sắc có thể được sắp xếp theo nhiều cách khác nhau, nhưng 





! Sắc có thể được tạo bởi một trong bốn yếu tố là nghiệp, tâm, nhiệt độ 
và dưỡng chất. 

? Tất cả các sắc khác ngoài tứ đại đều là các sắc y sinh vì chúng không 
thể sinh khởi mà không có tứ đại. 


- 46 — Trình bày về pháp chân đế (II) 





ở đây chúng sẽ được giảng trên cơ sở mối quan hệ phụ 

thuộc giữa chúng để có thể giúp ta hiểu hơn và đễ nhớ hơn. 
Các tổ hợp sắc (kalãpa) khác nhau sinh và không diệt 

ngay lập tức. Một sắc có đặc tính (sabhãva rũpa - thực tính 

pháp), tức sắc với tính chất riêng của mình", có tuổi thọ 17 

sát na tâm. Về sự sinh và diệt của sắc, có 4 khía cạnh có 

thể được hiểu, được gọi là 4 loại sắc tướng trạng 

(lakkhana”rũpa): 

Upacaya rũpa là giai đoạn sinh của sắc”. 

Santati“rũpa là giai đoạn trụ của sắc; 

Jaratäripa là giai đoạn hoại của sắc 

Aniccatärũpa là giai đoạn diệt của sắc. 


Bốn sắc tướng trạng này là những sắc không có tính 
chất riêng, hay asabhãava TUpA, chúng là những tướng trạng 
nỘI tại của tất cả VN sắc. Tất cả các sắc có đặc tính riêng 
(tức sabhava rũpa) Ì đều có bốn tướng trạng này. Sinh, trụ, 
hoại, diệt là bốn tướng trạng khác nhau của sắc. Nói cách 
khác, sắc sinh và sắc trụ là những tướng trạng thê hiện 
những khoảnh khắc mà sắc đã sinh khởi nhưng chưa diệt 
đi, còn sắc hoại là khoảnh khắc nó chuẩn bị diệt và sắc diệt 
là khoảnh khắc diệt đi của sắc. 


' “Sa” tiếng Pali có nghĩa là “với” và “bhãva” có nghĩa là “tính chất”. 
Cũng có các sắc không có đặc tính (asabhava rupa) được tính trong 28 
loại sắc nhưng không phải là các sắc riêng biệt với tính chất riêng của 
mình, chúng có các phẩm chất đặc biệt gắn liền với các sắc khác. Điều 
này sẽ được giải thích thêm về sau. 

““Lakkhana” có nghĩa là “tính chất”. 

3 “Upa” có nghĩa là “đầu tiên”, và “caya” có nghĩa là “chất đống”, 
“tích lũy”. 

*«Santati” có nghĩa là tương tục. 

7 “A” trong tiếng Pãli có nghĩa là “không”. Asabhãva có nghĩa là 
“không có đặc tính riêng”. 


Khảo cứu pháp chân đế. - 47 - 





Sắc không gian (äkãsa rũpa) có chức năng giới hạn, 
phân tách tất cả những nhóm tổ hợp sắc khác nhau. Không 
gian ở đây không phải là không gian vũ trụ mà là những 
đơn vị không gian rất nhỏ bao quanh mỗi tổ hợp sắc. Theo 
chức năng, nó được gọi là “pariccheda rũpa” (hay phân 
tách, giới hạn). Cái ta gọi là vật chất bao gồm những tổ hợp 
sắc, tức là những sắc sinh và diệt. Các sắc trong một tổ hợp 
sắc bám chặt vào nhau và không thể chia chẻ được. Vật 
chất, dù lớn hay nhỏ, chỉ có thể chia chẻ nhờ có sắc không 
gian nằm giữa các tô hợp sắc khác nhau cho phép chúng có 
thể được chia tách khỏi nhau. Nếu không có sắc không 
gian hay còn gọi là pariccheda rũpa thì các sắc sẽ dính liền 
với nhau và không thể tách rời. Nhờ có sắc không gian bao 
quanh mỗi tổ hợp sắc, ngay cả những vật chất lớn cũng 
được chia chẻ ra thành những hạt rất nhỏ; nó chỉ có thể 
được tách ra ở những điểm có không gian. Sắc không gian 
là một loại sắc không đặc tính (asabhãva rũpa), tức sắc 
không có đặc tính riêng và không sinh khởi một cách riêng 
rẽ, nó sinh và diệt cùng với các tổ hợp sắc khác và ở giữa 
chúng. 

Dù sắc sinh khởi ở đâu, trong cõi nào, trong chúng 
sinh có sự sống hay là trong vật chất vô tri, thì luôn có tám 
loại sắc bất ly (avinibbhoga rũpa), bốn sắc không đặc tính 
riêng (lakkhana rũpa) và sắc không gian (pariccheda rũpa). 
Như vậy, mười ba loại sắc này không bao giờ vắng mặt. 

Đối với sắc thân của con người hay các chúng sinh 
khác ở các cõi có ngũ uấn (danh và sắc) thì có các sắc 
pãsada rũpa (sắc thần kinh, sắc thanh triệt, hay sắc giác 
quan). Những sắc này được tạo ra bởi nghiệp (kamma). Đó 
là năm loại sắc sau: 


- 48 — Trình bày về pháp chân đế (II) 





e Nhãn căn (cakkhuppasäda rũpa) có thê được in dấu 
(tác động) bởi đối tượng thị giác (cảnh sắc). 

e Nhĩ căn (sotappasãda rũpa) có thể được in dấu (tác 

động) bởi âm thanh; 

e Tý căn (ghãnappasãäda rũpa) có thê được in dấu (tác 

động) bởi mùi; 

e Thiệt căn (jivhãppasãda rũpa) có thể được in dấu 

(tác động) bởi vị; 

e Thân căn (kãyappasãda rũpa) có thể được in dấu 
(tác động) bởi đối tượng xúc chạm như nóng và 
lạnh (yếu tố hỏa đại), cứng và mềm (yếu tố địa đại) 
và căng, chùng (yếu tố phong đại). 

Sắc thân không thê sinh khởi mà không có tâm. Trong 
các cõi có danh và sắc (nãma và rũpa) thì tâm phụ thuộc 
vào sắc thân. Mỗi tâm cần phải có một loại sắc riêng trên 
thân làm căn (cơ sở) thích hợp cho nó sinh khởi. Nhãn thức 
(cakkhu-viññana), cái đảm nhận chức năng thấy, sinh khởi 
tại sắc nhãn căn (cakkhuppasäda rũpa). Nhĩ thức (sota- 
viññãna), cái đảm nhận chức năng nghe, sinh khởi tại sắc 
nhĩ căn (sotappasãada rũpa). - Cũng như vậy đối với tỷ thức, 
thiệt thức và thân thức, mỗi thức đều sinh khởi tại sắc ở 
căn tương ứng. 

Các loại tâm khác ngoài ngũ song thức này đều sinh 
khởi ở sắc căn được gọi là ý căn (hadaya rũpa). 

Một số loại sắc được tạo bởi nghiệp và trong mỗi tổ 
hợp sắc do nghiệp sinh thì luôn có sắc mạng căn 
(Tvitindriya rũpa). Sắc này bảo. tồn, duy trì sự sống của các 
sắc đi kèm trong một tổ hợp sắc. Vì vậy, sắc thân của con 
người và các chúng sinh hữu tình khác biệt với sắc trong 
vật chất vô tri. 


Khảo cứu pháp chân đế. - 49 - 





Sự khác biệt về giới tính giữa đàn ông và đàn bà 
thường có ở loài người và các chúng sinh khác được tạo 
bởi một sắc được gọi là sắc tính (bhãvarũpa) bao gồm 2 
loại là: 

e Sắc tính nữ (itthibhãva rũpa) là sắc bao trùm toàn 
thân, được thê hiện ở vẻ bên ngoài, cung cách, cử 
chỉ, cư xử mang tính chất của người nữ. 

e Sắc tính nam (purisabhãva rũpa) bao trùm ở toàn 
thân, được thê hiện ở vẻ bên ngoài, cung cách, cử 
chỉ, cư xử mang tính chất của người nam. 

Mỗi cá nhân với sắc tính riêng, sắc giới tính, sẽ có 
hoặc là sắc tính nam hoặc là sắc tính nữ. Trong một vài 
trường hợp, có thiếu sắc tính. Ngoài ra, những người sống 
trong các cõi Phạm thiên (là các cõi cao, nơi mà sự tái sinh 
là quả của sự chứng đắc các tầng thiền) thì không có duyên 
để có sắc tính. 

Có thể có sự chuyên động của toàn thân hay từng phần 
ở loài người và các chúng sinh khác, nhưng cũng phải có 
một loại sắc cụ thể do tâm tạo ra. Nếu như chỉ có sắc được 
tạo bởi nghiệp mà thôi thì ta không thể cử động và làm 
những việc khác nhau. Để có được cử động của thân và 
thực hiện được các chức năng của nó, cần có 3 loại sắc 
thích ứng (vikãra`rũpa), bao gồm: 

e Sắc nhẹ (lahũtarũpa) như thể hiện ở những người 
có sức khỏe. 

e Sắc mềm (mudutãrũpa) sự vắng mặt của cứng 
nhắc, như thê hiện ở da được mài bóng. 

e Sắc nhu nhuyến (kammaññatã rũpa) như thể hiện ở 
vàng khi nung nóng chảy ra. 





' “Vikãra” có nghĩa là “thay đổi” 


- 50 — Trình bày về pháp chân đế (II) 





Ba loại sắc thích ứng này cũng là sắc không có đặc 
tính riêng (asabhava rũpa). Chúng tạo nên tính thích nghi 
của bốn loại sắc chính - tứ đại, chúng khiến cho tứ đại nhẹ 
nhàng, mềm mại và nhu nhuyên. Ba sắc thích ứng này chỉ 
sinh khởi ở thân của những chúng sinh hữu tình chứ không 
ở vật chất vô tri. Ba sắc thích ứng này không thể tách rời 
nhau. Nếu trong một tổ hợp sắc có sắc nhẹ thì cũng phải có 
sắc mềm và sắc nhu nhuyến. Các sắc thích ứng được tạo 
duyên bởi tâm, bởi nhiệt độ và dưỡng chất. Khi tâm tạo 
nên sự chuyền động ở một phần bất kỳ của thân cũng sẽ 
phải có các sắc thích ứng, tạo bởi nhiệt độ (nhiệt độ thích 
hợp không lạnh quá cũng không nóng quá), bởi dưỡng 
chất. Nếu không, sắc thân không thê cử động, ngay cả khi 
tâm muốn làm như vậy. Chăng hạn như khi người bị liệt 
hoặc bong gân, tro mắt cá hay các bệnh khác. 

Khi tâm muốn thê hiện ý mình bằng sắc trên thân, tâm 
tạo ra một loại sắc gọi là thân biểu tri (kãyaviññattiripa), 
thể hiện bằng vẻ mặt, bằng cử chỉ của thân. Chẳng hạn, 
tâm thể hiện ý của nó bằng cách nhìn nghiêm khắc hay 
bằng cái nhăn mặt thể hiện sự không hài lòng hay coi 
thường. Nếu tâm không muốn thê hiện ý muốn của nó thì 
sắc biểu tri không sinh khởi. 


Khi tâm là duyên tố cho âm thanh, chắng hạn như lời 
nói hay những âm thanh khác mang ý nghĩa nhất định, tâm 
tạo ra sắc gọi là khẩu biểu tri (vaciviññattiripa). Khi sắc 
này sinh khởi, nó sẽ là duyên tố để các sắc là phương tiện 
tạo âm, chăng hạn như môi, sẽ tạo ra âm thanh. Nếu không 
có sự sinh khởi của khẩu biểu tri, sẽ không thể nói hay phát 
ra những âm thanh mang ý nghĩa nhất định. 

Thân biểu tri và khẩu biểu tri cũng là các sắc không có 
đặc tính riêng (asabhäava rũpa), sinh và diệt cùng với các 
tâm tạo ra chúng. 


Khảo cứu pháp chân đế - 51 - 





Một số nguồn gộp 3 sắc thích ứng và 2 sắc biểu tri 
thành 5 sắc thích ứng (kỳ dị, đặc biệt). 

Một sắc khác là âm thanh (sadda rũpa). Âm thanh 
khác với khẩu biêu tri. Âm thanh là sắc có thể tiếp xúc với 
nhĩ căn và là duyên tố cho sự sinh khởi của nhĩ thức. Một 
số âm thanh sinh khởi được tạo duyên bởi tâm và một sỐ 
thì không - chăng hạn như là âm thanh do sét, do bão, do 
tiếng máy hay là trống, từ đài hoặc từ tivi. Tóm lại, 28 loại 
sắc là bao gồm: 

8 sắc bất ly (avinibbhoga rũpa), trong đó bao gồm tứ 
đại (mahã-bhñta rũpa), gồm có: 

Thủy đại 
Hỏa đại 
Địa đại 
Phong đại 


4 sắc y sinh (upãdãya rũpa), gồm có: 
e Màu sắc 
e Mùi 
e VỊ 
e Dưỡng chất. 
Các sắc y sinh khác bao gồm tất cả những sắc sau: 
e 5 sắc giác quan (pasãda rũpa), 
e 1 sắc ý căn (hadayavatthu), 
e 1 sắc mạng căn (jïvitindriya rũpa), 
e 2 sắc tính (bhãva-rũpa), 
e 1 sắc âm thanh (sadda rũpa) 
Mười sắc y sinh sau là các sắc không có đặc tính riêng 
(asabhäva rũpa): 
e 1 sắc không gian (pariccheda rũpa) chia chẻ các 
tổng hợp sắc 


- 52 — Trình bày về pháp chân đế (II) 





«3 sắc thích ứng (vikãrarũpa) - sắc nhẹ, sắc mềm và 
sắc nhu nhuyên 

e 2 sắc biểu tri - thân biểu tri (kãyaviññatti) và khẩu 
biểu tri (vaciviññatti) 

e 4 sắc tướng trạng (lakkhana rũpa) - sinh, trụ, hoại, 
diệt nằm trong tất cả các sắc, nhưng là sắc không 
có đặc tính riêng. 

Tổng cộng có 28 loại sắc bao gồm 4 sắc tứ đại và 24 
sắc y sinh, trong đó có 10 sắc không có đặc tính riêng 
(asabhãva rũpa). Trong một số nguồn tài liệu, số lượng sắc 
được tính có sự khác biệt. Chăng hạn trong cuốn Cú Giải 
Bộ Pháp Tụ (Atuhasalim) (Quyên II, Sắc pháp, phần 1, 
chương 3, 339 - 340), ta thấy sắc lại được xếp thành 26 
loại, bởi trong đó, địa đại, hỏa đại và phong đại được xếp 
vào một loạ sắc là đối tượng xúc chạm 
(photthabbayatana), tác động lên thân căn (kãyappasada 
rủpa). 

Luôn có nhiều sắc sinh khởi trong một tô hợp sắc. Số 
lượng sắc sinh khởi cùng nhau có sự khác biệt tùy thuộc 
vào các loại sắc liên quan. Có vài cách sắp xếp 28 loại sắc, 
điều này sẽ được nói đến trong phần phụ lục. 


Khảo cứu pháp chân đế - 53 - 





Chương 5 
Trình bày về pháp chân để (HI) 
(Niết bàn) 


Niết bàn chân để pháp là một loại thực tại chân đề 
khác. Đức Phật gọi đó là niết bàn vì đó là sự chấm dứt của 
“vãna”, nghĩa là tham ái'. Niết bàn chân để pháp là sự 
chấm dứt khổ - dukkha. Tâm (citta), tâm sở (cetasika), sắc 
(rũpa) là khổ bởi chúng vô thường, sinh và diệt. Tham ái 
cần phải được tận diệt để có sự chấm đứt dukkha. Tham ái 
là gốc rễ, là nguyên nhân của sự khởi sinh dukkha. Nó 
cũng là nguyên nhân của sự sinh khởi của ngũ uấn 
(khandha), tức tâm, tâm sở và sắc”. Tham ái có thể được 
tận diệt bằng cách phát triển tuệ giác (paññã) cho đến khi 
đặc tính sinh diệt của tâm, tâm sở và sắc đã được xuyên 
thấu. Khi trí tuệ đã được phát triển tới mức độ niết bàn có 
thể được chứng ngộ và liễu tri một cách rõ ràng, sự dính 
mặc và tà kiến về tâm, tâm sở và sắc có thê được tận diệt. 
Niết bàn là pháp chấm dứt của dukkha (khổ), và sự chấm 


'Tiểu Bộ Kinh, Kinh Phật Thuyết Như Vậy, chương Hai Pháp, phẩm II. 
“Vãna” có nghĩa là “dệt” hay “tham”. “Ni” là một tiếp đầu ngữ có 
nghĩa “phủ định”. Một gốc. Ụ, khác là: “vã” có nghĩa là “thổi”; 
“Nibbana” có nghĩa là ' “tắt ngắm”. 

5 Ngũ uấn là sắc uẩn (rupakkhadha), thọ uân (vedanakkhandha), tưởng 
uân (saññakkhandha), hành uân (sankharakkhandha) (bao gôm tất cả 
các tâm sở trừ thọ và tưởng), và thức uẩn (bao gồm tắt cả các tâm). 


- 54 — Trình bày về pháp chân đế (III) 





dứt của ngũ uẩn!. Niết bàn là thực tại, là pháp chân đế, là 
pháp có thê được liễu ngộ. 
Niết bàn chân đề pháp có thể được xếp thành 2 loại” 
se Hữu dư niết bàn (Sa-upadisesa nibbãna dhãtu), tức 
niết bản với ngũ uân còn tồn tại; 
e Vô dư niết bàn (An-upädisesa nibbãna dhãtu), tức 
niết bàn không còn ngũ uẩn'. 


Từ í 'upäadi” trong từ ˆ “upãdIsesa” là một cách nói khác 
về ngũ uân, bao gôm tâm, tâm sở và sắc. Niết bàn VỚI ngũ 
uân còn tồn tại - hữu dư niết bàn - có nghĩa là tất cả các 
phiền não đã được tận diệt nhưng ngũ uân vần còn, sinh và 
diệt một cách liên tiếp. Còn niết bàn không còn ngũ uấn - 
vô dư niết bàn - có nghĩa là sự tận diệt vĩnh viễn của ngũ 
uấn, không còn sinh khởi trở lại nữa, đó cũng là bát niết 
bàn - parinibbãna của một bậc A la hán. 

Như vậy, có hai loại niết bàn được tuyên thuyết. 

Khi Đức Phật đạt giác ngộ dưới gốc cây Bồ đề, Ngài 
đã đạt được hữu dư niết bàn (Sa-upãdisesa nibbãna dhãtu). 
Ngài đã tận diệt hoàn toàn các phiền não và tất cả các pháp 
(tâm, tâm sở) sinh kèm với phiền não, "khiến chúng không 
bao giờ sinh khởi trở lại. Tuy nhiên, vẫn còn các ngũ uân, 
tức là các tâm và tâm sở không kèm phiền não và các sắc 
sinh và diệt liên tiếp. 


h Chừng nào còn phiền não, chừng ấy còn có duyên cho tái sinh. Khi 
tất cả các phiền não được tận diệt, sẽ có sự chấm dứt vòng sinh tử luân 
hồi, ngũ uân sẽ không còn sinh khởi trở lại nữa. 

? Tiểu Bộ Kinh, Kinh Phật Thuyết Như Vậy, chương Hai Pháp, phẩm II 
và các chú giải của nó. 

3 “Sa” có nghĩa là “với”, “upãdi” có nghĩa là “nền tảng của cuộc sông” 
hay các uẫn, “sesa” có nghĩa là “tàn dư”. “An” ở đây là phủ định khía 
cạnh trước của niết bàn. 

*Kinh Phật Thuyết Như Vậy cùng Chú giải. 


Khảo cứu pháp chân đế - 55 - 





Chúng ta đọc trong Kinh Phật Thuyết Như Vậy (Tiểu 
Bộ Kinh, Chương II, Phẩm II, It. 38), rằng Đức Phật nói 
với các vị tỳ kheo như sau: 
“Này các Tỳ kheo, thế nào là niết bàn giới có dư y? 
Ở đây, này các Tỳ kheo, Tỳ kheo là bậc A la hán, các lậu 
hoặc đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, 
đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, hữu kiết 
sử đã diệt, đã giải thoát nhờ chánh trí. Trong vị ấy, năm 
căn còn tôn tại, ngang qua các căn ấy, vị ấy hưởng thọ 
khả ý, không khả ý vì rằng tự ngã không có thương hại 
cảm giác lạc khổ. Với vị ấy, tham diệt, sân diệt, sỉ diệt. 
Này các Tỳ kheo, đây gọi là niết bàn có dư y”. 


Vô dư niết bàn (an-upãdisesa nibbãna) là niết bàn 
không còn ngũ uần, Khi Đức Phật tịch diệt giữa 2 cây Sãla, 
đạt bát niết bàn', đó được gọi là vô dư niết bàn - sự diệt đi 
vĩnh viễn của ngũ uẫn. Tâm, tâm sở và sắc tận diệt hoàn 
toàn không bao giờ sinh khởi nữa - đó là sự chấm dứt hoàn 
toàn của tái sinh, của vòng sinh tử luân hồi. 

Có bốn giai đoạn giác ngộ. Ở mỗi giai đoạn, các phiền 
não nhất định được tận diệt. Vị Thánh Dự lưu (Sotapanna) 
- người đã đạt được giai đoạn giác ngộ thứ nhất, vị Thánh 
Nhất lai (sakadãgãmn) - người đạt giai đoạn giác ngộ thứ 
hai và vị Thánh Bắt lai (anägãmñ) - người đạt giai đoạn 
giác ngộ thứ ba đều được gọi là các bậc hữu học (sekha), 
bởi họ vẫn còn phải tiếp tục phát triển trí tuệ cao hơn để có 
thê tận diệt những phiền não còn lại. VỊ A la hán được gọi 
là bậc vô học (asekha), bởi vị ấy đã tận diệt hoàn toàn các 
phiền não, đã đạt được sự toàn hảo và không cần phát triển 
paññã tới các mức độ cao hơn nữa. 


'Trường Bộ Kinh, sô 16. Kinh Đại Bát Niết Bàn. 


- B6 — Trình bày về pháp chân đế (III) 





Niết bàn là pháp chân để có thể được sắp xếp theo ba 

đặc tính: 
e Không (suññatta); 
e® Vô tướng (animitta); 
e® Vô dục (appanihita). 

Niết bàn được gọi là không (suññatta) bởi nó trống 
rỗng các thực tại hữu vi; được gọi là vô tướng (animita) 
bởi nó không có tướng trạng, hay các đặc tính của các thực 
tại hữu vi; được gọi là vô dục (appamihita) bởi nó không 
phải là cơ sở của tham ái như các thực tại hữu v1. 

Khi ai đó đã phát triển tuệ giác tới mức độ sắp đạt 
được giác ngộ, người ấy có thê xuyên thấu các pháp xuất 
hiện tại những khoảnh khắc ấy là vô thường, khổ hay vô 
ngã. Chỉ có một trong ba đặc tính ấy có thể được chứng 
ngộ tại một thời điểm. Khi người ấy đắc niết bàn, lối giải 
thoát của người ấy là gì tùy thuộc vào việc đặc tính nào 
trong ba đặc tính của pháp hữu vi đã được người ấy xuyên 
thấu trong lộ trình giác ngộ. Khi một người chứng ngộ sự 

vô thường của các pháp, vị ấy được gọi là giải thoát (CHẾHE 
ngộ Tứ Thánh Đề) bằng vô tướng (animitta vimokkha) '. 
Khi một người chứng ngộ tính chất khổ của các pháp, vị ấy 
được gọi là giải thoát bằng vô dục (appanihita vimokkha) ”. 
Khi một người chứng ngộ sự vô ngã của các pháp, vị ấy 
được gọi là giải thoát bằng tính không 
(suññattavimokkha)°. 





' “Vimokkha” có nghĩa là “giải phóng, giải thoát”. 
? Các pháp sinh và diệt không phải là lạc, chúng không đáng bám víu 
vào, chúng là khổ (dukkha). Người chứng ngộ đặc tính dukkha ngay 
trước khi đắc niết bàn được giải thoát bởi “vô dục”. 

3 Các pháp là vô ngã. 


Khảo cứu pháp chân đế - 57 - 





Chung cho cả ba lối giải thoát này, người ta nhận thấy 
có bốn khía cạnh: 

e Theo nghĩa chiếm ưu thế: Khi một người chứng 
ngộ pháp là vô thường, sự giải thoát bằng vô tướng 
(animitta vimokkha) chiếm ưu thế. Khi một người 
chứng ngộ pháp là khổ, sự giải thoát bằng vô dục 
(appanihita vimokkha) chiếm ưu thế. Khi một 
người chứng ngộ pháp là vô ngã, sự giải thoát bằng 
tính không (suññattavimokkha) chiêm ưu thế. 

e Theo nghĩa giữ vững: Khi một người chứng ngộ 
pháp là vô thường, tâm được giữ vững bởi sự giải 
thoát bằng vô tướng. Khi một người chứng ngộ pháp 
là khổ, tâm được giữ vững bởi sự giải thoát bằng vô 
dục. Khi một người chứng ngộ pháp là vô ngã, tâm 
được giữ vững bởi sự giải thoát bằng tính không. 

e Theo nghĩa hướng tâm: Khi một người chứng ngộ 
pháp là vô thường, tâm hướng tới giải thoát bằng 
vô tướng. Khi một người chứng ngộ pháp là khổ, 
tâm hướng tới giải thoát bằng vô dục, khi một 
người chứng ngộ pháp là vô ngã, tâm hướng tới 
giải thoát bằng tính không. 

e Theo nghĩa dẫn dắt: Khi một người chứng ngộ khía 
cạnh vô thường của các pháp, tâm được dẫn tới 
niết bàn do khả năng giải thoát bằng vô tướng. Khi 
một người chứng ngộ khía cạnh khổ của các pháp, 
tâm được dẫn tới niết bàn do khả năng giải thoát 
bằng vô dục. Khi một người chứng ngộ khía cạnh 
vô ngã của các pháp, tâm được dẫn tới niết bàn do 
khả năng giải thoát bằng tính không. 





'Tiểu Bộ Kinh, Đạo Vô Ngại Giải, Phần I, Luận về giải thoát, chương 
V, Phần tụng thứ ba, §65-66. 


- 58 - Các khía cạnh khác nhau của bốn pháp chân đế 





Chương 6 
Các khía cạnh khác nhau 
của bốn pháp chân đề 


Tâm (citta), tâm sở (cetasika), sắc (rũpa) và niết bàn 
(nibban3) là các pháp chân đề; chúng là thực tại. Tâm, tâm 
sở và sắc sinh và diệt một cách liên tiếp, chúng xuất hiện 
để có thể được nhận biết và nhờ đó có thể biết rằng chúng 
là thực tại. Chăng hạn, khi ta thấy màu, nghe âm thanh hay 
suy nghĩ, tâm sinh và diệt một cách liên tiếp và đảm nhận 
các chức năng khác nhau. Một số tâm thấy màu sắc, số 
khác nghe âm thanh, số khác suy nghĩ, tùy theo loại tâm và 
các duyên tô khiến chúng sinh khởi. Sự tiếp nối của tâm, 
tâm sở và sắc diễn ra vô cùng nhanh, đó là lý do vì sao 
chúng ta không nhận ra được sự sinh và diệt. Mọi người 
thường tưởng nhằm rằng sắc thay đổi dần dần và rằng tâm 
sinh khởi khi có một ai đó hay có một chúng sinh nào được 
sinh ra và vẫn là một tâm đó tồn tại kéo dài trong suốt cả 
cuộc đời và chỉ diệt đi khi người ấy chết. 

Nếu chúng ta không nghiên cứu và thâm sát Giáo 
pháp, nếu ta không phát triển chánh niệm (sati) và trí tuệ 
(paññã) để có thê chứng nghiệm được những đặc tính của 
tâm, tâm sở và sắc thì chúng ta sẽ không biết gì về bản chất 
thực sự của danh pháp và sắc pháp, tức là của tâm, tâm sở 
và sắc luôn sinh và diệt liên tục. 

Các pháp có thê sinh khởi như vậy vì có những yếu tố 
làm duyên cho sự sinh khởi của chúng. Chúng không thể 
sinh khởi nếu như không có các duyên tố. Đại đức 


Khảo cứu pháp chân đế - 59 - 





Sãriputta (Xá Lợi Phất) đã có niềm tin vào Giáo lý của Đức 
Phật khi Ngài gặp Đại đức Assaj1, một tỳ kheo thuộc nhóm 
năm đại đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Đại đức Sãriputta đã 
ấn tượng về cử chỉ và hành vi của Đại đức Assaji đến mức 
Ngài đã đi theo vị này để hỏi xem ai là vị thầy tế độ của vị 
ấy và về những gì mà vị thầy tế độ này đã dạy. Đại đức 
Assaji đã trả lời như sau': 

“Pháp sanh lên do nhân, 

Như lai giảng nhân ấy, 

Nhân diệt thời pháp diệt, 

Đại sa môn nói vậy” 

Nếu Đức Phật không dạy về các pháp và về mối duyên 
hệ giữa chúng mà Ngài đã xuyên thấu qua sự giác ngộ của 
mình, sẽ không ai biết được pháp nào sinh khởi từ những 
duyên nào. Sẽ không ai biết được các pháp làm duyên cho 
sự sinh khởi của từng loại tâm chân đế pháp, tâm sở chân 
đế pháp và sắc chân để pháp. Với sự giác ngộ của mình, 
Đức Phật đã xuyên thấu bản chất của tất cả các pháp. Ngài 
đã dạy rằng các pháp sinh khởi đều do các duyên tố tương 
ứng, và Ngài cũng dạy các duyên tố nào tạo duyên cho sự 
sinh khởi của các pháp nào. Pháp không thể sinh khởi nêu 
không có các yêu tô làm duyên. 

Chúng ta nói về con người, về các chúng sinh khác 
hay về các chư thiên, rằng họ được sinh ra, nhưng trên thực 
tế chỉ có citta (tâm), cetasika (tâm sở) và rũpa (sắc) sinh 
khởi. Khi có một loại tâm nhất định sinh kèm với tâm sở 
sinh khởi cùng với sắc, trong ngôn ngữ chế định, chúng ta 
nói rằng một con người đã ra đời. Khi tâm và tâm sở sinh 


'Tạng Luật IV, Đại phẩm I, §39. 


- 60 - Các khía cạnh khác nhau của bốn pháp chân đế 





khởi với sắc của một vị chư thiên, ta nói rằng vị chư thiên 
ấy đã sinh ra. Con người, các chúng sinh khác và các vị 
chư thiên sinh ra ở các cõi khác nhau vì các duyên tố cho 
sự tái sinh trong mỗi trường hợp là khác nhau, những 
duyên tô này rất đa dạng và phức hợp. Tuy nhiên, khi Đức 
Phật đạt giác ngộ, bằng chánh biến tri của mình, Ngài đã 
xuyên thấu bản chất thật của tất cả các pháp cũng như tất 
cả những yếu tố khác nhau làm duyên cho sự sinh khởi 
chúng. Ngài dạy về bản chất thực của từng pháp và giảng 
rằng các pháp sinh khởi đều do duyên. 


Các pháp sinh khởi được gọi là sankhära dhamma, 
tức là các pháp hữu vi. Chúng ta biết rằng có tâm, tâm sở 
và sắc bởi chúng sinh khởi và chúng sinh khởi do những 
duyên tố tương ứng. Do vậy tâm, tâm sở và sắc là các pháp 
hữu vi. 

Giáo lý của Đức Phật hoàn hảo đến từng chữ và từng 
nghĩa. Ngài giảng về các chủ đề về Pháp và đưa ra thêm 
giải nghĩa để mọi người có thê hiểu được. Ngài đã thêm từ 
mô tả ý nghĩa khiến cho nghĩa trở nên rõ ràng hơn nữa. 
Mọi người có thể hiểu nhằm lời dạy của Đức Phật về các 
pháp hữu vi (sankhara dhamma) là các pháp sinh khởi do 
duyên; họ có thể hiểu nhằm rằng các pháp đã sinh rồi có 
thể tiếp tục tồn tại. Vì vậy, Đức Phật đã day rằng tất cả các 
pháp hữu vì cũng là saäkhatadhamma', tức là các pháp 
sinh rồi diệt . Đức Phật sử dụng cả hai thuật ngữ 
“sankhatadhamma” và “saäkhãra dhamma” để giải thích 
rằng một pháp sinh khởi bởi có các yếu tố làm duyên cho 





' Sañkhãra xuất phát từ “Sankhãroti” có nghĩa là “tạo thành”. 
“Sañkhata là quá khứ phân từ của “sankharoti”, có nghĩa là “cái đã 
được tạo thành”. 

*Tăng Chỉ Bộ Kinh, Chương Ba Pháp, phẩm V, §4!. 


Khảo cứu pháp chân đế - 61 - 





sự sinh khởi của chúng và khi các duyên tố ấy diệt đi thì 
pháp sinh khởi bởi các duyên tố ấy cũng phải diệt đi. 
Sankhatadhamma là các pháp đã sinh và diệt, vì vậy 
sañkhara dhamma là các pháp hữu vi được tạo bởi các 
duyên tố cũng là sahkhatadhamma'. Các pháp chân đề bao 
gồm tâm, tâm sở và sắc đều vừa là các pháp hữu vi 
sañkhara dhamma, vừa là sankhatadhamma, và có những 
đặc tính như sau: 
e Sabbe sankhärä aniccä - Tất cả các pháp hữu vi 
đều vô thường 
e Sabbe sankhãra dukkha - Tắt cả các pháp hữu vi 
đều khổ 
° De. dhammã anattã -Tất cả các pháp đều vô 
ngã 


Tất cả các pháp hữu vi đều vô thường 

Tất cả các pháp hữu vi đều vô thường. Sự hủy hoại và 
vô thường của sắc pháp là rõ ràng, nhưng sự vô thường của 
danh pháp thì khó nhận ra hơn. Chúng ta đọc trong 7ơng 
Ưng Bộ Kinh (Phần 2, Thiên Nhân Duyên, Ch. 12. 7, Đại 
Phẩm Thứ 7, 2ó Văn) rằng Đức Phật khi ở tại Sãvatthi, 
trong chùa Kỳ viên tại vườn của trưởng giả Cấp Cô Độc, 
nói với các tỳ kheo như sau: 


'Bộ Pháp Tụ, quyền III, Phần I, chương IIIL Thuật ngữ “saäkhãra 
dhamma” và “sañkhata dhamma” cùng chỉ về các thực tại, nhưng 
chúng được sử dụng để giải thích rõ hơn bản chất của các pháp hữu vi. 
“Sankhãra dhamma” chỉ pháp phụ thuộc vào các pháp khác cho sự sinh 
khởi của nó, còn “sankhata dhamma” chỉ pháp, ngoài tính chất do 
duyên khởi, còn là pháp sinh và diệt. 

“Tiểu Bộ Kinh, Đại Nghĩa Tích, Kinh Thanh Tịnh (Suddhathaka 
Suzta), Sô 4. Xem thêm Kinh Pháp Cú, Phần I (vần 277-280) 


- 62 - Các khía cạnh khác nhau của bốn pháp chân đế 





“Này các Tỳ kheo, kẻ vô văn phàm phu có thể 
nhàm chán, viễn ly, giải thoát thân do bốn đại tạo thành 
này. Vì cớ sao? Này các Tỳ kheo, vì họ thấy được cái 
thân do bốn đại tạo thành này được tăng, được giảm, 
được thủ, được xả. Do vậy, ở đây kẻ vô văn phàm phu 
có thê nhàm chán, viễn ly, giải thoát. 

Và này các Tỳ kheo, cái gọi là tâm, là ý, là thức, ở 
đây, kẻ vô văn phàm phu không đủ để có thể nhàm 
chán, không đủ để có thể viễn ly, không đủ để có thể 
giải thoát. Vì sao? Đã lâu ngày, này các Tỳ kheo, kẻ vô 
văn phàm phu đắm trước, xem là của tôi, chấp thủ: “Cái 
này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Do 
vậy, ở đây, kẻ vô văn phàm phu không đủ để có thể 
nhàm chán, không đủ đề có thể viễn ly, không đủ đề có 
thê giải thoát. ... Còn cái gọi là tâm này, là ý này, là thức 
này, này các Tỳ kheo, cả đêm và ngày, khởi lên là khác, 
diệt đi là khác” 

Mặc dù tâm, tâm sở và sắc luôn luôn sinh và diệt, rất 
khó mà hiểu được điều này và buông xả, loại bỏ dính mắc 
vào danh (nãma) và sắc (rũpa). Danh và sắc cần được thâm 
xét và hiểu bởi trí tuệ (paññã) để sự dính mắc có thê được 
diệt trừ. Chúng ta đọc trong Kinh Pháp Cú (đoạn 277 - 
280, Tiểu Bộ Kinh) rằng Đức Phật đã nói: 

Tát cả hành vô thường 

Với tuệ, quán thấy vậy 

Đau khổ được nhàm chắn 


Chính con đường thanh tịnh 


Tắt cả hành khô đau 
Với tuệ, quán thấy vậy, 


Khảo cứu pháp chân đế - 63 - 





Đau khổ được nhàm chán 


Chính con đường thanh tịnh. 


Tất cả pháp vô ngã, 

Với tuệ, quán thấy vậy, 

Đau khổ được nhàm chắn 
Chính con đường thanh tịnh. 

Khi ta chưa liễu ngộ được sự sinh diệt của danh pháp 
và sắc pháp để nhờ đó sự dính mắc vào tà kiến được loại 
bỏ, ta chưa thể xuyên thấu được Tứ Thánh Đề và trở thành 
bậc thánh nhân đã giác ngộ. Bậc thánh nhân hiểu được ý 
nghĩa của từ “giác ngộ” hay “Phật quả”, tức là sự giác ngộ 
của Đức Phật. Người ây hiểu điều ấy không chỉ dựa trên lý 
thuyết về các pháp mà Đức Phật đã dạy, mà bằng trí tuệ 
trực nhận về các pháp mà Đức Phật đã xuyên thấu khi giác 
ngộ. Thánh nhân đã diệt bỏ hoàn toàn hoài nghĩ về các 
pháp mà Đức Phật đã xuyên thấu, vì các vị ấy đã tự mình 
chứng ngộ các pháp ấy, Thánh nhân đã liễu ngộ ý nghĩa 
của cụm từ “Phật quả”, vì bằng sự giác ngộ, vị ấy đã tự 
mình xuyên thấu bản chất các pháp mà Đức Phật đã dạy. 
Người hiểu và thấy pháp là thấy Như Lai”. Người nghiên 
cứu Giáo pháp và thực hành Giáo pháp để xuyên thấu bản 
chất thật của thực tại có thể đạt được giác ngộ và loại trừ 
được phiền não tùy thuộc vào mức độ giác ngộ đã đạt 
được, có thê là mức độ của bậc Thánh Dự lưu (Sotapanna), 
bậc Thánh Nhất lai (Sakadãgãmi), bậc Thánh Bắt lai 
(Anagamn) hay bậc Thánh A la hán (Arahat)Ẻ. 





'Tương Ung Bộ Kinh, Thiên Đại Phẩm, chương IV, Tương Ưng Căn. 
“Tương Ung Bộ Kinh, Thiên Nhân Duyên, Tương Ung Nhân Duyên, 
§87 Vakkali. 

3Tiểu Bộ Kinh, Cảm Ủng Ngữ, Chương V, §5, Kinh Uposatha §54-55. 


- 64 - Các khía cạnh khác nhau của bốn pháp chân đế 





Tất cả các pháp hữu vi đều khổ 

Tất cả các pháp hữu vi đều sinh và diệt, dù là tâm 
thiện hay bất thiện, dù là sắc đẹp hay sắc xấu, tất cả đều 
sinh và diệt như nhau. Sự sinh và diệt của thực tại, tính vô 
thường của chúng, là khổ (dukkha). Bản chất khổ nội tại 
của các pháp hữu vi không chỉ bao hàm những đau khổ 
kinh nghiệm khi đau trên thân, khi bệnh tật hay gian truân, 
khi phải xa lìa người thân yêu hoặc phải sông cùng với 
người không ưa thích. Bản chất khổ hàm chứa trong tất cả 
các pháp hữu vi chính là ở sự vô thường của chúng; khi 
vừa sinh khởi thì chúng đã diệt đi và vì vậy chúng không 
thể được coi là phúc lạc. Một sỐ người có thể thắc mắc, tại 
sao tất cả các pháp hữu vi đều là khổ, tại sao cả những tâm 
kinh nghiệm hạnh phúc và hưởng thụ các đối tượng khả ái 
cũng là khổ. Kê cả các tâm kinh nghiệm hạnh phúc cũng 
tồn tại ngắn ngủi và vì vậy chúng là khổ. Tất cả các pháp 
hữu vi - tâm, tâm sở và sắc. đều là khổ vì chúng là vô 
thường, chúng không trường tồn. 


Tất cả các pháp đều vô ngã 

Tất cả các pháp là vô ngã. Cả bốn pháp chân đề tâm, 
tâm sở, sắc và niết bàn đều vô ngã. Chúng không phải là tự 
ngã, chúng không nằm trong sự kiểm soát của ai cả. 


Niết bàn là pháp chân đề, là thực tại. Niết bàn không 
phải là pháp hữu vi mà là pháp vô vi (visaikhãra' 
dhamma). Niết bàn là pháp không sinh khởi”, đối nghịch 
với pháp hữu vi. Sankhara dhamma là pháp sinh khởi do 
duyên, còn visañkhara dhamma là pháp không sinh khởi 
nên nó không được tạo duyên bởi bất cứ thứ gì. 





' *Vï” là tiếp đầu ngữ ở đây có nghĩa phủ định. : 
?Đạo Vô Ngại Giải, Phần 1, chương I, Giải Về Trí, mục 1, số 18. 


Khảo cứu pháp chân đế - 65 - 





Niết bàn là asahkhatadhamma, tức là pháp không phải 
là sankhãta'. Saäkhãtadhamma là pháp sinh và diệt còn 
asaikhatadhamma là pháp không sinh không diệt. Niết bàn 
không sinh khởi và không diệt đi vì nó là phi duyên khỏi. 

Tâm, tâm sở và sắc đều là pháp hữu vi (sañkhãra 
dhamma), chúng thuộc về pháp thế gian, lokiya. Chúng 
đều chịu sự tận diệẺ. Niết bàn là pháp vô vi, visañkhara 
dhamma và là siêu thế - lokuttara. Từ “lokuttara” có nghĩa 
là vượt lên trên thế gian, thoát khỏi thế gian. 

Tóm tắt các pháp chân đề bao gồm: 

Các pháp hữu vỉ - sankhära dhamma và 
sankhätadhamma: 

Danh pháp - Nãmadhamma (pháp nhận biết đối 
tượng), trong đó có: 

- Tâm chân để pháp (Citta Paramattha) bao gồm 89 
hoặc 121 loại tâm. 


- Tâm sở chân đề pháp (Cetasika Paramattha) bao gồm 
52 loại tâm sở. 

Sắc pháp - Rũpadhamma (thực tại không kinh nghiệm 
đối tượng), hay sắc chân đế pháp (rũpa 
paramatthadhamma) bao gồm 28 loại sắc. 


! Tiếp đầu ngữ “a” có nghĩa phủ định. Xem thêm Tăng Chi Bộ Kinh, 
Chương Ba Pháp, V, §47 

? Thuật ngữ Päli “lujjati” có nghĩa là “sẽ tan hoại”, gắn liền với nghĩa 
trong từ “loko” (thê gian). Có thể xem trong 7ương Ưng Bộ Kinh, 
Thiên sáu xứ, Tương ưng sáu xứ, b, phẩm Chanmna, 84, Biến Hoại. 


3 “Uttara” có nghĩa là “cao hơn”, “vượt qua”. “Lokuttara” vì vậy có 
33% éC 


nghĩa là “vượt lên trên thế gian”, “siêu thế”. Các tâm kinh nghiệm niết 
bàn đều là các tâm siêu thê. Điêu này sẽ được giải thích thêm sau. 


- 66 - Các khía cạnh khác nhau của bốn pháp chân đế 





Pháp vô vi - visankhaira dhamma và 
asankhatadhamma: Danh pháp (loại không nhận biệt đôi 
tượng) là niêt bàn chân đê pháp. 


Ngũ uân 

Ngũ uân (khandha) bao gồm: 

Sắc uấn (rũpakkhandha), gồm các loại sắc 

Thọ uân (vedanakkhandha) 

Tưởng uân (saññakkhandha) 

Hành uân (sankharakkhandha), gôm tât cả cả tâm 

sở còn lại trừ thọ và tưởng 

e Thức uân (viññanakkhandha), gôm tât cả các loại 
ma ] 
tầm . 


Bốn thực tại chân đế và ngũ uẫn 
e Tâm (citta) là thức uân (viãññãnakkhandha) 
e Tâm sở (cetasika) là thọ uân (vedanäkkhandha), tưởng 
uân (saññãkkhandha), hành uân (sahkhãrakkhandha) 
e Sắc là sắc uân (rũpakkhandha) 
e Niết bàn không phải là uân vì nó thoát ly khỏi các 
uấn (khandhavimutta) 

Từ “uân” ở đây nói đến pháp (dhamma) có thể được 
mô tả là quá khứ, tương lai hay hiện tại, bên ngoài hay bên 
trong, thô hay tế, cao thượng hay hạ liệt, gần hay xa. Như 
vậy, uấn là pháp hữu vi, do duyên tạo, sinh và diệt, vì vậy 
được mô tả ở quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong khi ây, 
niết bàn vô vi pháp là pháp không sinh khởi, không do 


!Bộ Phân Tích, Chương L, Phân Tích Uấn. §1-68. 


Khảo cứu pháp chân đế - 67 - 





duyên tạo'. Không thể nói niết bàn đã sinh khởi, chưa sinh 
khởi, hay sẽ sinh khởi. Nó không thê được mô tả trong quá 
khứ, tương lai hay hiện tại, vì vậy niệt bàn không phải là 
uân, và nó hoàn toàn ly uân (khandhavimutta). 

Chúng ta đọc trong Tương Ưng Bộ Kinh (Phần 3, 
Ch.22, IS5§48, Các Uán) răng Đức Phật khi ngự ở SãvatthI 
đã giảng cho các vị Tỳ kheo vê ngũ uân và ngũ thủ uân 
như sau: 

“Nhân duyên ở SävaffhT... 

Này các Tỳ kheo, Ta sẽ giảng năm uẩn và năm thủ 
uẩn, hãy lắng nghe... Này các Tỳ kheo, thế nào là năm 
uẩẫn? 

Này các Tỳ kheo, phàm có sắc gì quá khứ, vị lai, 
hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, 
xa hay gần”; đây gọi là sắc uẩn. 

Này các Tỳ kheo, phàm có thọ gì... phàm có tưởng 
gì... phàm có các hành gì... 

Này các Tỳ kheo, phàm có thức gì quá khứ, vị lai, 
hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, 
xa hay gần; đây gọi là thức uẫn. 

Những cái này, này các Tỳ kheo, được gọi là năm 
uẩn. 

Và này các Tỳ kheo, thế nào là năm thủ uẫn? 

Này các Tỳ kheo, phàm có sắc gì quá khứ vị lai, 
hiện tại, thuộc nội hay ngoại... hoặc xa hay gần, có lậu 
hoặc, được chấp thủ; đây gọi là sắc thủ uẩẫn. 





'Bộ Pháp Tụ, Quyên III, Phần II, Phụ lục II, và Quyên III, Phần I, 
Chương III, §1086. 
? Một nhóm phiên não. 


- 68 - Các khía cạnh khác nhau của bốn pháp chân đế 





Này các Tỳ kheo, phàm có thọ gì... phàm có tưởng 
gì... phàm có các hành gì... 

Này các Tỳ kheo, phàm có thức gì, quá khứ, vị lai, 
hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, 
xa hay gân, có lậu hoặc, được chấp thủ; đây gọi là thức 
thủ uẫn. 

Này các Tỳ kheo, đây được gọi là năm thủ uẩẫn. ” 


Ba pháp chân đế phân chia theo ngũ uẫn 

e Tâm (citta), bao gồm 89 tâm (hoặc 121 tâm) là 
Thức uẫn. 

e Tâm sở (cetasika) bao gồm 52 loại tâm sở, trong 
đó: 
- Tâm sở thọ là Thọ uấn. 
- _ Tâm sở tưởng là Tưởng uẩn. 
- __ 50 tâm sở còn lại là Hành uẫn. 

e Sắc pháp có 28 loại là Sắc uấn. 


Ngũ uẫn phân chia theo ba pháp chân đề 

Sắc uấn là Sắc chân để pháp (bao gồm 28 sắc). 

Thọ uấn là Tâm sở chân đề pháp (thọ). 

Tưởng uấn là Tâm sở chân đề pháp (tưởng). 

Hành uẫn là 50 Tâm sở chân đề pháp còn lại. 

Thức uân là Tâm chân đế pháp (bao gồm 89 hoặc 
121 loại tâm). 


x*kkk+ 


Khảo cứu pháp chân đế - 69 - 





—¬ 


{nh 


¬ 


Câu hỏi 


Những pháp chân đề nào là pháp hữu vi (do duyên sinh)? 


.. Các pháp hữu vi có phải là hành uẫn không? 


Pháp vô vi - visankhãra (không do duyên sinh) có phải 
là sankhatadhamma không? 

Uẫn nào là pháp vô vi? 

Pháp vô vi (asaikhatadhamma) thuộc về pháp thế gian 
hay pháp siêu thế? 

Tâm có phải là hành uẫn không? 

Tâm sở có phải là hành uân không? 

Pháp chân đề nào là thọ uân? 

Uẫn nào không phải là pháp chân đế? 


0. Pháp chân đề nào không phải là uân? 


Phần II 
Tâm 


Chương 7 
Giới thiệu chung 


_ Chúng ta đọc trong Tương Ung Bộ Kinh (Phần 1, 
Phâm "Trên dưới", Vé 74m, ân bản năm 1979) răng, có vị 
chư thiên đã hỏi: 

Vật gì dắt dẫn đời ? 
Vật gì tự não hại ? 

Và có một pháp nào, 
Mọi vật đều tùy thuộc ? 

Đức Phật đã trả lời: 

Chính tâm dát dẫn đời, 
Chính tâm tự não hại, 
Chính tâm là một phảp, 
Mọi vật đều tùy thuộc. 

Bài kinh này chỉ cho chúng ta thấy sức mạnh của tâm 
(citta'). Tâm là yếu tố kinh nghiệm một thứ gì đó, là thực 
tại kinh nghiệm đôi tượng. Nó có vai trò dân đâu, lãnh đạo 
trong việc nhận biết đối tượng”. Không chỉ có tâm thấy, 





' Phát âm là “chi-ta” 
? Tâm (citta) đồng sinh cùng các tâm sở (cetasika) kinh nghiệm cùng 
một đôi tượng, nhưng tâm dân đâu trong việc nhận biệt đôi tượng. 


Khảo cứu pháp chân đế. - 71 - 





tâm nghe, tâm ngửi, tâm nếm, hay tâm kinh nghiệm đối 
tượng xúc chạm, mà còn cả tâm nghĩ về các chủ đề khác 
nhau. Thế giới của mỗi người được điều khiển bởi tâm của 
mình. Tâm của một số người đã tích lũy rất nhiều thiện 
pháp. Ngay cá khi họ gặp một người có rất nhiều phiền 
não, họ vân có thể có từ tâm, bi mân và sự quân bình, bởi 
họ có rất nhiều tích lũy về thiện pháp. Trong khi ấy, thế 
giới của người khác có thể là thê giới của oán thù, khó 
chịu, sân hận và trái ý, tương ứng với tích lũy của họ. Vì 
vậy, trên thực tế mỗi người luôn là thế giới của riêng mình. 

Có vẻ như tất cả chúng ta đang sống với nhau trong 
cùng một thế giới, tuy nhiên trên thực tế, các sắc khác nhau 
xuất hiện qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Tất cả những 
hiện tượng ây không thể xuất hiện và có tầm quan trọng 
đến như vậy nếu không có tâm, tức là yêu tổ kinh nghiệm 
chúng. Vì tâm kinh nghiệm các đối tượng xuất hiện qua 
ngũ môn và qua ý môn, nên thế giới của mỗi người là do 
tâm mình ngự trị. 

Thế giới nào tốt hơn? Thế giới ở nơi có nhiều thiện 
pháp đã được tích lũy để từ, bi, hỷ, xả có thê sinh khởi, hay 
thế giới của hận, thù và khó chịu? Những người khác nhau 
có thể gặp cùng một người và biết cùng một thông tin về 
người ấy, nhưng thế giới của mỗi người trong họ sẽ tiễn 
triển với từ bi hay sân hận thì tùy thuộc vào năng lực của 
tâm đã tích lũy những xu hướng khác nhau trong mỗi người. 

Do bởi đối tượng thị giác xuất hiện qua mắt, dường 
như có nhiều người sông cùng với nhau trên thế giới này ở 
cùng một thời điểm và cùng một nơi nhất định. Tuy nhiên, 
nếu có hiểu biết rõ ràng về đặc tính của yêu tố đang kinh 
nghiệm, tức là pháp sinh và thấy đối tượng xuất hiện tại 
khoảnh khắc đó, thì ta biết rằng, khi có cái thấy trong một 


- #2 — Giới thiệu chung 





khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ có thế giới của cái thấy mà 
thôi. Khi đó không có con người, không có chúng sinh 
khác và những thứ khác. Tại thời điểm của cái thấy, suy 
nghĩ về hình dạng chưa xuất hiện, suy nghĩ về câu chuyện 
về cái được thấy cũng chưa xuất hiện. 

Tuy nhiên, khi chúng ta nghĩ rằng có thế giới, chúng 
sinh, con người và các thứ khác nhau, chúng ta phải biết 
rằng đó chỉ là khoảnh khắc tâm suy nghĩ về đối tượng thị 
giác đã xuất hiện với tâm thấy. Cái thấy xuất hiện ở một 
khoảnh khắc khác với khoảnh khắc suy nghĩ về cái đã xuất 
hiện. Với tất cả mọi người, tâm xuất hiện chỉ trong một 
khoảnh khắc rồi được tiếp nối bởi tâm tiếp theo và điều 
này xảy ra một cách liên tục. Vì vậy dường như có cả một 
thế giới rộng lớn với nhiều người và nhiều thứ khác nhau. 
Tuy nhiên, chúng ta phải có hiểu biết đúng về thế giới là 
gì. Chúng ta phải biết rằng chỉ có một thực tại xuất hiện ở 
một thời điểm và chỉ trong một sát na. Tâm sinh và diệt, 
tiếp nối cái này sau cái kia rất nhanh, khiến dường như thế 
giới không tan rã, thế giới tồn tại kéo dài với chúng sinh, 
con người và những thứ khác nhau. Trên thực tế, thế giới 
chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc, tức là ở lúc tâm sinh và 
hay biết một đối tượng, chỉ trong một khoảnh khắc đó mà 
thôi; và rồi thế giới diệt đi cùng với tâm. 

Trong cuốn Bộ Pháp Tụ (Dhammasangani, quyên l1, 
phần 1, ch. I, mục 6 - 7) một số từ đồng nghĩa cho tâm đã 
được đưa ra. Tâm được gọi là mano hay mãnasa (tâm), 
hadaya (tim), hay pandara (cái trong sáng), manäyatana (tâm 
căn), manindriya (căn ý), viññãna (thức), viifiauakhandha 
(thức uấn), hay mano-viãñãna dhãtu (thức giới) '. 





' Những từ đồng nghĩa như vậy được đưa ra trong Đại Nghĩa Tích 
(Maha-Niddesa), Kinh Pasura (Sô 319). 


Khảo cứu pháp chân đế - 73 - 





Đức Phật sử dụng nhiều từ đồng nghĩa khác nhau cho 
tâm đề các đặc tính của tâm có thể được hiểu. Tâm là một 
thực tại, đó là một gIỚI (yêu tố) kinh nghiệm một thứ gì đó, 
nhưng rất khó đề hiểu được đặc tính của giới (yếu tố) kinh 
nghiệm. Mọi người có thể ít nhiều hiểu được tâm là gì, họ 
biết đâu là tâm, cái mà ai cũng có, nhưng nếu chỉ biết điều 
ấy và không thực sự thâm định tính chất của tâm thì chúng 
ta sẽ không biết được tâm sinh khởi ở khoảnh khắc nào. 

Trong cuốn Cú Giải Bộ Pháp Tụ (Atthasälinïj) có nói 
rằng, thực tại này được gọi là citta bởi tính chất muôn màu 
muôn vẻ của nó (trong tiếng Päli, từ “vicitta” có nghĩa là 
đa dạng, muôn màu muôn vẻ). Không chỉ có một loại yếu 
tố kinh nghiệm, một loại tâm, mà có nhiều loại tâm khác 
nhau. Tâm có muôn màu vẻ. Tính chất đa dạng của nó thê 
hiện khi chúng ta nghĩ về các chủ đề khác nhau, chăng hạn, 
chúng ta nghĩ về điều sẽ làm vào một ngày cụ thể. Khi xem 
xét điều ấy rõ hơn, ta sẽ thấy rằng, suy nghĩ sinh khởi 
tương ứng với tính chất đa dạng của tất cả các loại tâm 
khác nhau. 

Chúng ta sẽ làm gì hôm nay, chiều nay hay ngày mai? 
Nếu như không có tâm thì chúng ta không thể thực hiện bất 
cứ hành động nào. Việc chúng ta có thể có những hành 
động khác nhau trong một ngày là do tính chất đa dạng của 
tâm trong mỗi chúng ta. Chúng ta có thể thấy rằng các 
hành vi qua thân và khẩu trong cuộc sống hàng ngày của ta 
khác nhau là do đặc tính đa dạng của tâm trong mỗi người. 
Khi ta suy nghĩ, tâm là thực tại suy nghĩ và mỗi người lại 
nghĩ theo một cách. Những người khác nhau ¡ quan tâm. đến 
Giáo pháp và nghiên cứu nó, suy xét và ngẫm nghĩ về nó 
theo những cách khác nhau. Họ có quan điểm khác nhau về 
việc thực hành. Thế giới tiến triển theo sự đa dạng của tâm 


- 4 — Giới thiệu chung 





mỗi người. Thế giới được cấu tạo bởi những người khác 
nhau, ở những đất nước khác nhau và tham gia vào những 
nhóm khác nhau. Và những cá nhân khác nhau này tạo 
duyên cho các sự kiện trên thế giới. Điều ấy xảy ra là bởi 
sự đa dạng trong suy nghĩ của mỗi cá nhân. Thế giới hôm 
nay tiến triển theo cách này là do tính chất đa dạng của 
tâm, của mọi người ở thời điểm này. Thế giới sẽ như thế 
nào trong tương lai? Nó cũng sẽ tương ứng với tính chất đa 
dạng của tâm suy nghĩ về nhiều chủ đề khác nhau. 

Vì thế, ta thấy rằng tâm có tính chất muôn màu vẻ. 
Tâm thấy qua mất là một loại tâm, nó khác với tâm nghe 
qua tai, đó lại là một loại tâm khác. Tâm suy nghĩ lại là 
một tâm khác nữa. 

Sách Chú Giải Bộ Pháp Tụ nói rằng, tâm được gọi là 
“mano” bởi nó xác định và biết đối tượng hay cảnh 
(ärammana hoặc ãlambana). Thuật ngữ “đối tượng” - 
“aärammana” có nghĩa là “cái được biết bởi tâm”. Khi tâm - 
pháp kinh nghiệm sinh khởi, nó hay biết cái được gọi là 
“đối tượng”. 

Âm thanh là một thực tại, khi những vật chất cứng tiếp 
xúc với nhau thì có duyên cho sự sinh khởi của âm thanh. 
Tuy nhiên, khi tâm sinh khởi không kinh nghiệm âm thanh, 
tại khoảnh khắc đó âm thanh không phải là đối tượng. Mọi 
thứ có thể sinh khởi nếu có duyên, nhưng nếu tâm không 
kinh nghiệm nó thì khi đó không phải là ãrammana, không 
phải là đối tượng. 

Tâm được gọi là tâm hay hadaya, bởi vì nó có tính 
chất ở bên trong. Tâm là bên trong, vì nó là thực tại kinh 
nghiệm đối tượng xuất hiện. Đối tượng ở bên ngoài, đó là 
cái mà tâm kinh nghiệm. 


Khảo cứu pháp chân đế. - 75 - 





Sự nghiên cứu về tâm thực chất là việc thẩm xét các 
thực tại đang xuất hiện tại giây phút hiện giờ, các thực tại ở 
bên trong cũng như các thực tại bên ngoài, và bằng cách ấy 
ta sẽ hiểu được đặc tính của tâm. Tâm là một thực tại, 
nhưng nó ở đâu? Tâm là một thực tại ở bên trong. Khi có 
cái thấy, màu sắc xuất hiện ở bên ngoài và tâm là thực tại ở 
bên trong, nó kinh nghiệm cái xuất hiện qua mắt. 

Khi phát triển hiểu biết, ta cần thâm định đặc tính của 
thực tại như chúng là theo sự thật mà Đức Phật đã chứng 
ngộ sau khi đắc Phật quả và thuyết giảng cho những người 
khác. Ngài đã dạy Tứ niệm xứ'. Niệm tâm (cittanupassanã 
satipatthãna) có nghĩa rằng, chăng hạn, khi có cái thấy, sati 
hay biết, không quên đặc tính của nó. Ta cần phải thâm xét, 
nghiên cứu và hướng sự chú ý của ta với thực tại của cái 
thấy, để dần dần có thêm cái hiểu về nó, chúng ta có thê biết 
được rằng đó là một yêu tố kinh nghiệm đối tượng qua mắt. 

Khi nghe âm thanh, chánh niệm (sati) có thê sinh khởi 
và hay biết về âm thanh, rồi như vậy, cái nghe có thể được 
biết là một thực tại kinh nghiệm, và rằng đó là một thực tại 
ở bên trong. Không dễ dàng thấm định thực tại ấy và biết 
nó như nó là, thực tại nghe âm thanh sinh khởi kinh 
nghiệm một âm thanh xuất hiện và rồi diệt đi ngay lập tức. 
Tất cả các tâm đều như vậy, nó sinh khởi, kinh nghiệm đối 
tượng trong một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi và rồi lại 
diệt đi một cách nhanh chóng. 

Khi ta có hiểu biết đúng về tâm thấy, tâm nghe và tâm 
suy nghĩ thì Tứ niệm xứ (satipatthãna) sinh khởi và hay 
biết về đặc tính của tâm tại khoảnh khắc ấy, nó có thê được 
hiểu chỉ là một thực tại, một yếu tố kinh nghiệm cái gì đấy. 





! Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. 


- #6 — Giới thiệu chung 





Paññã (trí tuệ) có thể được phát triển nhất quán với Giáo lý 
mà Đức Phật đã dạy. Khi ẫy, trí tuệ có thể xuyên thấu các 
đặc tính của thực tại, Tứ Thánh Đề có thể được chứng ngộ 
và phiền não có thê được tận diệt tại những giai đoạn giác 
ngộ khác nhau. Những giai đoạn đó bao gồm: quả vị Dự 
lưu (Sotãpanna), quả vị Nhất lai (Sakadägãmn), quả vị Bất 
lai (Anagamn), quả vị A la hán (Arahat). 

Tâm là một thực tại sinh và diệt ngay lập tức. Sự diệt 
đi của tâm trước làm duyên cho sự sinh khởi của tâm tiếp 
theo, tâm thấy sinh và diệt, tâm thấy không tồn tại một 
cách liên tục. Tâm nghe, tâm kinh nghiệm đối tượng xúc 
chạm và tâm suy nghĩ cũng không tồn tại liên tục. Khi ta 
ngủ say và không mơ, vẫn có tâm sinh và diệt, cái này tiếp 
nối cái khác. Tuy nhiên, tại những khoảnh khắc đó, tâm 
không kinh nghiệm đối tượng qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân 
và ý môn. 

Tâm không kinh nghiệm bất kỳ đối tượng qua sáu 
môn nào gọi là bhavanga-citta (tâm hộ kiếp). Tâm này làm 
nhiệm vụ giữ mạng sống và duy trì sự tương tục trong cả 
kiếp sống. Tâm hộ kiếp sinh và diệt cho đến khi có một 
loại tâm khác sinh khởi và kinh nghiệm đối tượng qua mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân và ý môn. Tâm hộ kiếp sinh khởi giữa 
các lộ trình của tâm kinh nghiệm đối tượng qua sáu môn', 
và điều này diễn ra một cách liên tục cho đến cuối cuộc đời 
của một con người. 

Tâm được gọi là “trong” hay là “sáng” (Bộ Pháp Tụ - 
Dhammasangani), bởi vì tâm chỉ có đặc tính biết rõ đối 
tượng của nó. Vì vậy tính chất của nó là trong sáng. Cuốn 





' Các tâm kinh nghiệm các đối tượng qua sáu căn sinh khởi trong các lộ 
trình, và mỗi tâm đảm nhận một chức năng riêng trong lộ trình đó. 


Khảo cứu pháp chân đế. - 77 - 





Chú Giải Bộ Pháp Tụ (Althasalim, quyền I, phần IV, 
chương IL, 140) nói, “Tâm được gọi là “rõ”, theo nghĩa là 

“vô cùng trong sáng” (parisuddhatthena tần laanD: khi nói 
đến tâm hộ kiếp (bhavanga-cttta). Vì vậy, đức Phật nói; 
“Này các tỳ kheo, tâm sáng lấp lánh (pabhassaram) nhưng 
bị ô nhiễm bởi các ô nhiễm thình lình.” Sau đó CJú Giải 
Bộ Pháp Tụ giải thích rằng khi tâm là bất thiện, nó vẫn 
được gọi là trong sáng (pandaram). 

Đặc tính của tâm là biết rõ đối tượng, vì vậy tính chất 
(sabhãva) của nó là trong sáng. Kê cả khi nó sinh kèm với 
các tâm sở bất thiện làm nó ô nhiễm, nó vẫn được gọi là 
trong sáng. 

Tâm chỉ trong sáng ở khoảnh khắc nó không kinh 
nghiệm đối tượng qua các môn (giác quan) như mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân và ý. Tất cả những ai đang ngủ say trông 
đều rất ngây thơ, trong sáng, người ấy không kinh nghiệm 
thích hay không thích, không ghen tuông, không bủn xin, 
không ngã mạn. Người ây cũng không có từ tâm hay bị 
mân, vì vậy, các phẩm chất thiện và bất thiện không sinh 
khởi bởi vị ấy không thấy, không nghe, không kinh nghiệm 
đối tượng xúc chạm hay suy nghĩ. 

Tuy vậy, chúng ta cần phải biết rằng, bất cứ khi nào 
tâm xuất hiện kinh nghiệm đối tượng qua một trong sáu 
môn thì tâm sẽ bị cuốn vào đó và vì vậy, nó không còn 
trong sáng nữa. Nhiều loại phiền não khác nhau đã được 
tích lũy trong tâm và những cái đó tạo duyên cho sự sinh 
khởi của thích thú và dính mắc khi ta thấy một cái gì đó dễ 
chịu, và sự sinh khởi của chán nản và khó chịu khi ta thấy 
cái gì đó bất khả ái”. 





' Chúng ta thấy đoạn viết tương tự trong “Đạo Vô Ngại Giải”, cuốn 
Saddhammappakasim, liên quan đên Luận Về Hơi Thở, trong phân 4, 


- #8 — Giới thiệu chung 





Khi tâm sinh khởi và hay biết đối tượng qua một trong 
sáu căn thì có thọ gì? Thọ hỷ, thọ ưu và thọ trung tính là 
những thực tại không phải là tâm. Chúng là các tâm sở mà 
Đức Phật gọi là thọ tâm sở (vedana cetasika). Tâm hay tâm 
sở đều là danh, nhưng tâm là vương, là người dẫn đầu 
trong việc hay biết một đối tượng. Tâm khác với thọ tâm 
sở, là cái cảm nhận những gì dễ chịu, khó chịu hay trung 
tính về đối tượng đang xuất hiện. Các pháp không sinh 
khởi một mình, chúng phụ thuộc vào các pháp khác cùng 
sinh khởi với chúng và tạo duyên cho chúng. Tâm phải 
sinh khởi cùng lúc với tâm sở và tâm sở cũng phải đồng 
sinh với tâm. Tâm và tâm sở phải sinh khởi cùng nhau và 
diệt đi cùng nhau. Chúng kinh nghiệm cùng đối tượng, 
chúng sinh khởi và diệt đi ở cùng một căn. Mỗi một tâm 
sinh khởi được tạo duyên bởi các tâm sở khác sinh kèm với 
nó. Mỗi tâm đảm nhận một chức năng khác nhau và vì vậy 
có rất nhiều loại tâm khác nhau. 

Chúng ta không thích khi tâm khó chịu, bối rối, trạo 
cử, buồn rầu hay lo lắng. Chúng ta thích khi tâm hạnh 





“Ba mươi hai loại trí của người vun bồi chánh niệm”, rằng mỗi tâm, kế 
cả tâm bắt thiện, có thể được gọi là “ 'pandaram”. Về tâm hộ kiếp được 
gọi là “sáng lấp lánh” (phabassaram), cuốn Chú Giải Bộ Pháp Tụ tham 
chiếu tới kinh 7ăng Cñỉ Bộ, I,10 “Này các tỳ kheo, tâm sáng lấp lánh, 
nhưng bị ô nhiễm bởi các ô nhiễm thình lình”. Tâm hộ kiếp là tâm quả 
không kinh nghiệm các đối tượng bên ngoài, vì vậy các sở tâm bất 
thiện không đồng sinh với nó. Khi ấ Ấy, hiển nhiên là tâm sáng lấp lánh 
và trong sáng, pandaram. Nhưng kê cả khi tâm sinh khởi cùng phiền 
não, nó khác với phiền não, bản chất của nó là trong sáng. Cuốn 
Atthasalinr có nói, trong cùng phần đó: “Dù bất thiện, nó vẫn trong 
sáng vì nó có nguồn gốc từ đó, giống như nhánh của sông Hằng thì 
giông sông Hằng (Ganga), nhánh của sông Godhävarï thì giông sông 
GodhãvarT”. Kê cả khi tâm sinh khởi cùng phiền não, nó không bị mất 
tính chất trong sáng của nó, cũng giông như nước sông nhánh là một 
với nước của sông mẹ. Tâm chỉ biết rõ đối tượng 


Khảo cứu pháp chân đế - 79 - 





phúc, vui vẻ và mê đắm với những đối tượng dễ chịu. Tuy 
nhiên, khi tâm vui vẻ, nó cảm thấy hạnh phúc và hoàn toàn 
bị cuốn vào sự vui thú, khi ấy tâm không còn trong sáng 
nữa, bởi nó sinh kèm với tâm sở tham (lobha cetasika). 
Lobha (tham) là một pháp vui thú trong đối tượng, dính 
mắc vào nó và bị chìm đắm trong nó. Đức Phật dạy mọi 
người nghiên cứu và thâm định các thực tại để chánh niệm 
của Tứ niệm xứ (satipatthäna) có thê hay biết đặc tính của 
thực tại đang xuất hiện' và để hiểu biết đúng về chúng có 
thể được phát triển. Điều ấy có nghĩa rằng ta phải thâm 
định các thực tại, nhận ra các đặc tính của chúng để có thê 
nhận biết về chúng một cách chi tiết, chính xác như chúng 
là. Bằng cách ấy, ta có thể biết được pháp nào là thiện 
(kusala), pháp nào là bất thiện (akusala) và pháp nào vừa 
không phải là thiện, vừa không phải là bất thiện. Chúng ta 
có thê biết bất thiện là bất thiện, dù là ở mức độ nào đi nữa, 
thô hay tế. Chúng ta cần phải biết rằng không chỉ có sân 
(dosa) là bất thiện pháp (akusaladhamma) mà còn có nhiều 
loại tâm sở bất thiện khác. 

Mọi người hỏi họ phải làm gì để tránh tâm sân. Tắt cả 
các pháp đều vô ngã và vì vậy, dosa (sân) cũng là vô ngã. 
Sân sinh khởi bởi những duyên tương ứng của nó. Có 
những người có thể tận diệt được sân hoàn toàn và nó 
không bao giờ sinh khởi nữa. Những người ấy đã phát triển 
trí tuệ và chứng ngộ Tứ Thánh Đề tới mức độ quả vị Bất 
lai (Anagam). 

Tại mỗi giai đoạn của giác ngộ, Tứ Thánh Đề lại được 
chứng nghiệm. Thánh đề thứ nhất là sự thật về Khổ. Tất cả 





' Chánh niệm là một tâm sở không quên thiện pháp. Có nhiều mức độ 
của chánh niệm. Chánh niệm của tứ niệm xứ không quên, hay biệt các 
đặc tính của danh và sắc. 


- 80 — Giới thiệu chung 





các pháp hữu vi (sahkhãra dhamma) đều vô thường, sinh 
rồi diệt đi ngay lập tức, vì vậy chúng là khổ, bất toại 
nguyện (dukkha), và không đáng để bám vào, chúng không 
thê là nơi nương nhờ. Thánh đề thứ hai là sự thật về nguồn 
gốc của Khổ (dukkha samudaya). Đó là tham ái (tanhã), là 
tâm sở tham (lobha cetasika). Tham ái và dính mắc là 
nguyên nhân, là gốc rễ của sự sinh khởi khổ. Thánh đề thứ 
ba là sự thật về sự diệt khổ (dukkha nirodha) và đó là niết 
bàn. Niết bàn là thực tại chấm dứt khổ đau, bởi vì khi niết 
bàn được chứng ngộ, các phiền não làm duyên cho sự sinh 
khởi của khổ được tận diệt. Thánh đề thứ tư là sự thật về 
con đường dẫn tới sự chấm dứt của khổ (dukkha nirodha 
gamimi patipadä). Đó là con đường Bát Chánh Đạo, hay 
cũng chính là sự phát triển Tứ niệm xứ, là sự phát triển tuệ 
giác chứng ngộ Tứ Thánh Đề. Đó là thực hành dẫn tới sự 
chấm dứt dukkha. 

Tứ Thánh Đề được chứng ngộ khi đắc đạo, nhưng có 
những mức độ giác ngộ khác nhau ở bốn giai đoạn. Những 
người chứng ngộ Tứ Thánh Đề và kinh nghiệm niết bàn ở 
lần thứ nhất được gọi là vị Thánh Dự lưu (Sotaäpanna). VỊ 
Thánh Dự lưu đã diệt bỏ tà kiến về ngã (ditthi) và hoài 
nghi về các đặc tính của thực tại. 

Khi vị Thánh Dự lưu đã phát triển trí tuệ nhiều hơn, vị 
ấy có thê đạt được quả vị Nhất lai (Sakadägãmñ). Khi vị ấy 
chứng ngộ Tứ Thánh Đề đến mức độ đó và kinh nghiệm 
niết bàn lần nữa thì các dính mắc thô với các đối tượng của 
cái thấy, âm thanh, mùi, vị và xúc chạm được tận diệt ở 
giai đoạn này. 

Khi vị Thánh Nhất lai đã phát triển trí tuệ đến mức độ 
đạt được tầng thánh thứ ba - quả vị Bất lai (Anägãmn), 
người ấy đã chứng ngộ Tứ Thánh Đề tới mức độ đó và 


Khảo cứu pháp chân đế - 81 - 





kinh nghiệm niết bàn một lần nữa. Sự dính mắc vào các đối 
tượng thị giác, âm thanh, mùi, vị và sự xúc chạm và tâm 
sân hoàn toàn bị tận diệt ở giai đoạn này. 

Khi vị Thánh Bất lai lại phát triển trí tuệ thêm nữa, có 
thể đạt được mức độ thứ tư - mức độ cuối cùng của sự giác 
ngộ, quả vị toàn hảo của bậc A la hán. VỊ ấy chứng ngộ Tứ 
Thánh Đề đến mức độ đó và kinh nghiệm niết bàn lần nữa. 
Tất cả các pháp bất thiện còn lại được hoàn toàn tận diệt. 
Khi vị A la hán tịch diệt, có sự chấm dứt hoàn toàn của ngũ 
uân, khi ấy gọi là khandha parinibbãna và vị ấy không còn 
tái sinh nữa. 

Như vậy chúng ta thấy rằng, trí tuệ siêu thế của bậc 
thánh nhân, tức người đã đạt được giác ngộ, diệt bỏ phiền 
não theo từng giai đoạn, tương ứng với mức độ giác ngộ đã 
đạt được. Khi hiểu điều này, chúng ta cũng phải suy xét kỹ 
lưỡng, đâu là sự thực hành đúng để phát triển trí tuệ - cái 
có thê hiểu đúng những gì đang xuất hiện và diệt trừ phiền 
não. Sự thực hành phải nhất quán với Giáo lý mà Đức Phật 
đã dạy. 

Đức Phật giải thích tâm không chỉ là cái “trong sáng” 
(pandara) mà Ngài cũng dùng từ manãyatana (ý xứ) đề chỉ 
tâm, khiến đặc tính của tâm có thê được hiểu rõ ràng hơn. 
Chủ Giải Bộ Pháp Tụ giải thích äyatana là trú xứ, là nơi 
sinh, nơi gặp gỡ và là nhân. Người ta giải thích rằng nơi 
sinh, nơi gặp gỡ và nhân là những thuật ngữ phù hợp cho 
tâm. Tâm là nơi sinh vì xúc hay xúc tâm sở (phassa 
cetasika) cùng các tâm sở khác sinh khởi trong tâm. Tâm là 
nơi gặp gỡ, bởi các đối tượng từ bên ngoài, chẳng hạn như 
đối tượng thị giác, âm thanh, mùi, vị và đối tượng xúc 
chạm gặp nhau ở trong tâm bằng cách là đối tượng của nó. 
Còn về nhân (hetu), tâm là nhân, hay là duyên cho xúc và 


- 82 — Giới thiệu chung 





cho các tâm sở khác sinh khởi cùng với nó theo mối liên hệ 
của đồng sinh duyên (sahajãta-paccaya). 

Mỗi tâm là một thực tại, một yếu tố kinh nghiệm đối 
tượng. Chúng ta sẽ hiểu rõ rằng tâm có đặc tính vô ngã, 
nếu ta biết rằng tâm là manäyatana, tức là ý xứ, là nền tảng 
phụ thuộc của các thực tại khác, là nơi sinh, nơi gặp gỡ và 
là nhân. 

Có các duyên cho sự sinh khởi của đối tượng thị giác, 
âm thanh, mùi, vị, xúc chạm (nóng, lạnh, cứng, mềm), tuy 
nhiên nếu tâm không sinh khởi và kinh nghiệm đối tượng 
ấy, nếu tâm không phải là nơi gặp gỡ cho chúng thì không 
có đối tượng nào trong những đối tượng ấy có thể xuất 
hiện. Khi ấy, cái có thể được kinh nghiệm qua mắt không 
thể xuất hiện, tương tự như vậy, âm thanh, mùi, vị, nóng 
lạnh, cũng không thê xuất hiện được. Đó là vì tâm là thực 
tại kinh nghiệm đối tượng, là nên tảng, là nơi sinh, nơi gặp 
gỡ, là nhân cho các thực tại xuất hiện. Màu sắc ở lưng của 
ta không thể xuất hiện, vì nó không “ “gặp” tâm, nó không 
thể in dấu lên nhãn căn, không tiếp xúc với tâm, vì vậy, 
tâm không thê sinh khởi và thấy đối tượng nào ở lưng của 
ta. 

Mặc dù nghiệp tạo duyên cho nhãn căn sinh và diệt 
liên tục trong kiếp sống (nếu ta không bị mù), tâm thấy 
không thê sinh khởi liên tục. Bất cứ khi nào màu sắc xuất 
hiện, tâm là ý xứ, là nơi gặp gỡ cho sắc là đối tượng thị 
giác in dấu lên nhãn căn (cakkhuppasada rũpa) ở thời điểm 
đó. Sắc in dấu lên nhãn căn là sắc xứ (rũpãyatana), hay 
cảnh sắc (đối tượng thị giác xứ), và nhãn căn được In dấu 
bởi đối tượng thị giác là nhãn xứ (cakkhãyatana). Tất cả 
các pháp gặp gỡ ở thời điểm ấy được gọi là xứ (ãyatana). 


Khảo cứu pháp chân đế - 83 - 





Cũng vậy khi âm thanh in dấu lên nhĩ căn và gặp tâm kinh 
nghiệm nó. Vậy tâm là ý xứ (manãyatana), là nơi gặp gỡ 
của các pháp đang xuất hiện. 

Như đã thấy, cuốn Chú Giải Bộ Pháp Tụ chỉ ra rằng 
tâm là một nhân cho sự sinh khởi của phassa (xúc) và của 
các tâm sở khác đồng sinh với tâm. Phassa hay tâm sở xúc 
là một trong 52 tâm sở, là một loại danh tiếp xúc với đối 
tượng. Xúc là tâm sở xúc, là danh, nó khác với sự tiếp xúc 
bằng thể chất xảy ra, như khi một cái cây rơi và chạm vào 
đất chăng hạn. Sắc là âm thanh có thể in dấu lên sắc là nhĩ 
căn nhưng nếu xúc không sinh khởi và tiếp xúc với âm 
thanh in dấu lên nhĩ căn thì tâm nghe không sinh khởi 
được. 

Xúc (phassa) là một loại danh (nama) sinh khởi cùng 
với tâm và diệt cùng với nó. Xúc kinh nghiệm cùng một 
đối tượng với tâm và sinh khởi cùng một nơi với tâm. Vì 
vậy, tâm là duyên cho xúc. Ở các cõi có ngũ uẩn, tâm và 
tâm sở luôn nương vào một sắc nhất định để sinh khởi, gỌI 
là sắc căn (vatthu rũpa). Nhãn căn là vatthu rũpa, vì nhãn 
căn là nơi sinh cho nhãn thức và tâm sở đồng sinh với nó'. 
Thực tại không thể tự sinh khởi một mình. Khi một thực tại 
sinh khởi, cần có các thực tại khác sinh khởi cùng với nó 
vào cùng thời điểm và làm duyên cho nó. Khi một thực tại 
làm duyên cho một thực tại khác sinh khởi cùng nó, mối 
duyên hệ ấy gọi là đồng sinh duyên (sahajãta-paccaya)”. 

Một pháp làm duyên hay năng duyên (paccaya) là 
pháp hỗ trợ cho các pháp khác sinh khởi, tồn tại. Rõ ràng 





' Có sáu sắc là vatthu (căn, cơ sở). Ngũ căn là cơ sở cho ngũ thức, và 
tâm cơ là cơ sở cho tất cả các tâm khác. Vatthu không phải là xứ, xứ 
bao gồm cả danh và sắc. 

? “Saha” có nghĩa là “cùng nhau”, và “jãta” có nghĩa là “sinh khởi” 


- 84 — Giới thiệu chung 





mỗi pháp sinh khởi đều là pháp hữu vi (saäkhãra dhamma) 
vì nó cần các pháp khác làm duyên cho sự sinh khởi của 
nó. Nếu không có các yếu tố làm duyên thì không có pháp 
nào có thể sinh khởi. 

Các pháp khác nhau là những loại duyên khác nhau. 
Một số pháp tạo duyên cho các pháp khác sinh khởi cùng 
với chúng, gọi là đồng sinh duyên (sahajãta-paccaya). Một 
số pháp khác sinh khởi trước pháp mà chúng tạo duyên, 
được gọi là tiền sinh duyên (purejãta-paccaya). Và một số 
pháp khác lại sinh khởi sau pháp mà chúng tạo duyên, được 
gọi là hậu sinh duyên (pacchãJãta-paccaya). 

Tâm là đồng sinh duyên đối với tâm sở sinh khởi cùng 
với nó, và tâm sở là đồng sinh duyên đối với tâm sinh khởi 
cùng với chúng. Khi xúc sinh khởi và tiếp xúc với đối 
tượng, tâm sinh khởi cùng với xúc tâm sở kinh nghiệm đối 
tượng ấy, mà không phải là một đối tượng khác. Khi 
phassa (xúc tâm sở) sinh khởi và tiếp xúc với âm thanh, nhĩ 
thức sinh khởi cùng với xúc tâm sở có đối tượng là âm 
thanh. 

Có bốn loại thực tại chân để (paramatthadhamma): 
tâm (citta), tâm sở (cetasika), sắc (rũpa) và niết bàn 
(nibbãna). Mỗi pháp chân đề có thê là duyên cho sự sinh 
khởi của các pháp chân đế khác là pháp hữu vi 
(sankhãtadhamma). Tâm có thể làm duyên cho sự sinh 
khởi của các tâm sở và các sắc, mặc dù không phải tất cả 
các tâm đều tạo duyên cho sự sinh khởi của sắc. Tâm sở 
tạo duyên cho sự sinh khởi của tâm và sắc, trừ một số 
trường hợp. Sắc tạo duyên cho sự sinh khởi của các sắc 
khác. Sắc làm duyên cho sự sinh khởi của tâm khi nó là 
căn (vatthu), tức là sắc căn của tâm và khi nó là đối tượng 
của tâm. Tất cả các pháp này đều vận hành theo tính chất 


Khảo cứu pháp chân đế - 85 - 





của các pháp chân để được tạo duyên theo phương thức 
đồng sinh duyên (sahajãta-paccaya) và các loại duyên hệ 
khác. 

Tâm và tâm sở là đồng sinh duyên cho sắc sinh khởi 
cùng chúng ngay tại sát na sinh của tâm. Mỗi sát na tâm có 
thể được chia thành ba tiểu sát na: 

Sát na sinh (uppäada khana), 

Sát na trụ (tifthi khana), khi nó chưa diệt đi và 

Sát na diệt (bhanga khana). 

Tâm không điều khiển được sự sinh khởi của sắc. Loại 
sắc được tạo duyên bởi tâm - sắc do tâm sinh (cittaja rũpa) 
sinh cùng với tâm ngay ở sát na sinh của tâm. Tuy nhiên, 
khi thức tái tục (patisandhi-citta) sinh khởi thì tại khoảnh 
khắc đó không có sắc do tâm sinh, mà chỉ có sắc do nghiệp 
sinh (kammaJa rũpa) sinh khởi cùng với thức tái tục - cái 
cũng được tạo duyên bởi nghiệp (kamma). Khi thức tái tục 
đã diệt đi thì tâm tiếp theo, tức là tâm hộ kiếp (bhavanga- 
citta) đầu tiên trong một kiếp sống, sẽ làm duyên cho sắc 
sinh khởi cùng với nó. Và từ thời điểm đó trong suốt kiếp 
sông ấy, tâm sẽ làm duyên cho sắc. 

Tuy nhiên, ngũ thức là ngoại lệ, chúng không tạo ra 
sắc nào. Có năm cặp (ngũ song) thức và mỗi cặp bao gồm 
tâm quả thiện (kusala vipäkacitta) và tâm quả bất thiện 
(akusala vipakacitta). Có năm cặp thức như sau: nhãn thức, 
nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức. Cũng như vậy, tử 
thức (tâm tử) của một vị A la hán không còn tạo nên sắc 
nào nữa. Ngoài những loại tâm kê trên, mỗi tâm sinh khởi 


- 86 — Giới thiệu chung 





ở trong những cõi có ngũ uẩn đều tạo duyên cho sắc sinh 
khởi cùng lúc với nó tại sát na sinh'. 

Mỗi người tích lũy những xu hướng rất đa dạng 
(vicitta). Một số người tích lũy rất nhiều bất thiện 
(akusala), còn số khác tích lũy nhiều thiện (kusala). Nếu có 
hiểu biết đúng về phát triển Tứ niệm xứ, nó có thê được 
phát triển. Tất cả các loại thiện pháp được tích lũy đều có 
ích. Chúng có thể trở thành ba la mật (pãramn) trợ duyên 
cho chánh niệm hay biết đặc tính của các thực tại, cái là vô 
ngã, không phải là chúng sinh hay con người, và nhờ vậy, 
Tứ Thánh Đề có thể được chứng ngộ. Phiền não có thể 
được tận diệt ở các giai đoạn khác nhau, nhưng với người 
mới bắt đầu phát triển Tứ niệm xứ, chánh niệm về thực tại 
vẫn còn rất yêu ớt. Sự dính mắc vào ý niệm về ngã bám rễ 
rất sâu dày. Dù đang thấy hay nghe, đang không thích 
những bắt thiện của mình, hay đang tạo thiện pháp, ta đều 
cho những thực tại ấy là mình. Ta cho rằng thiện pháp của 
ta thuộc về một ai đó, một tự ngã. 

Việc nghiên cứu về tâm chân đế pháp (citta 
paramatthadhamma) có thê là một trợ duyên cho hiểu biết 
trực tiếp về đặc tính của tâm ở thời điểm hiện tại. Nhờ vậy 
có thê có hiểu biết trực tiếp về đặc tính của tâm thấy, tâm 
nghe hay tâm suy nghĩ hiện giờ. Mục đích của việc nghiên 
cứu Giáo pháp là hiểu biết trực tiếp về thực tại thông qua 
Tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ có thể sinh khởi và hay biết về 
đặc tính của yêu tố kinh nghiệm đối tượng đang xuất hiện. 

Khi nghiên cứu tâm, ta đừng nên cho rằng có thể ngay 
lập tức hiểu rõ về đặc tính của tâm. Hơn nữa, việc nghiên 





' Tâm là một trong bốn nhân tố cho sự sinh khởi của sắc. Các yếu. tố 
khác là nghiệp, nhiệt độ và dưỡng chất. Tâm tạo nên các tổng hợp sắc, 
bao gồm các sắc bất ly và các nhóm sắc có các loại sắc khác trong đó. 


Khảo cứu pháp chân đế - 87 - 





cứu tâm không nên bị thúc đây bởi mong muốn trở thành 
một người có nhiều hiểu biết về tâm. Hiểu biết có được nhờ 
việc nghiên cứu có thê là một sự tích lũy của hành uấn - 
“saakhãrakkhanda”, tức uân (khanda) bao gồm tất cả các 
tâm sở, kể cả các tâm sở tịnh hảo, ngoại trừ thọ và tưởng - 
để làm duyên cho sự sinh khởi của Tứ niệm xứ. Chánh niệm 
có thể hay biết các đặc tính của tâm là danh, là yếu tố kinh 
nghiệm đối tượng, ở ngay thời điểm hiện giờ. Bằng cách ấy, 
trí tuệ có thê phát triển và tận diệt tà kiến cho các thực tại là 
ta, đó nên là mục đích của việc nghiên cứu Giáo pháp. 


*#*** 
Câu hỏi 


Tâm hộ kiếp (bhavanga-citta) là gì? 

Khi nào thì tâm được gọi là “trong sáng” (pandara)? 

Vì sao? 

3. Tâm và tâm sở có thê làm duyên cho sự sinh khởi của 
các thực tại nào? 

4. Sắc có thể làm duyên cho sự sinh khởi của các 
thực tại nào? 

5. Có bao nhiêu mức độ giác ngộ và chứng ngộ Tứ 

Thánh Đế? 

Sắc nào là sắc căn (vatthu-rũpa)? 

Xứ (äyatana) là gì và có những xứ nào? 

Đồng sinh duyên (sahajãta-paccaya) là gì? 

CittaJa rũpa có nghĩa là gì? Khi nào nó sinh khởi? 

Những tâm nào trong ngũ uân không tạo duyên cho 

cittaja rũpa? 

10. Mục đích đúng đắn của việc nghiên cứu Giáo pháp là gì? 


Ò — 


; 1e 


- 88 — Tâm biết đối tượng 





Chương 8 
Tâm biết đối tượng 


Chúng ta đọc trong C7 Giải Bộ Pháp Tụ 
(Atthasalim), phần về các khía cạnh của tâm (Quyền 1, 
phần 2, chương 1, mục 63, bản 1976): Tâm được gọi như 
vậy bởi nó nghĩ đến đối tượng của nó, nó nhận biết rõ ràng 
đối tượng của nó. Chúng ta đọc: 

“Cũng như từ “tâm” là chỉ chung tắt cả các loại tâm 
hiệp thé (lokiya)': thiện (kusala), bát thiện (akusala) hay 
đại duy tác (Mahä-kiriya)”, nó được gọi là tâm” vì nó 
được tích lũy do năng lực của luồng tốc hành tâm 
javanal] trong lộ trình lâm]. Và quả (vipãka) được gọi là 
“tâm” vì nó được tạo duyên bởi những nghiệp đã tích 
lũy” và phiền não. 

Hơn nữa, cả bốn loại (thiện, bát thiện, quả, duy 
tác)“ đều được gọi là “tâm-cifta” vì chúng có tính chất 
muôn màu vẻ (viciffa) tương ứng với hoàn cảnh. Ý nghĩa 
của từ “tâm” có thê được hiễu bởi khả năng tạo ra 
những hiệu ứng khác nhau của nó. 


' Hiệp thế (Iokiya) là không phải là siêu thế. Tâm siêu thế kinh nghiệm 
niết bàn. Các tâm không phải là tâm siêu thế là hiệp thế. Điều này sẽ 
được giải thích kỹ ở chương 23. 
š Thay cho tâm đại thiện, các vị A la hán có tâm đại duy tác. 
3 Trong ngữ cảnh này, thuật ngữ Pãli “cito” hay “cita” xuất phát từ 
„CmBH[” được sử dụng. Nghĩa của nó là “tích lũy”. 
* Thiện, bắt thiện, quả và duy tác (không phải là nhân cũng không phải 
là quả). Điều này sẽ được giải thích thêm ở phần sau. 


Khảo cứu pháp chân đế - 89 - 





Khi nghiên cứu các chú giải về sau, ta thấy người ta đề 
cập đến sáu đặc tính của tâm. Những khía cạnh này thực 
chất được lấy từ cuốn 4/(hasalin, Chú giải Bộ Pháp Tụ 
(Dhammasangan), là cuốn sách đầu tiên của tạng V¡ điệu 
pháp. Các khía cạnh của tâm có thê được chia làm năm 
hoặc sáu loại: 

I.Được gọi là tâm vì nó nghĩ (cinteti)' về một đối 

tượng, nó biết một đối tượng một cách rõ ràng. 

2. Được gọi là tâm vì nó được tích lũy do năng lực của 
luồng tốc hành tâm (javana)” trong lộ trình. 

3.Được gọi là tâm vì nó là pháp tích lũy quả của 
nghiệp và phiền não. 

4.Được gọi là tâm vì nó có tính chất đa dạng theo 
hoàn cảnh. Trong các sách vở được viết về sau, khía 
cạnh này được nói đến ở hai mặt: thứ nhất, tâm đa 
dạng bởi nó kinh nghiệm nhiều đối tượng khác 
nhau; thứ hai, tâm đa dạng bởi các tâm sở sinh kèm, 
hay còn gọi là các pháp tương hợp 
(sampayuttadhamma). 

5. Được gọi là tâm bởi khả năng tạo ra nhiều hiệu ứng 
khác nhau. Tất cả các khía cạnh này sẽ được nói đến 
cụ thể để các đặc tính của tâm có thể được hiểu 
thống nhất với những giải thích trong CJ Giải Bộ 
Pháp Tụ (Atthasalim). 

Tất cả chúng ta đều nghĩ rất nhiều. Nếu nhận ra mình 

đang suy nghĩ, và suy xét điều ấy một cách cần trọng, ta sẽ 





' Các thuật ngữ Pãli khác nhau được sử dụng ở đây đều xuất phát từ từ 
“citta” (tâm) và chúng thể hiện các khía cạnh khác nhau của tâm. 

: Trong một lộ trình tâm, có bảy tốc hành tâm, có thê là các tâm thiện 
hoặc các tâm bắt thiện, ngoại trừ trường hợp của bậc A la hán. Điều 
này sẽ được giải thích kỹ hơn ở phần sau. 


- 90 — Tâm biết đối tượng 





thấy rằng chúng ta thật sự bận bịu với suy nghĩ, rằng ta có 
thể nghĩ một thời gian lâu về nhiều thứ khác nhau. Chúng 
ta không thể ngăn được Suy nghĩ, nó luôn xảy ra. Vì vậy 
một sô người không muốn suy nghĩ, họ muốn yên tĩnh. Họ 
cho rằng sẽ có lợi trong việc ngăn cản suy nghĩ, vì họ thấy 
suy nghĩ làm họ lo lắng và bất an. Họ cảm thấy trạo cử và 
bối rối bởi tham hoặc sân. 

Chúng ta cần biết rằng tâm thực chất là một thực tại 
suy nghĩ. Sắc thì không thể nghĩ. Khi suy xét về những đối 
tượng mà tâm nghĩ tới, ta sẽ biết tại sao tâm dại nghĩ vê đối 
tượng ấy, dù đôi khi ta không thích nghĩ về đối tượng ấy 
chút nào. Việc tâm sinh khởi và suy nghĩ đi suy nghĩ lại vê 
những gì xuất hiện qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý là 
hoàn toàn tự nhiên. Chúng ta tưởng rằng những chủ đề mà 
tâm nghĩ tới đều rất nghiêm túc và quan trọng, nhưng thực 
chất, suy nghĩ chỉ sinh khởi bởi tâm sinh khởi và suy nghĩ 
về một đối tượng rồi sau đó lại diệt đi ngay. Nếu tâm 
không nghĩ về tất cả những thứ mà ta cho là quan trọng, 
chúng sẽ không tồn tại chút nào. Như đọc trong Chú Giải 
Bộ Pháp Tụ, tâm được gọi như vậy bởi nó suy nghĩ, nó biết 
đối tượng một cách rõ ràng. 

Có nhiều loại thực tại khác nhau là pháp kinh nghiệm 
đối tượng, mỗi loại có đặc tính riêng của nó. Tâm sở là một 
loại thực tại kinh nghiệm đối tượng, nhưng nó không phải 
là vương, là pháp dẫn đầu trong việc nhận biết đối tượng. 
Tâm sở sinh khởi cùng với tâm, chúng kinh nghiệm cùng 
đối tượng với tâm, nhưng mỗi thực tại lại đảm nhận một 
chức năng riêng. Ví dụ, xúc tâm sở (phassa cetasika) sinh 
khởi cùng với tâm nhưng đảm nhận chức năng riêng của 
nó, nó kinh nghiệm đối tượng bằng cách tiếp xúc với đối 
tượng. Nếu xúc tâm sở không sinh khởi và đảm nhận chức 


Khảo cứu pháp chân đế - 91 - 





năng. của mình khi kinh nghiệm đối tượng thì không thể có 
sự tiếp xúc với đối tượng. Xúc tâm sở kinh nghiệm đối 
tượng chỉ bằng cách xúc chạm đối tượng ấy, nhưng nó 
không biết đối tượng theo cùng một cách với tâm - cái 
nhận biết rõ ràng đối tượng. 

Trí tuệ (paññã) là một tâm sở nhận biết khác, chăng 
hạn như biết đặc tính của một thực tại đang xuất hiện là vô 
ngã, không phải là một con người hay chúng sinh. Nó 
xuyên thấu đặc tính thực sự của thực tại xuất hiện qua sáu 
căn. Còn tâm là thực tại biết rõ đối tượng của nó, như đã 
giải thích ở trên. Tuy nhiên, cách tâm biết đối tượng khác 
với cách của xúc (phassa) - cái chỉ chạm vào đối tượng, 
hay khác với cách của tưởng (saññ3) - cái ghi nhận đặc tính 
của đối tượng, hay khác với trí tuệ (paññã) - cái xuyên thấu 
bản chất thực của thực tại. 

Tâm là một thực tại nhận biết, biết một cách rõ ràng 
các đặc tính khác nhau của các đối tượng đang xuất hiện. 
Liệu cái đang xuất hiện hiện giờ qua mắt vào thời điểm này 
chỉ là một màu, hay có nhiều màu sắc khác nhau đang sinh 
khởi? Thực tại là pháp có thật (saccadhamma), nó có thể 
được kiểm chứng. Chúng ta cần phải tìm hiểu xem liệu ở 
khoảnh khắc này, chúng ta chỉ thấy một thứ, chỉ thấy một 
màu hay thấy nhiều màu sắc đang xuất hiện một cách chỉ 
tiết, để chúng ta có thê phân biệt những thứ được nhận biết. 
Ví dụ như liệu ta có thê phân biệt một viên kim cương thật 
và một viên kim cương giả? 

Tâm là một thực tại thấy và biết một cách rõ ràng. Nó 
biết rõ ràng các đặc tính khác nhau của các đối tượng khác 
nhau đến cả những chỉ tiết nhỏ nhất. Lúc này, sắc là nhãn 
căn có đặc tính soi sáng đặc biệt, nó có thể so sánh với một 
tấm gương mà trên đó, hình ảnh của bất kỳ cái gì đi qua 


- 92 — Tâm biết đối tượng 





đều có thể được phản ánh một cách rõ ràng. Nhãn căn chỉ 
tiếp xúc với đối tượng thị giác và nhĩ căn chỉ tiếp xúc với 
âm thanh, tỷ căn chỉ tiếp xúc với mùi và thiệt căn chỉ tiếp 
xúc với vị, còn thân căn thì chỉ tiếp xúc với sắc là đối 
tượng xúc chạm. 

Bất cứ khi màu sắc xuất hiện, dù của một viên kim 
cương thật hay của một viên kim cương giả, của ngọc, của 
đá hay màu sắc trong cặp mắt của ai đó thể hiện lòng ghen 
tuông, tất cả đều xuất hiện trước tâm thấy (nhãn thức). 

Cái xuất hiện qua mắt hiện giờ xuất hiện trước nhãn 
thức và được nó biết tường tận. Nó thấy tất cả các màu của 
các đối tượng khác nhau xuất hiện và như vậy, ý nghĩa của 
mọi thứ có thê được nhận biết, hình dạng có thể được nhận 
biết và có thể có suy nghĩ về cái xuất hiện qua mắt. 

Âm thanh xuất hiện qua nhĩ căn chỉ là một hay nhiều 
âm thanh khác nhau? Mỗi âm thanh đều khác biệt tùy 
thuộc vào các duyên tố tạo nên sự sinh khởi của âm thanh 
ấy. Dù có bao nhiêu người trên thế gian thì âm thanh của 
mỗi người đều khác nhau. Tâm có thể biết rõ các âm thanh 
khác nhau xuất hiện. Tâm biết âm thanh của sự giêu cọt, 
nhạo báng, miệt thị, của một cái quạt, thác nước, tiếng 
khóc của một con thú, hay tiếng gọi khác nhau của những 
loài vật, cả tiếng người bắt chước muông thú. Tâm có thể 
biết rõ đặc tính của những âm thanh khác nhau, nó nghe 
được tất cả các âm thanh khác nhau. 

Tất cả các loại thực tại có thể xuất hiện khi tâm sinh 
khởi và biết rõ đối tượng đang hiện diện. Tâm ngửi qua 
mũi (tỷ thức) có thể sinh khởi và biết rõ các mùi khác nhau 
đang xuất hiện. Nó có thể biết rất rõ mùi của các loại thú, 
các loại cây hoa, mùi của thức ăn, món cà ri, đồ ngọt... 


Khảo cứu pháp chân đế - 93 - 





Ngay cả khi chỉ ngửi mà không thấy, chúng ta cũng có thê 
biết mùi đó là gì. 

Tâm kinh nghiệm vị giác qua lưỡi (thiệt thức) có thê 
sinh khởi và biết rõ các vị khác nhau. Có nhiều loại vị, như 
vị của thịt, rau, trái cây, trà, cà phê, đường, muối, nước 
chanh, nước cam hay nước me.. . Tất cả những VỊ ấy, đều 
hoàn toàn khác nhau, nhưng tâm nếm vẫn có thể biết rõ 
từng vị một đang xuất hiện. Tâm có thê phân biệt sự khác 
biệt vi tế nhất về vị, nó biết chúng một cách chỉ tiết. Chẳng 
hạn, khi chúng ta nếm thử thức ăn thì tâm có thê biết chắc 
cái gì đang thiếu. Nó biết loại gia vị nào phải thêm vào, 
thức ăn cần phải tâm ướp ra sao cho ngon hơn... 

Tâm kinh nghiệm đối tượng xúc chạm In dấu lên thân 
căn, biết rõ sự khác biệt giữa những đối tượng xúc chạm 
khác nhau. Chẳng hạn nó biết đặc tính lạnh của không khí 
và đặc tính lạnh của nước hay đặc tính lạnh của thời tiết. 
Nó biết đặc tính của lụa hay của len chạm vào thân căn. 

Có người nói rằng khi đang đứng ở trên đường và có 
sự hay biết về tính cứng xuất hiện, họ nghĩ rằng đó là tính 
cứng của con đường, biết rõ rằng đây là tính cứng của con 
đường, đây là tính cứng của giầy hay tính cứng của tất 
(vớ). Tất cả những cái đó là suy nghĩ về đặc tính cứng xuất 
hiện. Tâm suy nghĩ sinh khởi do duyên. Khi tính cứng in 
dấu lên thân căn và ta nghĩ cái gì cứng - là con đường, cái 
giầy hay cái tất,... có thể CÓ Sự nhận biết rằng không ai 
tránh được việc suy nghĩ về những thứ khác nhau. Tuy 
nhiên, trí tuệ (pañña) cần phải hiểu rằng tâm sinh khởi biết 
một cách rõ ràng đối tượng ở một thời điểm và rồi diệt đi 
nhanh chóng. Bằng cách ấy, đặc tính của thực tại có thể 
được biết như chúng là. Suy nghĩ về con đường, đôi giầy 


- 94 — Tâm biết đối tượng 





hay cái tất không sinh khởi cùng lúc với khoảnh khắc nhận 
thấy đặc tính cứng. 

Nếu ta hiểu một cách rõ ràng không phải là một tự ngã 
nào suy nghĩ, mà chỉ là tâm hay biết một đối tượng và nghĩ 
về đối tượng ấy, khi ấy có thể có duyên cho tuệ giác 
(paññã) phát triển để biết được đặc tính của thực tại như 
chúng là. Tâm suy nghĩ khác với tâm thấy. Tâm thấy (nhãn 
thức) biết một đối tượng qua nhãn căn, trong khi tâm nghĩ 
(ý thức) biết đối tượng qua ý môn. Khi một thực tại xuất 
hiện qua thân căn, dù là đặc tính cứng hay mềm thì đương 
nhiên tại thời điểm đó, ta vẫn chưa biết cái in dấu lên thân 
căn là gì. VỀ sau ta sẽ biết đối tượng cứng hay mềm đó là 
gì. Khi chạm vào cái gì đó trong bóng tối, ta thường bật 
đèn lên để xem ta chạm vào gì. Như vậy, ta có thê hiểu 
rằng, tại khoảnh khắc tâm kinh nghiệm tính cứng thì nó 
không suy nghĩ, rằng suy nghĩ lại là một loại tâm khác. 

Khi tâm chỉ kinh nghiệm tính cứng mà thôi thì không 
có thế giới của con đường, giầy hay tất, không có thế giới 
của các thực tại chế định hay khái niệm. Sẽ chỉ có thực tại 
kinh nghiệm đặc tính cứng. Thực tại kinh nghiệm tính 
cứng không phải là một con người hay chúng sinh, đó chỉ 
là một loại danh (nãma) sinh và diệt. Tâm sinh khởi sau đó 
có thê nghĩ về cái đang xuất hiện qua mất, tai, mũi, lưỡi, 
thân hay qua ý môn. Nó nghĩ một câu chuyện về cái đã 
xuất hiện. Vì chúng ta quá bận bỊu với suy nghĩ của mình, 
ta quên mất tâm sinh khởi kinh nghiệm tính cứng cùng sắc 
là tính cứng đã diệt đi mất rồi. 

Cũng như vậy, tâm suy nghĩ về tính cứng diệt ngay lập 
tức. Danh (nãma) và sắc (rũpa) sinh và diệt. Tâm sinh và 
diệt, cái này sau cái khác một cách liên tục và sắc cũng như 
vậy. Điều này xảy ra nhanh đến mức ta không nhận ra sự 


Khảo cứu pháp chân đế - 95 - 





sinh diệt của chúng. Ta không nhận ra rằng danh pháp 
(nãma dhamma) và sắc pháp (rũpa dhamma) sinh và diệt 
đều là vô ngã. Tâm là một thực tại biết rõ đối tượng xuất 
hiện dù nó xảy ra qua. mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, hay ý môn. 
Mỗi khi tâm sở xúc tiếp xúc với đối tượng, lại có tâm sinh 
khởi cùng với nó biết rõ đặc tính của đối tượng ấy. Nó biết 
những đối tượng khác nhau. Khi nói về tâm, thực tại kinh 
nghiệm một cái gì đó, rằng nó có đặc tính biết rõ đối 
tượng, chúng ta cần phải hiểu điều ấy có nghĩa là gì? Nó có 
nghĩa là tâm biết những đặc tính khác nhau của các đối 
tượng khác nhau xuất hiện qua năm căn môn (năm cửa giác 
quan) hay qua ý môn. 

Tâm là một thực tại biết rõ ràng đối tượng và đối 
tượng là một duyên tố cho tâm sinh khởi và kinh nghiệm 
nó. Đối tượng chính là cảnh duyên (ãrammana-paccaya), 
tức là một yếu tô làm duyên cho sự sinh khởi của tâm bằng 
cách là đối tượng của nó. Tâm không thê sinh khởi mà 
không biết đối tượng. Nhưng bên cạnh cảnh duyên cũng có 
nhiều loại duyên hệ khác cho từng loại tâm sinh khởi. 


*#*** 
Câu hỏi 


I1. Tâm sở xúc, tâm sở tưởng, tâm sở trí tuệ và tâm hay 
biệt đôi tượng theo những cách khác nhau nào? 

2. Thế nào là cảnh duyên? 

3.. Đối tượng nào có thê là cảnh duyên? 


- 9G — Lộ trình tâm 





Chương 9 
Lộ trình tâm 


Chúng ta đọc trong cuốn Cú Giải Bộ Pháp Tụ - 
Afthasalinr (Quyên I, Phần II, Chương I, Mục 63, ấn bản 
1976) về tâm (citta) như sau: 

“Cũng như từ “tâm” (cifta) chỉ chung tắt cả các loại 

[citta] hiệp thế (lokiya): thiện (kusala), bắt thiện (akusala) 

hay đại duy tác (Mahã-kiriya)!, nó được gọi là “tâm” bởi 

nó được tích lũy do năng lực của luông tốc hành tâm 
ÿavana] trong lộ trình [tâm]” 

Đề có thể hiểu được khía cạnh “được tích lũy do năng 
lực của luồng tốc hành tâm” của tâm, chúng ta phải nhớ 
rằng tâm sinh và diệt nối tiếp nhau rất nhanh và các phẩm 
chất thiện hay bất thiện (tức các tâm sở) đồng sinh đồng 
diệt với tâm được tích lũy từ sát na tâm này sang sát na tâm 
khác. 

Khi tâm sinh khởi và thấy cái xuất hiện qua mắt, nghe 
âm thanh qua tai hay kinh nghiệm đối tượng ngũ quan 
khác, người ta thường không biết rằng mỗi kinh nghiệm ấy 
chính là đặc tính của tâm. Chúng ta vẫn dễ nhận thấy tâm 
hơn khi nó kinh nghiệm đau khổ, buồn bã hay khó chịu, 
hoặc khi cảm thấy sung sướng, dễ chịu, khi có sân hận hay 
từ ái, khi có ý muôn giÚp đỡ ai đó, hay đối xử VỚI người ây 
một cách trìu mến. Mỗi tâm sinh và diệt rất nhanh được 
tiếp nối bởi tâm tiếp theo và vì vậy những tích lũy của tâm 





: Thay cho tâm đại thiện, các vị A la hán có tâm đại duy tác. 


Khảo cứu pháp chân đế - 97 - 





trước sẽ được chuyên sang tâm tiếp theo. Dù tâm là thiện 
(kusala citta) hay bất thiện (akusala citta), mỗi tâm sinh và 
diệt lại làm duyên cho tâm tiếp theo sinh khởi ngay sau nó. 
Chính vì vậy, những xu hướng được tích lũy từ tâm trước 
có thể chuyền sang tâm tiếp nối và luôn có sự tương tục. 

Chúng ta có thể nhận thấy mọi người có những 
khuynh hướng khác nhau, tính cách khác nhau. Sở dĩ như 
vậy là vì các khuynh hướng ấy đã được tích lũy trong tâm 
và chuyên từ tâm trước sang tâm tiếp nối. Một số người có 
khuynh hướng làm việc thiện, họ có thể làm như vậy bởi 
thiện tâm trong quá khứ sinh khởi và diệt đi được tiếp nối 
bởi tâm tiếp theo tích lũy các khuynh hướng thiện. Và như 
vậy các duyên tố cho sự sinh khởi về sau của thiện pháp 
được tạo ra. Cũng tương tự, đối với trường hợp của bất 
thiện tâm, dù đó là tâm bất thiện tham căn, sân căn hay sĩ 
căn; khi bất thiện pháp diệt đi, nó tạo duyên cho sự sinh 
khởi của tâm tiếp theo và khuynh hướng bắt thiện được 
tích lũy trong tâm trước sẽ chuyên sang tâm tiếp và bằng 
cách ấy, lại có các duyên tố cho sự sinh khởi của bất thiện 
tâm trong tương lai. 

Sở dĩ tâm nối tiếp nhau được, đó là do vô gián duyên 
(anantara-paccaya): mỗi tâm là vô gián duyên cho tâm tiếp 
theo. Điều ấy có nghĩa rằng, tâm trước tạo duyên cho sự 
sinh khởi của tâm sau, tiếp nối ngay sau khi tâm trước đã 
diệt đi. Mỗi tâm đều là vô gián duyên cho tâm tiếp theo, 
ngoại trừ tâm tử (cuti-citta) của một vị A la hán. Tâm này 
không thể là vô gián duyên, bởi khi nó diệt đi thì 
parinibbana (bát niết bàn hay sự tịch diệt hoàn toàn của ngũ 
uần) sẽ xảy ra. Tử thức của một vị A la hán không được tiếp 
nôi bởi thức tái tục hay bởi một tâm nào khác. 


- 98 — Lộ trình tâm 





Tóm tắt các các duyên hệ chúng ta đã bàn tới bao 
gôm: 

1. Đồng sinh duyên (Sahajãta-paccaya). 

2. Cảnh duyên (Arammanpa-paccaya). 

3. Vô gián duyên (Anatara-paccaya). 

Hãy đọc lại lời trích dẫn từ cuốn Cứ Giải Bộ Pháp Tụ 
(Atthasalinr) về khía cạnh thứ hai của tâm: 

“Cũng như từ “tâm” (cifta) chỉ chung tắt cả các loại 

[citta] hiệp thế (lokiya): thiện (kusala), bắt thiện (akusala) 

hay đại duy tác (mahã-kiriya), nó được gọi là tâm bởi vì 

nó được tích lũy do năng lực của luông tốc hành tâm 
javana] trong lộ trình lâm]” 

Điều này nghe có vẻ phức tạp nhưng thực chất là nói 
đến các thực tại trong cuộc sông hàng ngày. Mọi người đã 
nghe nhiều về từ “tâm thiện” (kusala citta) hay “tâm bất 
thiện” (akusala citta), nhưng có thê họ không quen từ “thê 
gian” hay “đại tâm duy tác” (Mahã-kiriyacitta) hay thuật 
ngữ “luông tôc hành tâm trong một lộ trình”. 

Khi phân chỉa theo chúng loại (jãti) thì tâm có 4 loại: 
Tâm thiện (Kusala citta). 

Tâm bât thiện (Akusala citta). 
Tâm quả (Vipakacitta). 
Tâm duy tác (Kiriyacitta). 


Kusala citta (tâm thiện) là tâm có tính chất thiện, nó là 
nguyên nhân tạo nên kết quả khả ái (kusala vipäka) trong 
tương lai. Khi tâm thiện và các tâm sở đồng sinh - cái là 
nhân cho quả tương lai đã diệt đi, những tính chất thiện của 
tâm đó sẽ được chuyền sang tâm kế tiếp và rồi sang những 
tâm sau nữa. Như vậy chúng có thê tạo duyên cho sự sinh 
khởi của tâm quả thiện (kusala vipäkacitta) và các tâm sở 


Khảo cứu pháp chân đế - 99 - 





đồng sinh trong tương lai, chúng là quả của tâm thiện đã 
sinh khởi trước đó. Chú giải có giải thích rằng, các tâm sở 
sinh khởi cùng tâm quả (vipakacitta) là tâm sở quả (vipaka 
SH: nhưng vì tâm là yếu tố dẫn đầu nên người ta chỉ 

“tâm quả”; thực chất, các tâm sở đồng sinh cũng là 
ki 

Có một ví dụ khác về việc chỉ đề cập đến từ “tâm” 
(citta) trong khi cũng hàm ý đến các tâm sở đồng sinh, đó 
là từ “cittaja rũpa”, tức sắc do tâm sinh. Trên thực tế, sắc 
do tâm sinh khởi vì được tâm cùng các tâm sở đồng sinh 
tạo duyên. Như vậy, từ “cittaja rũpa” cũng hàm ý đến các 
tâm sở đồng sinh tạo duyên cho sự sinh khởi của sắc đó. 
Cũng tương tự như vậy, từ “tâm quả” (vipakacitta) cũng 
hàm chứa cả các tâm sở quả (vipäka cetasika) đồng sinh. 

Tâm bắt thiện là một thực tại có hại và nguy hiểm. Nó 
làm sinh khởi kết quả bất hạnh, bất khả ái đưới những dạng 
khác nhau của tâm quả bắt thiện (akusala vipäkacitta). 

Ngoài tâm bắt thiện, tâm thiện và tâm quả, còn có một 
loại tâm nữa, đó là tâm duy tác hay tâm vô ký (kiriyacitta). 
Tâm duy tác không phải là tâm thiện cũng không phải là 
tâm bất thiện, nó không phải là duyên cho sự sinh khởi của 
tâm quả. Nó cũng không phải là tâm quả vì tâm quả là kết 
quả của của tâm thiện hay tâm bất thiện. Như vậy, ta thấy, 
các tâm có thể được chia làm bốn loại: thiện (kusala), bất 
thiện (akusala), quả (vipaka) và duy tác (kiriya). 

Nếu không nghiên cứu thực tại chân đề một cách chi 
tiết, chúng ta sẽ không biết khi nào tâm là thiện, khi nào là 
bất thiện, khi nào là quả và khi nào là duy tác. Thức tái tục 
(patisandhi-citta) là tâm đầu tiên sinh khởi trong kiếp sống 
này. Hiện giờ chúng ta đang sống là bởi thức tái tục đã sinh 
khởi và khiến chúng ta là một cá nhân cụ thể trong kiếp 


- 100 — Lộ trình tâm 





sông này. Thức tái tục không phải là tâm thiện, cũng không 
phải là tâm bắt thiện. Khi sinh khởi, nó không tạo ra bất cứ 
một nghiệp nào qua thân, khẩu, ý. Thức tái tục là tâm quả; 
nó sinh khởi do được duyên bởi một nghiệp cụ thể. Dầu có 
bao nhiêu nghiệp (kamma) đã được tạo ra trong mỗi kiếp 
sống của chúng ta, bất cứ nghiệp nào trong số đó đều có 
thể làm duyên cho sự sinh khởi của thức tái tục hay của bất 
cứ loại tâm quả nào, nghiệp (kamma) đó được gọi là 
kamma-paccaya (duyên nghiệp) của thức tái tục hoặc một 
loại tâm quả khác. Sinh ra trong cõi người, tức là một cõi 
an lành, phải là kết quả của nghiệp thiện. Trong trường hợp 
ấy, thức tái tục đó là tâm quả thiện (kusala vipäkacitta). 
Sinh ra trong một cõi ác (cõi địa ngục, ngạ quỷ, a-tu-la hay 
súc sinh) là kết quả của nghiệp bắt thiện. Thức tái tục sinh 
khởi trong cõi ác đạo là tâm quả bắt thiện (akusala vipäka). 

Một nghiệp đã tạo trong quá khứ sẽ làm duyên cho sự 
sinh khởi của thức tái tục, tức tâm đầu tiên của kiếp sống 
này, nó tiếp nối ngay sau tử thức của kiếp sống cũ. Sau khi 
thức tái tục diệt đi, vẫn nghiệp ấy sẽ làm duyên cho sự sinh 
khởi của các tâm quả tiếp theo đảm nhận chức năng duy trì 
kiếp sống (bhavanga-citta). Bhavanga- citta, hay tâm hộ 
kiếp, sẽ duy trì sự tương tục sự sông của một ngƯỜi dưới 
dạng một cá nhân cụ thể. Nó đảm nhận chức năng ấy trong 
suốt kiếp sống, giữa các tâm lộ, cho đến khi tử thức sinh 
khởi và ta chấm dứt cuộc sống trong cõi này. Khi ấy, con 
người của kiếp sống này không còn tồn tại nữa. Trong một 
kiếp sống, các nghiệp khác có thể làm duyên cho sự sinh 
khởi của các tâm quả (vipäkacitta) khác nhau, kinh nghiệm 
đối tượng qua mất, tai, mũi, lưỡi và qua thân. 

Thiện pháp là một thực tại tốt đẹp, không thể chê 
trách, không gây tác hại. Một số người cho răng họ chỉ có 


Khảo cứu pháp chân đế - 101 - 





thể tạo thiện pháp nếu giàu có và có đủ tiền tiêu, họ quên 
rằng ta có thể quảng đại và giúp đỡ mọi người theo những 
cách khác. Dù một người chưa có nhiều tiền, vẫn có những 
thứ người ấy có thể chia sẻ với những người khác để giúp 
họ. Nếu ta không thể làm điều ấy thì đó là thiện pháp hay 
bất thiện pháp? Nếu một người có ít phương tiện, không 
biết thiện pháp chính là tâm tốt, thiện lành và không có lỗi 
lầm, người ấy sẽ rất buồn và cho rằng mình không thê tạo 
phước. Nhưng trên thực tế, có rất nhiều loại thiện pháp mà 
chúng ta có thê làm, ngoài việc bố thí tiền bạc. Ta có thê có 
từ tâm với ai đó và đối xử với người ấy như với một đạo 
hữu, khi ấy tâm rất mềm mại và hiền hòa. Ta có thê nói ra 
những lời nói trìu mến, âu yếm tự đáy lòng. Luôn luôn có 
nhiều cách, nhiều phương tiện đề hỗ trợ mọi người và chia 
sẻ với họ. Vào những khoảnh khắc như vậy, tâm là thiện, là 
pháp không có lỗi lầm, không gây tác hại hay nguy hiểm. 


Khi có ngã mạn, cho rằng mình quan trọng, giỏi hơn 
hay thông minh hơn người khác, khi tự so sánh mình với 
người khác và nghĩ dưới góc độ “người ấy” và “tôi”, không 
thể có thiện tâm sinh khởi. Tại những khoảnh khắc như 
vậy, ta không thể giúp người khác, không thê có sự chia sẻ 
hay bố thí; khi ấy có tâm bắt thiện (akusala citta), là pháp 
có tính chất bắt thiện, gây tác hại. 

Nếu thực sự hiểu đặc tính của thiện, ta sẽ tìm được 
cách thức và phương tiện đề phát triển nhiều loại thiện. 
Tuy nhiên, nếu một người muốn giữ mọi thứ cho mình thì 
người ấy sẽ không thê quảng đại được. Người â Ấy muốn có 
sự an tịnh, hay dính mắc vào ý niệm diệt bỏ phiền não để 
có thê trở thành một vị Thánh Dự lưu (Sotãpamna), nhưng 
người ấy lại không thể cho đi. 


- 102 — Lộ trình tâm 





Mỗi người có những tích lũy cho các loại thiện hoặc 
bất thiện khác nhau. Ta cần phải xem xét và thầm định tâm 
của mình và tìm ra liệu vẫn còn rất nhiều sự bủn xin, hay ta 
đang dần cho đi những thứ cần thiết cho những người khác. 
Bằng cách ấy, sự quảng đại có thể trở thành bản tính và 
thậm chí sẽ trở thành một yếu tố mạnh mẽ trợ duyên cho trí 
tuệ (paññã) sinh khởi, trí tuệ ấy sẽ tiêu diệt tà kiến cho 
danh (nãma) và sắc (rũpa) là ta. Khi trí tuệ đã được phát 
triển, nó có thể trở nên sắc bén đến mức niết bàn có thể 
được chứng nộ. 

Chúng ta có thể cho rằng mình không muốn có phiền 
não, nhưng khi phiền não sinh khởi, đường như thực tế là 
ta muốn có chúng, chúng ta có thê có ngã mạn, thấy mình 
quan trọng, hay ghen tị. Ai đó có thê nói rằng những phiền 
não như vậy cần phải được tận diệt, rằng ta cần phải hoan 
hỷ trong hạnh phúc của người khác, ta cần có từ tâm với 
một người khó chịu, nhưng liệu ta có theo được những lời 
khuyên ấy không? Những người muốn giận dữ, những 
người muốn coi thường người khác, những người kiêu 
ngạo và ghen tuông không thể làm theo những lời khuyên 
vun bồi thiện pháp. Điều ấy chỉ ra rằng, sự diệt trừ phiền 
não không thể xảy ra ngay lập tức mà chỉ có thể tới một 
cách rất từ từ. Trí tuệ có thể dần dần phát triển và đôi khi 
nó có thể sinh khởi. Nếu thực sự muốn diệt trừ phiền não, 
ta cần biết mọi loại thiện pháp cần phải được phát triển. Sẽ 
không đúng khi cho rằng chỉ cần bố thí mà không phải chú 
ý đến phiền não vẫn còn sinh khởi. Biết được phiền não 
của mình là tối quan trọng. 

Một người có thể muốn an tịnh vì người ấy thường 
cảm thấy bất an và trạo cử. Do những suy nghĩ của mình 


Khảo cứu pháp chân đế - 103 - 





mà người ấy trở nên giận dữ, bối rối và đường như có 
những tình huống khiến người ấy luôn lo lắng và khó chịu. 
Lý do là tại những khoảnh khắc như vậy, người ấy không 
tự kiểm tra tâm của mình, mà thay vào đó lại chỉ để ý đến 
người mà họ đang khó chịu. Nếu như đề ý đến người khác 
một cách bắt thiện, tâm bắt thiện sẽ sinh khởi và tâm sẽ bị 
trạo cử, lo lắng và bất an. Một người có thê nhận ra mình 
đang bực bội và khi ấy, người đó chỉ muốn được bình yên. 
Nhưng người ấy không thấy được rằng khi không có sân 
hận, giận dữ thì sẽ không bất an, còn chính khi giận dữ, 
đau khổ thì cảm giác bất an hiện diện. Khi ta giận dữ và bất 
an, tâm bắt thiện đang hiện diện, đó là pháp gây hại. 

Nếu có thể chánh niệm sau khi đã giận đữ, chúng ta có 
thê nghĩ đến người khác theo cách thức có thể làm sinh 
khởi tâm từ, bi, hỷ, xả và ngay lập tức khi ấy sẽ có sự an 
tịnh. Khi từ, bị, hỷ, xả sinh kèm với tâm, đó là tâm thiện 
(kusala citta), không có tham, sân, s1; khi ấy có sự an tịnh. 
Có sự an tịnh thực sự với mỗi thiện tâm. Như vậy, nếu 
muốn diệt bỏ phiền não, ta cần vun bồi tất cả các loại thiện 
pháp, chứ không riêng bó thí (dãna). 

Nhắc lại trích đoạn từ cuốn Cú Giải Bộ Pháp Tụ - 
Atthasalinr (Quyền L Phần II, Chương L, Mục 62) về khía 
cạnh thứ hai của tâm: 

“Cái được biết là hiệp thế (lokiya): thiện 

(kusala), bắt thiện (akusala) hay đại duy tác (Mahã- 

kiriya), được gọi là tâm vì nó được tích lũy do năng lực 

của luông tốc hành tâm [javana] trong một lộ trình [tâm]” 

Từ “luồng” hay “tương tục” - tiếng Päli là “santãna” - 
nói đến sự sinh và diệt của tâm một cách liên tiếp theo một 
chuỗi. Tâm thấy, nghe, ngửi, nếm, hay tâm kinh nghiệm 


- 104 — Lộ trình tâm 





đối tượng xúc chạm là tâm quả, không phải là tâm thiện 
hay tâm bắt thiện. Chính vì vậy, những tâm này không phải 
là các tâm sinh và diệt trong luồng tốc hành tâm (javana) 
của một lộ trình'. Tâm quả (vipäakacttta) là quả của nghiệp 
quá khứ. Khi một nghiệp đã chín muỗi và sẵn sàng trô quả 
và cũng có những yếu tố trợ duyên khác đảm nhận vai trò 
của mình thì tâm quả có thể sinh khởi. Có nhiều loại quả 
khác nhau đảm nhận những chức năng khác nhau, chẳng 
hạn như thấy hoặc nghe. Tâm quả không sinh khởi trong 
luồng tốc hành tâm (javana), nó là quả được tạo ra bởi 
nghiệp thiện hoặc bắt thiện đã tích lũy và làm duyên cho sự 
sinh khởi của quả. Tâm quả sinh và rồi diệt đi không thể 
tạo nên sự sinh khởi của bất cứ tâm quả nào khác. 

Chúng ta cần phải có cái hiểu đúng đắn về khía cạnh 
thứ hai của tâm, rằng tâm thiện, tâm bắt thiện hoặc tâm duy 
tác xếp trong một luồng tốc hành tâm của lộ trình tâm. 
Trước hết chúng ta phải biết các tâm sinh khởi trong một lộ 
trình (vithi-citta, hay tâm lộ) là gì. Nó là loại tâm nào và 
khi nào chúng sinh khởi? Các tốc hành tâm (javana) trong 
một lộ trình là những chuỗi liên tiếp của tâm thiện (kusala 
ciItta) hoặc tâm bất thiện (akusala cItta). Đối với một vị A 
la hán, thay cho tâm thiện và tâm bắt thiện, tâm đại duy tác 
(mahã-kiriyacitta) sẽ đảm nhận chức năng của tốc hành 
tâm”. Một vị A la hán có những loại tâm khác tạo duyên 
cho các cử động trên thân, cho khâu và ý sinh khởi trong 
luồng tốc hành tâm. 





' Như sẽ được giải thích sau, trong một lộ trình tâm, ngoại trừ trường 
hợp của bậc A la hán, có thông thường bảy tâm tốc hành, hoặc là thiện, 
hoặc là bất thiện sinh khởi tiếp nối nhau. 

? Bậc A la hán không tạo nghiệp có thê trổ quả. Vị ấy đã chấm dứt 
vòng sinh tử luân hồi. Vị ấy không còn các tâm thiện hay bắt thiện. 


Khảo cứu pháp chân đế - 105 - 





Trước hết, chúng ta cần biết rằng vĩthi-citta (tâm lộ, 
tức các tâm sinh khởi trong một lộ trình) không phải là tâm 
tái tục, tâm hộ kiếp (bhavanga-citta) hay tâm tử. Tắt cả các 
loại tâm khác với các tâm này đều được gọi là tâm lộ. Tâm 
(thức) tái tục sinh và diệt chỉ một lần trong một cuộc đời, 
nó tiếp nối tâm tử (tử thức) của kiếp sống trước và chỉ đảm 
nhận chức năng tái sinh. Khoảnh khắc ấy không có cái 
thấy, nghe, ngửi, nếm, hay kinh nghiệm đối tượng xúc 
chạm. Thức tái tục là tâm quả, là quả của nghiệp. Thức tái 
tục sinh khởi trong cõi người là quả thiện (kusala 
vipäkacitta), tức là kết quả của thiện nghiệp (kusala 
kamma). 

Nghiệp (kamma) không chỉ tạo nên thức tái tục. Khi 
thức tái tục đã diệt đi, nghiệp vẫn tạo duyên cho sự sinh 
khởi của tâm tiếp theo cũng cùng loại tâm quả với thức tái 
tục và đảm nhận chức năng hộ kiếp (bhavanga). Như ta đã 
thấy, loại tâm này sẽ duy trì sự tiếp tục kiếp sông của một 
người dưới dạng một cá nhân cụ thể cho đến khi chết. 
Chừng nào tử thức chưa sinh khởi thì tâm hộ kiếp sinh và 
diệt còn đảm nhận chức năng duy trì sự tương tục của kiếp 
sống ấy. Chúng đảm nhận chức năng của mình tại các 
khoảnh khắc không có cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm 
hay suy nghĩ. Như vậy, thức tái tục (bhavanga-citta) và tử 
thức không sinh khởi trong một lộ trình, chúng không được 
gọi là vTthi-citta (tâm lộ). 

Khi ngủ sâu, ta không kinh nghiệm đối tượng qua ngũ 
quan, ta cũng không suy nghĩ. Khi ấy các tâm hộ kiếp 
(bhavanga-citta) sinh và diệt liên tục, cái này sau cái khác 
cho đến khi chúng ta lại mơ và thức dậy và rồi lại bắt đầu 
có cái thấy, cái nghe, kinh nghiệm các đối tượng của ngũ 
quan và suy nghĩ về những chủ đề khác nhau, về thế gian 


- 106 — Lộ trình tâm 





này. Thế gian không xuất hiện với thức tái tục, với tâm hộ 
kiếp và với tử thức. Tại khoảnh khắc tâm quả sinh khởi và 
đảm nhận chức năng tái sinh và chức năng hộ kiếp, những 
đối tượng khác nhau của thế gian (trong trường hợp của 
chúng ta, đó là thế giới của con người) không xuất hiện. 
Nếu bây giờ chúng ta ngủ sâu, chúng ta sẽ không biết gì, 
chúng ta sẽ không thấy ai ở đây, không kinh nghiệm âm 
thanh, mùi hay sức nóng. Tâm hộ kiếp không liên quan đến 
bất cứ thứ gì trên thế giới này. Nó thậm chí không biết 
chúng ta là ai, chúng ta ở đâu, ai là bà con, bạn bè của 
chúng ta. Nó không biết gì về của cải, cấp bậc, địa vị, về 
hạnh phúc hay đau khổ. Nhưng khi không ngủ say, ta nhớ 
những thứ ở thế gian này, những người khác nhau, những 
câu chuyện khác nhau liên quan với thế giới mà chúng ta 
sống. 

Khi chúng ta thấy, không có tâm hộ kiếp mà là tâm lộ 
sinh khởi và thấy cái xuất hiện qua mắt. Tâm thấy, tâm biết 
đối tượng được thấy, tâm thích cái xuất hiện qua mất, tâm 
kinh nghiệm các đối tượng qua tai, mũi, lưỡi, thân hoặc ý 
môn đều là các tâm lộ (vĩthi-citta). Khi chúng ta nghe âm 
thanh và thích hay không thích âm thanh ấy, không có tâm 
hộ kiếp mà chỉ có tâm lộ. 

Tất cả các tâm sinh khởi và kinh nghiệm đối tượng thị 
giác qua mắt là các tâm thuộc lộ trình tâm qua nhãn môn 
(cakkhu-dvara vithi-citta). Có các tâm lộ thuộc lộ trình tâm 
qua nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và qua ý môn, 
tất cả đều kinh nghiệm đối tượng tương ứng qua căn tương 
ứng. 

Pháp là danh xuất hiện tự nhiên trong cuộc sống hàng 
ngày là các tâm hộ kiếp sinh và diệt, cũng như các tâm lộ 
sinh khởi và kinh nghiệm đối tượng qua một trong sáu cửa 


Khảo cứu pháp chân đế - 107 - 





giác quan (môn). Các tâm hộ kiếp và tâm lộ sinh khởi liên 
tục tiếp nối nhau, cái này sau cái kia. 

Khi chúng ta sinh ra trong cõi có ngũ uấn, nơi có cả 
danh và sắc, nghiệp (kamma) sẽ tạo duyên cho sự sinh khởi 
của sắc do nghiệp sinh (kammaja rũpa). Trong các sắc này 
bao gồm nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn. Các 
sắc này sinh diệt liên tiếp. Chúng cho ta khả năng kinh 
nghiệm các đối tượng ngũ căn, nhờ vậy, ta không bị mù, bị 
điếc hay tàn tật. Tuy nhiên, khi tại một thời điểm nào đó, 
nghiệp không còn tạo duyên cho sự sinh khởi của sắc là 
nhãn căn thì chúng ta sẽ bị mù, chúng ta không còn thấy gì 
cả. Như vậy, nhãn thức và các ngũ thức khác chỉ có thể 
sinh khởi khi có đủ duyên. 

Chừng nào tâm lộ chưa sinh khởi, tâm hộ kiếp vẫn 
sinh và diệt một cách liên tục. Khi sắc là đối tượng tiềm ấn 
của ngũ môn xuất hiện và in dấu lên một căn tương ứng, 
tâm lộ không thê sinh khởi ngay lập tức. Trước hết, có các 
tâm hộ kiếp sinh và diệt trước khi các tâm thuộc lộ trình 
ngũ môn kinh nghiệm sắc đó. 

Sắc sinh và diệt rất nhanh nhưng tâm sinh và diệt còn 
nhanh hơn. Khoảng thời gian sắc sinh và diệt bằng 17 lần 
tâm sinh và diệt. Khi một sắc in dấu lên một căn tương 
ứng, như ta đã biết, trước tiên có một vài tâm hộ kiếp sinh 
và diệt. Tâm hộ kiếp đầu tiên sinh khởi khi sắc in dấu lên 
căn tương ứng được gọi là “afita-bhavanga” (hộ kiếp quá 
khứ). Tâm hộ kiếp này cùng loại với tâm hộ kiếp sinh khởi 
trước đó. Từ “atita-bhavanga” (hộ kiếp quá khứ) được sử 
dụng để chỉ ra độ dài thời gian sắc in dấu lên căn tương 
ứng để được kinh nghiệm bởi các tâm lộ. Tính từ hộ kiếp 
quá khứ (atita-bhavanga), nó không thể kéo dài hơn 17 sát 
na tâm. 


- 108 — Lộ trình tâm 





Khi hộ kiếp quá khứ đã diệt đi, nó tạo duyên cho tâm 
hộ kiếp tiếp theo, hộ kiếp rung động. Nó bị khuấy lên, làm 
cho rung động bởi đối tượng, do đó được gọi là bhavanga 
calana (hộ kiếp rung động)'. Tâm này vẫn là tâm hộ kiếp 
bởi tâm lộ vẫn chưa xuất hiện và dòng tâm hộ kiếp vẫn còn 
tiếp tục. Khi hộ kiếp rung động đã diệt đi, tâm hộ kiếp tiếp 
theo sinh khởi và đó là bhavangupaccheda (hộ kiếp dứt 
dòng), chấm dứt dòng tâm hộ kiếp, vì nó là tâm hộ kiếp 
cuối cùng trước khi tâm lộ sinh khởi. Khi hộ kiếp dứt dòng 
đã diệt, tâm lộ xuất hiện và bắt đầu kinh nghiệm những đối 
tượng xuất hiện qua mắt, tai, mũi, lưỡi và ý môn. 

Tất cả các tâm lộ kinh nghiệm đối tượng thị giác qua 
mất là các tâm thuộc lộ trình tâm qua nhãn môn (cakkhu- 
dvãra vĩthi-citta), vì chúng kinh nghiệm đối tượng thị giác 
in dấu lên nhãn căn và vẫn chưa diệt đi. 

Tất cả các tâm lộ kinh nghiệm đối tượng qua tai là các 
tâm thuộc lộ trình tâm qua nhĩ môn (sota-dvara vithi-citta), 
vì chúng kinh nghiệm âm thanh in dấu lên nhĩ căn và vẫn 
chưa diệt đi. Cũng như vậy đối với trường hợp của các tâm 
lộ kinh nghiệm các đối tượng qua các môn khác, chúng 
được đặt tên theo môn tương ứng. 

Các tâm lộ của lộ trình ý môn (mano-dvarãä vithi- 
citta), có thê kinh nghiệm mọi loại đối tượng. Khi lộ trình ý 
môn ổi sau lộ trình ngũ môn thì các tâm lộ của lộ trình ý 
môn sẽ kinh nghiệm đối tượng thị giác, âm thanh, mùi, vị, 
hay đối tượng xúc chạm được kinh nghiệm bởi các tâm lộ 
của lộ trình ngũ môn trước đó. Tâm lộ của ý môn cũng có 





' Tâm hộ kiếp ấy không kinh nghiệm sắc in dấu lên căn, nhưng bị tác 
động hay khuây động bởi sắc ây, vì chỉ sau đó một khoảng thời gian vô 
cùng ngăn, các tâm lộ sẽ sinh khởi. 


Khảo cứu pháp chân đế - 109 - 





thể kinh nghệm đối tượng là pháp trần 
(dhammarammana), là đôi tượng chỉ có thể được kinh 
nghiệm qua ý môn. 


+ 


- 110 — Chức năng của tâm 





Chương 10 
Chức năng của tâm (Citta) 


Tâm (citta) có thể kinh nghiệm tất cả các đối tượng 
qua sáu môn. Các đôi tượng kinh nghiệm bởi tâm có thê 
chia làm sáu loại. 

1. Đối tượng thị giác - rũpãrammana, có thê được 

nhận biệt bởi tâm qua nhãn môn và ý môn. 

2. Âm thanh - saddãrammana, có thể được nhận biết 

bởi tâm qua nhĩ môn và ý môn. 

3. Mùi - gandhãärammana, có thê được nhận biết bởi 

tâm qua tỷ môn và ý môn. 

4. VỊ - rasärammanna, có thê được nhận biết bởi tâm 

qua thiệt môn và ý môn. 

5. Đối tượng xúc chạm - photthabbãrammana, có 

thê được nhận biết bởi tâm qua thân môn và ý môn. 

6. Pháp trần - dhammärammana, chỉ có thể được 

nhận biêt qua ý môn mà thôi. 

Các tâm sinh khởi trong lộ trình ý môn (mano-dvärã 
vithi-citta) có thê kinh nghiệm sáu loại đôi tượng. Còn các 
loại đôi tượng là pháp trân (dhammarammana) chỉ được 
biệt qua lộ trình ý môn. 

Mỗi tâm sinh khởi đảm nhận một chức năng và rồi 
diệt đi. Thức tái tục, cái tiệp nôi tử tâm của kiệp trước đảm 
nhận chức năng tái sinh chỉ một lân mà thôi. Sau khi tâm 
đó diệt đi, các tâm hộ kiêp (bhavanga-citta) sinh khởi. Tât 
cả các tâm hộ kiệp, bao gôm hộ kiêp quá khứ (atita- 


Khảo cứu pháp chân đế - 111 - 





bhavanga), hộ kiếp rung động (bhavanga calana), hộ kiếp 
dứt dòng (bhavangupaccheda) cùng đảm nhận chức năng 
hộ kiếp; chúng duy trì sự liên tục của một kiếp sống. Hộ 
kiếp đứt dòng là tâm hộ kiếp cuối cùng sinh khởi trước khi 
dòng hộ kiếp ngưng lại và bắt đầu chuỗi các tâm sinh khởi 
trong lộ trình. Hộ kiếp dứt dòng được tiếp nối bởi tâm đầu 
tiên của lộ trình Ấy, tức một tâm lộ (vĩthi-citta). Tâm đầu 
tiên này đảm nhận chức năng hướng tâm (ãvaJjana), nó 
hướng tâm tới đối tượng xuất hiện qua một trong các môn 
(cửa giác quan). Nó không tham gia vào chuỗi tiếp nối của 
các tâm hộ kiếp mà hướng về đối tượng đang in dấu lên 
một trong các căn. Nếu đối tượng in dấu lên nhãn căn, ngũ 
môn hướng tâm (pañca-dvärä-vajjana-citta) sinh khởi và 
đảm nhận chức năng hướng vào nhãn môn. Nếu đối tượng 
in dấu lên một trong các căn khác thì ngũ môn hướng tâm 
sẽ đảm nhận chức năng hướng tới đối tượng qua các môn 
tương ứng. Nó kinh nghiệm đối tượng đang tiếp xúc với 
một trong năm căn nhưng nó không thấy, nghe, ngửi, nêm 
và xúc chạm như ngũ thức. Nếu đối tượng tiếp xúc với ý 
môn chứ không tiếp xúc với một trong ngũ môn thì ý môn 
hướng tâm sẽ sinh khởi, đó là một loại tâm khác với ngũ 
môn hướng tâm; nó đảm nhận chức năng chỉ hướng đến 
đối tượng qua ý môn mà thôi. 

Trong quá trình sinh và diệt của các tâm hộ kiếp, mùi, 
chăng hạn, có thể sinh khởi và in dấu lên sắc là tỷ căn. Hộ 
kiếp quá khứ sinh khởi và diệt đi và được tiếp nối bởi hộ 
kiếp rung động và lại được tiếp nối bởi hộ kiếp đứt dòng. 
Hộ kiếp dứt dòng được tiếp nối bởi ngũ môn hướng tâm. 
Tâm này hướng tới đối tượng, nó biết rằng đối tượng đang 
in dấu lên tỷ môn nhưng nó vẫn chưa thê ngửi được. Điều 
ấy giống như khi ta biết một vị khách đã tới cửa nhưng vẫn 
chưa nhìn thấy được người ấy và không biết người ấy là ai. 


- 112 — Chức năng của tâm 





Tất cả chúng ta đều có những vị khách tới thăm. Khi 
nói đến các vị khách, ta đễ nghĩ đến con người, nhưng trên 
thực tế, các vị khách của chúng ta lại là các đối tượng khác 
nhau xuất hiện qua mất, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Khi thấy 
đối tượng thị giác xuất hiện qua mắt thì đối tượng thị giác 
là vị khách của chúng ta. Khi nghe âm thanh thì âm thanh 
là vị khách của chúng ta. Khi ta không nghe thì âm thanh 
chưa xuất hiện, vị khách của chúng ta chưa xuất hiện qua 
nhĩ môn. Khi mùi xuất hiện, mùi là một vị khách xuất hiện 
qua tỷ môn chỉ trong một khoảnh khắc và sau đó biến mắt. 
Bắt cứ khi nào một đối tượng xuất hiện qua các môn thì đối 
tượng đó được coi là một vị khách tới qua môn đó. Đối 
tượng ấy chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc ngắn ngủi 
và biến mắt đi hoàn toàn không bao giờ quay trở lại trong 
vòng luân hồi. 

Những người già cả thường cảm thấy cô đơn khi 
không có ai bên cạnh. Khi còn trẻ họ gặp gỡ nhiều người, 
họ vui thú với sự có mặt của người thân và bè bạn. Nhưng 
khi họ già hơn thì số lượng những vị khách (mà họ nhìn 
nhận là con người) giảm đi. Khi ta hỏi những người già 
điều gì họ mong muốn nhất, họ thường trả lời răng họ 
muốn có những người khác bên cạnh. Họ cảm thấy hạnh 
phúc khi có người tới thăm, họ thực sự muốn trò chuyện 
với mọi người. Tuy nhiên, trên thực tế, tất cả mọi người 
đều có khách tại mỗi khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, nếm 
hay kinh nghiệm đối tượng xúc chạm. Thông thường khi 
những vị khách như vậy tới, tâm căn tham sinh khởi và 
vui thú với những gì xuất hiện qua mắt, tai, mũi, lưỡi, hay 
thân. 

Có những loại khách khác nhau. Không ai thích một vị 
khách có lòng dạ xấu xa, nhưng ai cũng muốn gặp gỡ 


Khảo cứu pháp chân đế - 113 - 





người thân và bè bạn. Trên thực tế, những đối tượng khác 
nhau xuất hiện qua các căn chỉ là sắc (rũpa) mà thôi. Sắc 
không biết gì cả và vì vậy nó không có ý định xấu đối với 
ai hết. Vậy khi nào vị khách ấy là kẻ thù, người thân hay 
bạn hữu? Thực chất, khi một đối tượng xuất hiện và có sự 
vui thú và dính mắc vào đối tượng ấy thì khi đó có kẻ thù. 
Bởi sự vui thú với dính mắc là bất thiện pháp 
(akusalađhamma). Bất thiện pháp (akusaladhamma) không 
phải là một người bạn cho bất kỳ ai. Còn thiện pháp 
(kusaladhamma) thì giống như những người thân, sẵn sàng 
giúp đỡ, nhiệt tình tương trợ vào mọi lúc. Như vậy, chúng 
ta cần phải biết những đặc tính khác biệt của tâm thiện 
(kusala citta) và tâm bắt thiện (akusala citta). 

Bắt thiện tâm là pháp xấu ác, có hại, giống như kẻ thù 
và ngược với bạn hữu. Khi ta nghĩ về một kẻ thù, ta có thể 
sợ hãi và không muốn có mặt người ấy. Tuy nhiên, đó 
chính là tâm bất thiện có tính chất xấu ác, là duyên tố tạo ra 
kẻ thù trong tương lai. Ngược lại, thiện tâm, giống như một 
người thân và bạn hữu, lại là duyên tố cho “sự thăm hỏi” 
của người thân và bạn hữu trong tương lai. 

Sắc không phải là duyên tố cho bạn hay thù, bởi sắc 
không biết gì cả; nó không có tác ý xấu hay tốt. Âm thanh 
xuất hiện chỉ là một thực tại không kinh nghiệm gì cả, nó 
không mong muốn ai nghe nó. Âm thanh là sắc sinh khởi 
bởi có những duyên tố cho nó sinh khởi. Việc âm thanh in 
dấu lên nhĩ căn luôn phụ thuộc vào các duyên tố. Khi ngủ 
say, chúng ta không nghe thấy cả những âm thanh đáng 





! Tâm bất thiện và tâm thiện sinh và diệt, nhưng xu hướng thiện và bất 
thiện được tích lũy; các xu hướng được tích lũy là duyên cho sự sinh 
khởi của tâm thiện và bât thiện. 


- 114 — Chức năng của tâm 





ghê sợ, điếc tai của sắm sét. Khi đó âm thanh của tiếng sắm 
không phải là vị khách của chúng ta. Tuy nhiên, đối với 
một số người khác thì đó lại là vị khách của họ nếu có 
những duyên tố được tích lũy khiến cho nhĩ căn của người 
ây được tác động (in dấu) bởi âm thanh đó. Cũng tùy thuộc 
vào các yêu tố làm duyên mà một đối tượng có thể là vị 
khách của ai đó qua các môn như mất, tai, mũi, lưỡi và 
thân. Nghiệp (kamma) được tích lũy sẽ tạo nên sự sinh 
khởi của tâm quả (vipäkacitta), cái kinh nghiệm đối tượng 
qua các môn ấy. 

Như vậy các vị khách xuất hiện qua mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân là đối tượng thị giác, âm thanh, mùi, vị và đối 
tượng xúc chạm, chúng chỉ xuất hiện trong một khoảnh 
khắc và rồi diệt đi, chúng biến mắt không còn bao giờ quay 
lại. Không có chúng sinh, con người, tự ngã hay bắt cứ cái 
gì ở đó. Không aI biết được trong một ngày, vị khách nào 
sẽ tới qua cửa nào và vào khoảnh khắc nảo. 

Bất cứ khi nào tâm kinh nghiệm đối tượng qua mắt, 
qua các căn khác hay qua ý căn thì đều được gọi là tâm lộ 
(vithi-citta), tức là tâm sinh khởi trong một lộ trình. Ngũ 
môn hướng tâm, cái tiếp nối hộ kiếp dứt dòng 
(bhavangupaccheda) là tâm lộ đầu tiên của một lộ trình qua 
ngũ môn. Tâm này đảm nhận chức năng hướng tới đối 
tượng, nó chỉ biết rằng đối tượng đang in dấu trên ngũ căn. 
Như vậy, nó khác với tâm đảm nhận chức năng thấy hay 
các ngũ thức khác. Nếu ngũ môn hướng tâm vẫn chưa sinh 
khởi và diệt đi thì các tâm lộ khác của lộ trình qua ngũ môn 
đó chưa thê sinh khởi, dù đó là lộ trình qua nhãn môn, nhĩ 
môn, tỷ môn, thiệt môn hay thân môn. 

Như vậy, ngũ môn hướng tâm là tâm lộ đầu tiên trong 
một lộ trình tâm và nó hướng tới đối tượng qua một trong 


Khảo cứu pháp chân đế - 115 - 





năm môn. Vì vậy nó được gọi là pañca-dvärã-vajJjana-citta 
(ngũ môn hướng tâm) ' và được đặt tên theo môn tương 
ứng. Khi nó hướng đến đối tượng thị giác qua nhãn môn, 
nó được gọi là nhãn môn hướng tâm (cakkhu-dvarävajJana- 
citta). Cũng như vậy, các ngũ môn hướng tâm hướng đến 
đối tượng qua các môn khác được gọi là nhĩ môn hướng 
tâm, tỷ môn hướng tâm, thiệt môn hướng tâm và thân môn 
hướng tâm. Tuy nhiên, tên chung “ngũ môn hướng tâm” 
cũng có thể được sử dụng cho mỗi loại tâm này, vì nó đảm 
nhận chức năng hướng tới tất cả năm môn đó. 

Có một loại tâm khác là tâm lộ đầu tiên của lộ trình ý 
môn kinh nghiệm các đối tượng khác nhau qua ý môn. 
Trước khi tâm thiện hoặc tâm bất thiện trong một lộ trình ý 
môn sinh khởi nghĩ về những đối tượng khác nhau thì phải 
có một tâm đảm nhận chức năng hướng tới đối tượng đang 
tiếp xúc với ý môn. Tâm này, cái được gọi là ý môn hướng 
tâm, là tâm lộ (vĩthi-citta) đầu tiên của lộ trình qua ý môn. 
Nếu tâm này không sinh khởi thì các tâm lộ kinh nghiệm 
đối tượng qua ý môn không thể sinh khởi. Ý môn hướng 
tâm khác với ngũ môn hướng tâm. Ngũ môn hướng tâm chỉ 
có thê sinh khởi ở lộ trình của ngũ môn mà không thể sinh 
khởi ở lộ trình ý môn. Còn ý môn hướng tâm chỉ có thể 
đảm nhận chức năng hướng tâm qua ý môn mà thôi. 

Như vậy có hai loại tâm lộ đảm nhận chức năng 
hướng tâm: Ngũ môn hướng tâm đảm nhận chức năng 
hướng tâm qua ngũ môn và ý môn hướng tâm đảm nhận 
chức năng hướng tâm qua ý môn. 





1 :Á Si: S , Ai su nh › ¬. 
Trong tiêng PälI, “pañca” có nghĩa là “năm”, “dvara” có nghĩa là 
“cửa”, và “avajJjJana” có nghĩa là “hướng”. 


- 116 — Chức năng của tâm 





Chúng ta có thể phân vân liệu ngũ môn hướng tâm 
hiện giờ có đang sinh khởi không? Chắc chắn phải có, nêu 
không sẽ không có cái thấy, nghe, ngửi, nếm hay kinh 
nghiệm đối tượng xúc chạm. Tại khoảnh khắc này, cũng có 
ý môn hướng tâm. Các tâm lộ khác nhau sinh khởi kinh 
nghiệm đối tượng qua một trong ngũ môn và rồi diệt đi. 
Khi lộ trình ngũ môn kết thúc, có nhiều tâm hộ kiếp xuất 
hiện liên tiếp và rồi các tâm lộ của lộ trình ý môn sinh khởi 
kinh nghiệm cùng đối tượng với các tâm lộ của lộ trình ngũ 
môn trước đó. Chúng kinh nghiệm đối tượng này qua ý 
môn (là tâm sinh trước ý môn hướng tâm và được gọi là hộ 
kiếp dứt dòng)'. 

Khi ngủ say, chúng ta không kinh nghiệm bất cứ đối 
tượng nào qua một trong sáu căn, ngũ môn hướng tâm hay 
ý môn hướng tâm không thê sinh khởi ở thời điểm đó. 
Cũng như vậy, khi không ngủ, có những khoảnh khắc 
chúng ta không thể kinh nghiệm bất cứ đối tượng nào qua 
một trong sáu môn. Tại những khoảnh khắc đó, ngũ môn 
hướng tâm và ý môn hướng tâm không sinh khởi, thay vào 
đó, có các tâm hộ kiếp sinh khởi giữa những lộ trình khác 
nhau của tâm. 

Trong lộ trình ngũ môn, có bảy loại tâm lộ sinh khởi 
theo một trật tự cố định. Khi tâm lộ đầu tiên - ngũ môn 
hướng tâm sinh khởi, nó đảm nhận chức năng hướng tới 
đối tượng và khi diệt đi, nó đảm nhận chức năng làm duyên 
cho tâm lộ thứ hai sinh khởi. Trong lộ trình nhãn môn, 
nhãn thức sinh khởi và đảm nhận chức năng của cái thấy 
chỉ một lần và diệt đi. Cũng như vậy đối với trường hợp 
của các lộ trình ngũ môn khác: nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức 





' Năm môn là sắc, còn ý môn là danh. 


Khảo cứu pháp chân đế - 117 - 





và thân thức sinh khởi, đảm nhận chức năng của chúng một 
lần và diệt đi. Các loại tâm không phải ngũ song thức 
không thê tiếp nối ngũ môn hướng tâm. 

Ngũ môn hướng tâm là tâm lộ đầu tiên. Nhãn thức hay 
một trong các loại thức khác là tâm lộ thứ hai trong lộ trình 
ấy. Khi tâm lộ thứ hai đã diệt đi, nó được tiếp nối bởi tâm 
lộ thứ ba, đó là tiếp nhận tâm (sampaticchana-citta). Tâm 
này đảm nhận chức năng tiếp nhận (sampaticchana). Nó 
tiếp nhận đối tượng từ một trong các thức tương ứng. Khi 
tiếp nhận tâm (sampatiIcchana-citta) diệt đi, tâm lộ thứ tư 
xuất hiện, đó là suy đạt tâm (sanfirana- citta). Tâm này đảm 
nhận chức năng thấm định (suy đạt) đối tượng, nó thẩm 
định đối tượng chỉ một lần và rồi diệt đi. Tâm lộ thứ năm là 
xác định tâm (votthapana-citta). Đó thực chất là cùng một 
loại tâm với ý môn hướng tâm (mano-dväarãvaJJana-citta). 
Nhưng trong lộ trình ngũ môn hướng tâm, nó đảm nhận 
chức năng xác định đối tượng và vì vậy nó được gọi theo 
chức năng của nó là xác định tâm (votthapana-citta). Nó 
xác định liệu tâm thiện, tâm bất thiện hay tâm duy tác sẽ 
tiếp nối. Nó dọn đường cho các loại tâm này. 

Khi xác định tâm đã diệt đi, tâm lộ thứ sáu sinh khởi. 
Nó có thể là tâm thiện, tâm bất thiện hay đại duy tác 
(mahã-kiriyacitta). Có nhiều loại thiện, bất thiện, đại duy 
tác khác nhau và trong một luồng tốc hành tâm (javana- 
cifta), những tâm ấy sẽ thuộc cùng loại thiện, bắt thiện, đại 
duy tác. Chúng đảm nhận chức năng javana (đồng lực tâm, 
tốc hành tâm) “chạy qua” đối tượng'. Như đã nói đến trong 
Chú Giải Bộ Pháp Tụ - Atthasalinr (Quyên I, phần HH, 





' “Javaãna” (tốc hành) cũng được dịch là “đồng lực”. 


- 118 — Chức năng của tâm 





Chương I, mục 63, ấn bản 1976), loại tâm này “xếp hàng 
theo chuỗi tiếp nối theo đồng lực”. 

Tất cả các loại tâm lộ kinh nghiệm đối tượng qua mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân và ý môn sinh khởi theo một trật tự cô 
định. Trật tự này (citta niyama) xảy ra trong lộ trình của nó 
do duyên, không có tự ngã nào có thể kiêm soát trật tự này. 

Bởi các duyên tương ứng mà tâm lộ đầu tiên - ngũ 
môn hướng tâm sinh khởi đảm nhận chức năng của nó một 
lần rồi diệt đi. Loại tâm lộ thứ hai trong lộ trình qua nhãn 
môn là nhãn thức sinh khởi, đảm nhận chức năng của cái 
thấy một lần rồi diệt đi. Loại thứ ba là tiếp nhận tâm 
(sampaticchana-citta) sinh khởi một lần rồi diệt đi. Loại 
thứ tư là suy đạt tâm (sanfirana-citta) sinh khởi chỉ một lần. 
Loại tâm lộ thứ năm là xác định tâm (votthapana-citta) sinh 
khởi chỉ một lần. Loại tâm lộ thứ sáu có thể là thiện, bất 
thiện, đại duy tác đảm nhận chức năng của tốc hành tâm và 
chức năng này được đảm nhận bảy lần với bảy tốc hành 
tâm sinh khởi liên tiếp. Các tốc hành tâm (jJavana-citta) xếp 
theo chuỗi tiếp nối như vậy cũng là do duyên. Việc loại 
tâm lộ này xuất hiện rồi diệt đi bảy lần một cách liên tiếp 
cũng là do các duyên tô quyết định. 

Đối với những người chưa phải là A la hán, tâm đảm 
nhận chức năng của tốc hành tâm phải là tâm thiện hoặc 
tâm bắt thiện. Đối với các vị A la hán, không còn tâm thiện 
hay tâm bắt thiện nữa mà là đại duy tác tâm đảm nhận chức 
năng của tốc hành tâm. Một vị A la hán chỉ có các tâm quả 
và tâm duy tác. Có một vài loại tâm duy tác. Sau cái thấy, 
nghe, nếm, ngửi, kinh nghiệm đối tượng xúc chạm và trong 
khi suy nghĩ, luồng tốc hành tâm (javana-citta) của vị A la 
hán được gọi là duy tác hiệp thế (thế gian). Vào khoảnh 


Khảo cứu pháp chân đế - 119 - 





khắc Ấy, tâm kinh nghiệm đối tượng thị giác, âm thanh, 
mùi, vị, đối tượng xúc chạm, là những đối tượng thuộc về 
hiệp thế. 

Sau khoảnh khắc của cái thấy, ta vui thú với những gì 
đã thấy và khi ấy, bất thiện tâm có căn tham xuất hiện bảy 
lần. Như vậy, bất thiện tâm sẽ xuất hiện bảy lần thường 
xuyên hơn nhãn thức, cái chỉ thấy một lần. Bằng cách á ẤY, 
bất thiện được tích lũy trong cuộc sống hàng ngày và điều 
này liên quan đến tất cả chúng ta. Do những tích lũy ngoan 
cô của bất thiện, sự tận diệt phiền não là cực kỳ khó khăn, 
nó không thể được đạt tới nếu không có hiểu biết đúng về 
thực tại. Nếu ai đó cho rằng tận diệt phiền não là dễ dàng 
thì người ấy cần phải học về lộ trình của sự tích lũy, sự tích 
lũy của tham, sân, si và tất cả những thói xấu khác. Chúng 
ta cần phải biết rằng phiền não sinh khởi bảy lần thường 
xuyên hơn cái thấy, nghe, ngửi, nêm và kinh nghiệm sự 
xúc chạm - những loại tâm chỉ sinh khởi một lần. Nếu ai đó 
còn mong đợi và vẫn thắc mắc khi nào mình sẽ xuyên thấu 
được Tứ Thánh Đề, người ấy đã không tính đến nhân và 
quả như chúng là, người ấy không suy xét những nhân 
duyên đã được tích lũy trong vòng sinh tử luân hồi. Chúng 
ta cần phải phát triển hiểu đúng về đặc tính của tất cả các 
loại thực tại để có thể biết được chúng như chúng là. Khi 
ấy, chúng ta sẽ xuyên thấu Tứ Thánh Đế, các phiền não có 
thể được tận diệt theo từng giai đoạn. 

Khi nghe Pháp hay nghiên cứu đối tượng của tâm, 
chánh niệm của Tứ niệm xứ (satipatthãna) có thê hay biết 
về các thực tại như chúng là và khi ấy ta đang đi theo sự 
thực hành đúng đắn. Điều đó có nghĩa chúng ta đang phát 
triển con đường sẽ dẫn đến sự chứng ngộ niết bàn - thực tại 


- 120 — Chức năng của tâm 





là nơi chấm dứt của mọi phiền não. Khi chánh niệm không 
hay biết về các đặc tính của thực tại đang xuất hiện, chúng 
ta đang không phát triển con đường dẫn tới sự tận diệt 
phiền não, kể cả khi có thiện pháp (kusaladhamma) sinh 
khởi. 

Cuốn Chú Giải Bộ Pháp Tụ - A†thasalinï có nói trong 
phần Mãtikã (Quyền I, phần I, chương I, Mẫu đề Tam, mục 
44, ấn bản 1976) rằng các pháp bắt thiện (akusaladhamma) 
cũng như pháp thiện (kusaladhamma) nếu không thuộc con 
đường Bát Chánh Đạo' sẽ dẫn tới sự tích lũy tiếp tục của 
vòng luân hồi. Chúng ta đọc về các bất thiện và thiện 
không thuộc Bát Chánh Đạo như sau: 

“Dẫn tới sự tích lũy [ãcayagãmin] là những trạng 
thái riêng biệt lặp lại, sinh và tử trong vòng luân hôi như 
một người xếp gạch xếp lớp này sau lớp khác tạo nên 
một bức tường”. 

Khi không hay biết về đặc tính của thực tại khi chúng 
xuất hiện, không hiểu chúng như chúng là, thì dù bất thiện 
pháp hay thiện pháp đang có mặt, ta vẫn đang tích lũy và 
chồng chất kiếp sống này sau kiếp sống khác, giống như 
một người xếp gạch, đặt những lớp gạch lên nhau, lớp này 
sau lớp kia cho đến khi nó trở thành một bức tường. Tuy 
nhiên, khi chánh niệm xuất hiện hay biết đặc tính của thực 
tại như chúng là, đó chính là Đạo lộ; là sự tán ly 
(apãcayagãmin)”, bởi ta không chồng chất pháp dẫn tới sự 
tích lũy, cũng giống như một người phá đi các bức tường 





' Ta có thê tạo thiện pháp nhưng không có sự phát triển của Bát Chánh 
Đạo, không có hiểu biết đúng vê danh và sắc. Khi ấy sẽ không có sự 
tận diệt phiền não, không chấm dứt được vòng sinh tử luân hồi. 

? Đây là sự đối nghịch của ñcayagãmin (tích lũy). 


Khảo cứu pháp chân đế - 121 - 





mà những người xếp gạch đã tạo nên. Tại khoảnh khắc 
này, chúng ta giống người phá gạch hay giống người xếp 
gạch? 

Tâm lộ đầu tiên, ngũ môn hướng tâm; tâm lộ thứ hai, 
một trong ngũ song thức; tâm lộ thứ ba, tiếp nhận tâm; tâm 
lộ thứ tư, suy đạt tâm; tâm lộ thứ năm, xác định tâm; những 
tâm này không sinh khởi theo bởi mỗi loại chỉ có một tâm 
sinh và rồi diệt đi. Mặc dù xác định tâm có thể sinh khởi 
hai hoặc ba lần nếu sắc là đối tượng đã diệt đi trước khi 
luồng tốc hành tâm xuất hiện', cũng không thể nói rằng xác 
định tâm sinh khởi theo chặp riêng như trong trường hợp 
của tốc hành tâm. 

Chỉ có một loại tâm lộ thứ sáu là tốc hành tâm 
(javana-citta) mới xếp trong một chuỗi (luồng, chặp) liên 
tục, bởi thường có bảy tâm thuộc loại này sinh và diệt liên 
tiếp. Khi chúng ta bị bắt tỉnh, tốc hành tâm sinh và diệt sáu 
lần và trước khi chúng ta chết, nó chỉ sinh khởi năm lần 
liên tiếp. Vì tốc hành tâm sinh và diệt liên tiếp bảy lần, 
chúng sinh khởi thường xuyên hơn những loại tâm lộ khác. 
Vì vậy người ta nói rằng các tâm lộ tốc hành (javana vĩthi- 
citta) xếp hàng theo chặp. 


+ 





l Đó là trường hợp lộ trình không trọn vẹn, sẽ được giải thích trong 
phân sau. 


- 122 — Chức năng của tâm 





Câu hỏi 


I. Thế nào là vô gián duyên (anantara-paccaya)? 

2. Có bao nhiêu chủng loại (Jãti) của tâm và tâm sở và đó 
là những loại nào? 

3. Thế nào là tâm lộ (vĩthi-citta)? Tâm nào không phải là 
tâm lộ? 

4. Thế nào là hộ kiếp quá khứ (atta-bhavanga)? 

5. Có thể có tâm hộ kiếp (bhavanga-citta) khi ta không 
ngủ hay không? 

6. Những đối tượng nào được biết bởi ngũ môn hướng 
tâm và qua các môn (cửa giác quan) nào? 

7. Thông qua các môn nào ý môn hướng tâm biết một đối 
tượng? 

§. Thông qua bao nhiêu môn tâm nhận biết pháp trần? 

9. Chức năng nào được đảm nhận bởi ngũ môn hướng tâm 
và thông qua các môn nào? 

10. Các chức năng nào được đảm nhận bởi ý môn hướng 
tâm và qua bao nhiêu môn? 


Khảo cứu pháp chân đế - 123 - 





Chương 11 
Các lộ trình khác nhau 


Khi chúng ta thấy và dính mắc vào đối tượng thị giác, 
vui thú với đối tượng ấy, dường như đó chỉ là một sự dính 
mắc “bình thường” và vô hại. Tuy nhiên, chúng ta phải 
nhận ra ngay cả sự dính mắc bình thường cũng là một pháp 
có hại. Kết quả của nó là đau khổ (dukkha) và sự tích lũy 
dần các duyên tố gây thêm đau khổ về sau. Đúng là đau 
khổ không sinh khởi ngay lập tức khi chỉ có một lượng 
dính mắc nhỏ. Tuy nhiên, khi dính mắc đã được tích lũy 
nhiều hơn thì nó sẽ trở nên mạnh mẽ và có thể lớn tới mức 
độ của một triền cái (nivarana), là một loại phiên não cản 
trở thiện pháp, mang đến lo âu và o bế. Khi ấy tính chất 
nặng nề sẽ trở nên rõ ràng, Sự nặng, nề của bất thiện 
(akusala), là pháp có tính chất trạo cử, bất an. 

Chúng ta có thể tự mình tìm hiểu xem liệu hàng ngày, 
từ khi thức giấc cho tới khi đi ngủ, luồng tốc hành tâm 
(javana-citta) bất thiện hay luồng tốc hành tâm thiện sinh 
khởi thường xuyên hơn. Chúng ta có thể làm gì để thoát 
khỏi bất thiện? Trên thực tế, chúng ta đều đang dùng thuốc 
độc, thứ thuốc độc của bất thiện, và khi nhận ra điều ấy, 
chúng ta cần phải tìm ra loại thuốc đúng đề chữa bệnh. Nêu 
không nhận ra mình đang dùng thuốc độc, chúng ta sẽ tích 
lũy xu hướng dùng thêm nó. Hiệu ứng độc hại của nó sẽ 
dần càng tăng thêm. Chỉ có một loại thuốc có thể chữa lành 
cho chúng ta, đó là sự phát triển hiểu biết đúng về thực tại - 
sự phát triển của Tứ niệm xứ (satipatthãna). Nếu chánh 


- 124 — Các lộ trình khác nhau 





niệm (sati) của Tứ niệm xứ chưa sinh khởi, sẽ không có 
cách nào thoát khỏi sự tích lũy bất thiện pháp. Bắt thiện sẽ 
được tích lũy nhiều hơn nữa và sẽ không nhiều cơ hội cho 
sự sinh khởi của các loại thiện pháp khác nhau. Trong khi 
Ấy, khi ta phát triển Tứ niệm xứ, chánh niệm có thê sinh 
khởi thay cho bất thiện và khi ấy, xác định tâm 
(votthapana-citta) - tâm sinh khởi ngay trước luồng tốc 
hành tâm - có thể là vô gián duyên' cho sự sinh khởi của 
thiện tâm tùy theo tích lũy của mỗi người. Tâm thiện 
(kusala citta) có thể sinh kèm với mức độ chánh niệm hay 
biết thực tại đang xuất hiện. 

Các luồng tâm lộ tốc hành (javana vĩthi-citta) thiện và 
các luồng tốc hành bất thiện sinh và diệt một cách liên tiếp, 
chúng luôn tích lũy thiện hoặc bắt thiện. Điều ấy khiến mỗi 
người có những xu hướng tích lũy khác nhau và có những 
hành xử khác nhau. Những tích lũy trong tâm của mỗi 
người là vô cùng phức hợp. Kế cả các vị A la hán, những 
người đã đạt đến mức độ toàn hảo, cũng có những xu 
hướng khác nhau. Họ nổi trội với những phẩm chất khác 
nhau. Ngài Xá Lợi Phất (Sãriputta) là bậc thượng thủ về trí 
tuệ, Ngài Mục Kiền Liên (Moggallãna) là bậc thượng thủ 
về thần thông, Ngài Đại Ca Diếp (Mahã Kassapa) là bậc 
thượng thủ về hạnh đầu đà, Ngài cũng khuyến khích mọi 
người tu tập theo hạnh đầu đà, và Ngài A Nâu Lâu Đà 
(Anuruddha) là bậc thượng thủ về thiên nhãn thông. Các 
tâm lộ tốc hành của mỗi chúng ta đều xếp theo chặp, tích 
lũy các loại thiện và bất thiện hết lần này sang lần khác. 
Chính vì lý do ấy mà bây giờ, chúng ta suy nghĩ, nói và 
hành xử theo những cách hoàn toàn khác nhau. 





' Mỗi tâm là vô gián duyên (anantara-paccaya), là duyên cho sự sinh 
khởi của tâm tiêp theo. 


Khảo cứu pháp chân đế - 125 - 





Các tâm thiện (kusala), bất thiện (akusala) hay đại duy 
tác (mahã-kiriya) xếp trong luồng tốc hành tâm khiến mọi 
người có những cách hành xử khác nhau nơi thân và khẩu. 
Có thể có những người thấy một vị A la hán và coi thường 
vị ấy, họ phán xét vị ấy bởi hành vi bên ngoài mà vị ấy đã 
tích lũy từ rất lâu. Vị Bà la môn Vassakãra, khi đó là Quốc 
vương nước Ma Kiệt Đà (Magadha) chẳng hạn. Ông ta đã 
mắc một sai lầm nghiêm trọng khi phán xét sai về một vị A 
la hán qua hành vi bên ngoài của vị ấy. Khi vị Bà la môn 
thấy Đại Ca Chiên Diên (Mahã Kacchana) đi xuống từ trên 
núi, ông ta nói rằng Đại Ca Chiên Diên có hành vi giống 
một con khỉ. Sự kiêu ngạo của Vassakãra được duyên bởi 
sự tích lũy các tâm lộ tốc hành của ông ta. Đức Phật huấn 
thị vị Bà la môn này sám hối với ngài Đại Ca Chiên Diên, 
nhưng ngã mạn đã tích lũy đã khiến ông ta không thể làm 
như vậy. Đức Phật đã tiên đoán rằng Bà la môn Vassakãra 
sau khi chết sẽ tái sinh thành một con khi trong cánh rừng 
tre. Vì thế, Vassakãra đã trồng chuối và những thứ khác mà 
loài khi có thể ăn được đề khi tái sinh thành một con khi 
trong rừng tre, ông ta sẽ có sẵn vật thực đề ăn. 

Chúng ta nên thấy mối hiểm họa của sự tích lũy bất 
thiện pháp trong các tốc hành tâm lộ (javana vĩthi-citta) 
sinh và diệt một cách liên tiếp bảy chặp. Bất thiện được 
tích lũy đi tích lũy lại cho đến khi trở thành bản chất của 
mỗi người và thể hiện ra trong hành vi và lời nói. Những 
hành xử đã tích lũy ấy được gọi là “vãsanã” (tiền khiên 
tật)' trong tiếng Pãli. Kế cả khi một người đã trở thành A la 
hán, vẫn có những xu hướng được tích lũy trong tâm tạo 
duyên cho các cách hành xử khác nhau. Đức Phật là người 





' Xem Chương 2. 


- 126 — Các lộ trình khác nhau 





duy nhất có thể tận diệt được các tiền khiên tật (vãsanä). 
Tất cả các vị A la hán đã tận diệt mọi phiền não một cách 
hoàn toàn đến mức mà không còn một chút mầm mống cầu 
uế nào còn tồn tại trong các vị Ấy, tuy nhiên các vị ấy 
không thê tận diệt được các tiền khiên tật. Đó là bởi họ đã 
tích lũy các tiền khiên tật trong một khoảng thời gian vô 
cùng tận trong vòng luân hồi do năng lực của các tâm lộ 
trong luồng tốc hành. 


Tóm tắt lại các loại tâm lộ (vithi-citta) khác nhau 
trong lộ trình qua ngũ môn, chúng bao gôm 7 loại: 


1. 


Tâm lộ thứ nhất là ngũ môn hướng tâm (pañca- 
dvãrävaJJana-citta) 


. Tâm lộ thứ hai là ngũ song thức' (dvi-pañca- 


viññãna) là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức 
và thân thức. 


. Tâm lộ thứ ba là tiếp nhận tâm (sampaticchana- 


cItta) tiếp nhận đối tượng của tâm trước nó (một 
trong ngũ thức) sau khi thức đó đã diệt đi. 


. Tâm lộ thứ tư là suy đạt tâm (sanfTrana-cifta) xem 


xét và thâm định về đối tượng. 


. Tâm lộ thứ năm là xác định tâm (votthapana-citta) 


đảm nhận chức năng xác định xem tâm tiếp theo sẽ 
là tâm thiện, tâm bât thiện hay tâm duy tác (trong 
trường hợp của một vị A la hán). 


. Tâm lộ thứ sáu là các tâm lộ trong luồng tốc hành, 


thường sinh khởi bảy chặp liên tiếp. Javana có thể 
được dịch là đông lực hay chạy, tôc hành. Nó chạy 





' Trong mỗi cặp tâm (song thức), một tâm là tâm quả thiện và một tâm 
là tâm quả bât thiện. 


Khảo cứu pháp chân đế - 127 - 





một cách nhanh chóng qua đối tượng với tâm thiện, 
tâm bât thiện hay tâm duy tác. 


7. Tâm lộ thứ bảy là tâm đăng ký (tadaãrammana vithi- 


citta). “Tadãrammana” có nghĩa là “đối tượng ấy” 
được dịch ra tiếng Anh là “đăng ký”. Nó đảm nhận 
chức năng tiếp nhận đối tượng, bám vào đối tượng 
sau các tốc hành tâm nếu đối tượng ấy vẫn chưa 
diệt đi, bởi sắc tồn tại không nhiều hơn 17 sát na 
tâm. 


Nếu sắc (rũpa) sinh khởi tại thời điểm của hộ kiếp quá 
khứ (atita-bhavanga), tóm tắt sau sẽ thê hiện 15 tâm đâu 
tiên sinh khởi trong quá trình tôn tại của sắc đó. 


Khi một sắc sinh và in dấu lên một trong các ngũ 
căn, sát na đầu tiên của tâm sinh và diệt được gọi 
là hộ kiếp quá khứ (atfta-bhavanga). 

Hộ kiếp rung động (bhavanga calana) là sát na tâm 
thứ hai. 

Hộ kiếp dứt dòng (bhavangupaccheda) là sát na 
tâm thứ ba. 

Ngũ môn hướng tâm là sát na tâm thứ tư. 

Một trong các ngũ song thức là sát na tâm thứ năm. 
Tiếp nhận tâm là sát na tâm thứ sáu. 

Suy đạt tâm là sát na tâm thứ bảy. 

Xác định tâm là sát na tâm thứ tám. 

Tốc hành tâm (javana-citta) thứ nhất là sát na tâm 
thứ chín. 

Tốc hành tâm thứ 2 là sát na tâm thứ mười. 

Tốc hành tâm thứ 3 là sát na tâm thứ mười một. 
Tốc hành tâm thứ 4 là sát na tâm thứ mười hai. 

Tốc hành tâm thứ 5 là sát na tâm thứ mười ba. 

Tốc hành tâm thứ 6 là sát na tâm thứ mười bốn. 


- 128 — Các lộ trình khác nhau 





e Tốc hành tâm thứ 7 là sát na tâm thứ mười lăm. 

Kê từ khoảnh khắc hộ kiếp quá khứ (atita-bhavanga), 
thời điểm mà sắc (rũpa) là đối tượng sinh khởi, có 15 sát na 
trôi qua cho đến khi tốc hành tâm thứ bảy diệt đi. Như vậy, 
vẫn còn hai sát na nữa trước khi sắc diệt hắn, vì so với tuổi 
thọ của danh (nãma) thì sắc (rũpa) tồn tại lâu hơn 17 lần. 
Những người sinh ra ở các cõi dục giới có tích lũy nghiệp 
(kamma) trong quá khứ liên quan đến đối tượng thị giác, 
âm thanh, mùi, vị, đối tượng xúc chạm, tức là các đối 
tượng của ngũ quan. Khi các tốc hành tâm đi qua một đối 
tượng ngũ quan và đối tượng ấy vẫn chưa diệt, nghiệp sẽ 
tạo duyên cho sự sinh khởi của một tâm quả sau luồng tốc 
hành tâm dưới dạng tâm mót hay tâm đăng ký 
(tadãlambana-citta), nó “treo” trên đối tượng ấy. Điều này 
tương ứng với bản chất của các chúng sinh ở cõi dục giới. 
Tâm mót (tadãlambana-citta) tiếp nhận đối tượng sau luồng 
tốc hành tâm (javana-citta) và có hai tâm như vậy nối tiếp 
nhau. 

Tâm mót (tadãlambana-citta) là tâm lộ cuối cùng đảm 
nhận chức năng trong một lộ trình và kinh nghiệm đối 
tượng qua các môn tương ứng. Sau đó, tâm hộ kiếp lại sinh 
khởi nỗi tiếp nhau cho đến khi các tâm lộ của lộ trình mới 
sinh khởi và kinh nghiệm đối tượng qua một trong các 
môn. 

Tại khoảnh khắc của tâm hộ kiếp (bhavanga-citta), thế 
giới này không xuất hiện. Không có sự ghi nhớ nào liên 
quan đến con người và các sự kiện khác nhau trên thế giới 
này. Cũng giông như khi ta ngủ say Và không có sự hay 
biết về tắt cả những gì liên quan đến thế giới. Tại khoảnh 
khắc ta ngủ say hay giữa các lộ trình tâm, chỉ có các tâm 
hộ kiếp sinh và diệt. Thức tái tục (patisandhi-citta), tâm hộ 


Khảo cứu pháp chân đế - 129 - 





kiếp (bhavanga-citta) và tử thức (cuti-citta) không phải là 
các tâm lộ (vithi-citta), chúng không kinh nghiệm đối 
tượng qua một trong sáu căn. Tử thức hay tâm tử là tâm 
Cuôi cùng của một kiếp sống. Nó đảm nhận chức năng kết 
thúc một kiếp sống dưới dạng một con TIƯỜI cụ thể. Nó 
được tiếp nối bởi thức tái tục của kiếp sống mới và sau đó 
lại là những tâm lộ kinh nghiệm đối tượng liên quan đến 
thế giới của kiếp sống sau, một kiếp sống khác. Chừng nào 
tâm tử vẫn chưa sinh khởi thì chúng ta vẫn sống trong kiếp 
này. Ngoài các tâm hộ kiếp không biết những gì liên quan 
đến thế gian, có các tâm lộ chỉ có nhiệm vụ biết các đối 
tượng của thế giới này, tức đối tượng thị giác, âm thanh, 
mùi, vị và đối tượng xúc chạm. 

Một lộ trình qua ngũ môn đầy đủ với bảy loại tâm lộ 
có thê được tóm tắt như sau: 





Hộ kiếp quá khứ, một sát na Không phải 
Hộ kiếp rung động, một sát na là vithi- 
AT Ai 23g Z ểng : Thời 
Hộ kiêp dứt dòng, một sát na citta l 
gian 
sinh, trụ 
Ngũ môn hướng tâm, một sát na và diệt 
Một trong các ngũ song thức E241) của một 
Tiếp nhận tâm, một sát na tâm lộ sắc băng 
Thị -a‡ 17 sát na 
Suy đạt tâm, một sát na (vithi-citta) .. 
Xác định tâm, một sát na 








' Chúng kinh nghiệm đối tượng được kinh nghiệm bởi các tốc hành 
tâm của kiệp trước. 


- 130 — Các lộ trình khác nhau 





Tâm thiện/bất thiện, hoặc tâm duy tác 
Tâm thiện/bất thiện, hoặc tâm duy tác 


Tâm thiện/bát thiện, hoặc tâm duy tác | 7 chấp tốc 
. Xà K2 và Ti , hành tâm 

Tâm thiện/bât thiện, hoặc tâm duy tác Ni n 
lộ (Javana 


Tâm thiện/bât thiện, hoặc tâm duy tác vĩthi-citta) 
Tâm thiện/bât thiện, hoặc tâm duy tác 
Tâm thiện/bất thiện, hoặc tâm duy tác 


Tâm mót 2 sát na 


Tâm mót tâm lộ 








Sau khi các tâm lộ của một lộ trình ngũ môn sinh khởi 
kinh nghiệm đối tượng qua một trong ngũ căn (sắc giác 
quan hay pasada-rũpa) và rôi diệt đi, sẽ có các tâm hộ kiếp 
sinh và diệt một cách liên tiếp giữa các lộ trình. Sau đó, ý 
môn hướng tâm sinh khởi và kinh nghiệm qua ý môn (là hộ 
kiếp đứt dòng hay bhavangupaccheda) cùng một đối tượng 
với các tâm lộ của lộ trình ngũ môn trước đó vừa diệt đi. 
Lộ trình của các tâm kinh nghiệm đối tượng qua ý môn 
không kéo dài như lộ trình qua ngũ môn, không có hộ kiếp 
quá khứ (atita-bhavanga) trước khi lộ trình qua ý môn bắt 
đầu. Đối tượng vừa được kinh nghiệm bởi các tâm thuộc lộ 
trình ngũ môn không còn in dấu lên nhãn căn hay một 
trong các ngũ căn khác nữa khi lộ trình ý môn bắt đầu. Cần 
phải có các tâm hộ kiếp trước lộ trình ý môn; hai loại tâm 
hộ kiếp cuối cùng sinh và diệt đó chính là hộ kiếp rung 
động (bhavanga calana, tức là nó bị khuấy lên bởi đối 
tượng đó) và hộ kiếp đứt dòng (bhavangupaccheda). 

Sau khi tâm này diệt đi, ý môn hướng tâm sinh khởi 
và đó chính là tâm lộ đầu tiên của lộ trình ý môn kinh 


Khảo cứu pháp chân đế - 131 - 





nghiệm cùng một đối tượng với tâm của lộ trình ngũ môn. 
Ý môn hướng tâm - cái đảm nhận chức năng hướng đến 
đối tượng qua ý môn thì khác với ngũ môn hướng tâm - cái 
chỉ đảm nhận chức năng của mình qua một trong ngũ môn. 
Ý môn hướng tâm “suy ngầm về” đối tượng và kinh 
nghiệm nó qua ý môn. Bất cứ khi nào ta suy nghĩ về những 
đối tượng khác nhau, điều xảy ra rất thường xuyên, thì tại 
khoảnh khắc đó, tâm không kinh nghiệm đối tượng qua 
mắt, tai, mũi, lưỡi và thân nữa. 

Sau khi hộ kiếp rung động, hộ kiếp dứt dòng và ý môn 
hướng tâm đã sinh và diệt đi thì tâm thiện hoặc bắt thiện sẽ 
sinh khởi, trong trường hợp của những người không phải là 
bậc A la hán. Các loại tâm lộ này đảm nhận chức năng tốc 
hành và chúng sinh diệt liên tiếp bảy lần. Sau khi các tâm 
ấy diệt đi, nếu như đối tượng là rất rõ! sẽ có tâm mót 
(tadãlambanacitta) sinh khởi liên tiếp hai lần. 

Như vậy sẽ chỉ có ba loại tâm lộ sinh khởi kinh 
nghiệm đối tượng qua ý môn. Đó là: ý môn hướng tâm 
(mano dvaravajana vithi-citta); bảy tốc hành tâm (javana 
vithi-citta); hai tâm mót (tadalambana hay tadãrammana 
vithi-citta). 


Tóm tắt lộ trình ý môn với ba loại tâm lộ: 


Hộ kiếp rung động, một sát na Không phải là 
Hộ kiếp đứt dòng, một sát na tâm lộ 
Ý môn hướng tâm, một sát na | Tâm lộ 





! Đó là trường hợp khi lộ trình tâm ngũ môn là trọn vẹn, với các tâm 
mót ở CuÔi. 


- 132 — Các lộ trình khác nhau 





Tâm thiện/bất thiện, hoặc tâm duy tác 
Tâm thiện/bất thiện, hoặc tâm duy tác 
Tâm thiện/bất thiện, hoặc tâm duy tác 
Tâm thiện/bất thiện, hoặc tâm duy tác 
Tâm thiện/bất thiện, hoặc tâm duy tác 
Tâm thiện/bất thiện, hoặc tâm duy tác 
Tâm thiện/bất thiện, hoặc tâm duy tác 


7 chặp tốc hành 
tâm lộ 


Tâm mót l ¬- 
2 sát na tâm lộ 





Khi ta thấy cái xuất hiện qua mắt, tất cả các tâm lộ 
sinh khởi trong lộ trình nhãn môn kinh nghiệm đối tượng 
thị giác qua nhãn môn là các tâm thuộc lộ trình nhãn môn. 
Có bảy loại tâm lộ khác nhau. Chúng phụ thuộc vào nhãn 
môn, kinh nghiệm đối tượng qua nhãn môn chừng nào đối 
tượng ấy vẫn chưa diệt đi. Cũng vậy đối với các lộ trình 
qua bốn môn còn lại. Trong mỗi lộ trình ấy có bảy loại tâm 
lộ kinh nghiệm đối tượng xuất hiện qua môn tương ứng 
chừng nào đối tượng ấy vẫn chưa diệt đi. 

Số lượng tâm lộ kinh nghiệm đối tượng trong lộ trình 
ngũ môn có thể khác nhau. Có bốn loại lộ trình của ngũ 
môn, được gọi là “vãra” trong tiếng Päli: 

1. Loại vãra thứ nhất là lộ trình kết thúc với tâm mót 

(tadalambana-citta) được gọi là tadalambana vãra. 

2. Loại vãra thứ hai là lộ trình kết thúc với luồng tốc 

hành tâm (Javana-citta) được gọi là Javana vãra. 

3. Loại vãra thứ ba là lộ trình kết thúc với xác định 

tâm (votthapana-citta) được gọi là votthapana vãra. 


Khảo cứu pháp chân đế - 133 - 





4. Loại vãra cuối cùng là lộ trình vô ích được gọi là 

mogha vãra. 

Một vãra là một chuỗi các tâm lộ sinh và diệt một 
cách liên tiếp và kinh nghiệm đối tượng qua cùng một 
môn. Trong một số lộ trình, có bảy loại tâm lộ sinh khởi, 
một số khác thì sáu, một số khác thì năm và một số thì 
không có tâm lộ nào sinh khởi cả, chỉ có hộ kiếp quá khứ 
và hộ kiếp rung động. 

Trong trường hợp của một lộ trình vô ích, khi sắc in 
dấu lên một trong các ngũ căn thì hộ kiếp sinh khởi ở thời 
điểm ấy, tức hộ kiếp quá khứ (atita-bhavanga) sẽ không 
được tiếp nối ngay lập tức bởi hộ kiếp rung động 
(bhavanga calana). Có một vài sát na hộ kiếp quá khứ sinh 
và điệt trước khi hộ kiếp rung động, cái được khuấy động 
bởi đối tượng, sinh khởi và tâm này sẽ được tiếp nối bởi 
vài sát na hộ kiếp rung động sinh và diệt. Vì đối tượng là 
sắc in dấu lên căn tương ứng sẽ diệt đi (không tồn tại quá 
17 sát na tâm), không có đủ duyên cho các tâm lộ sinh và 
kinh nghiệm đối tượng đã in dấu lên một trong những ngũ 
môn ấy. Trường hợp đó được gọi là lộ trình vô ích. 

Lộ trình vô ích này có thể so sánh với tình huống khi 
ai đó ngủ say và được đánh thức nhưng không thức dậy và 
sau đó lại bị đánh thức tiếp nhưng vẫn không thức dậy. 
Trong trường hợp của một lộ trình vô ích, ngũ môn hướng 
tâm không sinh khởi; chỉ có hộ kiếp quá khứ và hộ kiếp 
rung động. Đối tượng trong lộ trình vô ích đó được gọi là 
“rất yêu” (atiparitta). Bởi nó in dấu lên ngũ căn và chỉ tác 
động đến các tâm hộ kiếp mà thôi, nó không tạo duyên 
được cho sự sinh khởi của các tâm lộ; nó diệt đi trước khi 
những tâm lộ ấy có cơ hội sinh khởi. 


- 134 — Các lộ trình khác nhau 





Cũng có những trường hợp có một vài loại hộ kiếp 
quá khứ sinh và diệt sau đó được tiếp nối bởi một vài loại 
hộ kiếp rung động sinh và diệt, sau đó hộ kiếp dứt dòng 
sinh khởi và dòng tâm hộ kiếp ngưng lại. Khi ấ ây ngũ môn 
hướng. tâm rồi một trong các ngũ song thức, rồi tiếp nhận 
tâm, rồi suy đạt tâm có thể sinh khởi và diệt đi tiếp nối 
nhau. Sau đó, xác định tâm sinh khởi nhưng vì sắc không 
thể tồn tại quá 17 sát na tâm cho nên cũng không có cơ hội 
cho các tốc hành tâm sinh khởi để kinh nghiệm sắc đó. 
Trong trường hợp Ấy, lại có hai hoặc ba sát na của xác định 
tâm sinh và diệt rồi sau đó sắc diệt đi và lộ trình kết thúc. 
Loại lộ trình này được gọi là lộ trình kết thúc với xác định 
(votthapana vãra) bởi votthapana-citta (xác định tâm) là 
tâm lộ cuối cùng của lộ trình ấy. 

Tất cả những điều này tương ứng với các thực tại sinh 
khởi trong cuộc sống của chúng ta. Khi một đối tượng in 
dấu lên một trong ngũ căn thì lộ trình đầy đủ của bảy loại 
tâm lộ sinh và diệt (không phải lúc nào cũng) diễn ra. Có 
lúc sẽ không có tâm lộ và khi ấy thì được gọi là lộ trình vô 
ích. Có những lúc, lộ trình sẽ kết thúc với xác định tâm 
(votthapana-citta) và được gọi là votthapana vãra. Trong 
trường hợp ấy, đối tượng được gọi là yếu (paritta) bởi nó 
chỉ làm đối tượng cho năm loại tâm lộ và rồi diệt đi. 

Lại có những trường hợp, khi xác định tâm sinh và 
diệt và được tiếp nối bởi bảy tốc hành tâm (javana-citta) 
sinh và diệt một cách liên tiếp và rồi đối tượng diệt đi. 
Trong trường hợp ấy tâm mót (tadãlambana vĩthi-citta) 
không sinh khởi và lộ trình ấy kết thúc với tốc hành tâm và 
được gọi là Javana vara, với sáu loại tâm lộ, trong đó loại 
tâm lộ cuối cùng chính là tốc hành tâm kinh nghiệm đối 


Khảo cứu pháp chân đế - 135 - 





tượng. Đối tượng của một lộ trình như vậy thì được gọi là 
mạnh (mahanta), bởi vì nó rõ ràng và nó làm duyên được 
cho sự sinh khởi của tâm thiện hay tâm bất thiện hoặc tâm 
đại duy tác trong trường hợp của một vị A la hán. 

Cuối cùng, cũng có khi tốc hành tâm đã sinh và diệt 
liên tiếp bảy lần và đối tượng đó vẫn chưa diệt hắn. Khi ấy 
lại có duyên cho hai tâm mót (tadarammana-citta) sinh 
khởi và kinh nghiệm đối tượng vẫn còn chưa diệt đi đó. 
Các tâm lộ cuối cùng kinh nghiệm đối tượng đó được gọi 
là tâm mót. Đó là lộ trình kết thúc với tâm mót và được gọi 
là tadãärammannavãra. Đối tượng của loại lộ trình này được 
gọi là rất mạnh (atimahanta). Đối tượng này rất rõ ràng, lộ 
trình chạy qua nó một cách trọn vẹn với tâm lộ mót 
(tadãlambana vĩthi-citta) tiếp nối các tâm lộ tốc hành 
(javana vĩthi-citta) kinh nghiệm đối tượng chưa diệt đi. 

Trong trường hợp lộ trình qua ý môn, có hai loại lộ 
trình có thể xảy ra. Loại thứ nhất là lộ trình kết thúc với tốc 
hành tâm và loại thứ hai là lộ trình kết thúc với tâm múót. 
Đối tượng của lộ trình kết thúc với tốc hành tâm thì được 
gọi là “mờ” (avibhũta); bởi vì nó không rõ bằng đối tượng 
của lộ trình kết thúc bằng tâm mót. Đối tượng của lộ trình 
kết thúc với tâm mót được gọi là “sáng” (vibhita) vì nó rõ 
ràng hơn đối tượng của lộ trình kết thúc với tốc hành tâm. 

Có sáu cửa giác quan (môn) khác nhau. Môn là 
phương tiện qua đó các tâm lộ biết một đối tượng khác với 
đối tượng của tâm hộ kiếp. Trong sáu cửa giác quan qua đó 
các tâm lộ kinh nghiệm đối tượng thì năm môn là sắc 
(rũpa) và một môn là danh (nãma). Tóm tắt về sáu môn, 
chúng bao gồm: 


- 136 — Các lộ trình khác nhau 





e Nhãn môn (cakkhu-dvära) là sắc nhãn căn 
(cakkhu-pasãäda rũpa) tức là phần nhạy của mắt'. 

e Nhĩ môn (sota-dvãra) là sắc nhĩ căn (sotappasãda 
rũpa) tức là phần nhạy của tai. 

e Tỷ môn (ghãna-dvära) là sắc tỷ căn (ghãnappasãäda 
rũpa) tức là phần nhạy của mũi. 

se Thiệt căn (jivha-dvara) là sắc thiệt căn 
(jivhãppasãda rũpa) tức là phần nhạy của lưỡi. 

s Thân căn (kãya-dvära) là sắc thân căn 
(kãyappasäda rũpa) tức là phần nhạy của thân. 

se Ý môn (mano-dvära) là hộ kiếp dứt dòng 
(bhavangupacchedacitta)” , tâm đi trước ý môn 
hướng tâm. 

Sáu sắc là căn (vatthu) khi tâm (citta) sinh khởi trong 
các cõi có ngũ uẫn, tức các cõi bao gôm cả danh (nama) và 
sắc (rũpa). Sáu loại sắc này được gọi là căn vật chất (sắc 
căn). Tóm tắt, chúng bao gồm: 


e Cakkhuppasäda rũpa (sắc thần kinh mắt), là 
cakkhu-vatthu (nhãn căn), tức nơi khởi sinh của 
nhãn song thức (cakkhu-viññãna); 

e Sotappasäda rũpa (sắc thần kinh tai), là sota-vatthu 
(nhĩ căn) cho nhĩ song thức (sota-viññãna); 

e Ghãnappasãda rũpa (sắc thần kinh mũi), là ghãna- 
vatthu (tỷ căn) cho tỷ song thức (ghãna-viññãna); 


: Có năm sắc là các sắc thần kinh (sắc giác quan) (pasãda rũpa) có thể 
tiếp nhận được sự in dấu của các đôi tượng tương ứng. 

? Hộ kiếp dứt dòng là tâm hộ kiếp, không phải là tâm lộ. Nó không 
kinh nghiệm đối tượng được kinh nghiệm bởi các tâm thuộc lộ trình 
ngũ môn hay ý môn. Nó chỉ đi trước ý môn hướng tâm, nó chỉ là cửa 
qua đó các tâm lộ của lộ trình ý môn có thể kinh nghiệm được đối 
tượng. 


Khảo cứu pháp chân đế - 137 - 





e Jivhãppasäda rũpa (sắc thần kinh lưỡi), là jivhã- 
vatthu (thiệt căn) cho thiệt song thức (Jivhä- 
viññãna); 

e Kãyappasãda rũpa (sắc thần kinh thân), là kãya- 
vatthu (thân căn) cho thân song thức (kãya- 
viññãna); 

e Hadaya rũpa (tâm cơ hay ý căn), là nơi khởi nguồn 
của tất cả tâm khác với ngũ song thức nói trên 
trong các cõi có ngũ uẫn. 

Năm sắc giác quan vừa có thể là môn, vừa có thể là 
căn. Sắc nhãn căn (cakkhuppasãäda rũpa) là nhãn môn cho 
tất cả các tâm của lộ trình nhãn môn, bao gồm: nhãn môn 
hướng tâm, nhãn thức, tiếp nhận tâm, suy đạt tâm, tốc hành 
tâm và tâm mót, cùng kinh nghiệm đối tượng thị giác qua 
nhãn căn và chưa diệt đi. Tuy nhiên, sắc thần kinh mắt 
(cakkhuppasaäda rũpa) cũng là nhãn căn (cakkhu-vatthu), là 
nơi khởi nguồn của chỉ hai loại nhãn thức, tức tâm quả 
thiện (kusala vipäkacitta) và tâm quả bất thiện (akusala 
vipakacitta). Các loại tâm khác của lộ trình nhãn môn như 
nhãn môn hướng tâm, tiếp nhận tâm, suy đạt tâm, xác định 
tâm, tốc hành tâm và tâm mót thì sinh khởi ở ý căn 
(hadayavatthu). Cũng như vậy đối với những trường hợp 
của các sắc giác quan (pasäda rũpa) khác, chúng là cửa 
(môn) cho các tâm lộ tương ứng, nhưng chỉ là căn cho các 
song thức tương ứng mà thôi. 

Sắc ý căn là cơ sở, là nơi khởi nguồn cho các tâm liên 
quan, nhưng không phải là môn. 


x*k3*>k+sk 


- 138 — Các lộ trình khác nhau 





10. 


II. 


Câu hỏi 


Tại sao sô lượng các tâm lộ của lộ trình ý môn ít hơn 
sô lượng các tâm lộ của các lộ trình ngũ môn? 

Tâm tham căn kinh nghiệm đôi tượng qua bao nhiêu 
môn? 

Ngũ môn hướng tâm có thê kinh nghiệm đôi tượng 
qua bao nhiêu môn? 

Ý môn hướng tâm có thể kinh nghiệm đối tượng qua 
bao nhiêu môn? 

Thê nào là lộ trình vô ích (mogha vaãra), lộ trình tôc 
hành (javana vara), lộ trình xác định (votthapana vãra) 
và lộ trình mót (tadalambana vãra)? 

Thê nào là đôi tượng tôi (avibhita) và đôi tượng sáng 
(vibhita)? 

Sắc nào là căn cho thức tái tục sinh khởi ở cõi có ngũ 
uân? 

Săc nào là căn cho tâm bât thiện sinh khởi ở cõi có 
ngũ uân? 

Sắc nào là căn cho tâm duy tác sinh khởi ở cõi có ngũ 
uân? 

Những sắc nào là căn cho các tâm thuộc lộ trình nhĩ 
môn? 

Những sắc nào là căn cho các tâm sở khác nhau sinh 
khởi ở cõi có ngũ uân? 


Khảo cứu pháp chân đế - 139 - 





Chương 12 
Bản chất của tốc hành tâm 
(Javana-Citta) 


Sự sinh diệt của các tâm hộ kiếp (bhavanga-citta) và 
của các tâm lộ, tức là các tâm sinh khởi trong lộ trình, 
chính là cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Khi nghe về 
các thuật ngữ trong Giáo pháp mô tả chức năng và đặc tính 
của các thực tại khác nhau nhưng không hiểu ý nghĩa của 
các thuật ngữ ấy, ta có thê có sự hoài nghi. Tất cả các thuật 
ngữ này giải thích các đặc tính của thực tại, những thực tại 
ấy không chỉ tồn tại trong các cuốn sách mà xuất. hiện 
chính trong cuộc sống hàng ngày. Chúng hiện hữu mỗi khi 
tâm thấy, nghe, ngửi, nếm, kinh nghiệm đối tượng xúc 
chạm hoặc suy nghĩ sinh khởi. Ở thời điểm này, chúng ta 
đang thấy, và như vậy chúng ta có thể biết rằng đang có 
các tâm sinh khởi trong một lộ trình. Có sự sinh khởi của 
nhãn môn hướng tâm, của nhãn thức, tiếp nhận tâm, suy 
đạt tâm, xác định tâm và các tốc hành tâm (Javana- -cItta). 
Tất cả các tâm này sinh và diệt một cách liên tiếp. Hiểu 
biết đúng về Giáo pháp sẽ nhắc nhở chúng ta suy xét liệu 
tốc hành tâm sinh khởi sau cái thấy, cái nghe hay các ngũ 
quan khác là tâm thiện (kusala citta) hay tâm bất thiện 
(akusala citta). Các tốc hành tâm sinh khởi theo chặp. 

Khi học về bốn loại tâm - thiện (kusala citta), bất thiện 
(akusala citta), quả (vipaka) và duy tác (kiriya), chúng ta sẽ 
biết tâm nào là nhân, tạo ra quả dưới dạng của tâm quả 
(vipäkacitta) sinh khởi về sau. Chúng ta cũng biết tâm nào 


- 140 — Bản chất của tốc hành tâm 





là vipaka, là quả được tạo ra bởi nhân là nghiệp đã tạo 
trong quá khứ. Chúng ta cần phải biết chủng loại (jãti) của 
tâm sinh khởi trong các lộ trình và của những tâm không 
sinh khởi trong các lộ trình. Chăng hạn chúng ta cần phải 
biết rằng thức tái tục chính là tâm quả, là quả của nghiệp. 
Chỉ có một nghiệp trong các nghiệp quá khứ là duyên cho 
thức tái tục sinh khởi tiếp nối tử thức của kiếp sống trước. 
Thức tái tục là tâm quả đảm nhận chức năng tái sinh chỉ 
một lần thôi, nó đảm nhận chức năng này một lần duy nhất 
trong cả một kiếp sống, ở thời điểm đầu tiên của kiếp sống 
ây, khi nó tiếp nối tử thức của kiếp sống trước. Như vậy, 
nó không thê đảm nhận chức năng này lần thứ hai trong 
một kiếp. Thức tái tục sinh khởi và diệt đi ngay lập tức, nó 
không tôn tại kéo dài. 

Thức tái tục, thuộc chủng loại (Jãti) quả (vipäka), là 
“vô gián duyên” (anatara-paccaya) cho sự sinh khởi tức thì 
của tâm tiếp theo. Tâm này không phải là tâm lộ (vithi- 
citta), nó đảm nhận chức năng hộ kiếp (bhavanga) và cũng 
là quả. Nghiệp không chỉ làm duyên cho sự sinh khởi của 
thức tái tục, mà nó còn tạo duyên cho sự sinh khởi của các 
tâm hộ kiếp. Tâm hộ kiếp tiếp nối ngay sau thức tái tục 
được gọi là hộ kiếp đầu tiên (pathamabhavanga). Các tâm 
hộ kiếp tiếp theo sinh khởi trong suốt cuộc đời cho đến khi 
tử thức sinh khởi không được gọi bằng một tên riêng nào. 
Chúng nhiều vô kê. 

Tâm hộ kiếp sinh và diệt một cách liên tục, nối tiếp 
nhau, cho đến khi tâm lộ xuất hiện. Các tâm lộ đầu tiên 
sinh khởi trong một lộ trình là những tâm đảm nhận chức 
năng hướng đến đối tượng. Có hai loại hướng tâm: ngũ 
môn hướng tâm đảm nhận chức năng hướng tâm qua tới 
các ngũ môn và ý môn hướng tâm đảm nhận chức năng 


Khảo cứu pháp chân đế - 141 - 





hướng tâm qua ý môn. Cả hai loại tâm này đều là tâm duy 
tác (kiriyacitta), không phải là tâm thiện (kusala citta), tâm 
bất thiện (akusala citta) hay tâm quả (vipakacitta). Các loại 
tâm duy tác này có thể kinh nghiệm cả đối tượng khả ái 
(itthãrammana) và đối tượng bất khả ái (anitthãrammana). 
Trong trường hợp của tâm quả thì khác, bởi tâm quả bất 
thiện (akusala vipäkacitta) chỉ kinh nghiệm đối tượng bất 
khả ái còn tâm quả thiện (kusala vipakacttta) chỉ kinh 
nghiệm đối tượng khả ái. 

Cuốn Chú Giải Bộ Pháp Tụ - Atthasalinr (Quyên l, 
phần X, chương VI, mục 293) giải thích đặc tính của tâm 
duy tác là “chỉ làm, hay thực hiện một chức năng”'. Có 
những loại tâm duy tác khác nhau: tâm duy tác của vị A la 
hán đảm nhận chức năng của tốc hành tâm; và các tâm duy 
tác không đảm nhận chức năng của tốc hành tâm (javana) 
mà chỉ đảm nhận các chức năng khác là chung cho cả các 
vị A la hán và những aI chưa phải là A la hán. Các tâm duy 
tác không đảm nhận chức năng của tốc hành tâm được Cjú 
Giải Bộ Pháp Tụ mô tả rằng “chúng chột quả, giống như 
một cái cây có hoa bị gió táp”. Khi một bông hoa rụng 
xuống, sẽ không có quả nữa, như vậy tâm duy tác được ví 
như bông hoa ấy, nó không thể tạo quả. Có hai loại tâm 
duy tác không đảm nhận chức năng của tốc hành tâm, đó 
là: ngũ môn hướng tâm và ý môn hướng tâm. Ngũ môn 
hướng tâm chỉ đảm nhận chức năng hướng tâm đến đối 
tượng, trong khi ấy, ý môn hướng tâm lại đảm nhận hai 





' Kiriya, hoặc kriya xuất phát từ “karoti” (làm). Nó có nghĩa là “hành 
động” hay “bận bịu”. Tâm duy tác (kiriya citta) đảm nhận một chức 
năng. Nó được dịch là “duy tác” hay “vô ký” bởi vì nó không tạo quả. 
Nó không phải là thiện hoặc bắt thiện. 


- 142 — Bản chất của tốc hành tâm 





chức năng: chức năng hướng qua ý môn và chức năng xác 
định đối tượng (votthapana) qua ngũ môn. 

Ngoài hai loại tâm duy tác là chung cho cả các vị A la 
hán và những ai chưa phải phải là A la hán này, có những 
loại tâm duy tác khác đảm nhận chức năng của tốc hành 
tâm, nhưng chỉ có trong trường hợp của các vị A la hán mà 
thôi. Cuốn Chú Giải Bộ Pháp Tụ có nói đến điều này trong 
cùng phân đó và giải thích: 

“Tâm duy tác đã đạt đến trạng thái của |tốc hành 
tâm (ở đây nói đến tâm duy tác của một vị a la hán)] thì 
chột quả giống như hoa của một cây đã nhỗ rễ”. 

Chỉ một vị A la hán mới có các tâm duy tác đảm nhận 
chức năng của tốc hành tâm (javana), những tốc hành tâm 
đó không phải là thiện, cũng không phải là bất thiện, chúng 
không thể tạo quả. Chúng không có quả, giống như bông 
hoa của một cái cây đã bị nhồ rễ, bởi các vị A la hán đã tận 
diệt mọi phiền não. Các loại tâm duy tác này chỉ đơn thuần 
đảm nhận chức năng của tốc hành tâm. 

Trong lộ trình nhãn môn, khi ngũ môn hướng tâm đã 
diệt đi rồi, nó được tiếp nối bởi nhãn thức, là tâm quả 
(vipäkacitta), là kết quả của nghiệp đã tạo. Nghiệp thiện 
(kusala kamma) làm duyên cho nhãn thức là quả thiện 
(kusala vipäka), thấy đối tượng thị giác đẹp, dễ chịu và khả 
ái. Nghiệp bất thiện (akusala kamma) làm duyên cho nhãn 
thức là quả bất thiện (akusala vipäka), thấy đối tượng thị 
giác xấu, không dễ chịu, bất khả ái. Tâm lộ nghe qua tai - 
nhĩ thức cũng là tâm quả. Không ai biết được loại âm thanh 
nào nhĩ thức sẽ nghe ở một thời điểm cụ thể. Tất cả đều 
phụ thuộc vào duyên; vào nghiệp đã tạo trong quá khứ. Khi 
mùi được ngửi qua mũi, đó chính là tâm quả là tỷ thức. Khi 
vị được nêm qua lưỡi, đó chính là tâm quả là thiệt thức. 


Khảo cứu pháp chân đế - 143 - 





Khi đối tượng xúc chạm được kinh nghiệm qua thân căn 
như nóng, lạnh, cứng, mềm, đó chính là tâm quả là thân 
thức. Nghiệp là duyên cho tất cả các tâm quả sinh khởi và 
kinh nghiệm đối tượng sau khi ngũ môn hướng tâm đã đảm 
nhận chức năng của mình là hướng đến đối tượng. 

Ngũ song thức, chăng hạn như thấy hay nghe, là vô 
gián duyên (anantarapaccaya) cho sự sinh khởi của tâm 
tiếp theo - tiếp nhận tâm, cái tiếp nhận đối tượng. Tiếp 
nhận tâm là tâm quả, nó là kết quả của cùng một nghiệp đã 
tạo ra các ngũ song thức trước đó. Khi tiếp nhận tâm đã 
diệt đi thì vẫn nghiệp đó sẽ tạo ra suy đạt tâm, cái cũng là 
tâm quả và đảm nhận chức năng suy đạt sau khi chức năng 
tiếp nhận đã được thực hiện. 

Các tâm lộ là tâm quả và sinh khởi trong lộ trình ngũ 
môn bao gồm: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và 
thân thức, tiếp nhận tâm và suy đạt tâm. Các tâm này 
không sinh khởi theo chặp liên tiếp riêng như tốc hành 
tâm; chúng chỉ là kết quả của nghiệp. Chúng sinh khởi, 
đảm nhận chức năng riêng của mình và rồi diệt đi. Sau khi 
suy đạt tâm đã diệt đi thì xác định tâm sinh khởi, tâm này 
thực chất là ý môn hướng tâm (mano-dvärãvajjana-citta) 
đảm nhận chức năng xác định trong lộ trình của ngũ môn. 
Xác định tâm là tâm duy tác chỉ đảm nhận chức năng của 
nó và rồi diệt đi; nó không sinh khởi theo chặp riêng liên 
tục. Khi nó diệt đi, nó được tiếp nối bởi các tốc hành tâm 
lộ (Javana vithi-citta), cái đảm nhận chức năng “chạy qua 
đối tượng”, chúng có thể là tâm thiện hoặc tâm bắt thiện 
trong trường hợp của những người không phải là A la hán. 
Như chúng ta đã thấy, đối với các vị A la hán, luồng tốc 
hành tâm luôn là tâm duy tác. Thông thường có bảy chặp 
tốc hành tâm thuộc cùng một loại, sinh và diệt một cách 


- 144 — Bản chất của tốc hành tâm 





liên tiếp; và như vậy các tâm này sinh và diệt theo chặp 
riêng liên tiếp. Điều ấy đang xảy ra ở chính khoảnh khắc 
này. 

Trong cuốn C”ú Giải Bộ Pháp Tụ có sử dụng một ví 
dụ để giải thích sự sinh khởi của tâm lộ kinh nghiệm đối 
tượng trong lộ trình ngũ môn. Chúng ta đọc: 

Có một vị vua kia lên giường và chìm vào giắc ngủ 
say. Người hầu cận đang ngôi xoa bóp chân cho nhà 
vua; một người canh công điếc đang đứng ở cửa. Có ba 
tên lính canh đứng thành hàng. Thế rồi có một người 
dân trong làng lân cận đem đến dâng cho hoàng đế quà 
tặng, chạy lại gõ cửa. Vì điếc nên người canh công 
không nghe thấy tiếng động. Còn người đang xoa bóp 
chân cho nhà vua lại ra hiệu và người canh cửa liền mở 
của ra xem. Người lính canh đầu tiên nhận lấy món quà 
dành dâng cho nhà vua, rồi trao lại cho người lính canh 
thứ hai, rồi người này lại trao lại cho người lính canh thứ 
ba, đến lượt người này liền dâng món quà lên cho 
hoàng thượng, ngài liên thọ hưởng món quà này. 

Khi suy xét ví dụ này, chúng ta sẽ hiểu được chức 
năng được đảm nhận bởi mỗi tâm lộ sinh khởi và kinh 
nghiệm đối tượng. Sự m dấu của đối tượng lên nhãn căn 
giống như là việc dân làng mang tới món quà và gõ vào 
cửa. Ví dụ này cho chúng ta thấy đối tượng chỉ có chức 
năng in dấu lên căn tương ứng. Dân làng không thê vào yết 
kiến vua, mà món quà ấy phải được giao cho người lính 
thứ nhất, người lính thứ 2, rồi người lính thứ 3, sau đó mới 
được chuyên đến tay nhà vua. Chức năng của ngũ môn 
hướng tâm có thể được so sánh với việc ra hiệu của người 
hầu cận đang xoa chân nhà vua. Người ấy biết rằng có một 
người khách đã tới và gõ cửa. Ngũ môn hướng tâm hướng 


Khảo cứu pháp chân đế - 145 - 





đến đối tượng, in dấu lên một trong các môn tương ứng và 
rồi điệt đi. Sau đó, trong trường hợp của lộ trình nhãn môn, 
thì nhãn thức sinh khởi và đảm nhận chức năng của cái 
thấy qua nhãn căn, lúc đó là nhãn môn. Điều này được so 
với người giữ cửa bị điếc mở cửa và nhìn. Chỉ có nhãn 
thức đảm nhận chức năng thấy đối tượng in dấu lên nhãn 
môn. Đối tượng thị giác chỉ in dấu lên sắc là nhãn căn và 
các tâm của lộ trình nhãn môn cần phải biết đối tượng ấy; 
đối tượng không thê chạy trốn hay thâm nhập vào một căn 
khác. Nhãn thức không thể đảm nhận chức năng tiếp nhận 
đối tượng, nó chỉ thấy đối tượng và rồi diệt đi. Như vậy, 
tiếp nhận tâm được so sánh với người lính gác thứ nhất, 
tiếp nhận món quà và đưa nó cho người lính gác thứ hai. 
Suy đạt tâm như người lính gác thứ hai suy xét món quà và 
đưa nó cho người lính gác thứ ba. Xác định tâm như người 
lính gác thứ ba, xác định món quà và sau đó đưa món quà 
cho vị vua. Vị vua thọ hưởng món quà ấy ám chỉ luồng tốc 
hành tâm tiếp nối sau xác định tâm và tận hưởng đặc tính 
chính yếu của đối tượng ấy. 

Vị vua thọ hưởng đối tượng và điều này giải thích đặc 
tính của tâm thiện và tâm bất thiện đảm nhận chức năng 
của tốc hành tâm là chạy qua đối tượng; qua mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân hoặc ý môn. Tốc hành tâm thọ hưởng đối tượng 
với tham, với sân hay với s1; hoặc nó có thể là tâm thiện, 
hay trong trường hợp của vị A la hán là tâm duy tác. Tốc 
hành tâm đảm nhận chức năng riêng của chúng, chúng 
không tiếp nhận đối tượng, không suy đạt hay xác định đối 
tượng, bởi những tâm trước đó đã đảm nhận những chức 
năng ấy rồi. Do vậy, có duyên tố cho sự sinh khởi của tâm 
thiện, tâm bất thiện hay tâm duy tác chạy qua đối tượng 
trong chặp liên tiếp bảy tâm cùng một loại. Tốc hành tâm 
lộ (javana vĩthi-citta) thọ hưởng đối tượng ấy. Trong 


- 146 — Bản chất của tốc hành tâm 





trường hợp một lộ trình “vô ích” Z âm thanh, chăng hạn, In 
dấu lên nhãn căn nhưng sẽ không có cái nghe; và các tốc 
hành tâm sẽ không sinh khởi. Cũng như vậy, trong lộ trình 
kết thúc với xác định tâm, các tốc hành tâm là tâm thiện, 
tâm bất thiện hay tâm duy tác sẽ không sinh khởi. Khi ấy 
sẽ không có sự thọ hưởng đối tượng, còn các tốc hành tâm 
sinh và diệt một cách liên tục trong một chặp bảy tâm cùng 
một loại, hoặc thiện, bất thiện hay duy tác luôn thọ hưởng, 
trải nghiệm đối tượng. 

Việc có bảy tốc hành tâm sinh và diệt một cách liên 
tục và thọ hưởng đối tượng là theo duyên hệ. Tốc hành tâm 
đầu tiên là tập hành duyên (asevana-paccaya) cho tốc hành 
tâm thứ hai; cái sinh khởi và thọ hưởng đối tượng một lần 
nữa và cứ như vậy cho đến tốc hành tâm thứ bảy; tốc hành 
tâm này không phải là tập hành duyên (asevana-paccaya) 
cho tâm tiếp theo. Tốc hành tâm lộ thiện (kusala javana 
vithi-citta), tốc hành tâm lộ bất thiện (akusala Javana vithi- 
citta) hay tốc hành tâm lộ duy tác (kiriyajavana vĩthi-citta) 
đều có thể là tập hành duyên (asevana-paccaya) cho sự 
sinh khởi của các tâm tiếp theo. Nhờ loại duyên hệ này, có 
sự lặp lại của các tâm cùng một tính chất, sinh khởi và đảm 
nhận chức năng của tốc hành tâm; và như vậy tâm thiện và 
tâm bất thiện có đủ sức mạnh đề làm duyên nghiệp cho sự 
sinh khởi của quả (vipäka) trong tương lai. Hơn thế nữa, 
chúng có thể là thân y duyên (upanissaya-paccaya), cho sự 
sinh khởi một lần nữa các tốc hành tâm lộ thiện hay tốc 
hành tâm lộ bắt thiện trong tương lai. Sự sinh khởi thường 
xuyên trong các luồng tâm bất thiện khác nhau làm duyên 
cho sự tích lũy ngày càng tăng của bất thiện. Bởi vậy, 





' Xem thêm chương 1]. 


Khảo cứu pháp chân đế - 147 - 





chúng ta mê đắm với những gì mà mình thấy ngay từ khi 
thức dậy và mở mắt. Khi chúng ta ngủ say và không mơ là 
lúc có các tâm hộ kiếp, nhưng khi mơ hay suy nghĩ thì 
không có tâm hộ kiếp mà là các tâm thuộc lộ trình ý môn, 
tức là suy nghĩ. Khi có các tâm hộ kiếp, chúng ta không 
hay biết bất cứ đối tượng nào qua một trong sáu môn, là 
những đối tượng của thế gian này, nhưng điều ấy không có 
nghĩa rằng t ta không còn phiền não nữa. Cùng. VỚI các tâm 
hộ kiếp, vẫn còn có các phiền não ngủ ngầm (anusaya 
kilesa) khác. 

Có ba mức độ của phiền não: 

e Phiền não vi tế (anusaya kilesa), là các phiền não 
đã được tích lũy ngủ ngầm trong tâm dưới dạng 
các khuynh hướng ngủ ngầm. 

e Phiền não bậc trung (pariyu{thãna'kilesa), sinh 
khởi cùng với các tốc hành tâm. 

e Phiền não bậc thô (vĩtikkama“kilesa), sinh khởi 
cùng với các tốc hành tâm. 

Như vậy, ngay cả với các tâm không phải là tốc hành 
tâm, vẫn có những phiền não hiện hữu dưới dạng ngủ 
ngầm. Các vị A la hán đã hoàn toàn tận diệt phiền não và 
vì vậy, không còn các phiền não ngủ ngầm nữa. 


Tâm lộ thấy đối tượng thị giác xuất hiện qua mắt, 
nghe âm thanh qua tai hoặc kinh nghiệm các đối tượng dục 
giới được tiếp nối trong cùng lộ trình ấy bởi các chặp tốc 
hành tâm bao gồm tâm tốc hành dục giới (kãmãvacaracitta) 
cùng loại: tâm thiện, tâm bắt thiện hay tâm duy tác. 





Nó có nghĩa là “bộc lộ”. 
? Nó có nghĩa là “phạm” (giới). 


- 148 — Bản chất của tốc hành tâm 





Trong trường hợp của lộ trình nhãn môn, có bảy loại 
tâm lộ! khác nhau. Cũng như vậy trong trường hợp của lộ 
trình nhĩ môn hay các lộ trình ngũ môn khác, đều có bảy 
loại tâm lộ khác nhau. Trong trường hợp của ý môn thì có 
ba loại tâm lộ khác nhau. 


k4 
Câu hỏi 


I. Các tâm lộ nào thuộc lộ trình ngũ môn và lộ trình ý 
môn là các tâm quả? 

2. Những người không phải là A la hán có bao nhiêu loại 
tâm duy tác? 

3. VỊ A la hán có bao nhiêu loại tâm duy tác không phải 
là tôc hành tâm lộ? 

4. Thế nào là tập hành duyên (asevana-paccaya)? 

5... Những tâm nào có thể là tập hành duyên? 





' Xem chương 10. 


Khảo cứu pháp chân đế - 149 - 





Chương 13 


Sự trải nghiệm phù du về đối tượng 


Có 89 loại tâm (citta) tất cả và những loại này có thê 
được chia theo bôn chủng loại (JãtI): 


Kusala (thiện), 21 loại tâm; 
Akusala (bất thiện), 12 loại tâm; 
Vipaka (quả), 36 loại tâm; 
Kiriya (duy tác), 20 loại tâm. 


Khi nghiên cứu cách sắp xếp các tâm theo chủng loại, 
chúng ta cần phải biết những loại tâm nào sinh khởi nơi 
bậc phàm nhân (putthujana), nơi bậc thánh nhân (ariyan, 
tức là những người đã đạt được giác ngộ) như sau: 


Bậc phàm nhân có các tâm thuộc bốn chủng loại: 
thiện (kusala); bất thiện (akusala); quả (vipäka) và 
duy tác (kiriya). 

Bậc thánh thứ nhất, bậc Dự lưu (Sotãpanna), là 
người đã đạt được tầng tuệ thứ nhất của sự giác 
ngộ, cũng có các tâm thuộc bốn chủng loại. 

Bậc thánh thứ hai, bậc Nhất lai (Sakadãgãmn), là 
người đã đạt được giai đoạn thứ hai của sự giác 
ngộ, cũng có các tâm thuộc bốn chủng loại. 

Bậc thánh thứ ba, bậc Bắt lai (Anagam]), là người 
đã đạt được gia1 đoạn thứ ba của sự giác ngộ, cũng 
có các tâm thuộc bốn chủng loại. 

Bậc thánh cuối cùng, bậc A la hán (Arahat), người 
đã hoàn toàn tận diệt phiền não ở giai đoạn thứ tư 


- 150 — Sự trải nghiệm phù du về đối tượng 





của sự giác ngộ, có các tâm thuộc hai chủng loại, 
đó là: quả (vipäka) và duy tác (kiriya). 

Chúng ta không nên chỉ biết một chủng loại cụ thể của 
một tâm nào đó, mà cũng cần phải biết chức năng của tâm 
đó. Thức tái tục là tâm quả (vipäkacitta), là kết quả của 
nghiệp (kamma). Tâm đảm nhận chức năng tái sinh ở một 
cõi lành là quả thiện (kusala vipäka), là kết quả của nghiệp 
thiện (kusala kamma). Tâm đảm nhận chức năng tái sinh ở 
một cõi xấu, chẳng hạn như địa ngục, là quả bất thiện 
(akusala vipäka), đó là kết quả của nghiệp bất thiện 
(akusala kamma). Chỉ các tâm quả thiện và tâm quả bất 
thiện đảm nhận chức năng tái sinh mới được gọi là thức tái 
tục. 

Bất cứ tâm quả thiện hoặc tâm quả bất thiện nào đảm 
nhận chức năng hộ kiếp (bhavanga) thì được gọi là tâm hộ 
kiếp (bhavanga-citta). 

Nhãn thức là loại tâm quả không thê đảm nhận chức 
năng tái tục hay chức năng hộ kiếp. Nó chỉ đảm nhận chức 
năng thấy. Nó được gọi là nhãn thức, bởi vì nó là tâm biết 
đối tượng thị giác, nó thấy đối tượng thị giác qua mắt. Như 
vậy, chúng ta có thể hiểu được rằng tâm biết các đối tượng 
qua các cửa giác quan khác nhau được đặt tên theo chức 
năng mà chúng đảm nhận. 

Câu hỏi: Tại sao tâm lại không có năm chủng loại mà 
chỉ có bốn, chẳng hạn như: thiện (kusala); bất thiện 
(akusala); quả thiện (kusala vipäka); quả bất thiện 
(akusala vipaka) và duy tác (kiriya)? 

Trả lời: Bạn đang hỏi tại sao lại không có năm loại 
chủng loại. Có hai chủng loại của tâm là nhân: thiện và bất 
thiện; và vì vậy bạn nghĩ rằng sẽ phải có tương ứng hai 
chủng loại của tâm là quả: quả thiện, quả bất thiện. Như 


Khảo cứu pháp chân đế - 151 - 





vậy, thì sẽ phải có năm chủng loại. Tuy nhiên, chỉ có bốn 
chủng loại bởi vì vipäka chỉ là quả, nó không thể được gọi 
là hạ, trung, hay thượng như đối với nghiệp '. Tâm thiện, 
tâm bất thiện là những tâm là nhân, chúng rất đa dạng. 
Chúng có rất nhiều sắc thái và mức độ, dưới đây, tôi sẽ đưa 
ra cho các bạn một số ví dụ: 

Tâm thiện và tâm bất thiện hoàn toàn khác nhau khi 
kinh nghiệm đối tượng qua mất, tai, mũi, lưỡi, thân và ý 
môn. Chúng đa dạng bởi chúng tạo những loại nghiệp khác 
nhau, tốt cũng như xấu. Có nghiệp ở mức độ bố thí (dãna), 
trì giới (sila) và phát triển tâm trí (bhãvan3), bao gồm cả sự 
phát triển an tịnh (samatha - qua đó các phiền não được chế 
ngự) và sự phát triển trí tuệ (paññã — minh sát). Sự phát 
triển trí tuệ có nhiều mức độ, chẳng hạn như nghe Pháp, 
luận giải về Pháp hay phát triển Tứ niệm xứ (satipatthãna) 
hay còn gọi là phát triển minh sát tuệ (vipassanä). 

Các nghiệp khác biệt bởi chúng được thực hiện qua 
thân, khẩu và ý. Chúng sinh kèm với các tâm sở (cetasika) 
khác nhau và được dẫn dắt bởi các pháp chủ đạo khác 
nhau”. Như vậy, ta thấy rằng những thực tại là nhân, tức là 
các tâm thiện và bắt thiện, rất đa dạng, chúng có nhiều mức 
độ và nhiều sắc thái, còn tâm quả (vipäkacitta) thì không 
có sự đa dạng ấy. Quả chỉ là kết quả của nghiệp đã được 


' Trong Bộ Pháp Tự (Quyên III, chương I, Mẫu đề Tam, § 1027-1027, 
các pháp được xếp thành hạ, trung và thượng. Cuốn Cjứ giải Bộ Pháp 
7T (Quyên I, Phần I, Chương I, §45) giải thích rằng, “hạ tiện” tương 
ứng với pháp bất thiện, “trung” tương ứng với các pháp còn lại thuộc 
tam giới (dục giới, sắc giới và vô sắc giới), còn “thượng” tương ứng 
với pháp siêu thế. 

? Tâm sở dục (chanda), tinh tấn (viriya), hay trạch pháp (vImamsä) có 
thể là các yếu tố nồi trội (các pháp làm trưởng, dẫn dắt), chúng có thể ở 
mức độ hạ, trung, thượng (tham khảo 7hanh Tịnh Đạo, Chương I, §33. 


- 152 — Sự trải nghiệm phù du về đối tượng 





tạo từ trước. Khi nghiệp đã chín muồi và có đủ duyên tố để 
trổ quả thì tâm quả sẽ sinh khởi. Tâm quả (vipäkacitta) có 
thể đảm nhận chức năng tái tục, chức năng hộ kiếp 
(bhavanga) hay các chức năng khác: Nó có thể kinh 
nghiệm những đối tượng khác nhau qua mắt, tai, mũi, lưỡi 
thân và ý môn. 

Cái thấy ở thời điểm này là tâm quả, nó sinh khởi đo 
được duyên bởi nghiệp đã tạo trong quá khứ. Nhưng tâm 
quả là cái thấy (nhãn thức) thì không thể tạo ra nghiệp mới. 

Khi nhĩ thức kinh nghiệm âm thanh, đó là tâm quả, 
nhưng nhĩ thức không thể tạo ra quả. Vì vậy tâm quả 
không phải là nguyên nhân, nó không tạo ra kết quả. Nó 
không thể tạo ra những việc làm qua thân hay qua khẩu. 
Nó không thê sinh kèm với những tâm sở có tính chất thiện 
như bi, hỷ hay của các tâm sở giới phần (virati cetasika-tiết 
chế) chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. 

Tâm quả không phải là pháp có tính chất hạ, trung hay 
thượng, nhưng nghiệp (kamma) thì có tính chất hạ, trung 
hay thượng, nó tạo ra kết quả tương ứng và vì thế có những 
mức độ quả (vipäka) khác nhau. Vì quả không phải là 
nguyên nhân tạo quả, mà chỉ là quả của một nhân, của 
thiện nghiệp hoặc bất thiện nghiệp, vì vậy chỉ có một 
chủng loại là quả (vipãka). Như chúng ta đã thấy, quả 
không có được sự đa dạng của các pháp là nguyên nhân, 
bao gồm thiện và bất thiện, được sắp xếp thành hai loại 
chủng loại khác nhau. Đây là câu trả lời cho câu hỏi của 
bạn. 





' Ba tâm sở tiết chế là sự tiết chế khỏi tà ngữ, tà nghiệp và tà mạng. 
Tiệt chê khỏi tà mạng là tiệt chê khỏi tả ngữ và tả nghiệp trong nuôi 
mạng. 


Khảo cứu pháp chân đế - 153 - 





Tất cả các tâm quả đều là kết quả của nghiệp đã được 
tạo trong quá khứ. Có bốn loại, đó là: 
Nhãn thức là tâm quả 
Tiếp nhận tâm là tâm quả 
Suy đạt tâm là tâm quả 
Tâm mót hay tâm đăng ký cũng là tâm quả 


Chúng ta cần phải biết khi nào thì có tâm quả, tâm 
thiện, tâm bất thiện hay tâm duy tác. Khi chúng ta thấy một 
đối tượng thị giác đễ chịu, nhãn thức khi ấy là quả thiện. 
Tiếp nhận tâm, suy đạt tâm và đăng ký tâm đi liền ngay sau 
đó cũng là quả thiện. Sau khi đối tượng thị giác và các tâm 
lộ (vithi-citta) của lộ trình nhãn môn diệt đi, các tâm hộ 
kiếp sinh khởi và rồi diệt đi liên tiếp, cho đến khi các tâm 
lộ lại sinh khởi và biết một đối tượng khác xuất hiện. 
Chúng ta cần phải nhớ rằng, khi nhãn thức thấy một đối 
tượng thị giác qua mắt, nhãn thức cũng như các tâm quả 
trong lộ trình đó đều là kết quả của một nghiệp đã được tạo 
trong quá khứ. 

Khi ta nghe một âm thanh dễ chịu hay khó chịu, đó 
chính là khoảnh khắc của quả tâm lộ (vipäka vĩthi-citta) 
nghe âm thanh và rồi diệt đi hoàn toàn. Tuy nhiên, có 
những duyên khiến một số lượng lớn các tâm bất thiện 
thích hoặc không thích các sắc (rũpa) sinh khởi qua mất, 
tai, mũi, lưỡi hay thân căn. Thích và không thích không 
bao giờ thiếu trong cuộc đời, chúng sinh khởi rất nhiều lần, 
xuất phát từ những gì xuất hiện qua sáu căn. 

Với hiểu biết lý thuyết có được nhờ việc nghe Pháp 
mà Đức Phật đã dạy, bất thiện pháp chưa thê được tận diệt. 
Chúng ta có thê biết rằng thấy chỉ là vipäka, là kết quả của 
nghiệp đã được tạo trong quá khứ, nhưng chỉ biết điều này 
trên lý thuyết không thôi thì chưa đủ. Chỉ với hiểu biết về 


- 154 — Sự trải nghiệm phù du về đối tượng 





mặt lý thuyết, chúng ta không thể ngăn cản sự sinh khởi 
của tham (lobha) khi thấy một cái gì đó dễ chịu. 

Chúng ta cần phải tìm hiểu thực tại để trí tuệ có thê 
được phát triển tới mức độ thấy được bản chất của thực tại, 
thực tại không phải là chúng sinh, là con người, không phải 
là tự ngã. Khi ta nghiên cứu Giáo pháp và nghiên cứu một 
cách cần thận, chỉ tiết, chúng ta sẽ thấy rõ hơn mối hiểm 
họa của bất thiện, và chúng ta sẽ muốn phát triển tất cả các 
mức độ của thiện pháp. Chúng ta cần phải biết rằng nêu 
chúng ta không phát triển thiện pháp, chúng ta sẽ bị xiết 
chặt trong lưới phiền não. 

Chúng ta có thể cho rằng mọi thứ đều thuộc về mình, 
nhưng suy nghĩ ấy chỉ xảy ra ở những khoảnh khắc các tâm 
lộ sinh khởi. Khi các tâm lộ không sinh khởi, chúng không 
kinh nghiệm bất cứ đối tượng nào qua sáu môn. Tại những 
khoảnh khắc ngủ say, sẽ không có sự dính mắc, không có 
say mê, mong mỏi hay thèm khát, không có sự dính mắc 
vào các uân (khandha) mà chúng ta vẫn thường cho là ta. 
Lý đo là, ở những khoảnh khắc như vậy, tâm lộ không sinh 
khởi để biết các đối tượng qua sáu môn. Như vậy, chỉ ở 
những khoảnh khắc ngủ say thì mới không có sự vướng 
mắc hay dính líu vào các đối tượng của ngũ dục, hay 
những câu chuyện mà chúng ta nghĩ tới. Vậy tại sao chúng 
ta không phát triên tuệ giác (paññã) để sự dính mắc vào các 
đối tượng qua sáu môn có thê được tận diệt và đề bớt đi bất 
thiện pháp? 

Thực tại chỉ xuất hiện tại các khoảnh khắc có các tâm 
lộ (vithi-citta) sinh khởi. Khi một tâm sinh khởi và rồi diệt 
đi, nó biến mất hoàn toàn. Khi một sắc sinh khởi và sau đó 
diệt đi, nó cũng biến mất hoàn toàn. Đối tượng thị giác 
xuất hiện qua nhãn căn chỉ một khoảnh khắc trước đây thôi 


Khảo cứu pháp chân đế - 155 - 





cũng đã hoàn toàn diệt đi, cũng như tất cả các tâm vừa sinh 
khởi trong lộ trình của nhãn môn. Tắt cả các tâm, tất cả các 
sắc sinh khởi và rồi diệt đi và biến mất mãi mãi. 

Tuy nhiên, chừng nào sự sinh và diệt của danh (nãma) 
và sắc (rũpa) chưa được chứng ngộ trực tiếp bằng tuệ giác, 
chúng ta sẽ không thê hiểu được diệt là gì. Chúng ta chưa 
trực nhận được sự sinh khởi và diệt đi của bất kì thực tại 
nào qua sự phát triển vipassanã. Chúng ta có thê nói rằng 
tại khoảnh khắc này, cái thấy đang diệt đi, rằng tiếp nhận 
tâm, suy đạt tâm và xác định tâm, các tốc hành tâm và các 
tâm đăng ký đang diệt đi, nhưng thực chất sự diệt đi của 
các pháp chưa được xuyên thấu bởi tuệ giác. Tuệ giác 
(paññã) phải được phát triển để có thê xuyên thấu được 
danh và sắc. Kê cả khi trí tuệ chưa đạt được đến mức độ đó 
thì cũng rất cần thiết phải nghe Pháp và suy xét đề hiểu biết 
đúng có thể phát triển và trở nên sắc bén hơn, sâu sắc hơn. 
Hiểu biết đúng cần phải được tích lũy và có thể là nhân 
duyên cho Tứ niệm xứ (satipatthãna) sinh khởi và hay biết 
các đặc tính của pháp sinh và diệt. Bằng cách ấy, tuệ giác 
có thê dần được phát triển và xuyên thấu các đặc tính của 
các pháp để có thể nhận ra rằng chúng không phải là con 
người, không phải là ta, không là tự ngã. 

Chú Giải Bộ Pháp Tụ (Atthasalim, quyền II, Phần II, 
Chương Lj 7am để, mục 261, ấn bản 1999) giải thích ý 
nghĩa của các pháp quá khứ như sau: “quá khứ có nghĩa là 
đã qua khỏi ba tiểu sát na”. 

Ba tiêu sát na này là: sát na sinh (uppãda khana), sát 
na trụ (titthi khana) và sát na diệt (bhanga khana) '. 





' Xem thêm Chương 7. 


- 156 — Sự trải nghiệm phù du về đối tượng 





Tâm có thời gian tồn tại cực kỳ ngắn ngủi: nó sinh, trụ 
và rồi diệt đi ngay lập tức. Sát na sinh của nó không phải là 
sát na trụ và cũng không phải là sát na diệt. Sát na trụ cũng 
không phải là sát na sinh và không phải sát na diệt. Sát na 
diệt cũng không phải là sát na sinh và sát na trụ. Khi tâm 
đã sinh khởi, nó có mặt và tồn tại, khoảnh khắc của sự có 
mặt và tồn tại ấy (sát na trụ) không thể được gọi là quá 
khứ, nhưng tại thời điểm Ấy, sát na sinh của nó đã thuộc về 
quá khứ. 

Khi tìm hiểu về sắc, chúng ta học rằng sắc do nghiệp 
sinh (kammaja rũpa) sinh khởi ở mỗi tiểu sát na của tâm. Như 
vậy, nó sinh khởi ở sát na sinh của tâm, ở sát na trụ của tâm 
và ở sát na điệt của tâm. Sắc do nghiệp sinh sinh khởi ở ba 
tiểu sát na tâm trong suốt cuộc đời của chúng ta. Tuy nhiên, 
trong J7 sát na tâm trước tử thức thì nghiệp không tạo ra sắc 
nữa, sắc được tạo bởi nghiệp đã hết khi tử thức diệt đi'. Đó là 
sự chấm đứt của ngũ uẫn tạo nên kiếp sống của một người cụ 
thể. 

Sắc do tâm sinh (cittaja rũpa) sinh khởi ở khoảnh khắc 
sinh của tâm. Thức tái tục, ngũ song thức và bốn tâm quả vô 
sắc giới (arũpãvacara vipäkacitta) ˆ và tử thức của một vị A la 
hán không tạo ra sắc. 

Sắc do nhiệt sinh (utuJaripa - tức hỏa đại ở nhiệt độ 
thích hợp) sinh khởi ở khoảnh khắc trụ của nhiệt độ làm nó 
phát sinh. 





' Sắc không tồn tại nhiều hơn mười bảy sát na tâm. Sắc do nghiệp sinh 
không thể tồn tại sau khi chết. 
? Quả của các tâm thiện thuộc bốn tầng thiền vô sắc giới. Chúng sinh 
khởi ở những cõi không có sắc. 

3 Sắc, trong trường hợp của hỏa đại, quá yếu ở khoảnh khắc sinh; nó 
chỉ có thể tạo nên một sắc khác ở khoảnh khắc trụ. 


Khảo cứu pháp chân đế - 157 - 





Sắc do dưỡng chất sinh (ãhãraja rũpa) sinh khởi ở 
khoảnh khắc trụ của dưỡng chất (ojãriipa) ở trong: thực 
phẩm được ăn. Khi những tinh chất trong vật thực ấy đã 
được hấp thụ thì nó có thể tạo nên các sắc khác. 


Tâm sinh và diệt rất nhanh và như vậy cả ba tiểu sát 
na tâm biến mất ngay lập tức. Như được giải thích trong 
Chú Giải Bộ Pháp Tụ, bất cứ pháp nào đã qua đều đã đi 
khỏi ba sát na: sinh, trụ và diệt; nó đã biến mất vĩnh viễn, 
không để lại gì. 

Trong cùng mục đó của cuốn C”ú Giải Bộ Pháp Tụ 
(Athasalim, quyền II, Phần II, Chương I, 7n để, mục 
261, ấn bản 1999) đã giải thích những từ đồng nghĩa của từ 
“quá khứ”. Chúng ta đọc: “điệt” tức là “đã tận diệt”. Pháp 
quá khứ thì đã diệt đi hoàn toàn, giống như một ngọn lửa 
đã bị dập tắt. Chú giải cắt nghĩa tiếp: “an biến”, tức là 
băng hoại, hủy diệt, đi khỏi. Không còn gì nữa, giỗng như 
một người đã chết, không còn tồn tại. Đó là đặc tính của 
diệt. Sách tiếp tục giải thích: “thay đổi” có nghĩa là biến 
chuyển qua sự từ bỏ đặc tính gốc. Như vậy, chừng nào một 
pháp còn giữ tính chất bình thường, gôc rê của nó thì nó 
tồn tại, nhưng khi nó từ bỏ tính chất gôc của mình thì nó 
không còn tồn tại nữa. Chú giải nói tiếp: “chấm dứt” có 
nghĩa là đã tới cải được gọi là “diệt”. Nó không thê tồn tại 
thêm nữa, đó chính là ý nghĩa của diệt. Sau đó Chú giải lại 
giải thích:... “đ7ệ/ án”... Từ này mạnh hơn thuật ngữ 
trước (“chấm dứt), nó có nghĩa là biến mất hoàn toàn, 
không còn gì sót lại. Và cuối cùng, Chú giải nói: “fan biến 
sau khi đã sinh khởi”, có nghĩa là đi khỏi sau khi đã tới. 
Điều ấy không có nghĩa rằng pháp không tồn tại, nó đã tồn 
tại bởi vì nó đã sinh khởi, nhưng sau khi sinh khởi thì nó ra 


- 158 — Sự trải nghiệm phù du về đối tượng 





đi, biến mất một cách hoàn toàn, không còn gì sót lại. 
Chúng ta đọc tiếp Chú giải như sau: 
“Các pháp đã qua này là những gì? Sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức.” 

Đó chính là ngũ uấn, là các pháp hữu vi 
(sankhãtadhamma). Ngũ uẫn bao gồm các thực tại sau: 

e Sắc uẫn (rũpakkhandha): tất cả các sắc (rupa) 
sinh và diệt. 

e Thọ uẫn (vedanäkkhandha): tất cả các cảm thọ 
(vedan8) sinh và diệt. 

e Tưởng uẫn (saññãkkhandha): tưởng tâm sở 
(saññacetasika) sinh và diệt. 

e Hành uẫn (sanhkhärakkhandha): 50 loại tâm sở 
(cetasika), ví dụ như tham, sân, s1, ghen tỊ, bủn xỉn, 
tín, tấn và trí tuệ; chúng sinh và diệt. 

e Thức uẫn (viññãnakkhandha): từng loại tâm 
sinh và diệt. 

Tất cả những gì sinh khởi đều là pháp hữu vi, là một 
trong ngũ uấn và vì thế lại diệt đi. Chúng ta vẫn còn mong 
muốn, dính mắc vào uân nào? Mỗi uấn (khandha) sinh và 
diệt, nó biến mất, tan biến hoàn toàn không còn gì sót lại, 
không có gì đáng dính mắc vào. 

Chỉ với kiến thức có được nhờ đọc và nghe thì phiền 
não không thể được tận diệt; chúng sẽ vẫn còn xuất hiện 
với đầy đủ sức mạnh của chúng. Khi chúng ta suy xét về 
các pháp và có được hiểu biết đúng về chúng, thì các nhân 
duyên cho sự sinh khởi của chánh niệm đang được tích lũy. 
Khi ấy, chánh niệm (sati) có thể hay biết và ghi nhận được 
các đặc tính của các pháp mà trước đó chúng ta mới chỉ có 
cái hiểu về mặt lý thuyết nhờ việc nghe. Bằng cách ấy, trí 
tuệ có thể xuyên thấu được các thực tại sinh và diệt và tà 


Khảo cứu pháp chân đế - 159 - 





kiến cho rằng các thực tại là chúng sinh, là con người có 
thể được loại bỏ. 

Ta có thói quen dính mắc vào những gì xuất hiện qua 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý môn. Chúng ta coi đó là ta, là 
ngã, là của cải của ta. Trên thực tế thì mọi thứ chỉ xuất hiện 
ở khoảnh khắc có sự sinh khởi của các tâm lộ (vĩthi-citta). 
Các pháp là quả (vipaka) là quả của nghiệp. Chúng ta có 
thê có nhà cửa, của cải, quần áo, đồ trang sức đẹp đế và 
hấp dẫn, nhưng trên thực tế chỉ có tâm quả là quả của các 
nghiệp quá khứ sinh khởi và kinh nghiệm những đối tượng 
ây qua các căn. Tâm xuất hiện và kinh nghiệm đối tượng ở 
một khoảnh khắc và rồi diệt đi, nó biến mất mãi mãi, 
không hề tồn tại kéo dài. Không ai có thể biết nghiệp nào 
sẽ tạo ra quả nào trong tương lai. Lý do là bởi chúng ta đã 
tạo cả nghiệp thiện lẫn nghiệp bắt thiện trong quá khứ. Khi 
có các duyên tố phù hợp cho nghiệp tạo quả thì tâm quả sẽ 
sinh khởi và kinh nghiệm đối tượng qua một trong sáu 
môn. 

Khi chúng ta học về chân lý vô thường và suy ngầm 
về điều ấy, chúng ta sẽ được thúc giục bền bỉ hay biết về 
các đặc tính của những thực tại đang xuất hiện. Nếu chánh 
niệm có thê hay biết các đặc tính của các pháp và trí tuệ 
thâm xét các pháp ấy, lần này qua lần khác, thì các pháp ấy 
có thể được chứng ngộ như chúng là; không phải là ngã, 
chỉ là danh và sắc xuất hiện đơn lẻ tại mỗi thời điểm qua 
sáu môn. 

Với hiểu biết đúng về các đặc tính của các pháp, sẽ có 
duyên cho tốc hành tâm lộ thiện (kusala javana vĩthi-citta). 
Nếu chúng ta không nghe Giáo pháp và không thấm xét 
các thực tại, chúng ta sẽ không biết khi nào là quả, là kết 
quả của nghiệp quá khứ và khi nào là tốc hành tâm lộ thiện 


- 160 — Sự trải nghiệm phù du về đối tượng 





hay bất thiện (kusala javana vĩthi-citta hay akusala javana 
vĩthi-citta) sinh khởi theo chặp. Nếu không biết được điều 
ấy, ta sẽ không thấy được mối nguy hiểm và bất lợi của bất 
thiện và sẽ không muốn phát triển thiện pháp. Khi ấy vòng 
luân hồi sẽ kéo dài vô tận. Trong một ngày có nhiều tâm 
thiện hơn hay có nhiều tâm bắt thiện hơn? Trong tương lai, 
kết quả tương ứng của nghiệp sẽ sinh khởi, có thể là quả 
thiện hay quả bất thiện. Suy xét về những thực tại xuất hiện 
trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta là rất lợi lạc. 


Các đặc tính cụ thể của các tâm và chức năng 
của chúng: 

Có tất cả 14 chức năng của tâm: 

1. Chức năng tái sinh (pafisandhi): Nó tiếp nối chức 
năng của tử thức ở kiếp sông trước. Các tâm đảm nhận 
chức năng tái sinh bao gồm 19 loại tâm quả (vipäkacitta) ': 

e© Kãmaävacara vipakacitta (tâm quả dục giới): 10 loại 

e Rũpãvacara vipäkacitta (tâm quả sắc giới - quả của 
các tầng thiền sắc giới): 5 loại 

e Arũpãvacara vipäkacitta (tâm quả vô sắc giới - quả 
của các tầng thiền vô sắc giới) ˆ: *: 4 loại 

2. Chức năng hộ kiếp (bhavanga): là sự bảo tồn tính 
tương tục trong một kiếp sông. Các tâm đảm nhận chức 
năng hộ kiếp cũng bao gồm 19 loại tâm quả (vipäkacitta). 
Bắt cứ loại tâm nào đảm nhận chức năng tái sinh trong một 
kiếp sống cũng đảm nhận chức năng hộ kiếp sau khi thức 





` „ Điều này sẽ được nói cụ thể hơn trong chương này. 

? Có năm tầng thiền sắc giới, và như vậy có năm loại tâm quả là quả 
của các tâm thiền ấy. Có bốn tầng thiền vô sắc giới, như vậy sẽ có bốn 
loại quả của chúng. 


Khảo cứu pháp chân đế - 161 - 





tái tục đã diệt đi. Các tâm hộ kiếp sinh khởi trong một kiếp 
sông cũng cùng là một loại với thức tái tục 
(patisandhicitta). Chúng sinh và diệt liên tiêp cho đên khi 
các tâm lộ sinh khởi và kinh nghiệm đôi tượng qua một 
trong sáu môn và khi các tâm lộ của lộ trình ây diệt đi, các 
tâm hộ kiệp cùng loại với thức tái tục sẽ nôi tiêp. Điêu này 
xảy ra liên tục cho đên khi tử thức xuât hiện ở cuôi kiệp 
sông. 

3. Chức năng hướng tâm (ävajjana): là sự hướng 
đên đôi tượng In dâu lên một trong sáu môn. Hướng tâm là 
tâm lộ đâu tiên sinh khởi trong một lộ trình và kinh nghiệm 
đôi tượng qua một trong sáu môn. Có hai loại tâm duy tác 
đảm nhận chức năng hướng tâm là: 

e Ngũ môn hướng tâm (pañca-dvãärävajJjana-cItta). 
e Y môn hướng tâm (mano-dvärãvajJJana-cItta). 

4. Chức năng thấy (dassana kicca): có hai loại tâm 
quả đảm nhận chức năng thây, đó là: 

e Nhãn thức là tâm quả bất thiện (akusala 
vipakacitta) 
e Nhãn thức là tâm quả thiện (kusala vipakacitta) 

5. Chức năng nghe (savana kicca): có hai loại tâm 
quả đảm nhận chức năng nghe, đó là: 

e Nhĩ thức là tâm quả bất thiện (akusala vipäkacitta) 
e Nhĩ thức là tâm quả thiện (kusala vipakacttta) 

6. Chức năng ngửi (ghãyana kicca): có hai loại tâm 
quả đảm nhận chức năng ngửi, đó là: 

e Tỷ thức là tâm quả bất thiện (akusala vipäkacitta). 
e Tỷ thức là tâm quả thiện (kusala vipakacitta) 

7. Chức năng nếm (sãyana kicca): có hai loại tâm 

quả đảm nhận chức năng nêm, đó là: 


- 162 — Sự trải nghiệm phù du về đối tượng 





se Thiệt thức là tâm quả bất thiện (akusala 
vipakacitta) 
e Thiệt thức là tâm quả thiện (kusala vipakacttta) 

8. Chức năng kinh nghiệm đối tượng xúc chạm qua 
thân căn (phusana kicca): có hai loại tâm quả đảm nhận 
chức năng này, đó là: 

e Thân thức là tâm quả bất thiện (akusala 
vipakacitta) 
e Thân thức là tâm quả thiện (kusala vipakacitta) 

9. Chức năng tiếp nhận (sampaficchana kicca): là 
sự tiêp nhận đôi tượng sau khi ngũ song thức đã diệt đi. Có 
hai loại tâm đảm nhận chức năng của tiêp nhận, đó là: 

e Tiếp nhận tâm là tâm quả bất thiện (akusala 
vipakacitta) 
e Tiệp nhận tâm là tâm quả thiện (kusala vipäkacitta) 

10. Chức năng suy đạt (sanfTrana kicca): là sự suy 
đạt về đôi tượng xuât hiện qua một trong năm môn. Có ba 
loại tâm đảm nhận chức năng này, đó là: 

e® Suy đạt tâm sinh kèm với thọ xả (upekkhä) là quả 
bât thiện. 

e® Suy đạt tâm sinh kèm với thọ xả (upekkhä) là quả 
thiện. 

e Suy đạt tâm sinh kèm với thọ hỷ (somanassa) là 
quả thiện. 

11. Chức năng xác định (votthapana kicca): là xác 
định đôi tượng đê xem loại tôc hành tâm nào sẽ sinh khởi 
tiêp theo trong một trong các lộ trình ngũ môn. Có một loại 
tâm duy tác làm chức năng này, đó là: 


e Ý môn hướng tâm (manodvãrävajjana-citta). 


Khảo cứu pháp chân đế - 163 - 





12. Chức năng tốc hành (javana kicca): là “chạy 
qua” đôi tượng, hay “thọ hưởng” đôi tượng. Có 55 loại tâm 
có thê đảm nhận chức năng tôc hành: 


Tâm bắt thiện (akusala citta): 12 tâm'. 

Tâm sinh nụ cười hàm tiểu” của vị A la hán 
(ahetuka kiriyacitta-hasituppada citta): I tâm. 

Tâm thiện dục giới (kãmävacara kusala citta) 3.8 
tâm. 

Tâm duy tác dục giới (kãmãvacara kiriyacitta) của 
một vị Ala hán: 8 tâm. 

Tâm thiện sắc giới (rũpãvacara kusala citta) của 
các tầng thiền sắc giới: 5 tâm. 

Tâm duy tác sắc giới (rũpävacara kiriyacitta) của 
vị Ala hán: Š tâm. 

Tâm thiện vô sắc giới (aripaävacara kusala citta) 
của các tầng thiền vô sắc giới: 4 tâm. 

Tâm duy tác vô sắc giới (arũpãvacara kiriyacitta) 
của các vị Ala hán: 4 tâm. 

Tâm siêu thế (lokuttara citta) kinh nghiệm niết bàn: 
6 tâm. 


13. Chức năng đăng ký, mót (tadãlambana kicca): 
đảm nhận chức năng biết đối tượng sau khi các tốc hành 
tâm đã diệt đi. Có II loại tâm quả đảm nhận chức năng 
này, đó là: 





! Có tám loại tâm tham căn, hai loại tâm sân căn, và hai loại tâm sĩ căn. 
? Tiếu sinh tâm. 

3 Bốn tâm đồng sinh với thọ hỷ, bốn tâm với thọ xả, bốn hợp trí, và bốn 

không hợp trí, bốn cần có tác động, và bốn không cần có tác động. Các 

tâm duy tác dục giới cũng được phân chia như vậy. Tham khảo Phụ lục 

1: Tâm (citta) 


- 164 — Sự trải nghiệm phù du về đối tượng 





® Suy đạt tâm (santirana-citta): 3 tâm. 
e Các tâm dục giới có nhân (kãmãvacara sahetuka) 
là quả thiện (kusala vipaka): § tâm. 

14. Chức năng tử (cuti kicca): là chức năng đi khỏi 
kiếp sống này. Sau khi tử thức (cuti-citta) đã sinh khởi, 
đảm nhận chức năng này và rồi diệt đi, đó là thời điểm cuối 
của kiếp sống này và ta không còn là con người cụ thể đó 
nữa. Có I9 loại tâm quả đảm nhận chức năng tử thức, 
chúng cùng loại với các tâm đảm nhận chức năng tái sinh 
và chức năng hộ kiếp. Bất cứ loại nào đảm nhận chức năng 
tái sinh trong một kiếp sống thì cũng đảm nhận chức năng 
hộ kiếp và chức năng tử trong cùng kiếp sống đó. 

Chính bởi duyên mà thức tái tục sinh khởi trong một 
kiếp sống cụ thê với các tâm SỞ đồng sinh khác nhau và 
cùng với các sắc với những phẩm chất khác nhau, tùy vào 
sức mạnh và tính chất của tâm tái tục. Có 10 loại tâm quả 
dục giới (kãmãvacara vipäkacitta) có thê đảm nhận chức 
năng tái sinh trong I1 cõi dục giới (kãmabhũmn): 

e Suy đạt tâm sinh kèm với thọ xả là quả bắt thiện: 1 
tâm. 

e® Suy đạt tâm sinh kèm với thọ xả là quả thiện: l 
tâm. 

sIlâmn quả thện dục giới có nhân 
(kamävacarasahetuka kusala): § tâm. 

e® Suy đạt tâm sinh kèm với những thọ khác nhau có 
thể là quả bắt thiện, là kết quả của nghiệp bắt thiện, 
và nó có thê đảm nhận chức năng tái sinh trong 


Khảo cứu pháp chân đế - 165 - 





bốn cõi ác đạo bao gồm: địa ngục, ngạ quỷ, a tu la 
và cõi súc sinh'. 

e® Suy đạt tâm sinh kèm với thọ xả là quả thiện - là 
kết quả của nghiệp thiện yếu ớt có thể đảm nhận 
chức năng tái sinh trong cõi người và trong những 
cõi trời bậc thấp bao gồm tứ đại thiên vương 
(Catummahärajika). Trong trường hợp ấy, nghiệp 
bất thiện có cơ hội làm cho người ấy phải chịu đau 
khổ và, khiến người ấy sẽ bị tàn tật bẩm sinh. 
Người ấy sinh ra sẽ có những dị tật như câm, mù, 
què hay những loại dị tật khác. 

Có tám loại tâm đại thiện có thể đảm nhận chức năng 
tái sinh ở cõi người và sáu cõi trời, và những phẩm chất 
khác nhau của chúng phụ thuộc vào mức độ và sức mạnh 
của nghiệp thiện (kusala kamma) đã tạo duyên cho chúng 
sinh khởi”. 

Có năm loại tâm quả sắc giới (rũpävacara vipäkacitta) 
đảm nhận chức năng tái sinh trong 15 cõi phạm thiên sắc giới 
(rũpa-brahma) và các mức độ khác nhau của những loại tái 
sinh này (tức là ở tầng trời nào) phụ thuộc vào tâm thiện sắc 
giới (rũpävacara kusala citta) đã sản sinh ra chúng. 

Có bốn loại tâm quả vô sắc giới (arũpävacara 
vipäkacitta) đảm nhận chức năng tái sinh trong bốn cõi 
phạm thiên vô sắc giới (arũpa-brahma) và các mức độ khác 


' Suy đạt tâm (santirana-citta) đảm nhận chức năng suy đạt trong một 
lộ trình ngũ môn, nhưng loại tâm này cũng có thê đảm nhận chức năng 
của thức tái tục. Trong trường hợp sau, nó vẫn được gọi là suy đạt tâm, 
vì nó cùng môt loại với tâm sinh khởi trong lộ trình ngũ môn. 

? Có tám tâm đại quả, là quả của tám tâm đại thiện; chúng đồng sinh 
với thọ hỷ hoặc thọ xả, hợp hoặc không hợp với trí, cân có tác động 
hoặc không cần có tác động. Các chỉ tiết này sẽ được giải thích kỹ hơn 
VỀ Sau. 


- 166 — Sự trải nghiệm phù du về đối tượng 





nhau của những loại tái sinh này phụ thuộc vào tâm thiện 
vô sắc giới (arũpävacara kusala citta) đã sản sinh ra chúng. 

Có mười một loại tâm mót hay tâm đăng ký 
(tadalambana-citta) đảm nhận chức năng đăng ký đi sau 
luồng tốc hành tâm (javana), chúng không sinh khởi ở cỗi 
phạm thiên sắc giới hay cõi phạm thiên vô sắc giới. 

Có hai loại tâm đảm nhận năm chức năng, bao gồm 
chức năng tái sinh, hộ kiếp, suy đạt, đăng ký và tử, chúng 
là: suy đạt tâm sinh kèm với thọ xả là quả bất thiện và suy 
đạt tâm sinh kèm với thọ xả là quả thiện. 

Có tám loại tâm đại thiện (maha-vipäkacitta) đảm 
nhận bốn chức năng: tái sinh, hộ kiếp, đăng ký và tử. 

Có năm loại tâm quả sắc giới (rũpãvacara vipäkacitta) 
đảm nhận ba chức năng và có bốn loại tâm quả vô sắc giới 
(aripaävacara vipakacitta) cũng đảm nhận ba chức năng, đó 
là chức năng tái sinh, chức năng hộ kiếp và chức năng tử. 

Có hai loại tâm có thể đảm nhận hai chức năng, đó là 
ngũ môn hướng tâm” và suy đạt tâm sinh kèm với thọ hỷ”. 

Tất cả các loại tâm khác chỉ đảm nhận một chức năng, 
là chức năng riêng của chúng mà thôi. 


x*k:kk+ 


Câu hỏi 





' Chỉ trong các cõi dục giới mới có duyên cho nghiệp tạo tâm quả 
“treo” vào đôi tượng được kinh nghiệm trước đó bởi các tốc hành tâm. 
? Nó đảm nhận chức năng hướng tâm trong lộ trình ý môn, và đảm 
nhận chức năng xác định trong lộ trình ngũ môn. 
3 Loại tâm này chỉ có thể đảm nhận chức năng suy đạt trong một lộ 
trình có đối tượng rất dễ chịu. Nó cũng đảm nhận chức năng tâm mút. 


Khảo cứu pháp chân đế - 167 - 





10. 


Tâm mót hay tâm đăng ký (tadãrammana-citta) thuộc 
loại chủng loại nào? Nó được tạo duyên bởi nghiệp 
nào? 

Khi nào sắc do nghiệp sinh (kammaja rũpa) sinh khởi? 
Và khi nào nó không sinh khởi? 

Khi nào sắc do tâm sinh (cittaja rũpa) sinh khởi? Khi 
nào nó không sinh khởi? 

Tâm bất thiện đảm nhận chức năng nào? 

Các tâm đảm nhận chức năng tốc hành là thuộc loại 
chủng loại nào? 

Tâm thiện và tâm duy tác có thể đảm nhận chức năng 
đăng ký không? 

Suy đạt tâm thọ xả có thể đảm nhận những chức năng 
nào? 

Suy đạt tâm thọ hỷ có thê đảm nhận những chức năng 
nào? 

Các tâm của một vị A la hán thuộc các loại chủng loại 
nào? 

Các tâm của một vị không phải là A la hán thuộc các 
loại chủng loại nào? 


- 168 — Vòng sinh tử luân hồi 





Chương 14 
Vòng sinh tử luân hồi 


Như chúng ta đã thấy, khía cạnh đầu tiên của tâm 
(citta) được giải thích trong cuốn Chú Giải Bộ Pháp Tụ 
(Atthasälim) là hiểu biết rõ ràng về đối tượng. Việc ghi 
nhớ khía cạnh này có thê là một duyên hỗ trợ cho chánh 
niệm (sati) sinh khởi và hay biết các đặc tính của tâm khi 
có cái thấy, nghe, ngửi, nêm hay kinh nghiệm đối tượng 
xúc chạm. Có thể chứng ngộ được răng, những kinh 
nghiệm như vậy chỉ là tâm kinh nghiệm đối tượng chứ 
không phải là một tự ngã, hay một con người đang kinh 
nghiệm. Tâm chỉ là một thực tại, một pháp (dhamma) biết 
rõ ràng đối tượng đang xuất hiện. 

Khía cạnh thứ hai của tâm là khía cạnh tốc hành tâm 
(Javana-citta), với các chặp tâm cùng loại. Mọi người có 
các xu hướng khác nhau bởi những tích lũy về thiện 
(kusala) và bất thiện (akusala) khác nhau. Một số người đã 
tích lũy rất nhiều tham, sân và si, còn những người khác đã 
tích lũy nhiều phẩm chất thiện. Do những tích lũy khác 
nhau ấy mà mọi người có những tính cách khác nhau. 

Khía cạnh thứ ba của tâm là khía cạnh quả 
(vipaäkacrtta), tức là tâm quả được duyên bởi các nghiệp và 
phiền não đã tích lũy. Nếu có hiểu biết đúng về tâm lộ 
(vithi-citta), tức là các tâm sinh khởi trong lộ trình, chúng 





2 x¬a?? 


' Trong mối liên hệ này, có một từ nối giữa “tâm 
nghĩa là “tích lũy”. 


(citta) và “cito”, có 


Khảo cứu pháp chân đế - 169 - 





ta sẽ rõ hơn thế nào là vòng sinh tử luân hồi. Chúng ta sinh 
ra và xoay vần trong ba vòng: phiền não luân, nghiệp luân 
và quả luân. Ba vòng luân này được tóm tắt trong khía 
cạnh thứ ba này của tâm, tức là tâm với tư cách là quả được 
duyên bởi các nghiệp và phiền não đã được tích lũy. 

Các thiện pháp (kusaladhamma) và bất thiện pháp 
(akusaladhamma) sinh khởi trong luồng tốc hành tâm 
(Javana-citta) sinh và diệt nhưng chúng không mất đi. 
Chúng được tích lũy và chuyền tiếp từ khoảnh khắc tâm 
này sang khoảnh khắc tâm khác. Tâm sinh và diệt, nhưng 
sự diệt đi của nó lại tạo duyên cho sự sinh khởi của tâm 
tiếp theo và tất cả những sự tích ly có trong tâm trước đó 
sẽ được chuyền tiếp tới tâm sau. Đó là lý do tại sao các 
chặp tâm lộ bất thiện và chặp tâm lộ thiện có thê tạo duyên 
cho sự sinh khởi của quả (vipãka) về sau. 

Như chúng ta đã thấy, vòng sinh tử luân hồi là tam 
luân: phiền não luân, nghiệp luân và quả luân. Phiền não 
luân xoay vần khi các đối tượng được kinh nghiệm qua ngũ 
môn và qua ý môn. Các phiền não sinh khởi trong chuỗi 
tốc hành tâm là nguyên nhân tạo nghiệp (kamma). Khi đó, 
nghiệp luân xoay vần, nghiệp thiện và nghiệp bất thiện 
được tạo qua thân, khâu, ý. Nghiệp luân sẽ tạo quả và như 
vậy quả luân xoay vần. Khi quả sinh khởi và kinh nghiệm 
đối tượng qua mắt, tai, mũi, lưỡi và thân thì phiền não dễ 
dàng sinh khởi do bởi đối tượng được kinh nghiệm và như 
vậy phiền não luân lại xoay vần. Cứ như vậy, các phiền 
não tham và sân sinh khởi bởi những gì xuất hiện qua ngũ 
môn và ý môn. Các phiền não làm duyên cho việc tạo 
nghiệp thiện hoặc nghiệp bất thiện và những nghiệp thiện 
và bất thiện đó sẽ tạo quả thiện (kusala vipäka) và quả bất 
thiện (akusala vipäka). Như vậy, không có điểm cuối của 


- 170 — Vòng sinh tử luân hồi 





tam luân. Chừng nào trí tuệ (paññã) vẫn chưa phát triển và 
đủ sức mạnh để có thể chứng ngộ Tứ Thánh Đề thì tam 
luân này - phiền não luân, nghiệp luân và quả luân - sẽ 
luôn luôn xoay vần. 

Lý Duyên Khởi (Thập nhị nhân duyên - Paticca 
Samuppäda) - Giáo lý về các pháp phụ thuộc vào nhau để 
sinh khởi - có thê được suy xét dưới góc độ của tam luân. 
Vô minh (aviJJ3) làm duyên cho sự sinh khởi của hành 
(sankhãra). Điều đó có nghĩa rằng phiền não luân làm 
duyên cho sự sinh khởi của nghiệp luân. Hành làm duyên 
cho sự sinh khởi của thức (viññãna-trong trường hợp này 
chính là tâm quả); điều này có nghĩa rằng nghiệp luân làm 
duyên cho quá luân". 

Vô minh là tâm sở sĩ (moha), là pháp bất thiện không 
biết thực tại như chúng là. Nó đại diện cho phiền não luân, 
cái làm duyên cho sự sinh khởi của hành. 

Hành (sañkhãra) là kết quả của vô minh, bao gồm 3 loại: 

e Thiện nghiệp (puññãbhisankhãra) ? 


e Bắt thiện nghiệp (apuññãbhisañkhãra) ° 





' Nghiệp thiện và nghiệp bất thiện làm duyên cho sự xoay vần của 
vòng sinh tử luân hồi. Chúng làm duyên cho sự tái sinh trong một kiếp 
sông mới; chúng làm duyên cho thấy, nghe, ngửi, nếm và kinh nghiệm 
xúc chạm. Những kinh nghiệm này là quả luân, và chúng lại làm duyên 
cho phiền não luân. 

? “Puññã” là “phước”, là thiện pháp. “Abhisankhãra” là chỉ tâm sở tư 
(cetanã - tác ý). Mặc dầu ở khoảnh khắc của tâm thiện, không có SỈ 
sinh khởi, si vẫn có thể làm duyên cho nghiệp thiện. Chừng nào si vẫn 
chưa được tận diệt, ta sẽ vẫn phải tiếp tục trong vòng sinh tử luân hồi, 
tạo các nghiệp thiện và bắt thiện, cái sẽ trổ quả. Chỉ có vị A la hắn mới 
tận diệt được vô minh và đã thoát khỏi vòng luân hồi. Vị ấy không còn 
tạo nghiệp thiện hay nghiệp bắt thiện, là những nghiệp sẽ trô quả. 

3 “Apuññã” là “vô phước”, là bất thiện pháp. 


Khảo cứu pháp chân đế - 171 - 





e Bất động nghiệp (ãneñjãbhisahkhãra) 

Thiện nghiệp chính là tác ý tạo nên những nghiệp 
thiện lệ thuộc vào sắc (rũpa), nó bao gồm cả nghiệp thiện 
dục giới (kãmãvacara kusala kamma) và nghiệp thiện sắc 
giới (rũpavacara kusala kamma). 

Bắt thiện nghiệp là tác ý tạo nên những nghiệp bất 
thiện. Bất động nghiệp là nghiệp thiện vô sắc giới hay tác ý 
sinh khởi cùng với bốn loại tâm thiền vô sắc giới. 

Thiện nghiệp, bất thiện nghiệp và bất động nghiệp làm 
duyên cho sự sinh khởi của thức. Thức (viññãna) đồng 
nghĩa với tâm (citta), nhưng trong bối cảnh của Thập nhị 
nhân duyên, đó chính là tâm quả (vipäkacitta). Tâm quả là 
thức tái tục sinh khởi ở các cõi, tương ứng với nhân (hay 
nghiệp) tạo ra nó. 

Đức Phật đã thuyết giảng Giáo pháp bằng nhiều cách 
khác nhau, chăng hạn, bằng bốn pháp chân để 
(paramatthadhamma), bằng Tứ Thánh Đế, hay bằng Lÿ 
Duyên Khởi. Tất cả các phương pháp khác nhau này đều 
liên quan đến các pháp sinh khởi trong mỗi khoảnh khắc, 
kế cả bây giờ, tại chính thời điểm này. 

Khía cạnh thứ ba của tâm là tâm với tư cách là quả. 
Quả được tạo duyên bởi các nghiệp và phiền não đã được 
tích lũy. Điều đó cho chúng ta thấy rằng trong cuộc sống 
hàng ngày có phiền não, nghiệp và quả ở những khoảnh 
khắc khác nhau. Hiểu biết đúng về tâm lộ là một duyên cho 
chánh niệm và sự thẩm xét các tâm khác nhau sinh khởi 
trong lộ trình kinh nghiệm đối tượng thị giác, âm thanh, 
các đối tượng của các giác quan khác và của ý. Nhờ vậy, trí 
tuệ (paññã) có thể biết được khi nào là phiền não, khi nào 
là nghiệp và khi nào là quả. 


- 172 — Vòng sinh tử luân hồi 





Chăng hạn, trong số các tâm sinh khởi trong lộ trình 
nhãn môn, một số tâm là quả và một số thì không phải. 


e Ngũ môn hướng tâm không phải là tâm quả. 

e Nhãn thức là tâm quả. 

e Tiếp nhận tâm là tâm quả. 

e® Suy đạt tâm là tâm quả. 

e Xác định tâm không phải là tâm quả. 

e Các tốc hành tâm thiện, bất thiện hay duy tác 
không phải là tâm quả. 

e Đăng ký tâm là tâm quả. 

Chúng ta có thể phân vân liệu có ích lợi gì khi nghiên 
cứu chỉ tiết khoảnh khắc nào là tâm quả và khoảnh khắc 
nào không phải là tâm quả trong lộ trình qua nhãn môn. 
Việc biết rằng các pháp là nhân khác với các pháp là quả là 
rất hữu ích. Các pháp bắt thiện và thiện là nhân chứ không 
phải là quả. Lúc có tâm quả là lúc có kết quả tới từ một 
nguyên nhân, bản thân quả không phải là nhân. Nếu chúng 
ta hiểu được khoảnh khắc có quả tạo bởi nghiệp quá khứ, 
chăng hạn như cái thấy hiện giờ, liệu chúng ta còn tin ở 
một tự ngã tạo nên sự sinh khởi của một loại quả nhất định 
nào đó không? Nếu ta có hiểu biết đúng về tâm là nhân và 
tâm là quả, chúng ta sẽ biết ý nghĩa của vô ngã (anatt3). 
Chúng ta sẽ hiểu vô ngã khi Tên nghe, ngửi, nêm, kinh 
nghiệm đối tượng xúc chạm, hay suy nghĩ. Hiểu biết ấy có 
thê là trợ duyên cho chánh niệm hay biết đặc tính của thực 
tại xuất hiện tại những thời điểm ấy và như vậy sẽ có thêm 
hiểu biết về các đặc tính khác nhau của các thực tại. Mỗi 
thực tại sinh khởi bởi những duyên hệ riêng. 

Một số người sợ rằng quả sẽ không còn sinh khởi nữa. 
Họ sợ rằng quả sẽ kết thúc ở thời điểm của cái chết. Không 


Khảo cứu pháp chân đế - 173 - 





có lý do nào để sợ hãi điều ấy. Chúng ta sẽ không cần phải 
lo lắng rằng quả sẽ không còn sinh khởi hôm nay, ngày 
mai hay hôm sau, những tháng sau, năm sau hay những 
kiếp sau. Chừng nào một người còn chưa phải là A la hán 
thì vẫn còn hiện diện các duyên cho sự tiếp tục của quả, 
chúng sẽ còn sinh khởi. Chúng ta cần phải suy xét loại 
nghiệp nào sẽ tạo ra quả trong tương lai. Chúng ta có thê 
kiêm chứng ngay trong cuộc sống này. Trong trường hợp 
của các cá nhân khác nhau, họ có quả của nghiệp thiện ở 
mức độ nào và quả của nghiệp bất thiện ở mức độ nào. 
Trong Chú giải của Tăng Chỉ Bộ Kinh, cuỗn 
Manoratha Pũranvà trong Chú Giải Kinh Duyên 
(NidãänaSutía, Quyên 3, chương 4, p. 33, Các duyên) có lý 
giải về Bộ Kinh này theo phương cách Vi diệu pháp. 
Nghiệp được phân thành 16 loại: § loại nghiệp bất thiện 
(akusala kamma) và 8 loại nghiệp thiện (kusala kamma). 
Nghiệp bất thiện cũng như nghiệp thiện cân các duyên 
khác để trổ quả. Bốn trong các duyên này có tính chất 
thuận lợi (sampatti) và bốn có tính chất bất lợi (vipatti). 
Một số nghiệp bất thiện đã tạo có thể chưa trỗ quả được vì 
sự có mặt của bốn yếu tố thuận lợi, đó là: Nơi sinh trưởng 
thuận lợi (gati), hình thê thuận lợi (upadhn), thời kỳ thuận 
lợi (kãla), sở hành thuận lợi (thành công về phương tiện 
hay công việc) (payoga) ?. Như vậy, khi một người có nơi 
sinh trưởng thuận lợi, có hình thể thuận lợi, sống ở thời kỳ 





' Giáo lý có thể được lý giải theo phương cách “Tạng Kinh”, hay 
phương cách “lạng Vi Diệu Pháp”. Đức Phật giảng kinh cho những 
người với những tích lũy khác nhau, và Ngài sử dụng ngôn ngữ chế 
định để họ có thể hiểu Giáo lý một cách dễ dàng. Cách lý giải theo 
phương cách Vị Diệu Pháp lại thông qua các thực tại chân đề. 

“ Những yếu tô này sẽ được giải thích thêm sau. 


- 174 — Vòng sinh tử luân hồi 





thuận lợi và có sở hành thuận lợi thì một số nghiệp bất 
thiện không có cơ hội trổ quả. 

Một số nghiệp bất thiện có cơ hội tạo quả bởi bốn yêu 
tố bất lợi: nơi sinh trưởng bất lợi, hình thể bất lợi, thời kỳ 
bắt lợi và sở hành bắt lợi. 

Cũng tương tự như đối với các nghiệp thiện, nêu một 
người có nơi sinh trưởng bắt lợi, có hình thê bất lợi, sống ở 
thời kỳ bất lợi và có sở hành bất lợi thì một số nghiệp thiện 
không có cơ hội tạo quả. 

Các nghiệp thiện sẽ trổ quả phụ thuộc vào bốn yếu tố 
thuận lợi: sinh trưởng thuận lợi, có hình thê thuận lợi, sống 
ở thời kỳ thuận lợi và có sở hành thuận lợi. Như vậy, khi 
tính đến bốn yếu tố có lợi và bốn yếu tố bất lợi trong hai 
trường hợp nghiệp thiện và nghiệp bất thiện, nghiệp có thể 
được chia làm 16 loại. 

Nơi sinh trưởng thuận lợi (gatisampatti), có nghĩa là 
tái sinh ở một cõi lành. Nơi sinh trưởng bắt lợi (gativipatti) 
là tái sinh ở cõi khổ, chẳng hạn như địa ngục. 

Tất cả chúng ta đều phải tái sinh ngay sau khi tử thức 
diệt đi, nhưng không ai biết liệu mình sẽ được sinh ra ở cõi 
lành hay cõi ác. Một sỐ người muốn được tái sinh ở một 
gia đình không có người nghiện rượu hay ma túy, nhưng 
chừng nào khoảnh khắc lâm chung chưa tới thì ta không 
thể biết chuỗi tốc hành tâm tạo duyên cho tái sinh trước khi 
tử thức sinh khởi sẽ là loại nào. Chúng ta không biết 
nghiệp nào sẽ tạo quả tái sinh sau tử thức và mình sẽ sinh 
Ta ở CÕI nào. 

Khi nghiệp thiện tạo quả dưới dạng tái sinh ở một cõi 
lành, khi ấy có nơi sinh trưởng thuận lợi. Không chỉ có 
những loại nghiệp thiện tạo ra sự tái sinh ở các cõi lành, 
mà nhiều loại nghiệp thiện khác cũng được tạo ra trong 


Khảo cứu pháp chân đế - 175 - 





vòng sinh tử luân hồi. Với một sự tái sinh an lành, những 
nghiệp này có cơ hội để trổ quả dưới dạng các tâm quả 
kinh nghiệm các đối tượng dễ chịu trong một kiếp sống. 
Tuy nhiên, ta cũng đã từng tạo nghiệp bất thiện trong quá 
khứ và như vậy, ta sẽ không chỉ kinh nghiệm toàn đối 
tượng dễ chịu. Khi nghiệp bất thiện tạo quả, có sự kinh 
nghiệm: các đối tượng khó chịu qua mắt, tai, mũi, lưỡi và 
thân. Tất cả chúng ta đã tạo ra những nghiệp thiện và bất 
thiện nhưng cơ hội để chúng trô quả lại tùy thuộc vào các 
yêu tố thuận lợi hay bắt lợi về nơi sinh trưởng và các điều 
kiện khác. 

Hình thê (upadhi) ' là một yếu tố khác có thê là thuận 
lợi hay bắt lợi. Dukkha (khổ) là tính chất nội tại của thân. 
Kế cả khi ta được tái sinh làm người, tức là ở cõi lành, 
nghiệp đã tạo ra trong quá khứ có thể làm duyên khiến ta 
có một thân thê tàn tật. Một cơ thể tàn tật hay không lành 
lặn là hình thể bất lợi góp phần khiến các nghiệp bát thiện 
tạo nhiều quả hơn là các nghiệp thiện. 

Ngoài yếu tố này ra, còn yếu tô thời kỳ, nó có thê là 
thuận lợi (kãlasampatti) hay bất lợi (kãlavipatti). Yếu tố 
thời kỳ thuận lợi là điều kiện cho nghiệp thiện đã tạo trong 
quá khứ trổ quả. Khi ta sống trong thời kỳ thuận lợi, thực 
phẩm sẽ đồi dào, sông đây cá và lúa đầy đồng. Khi ấy sẽ 
không khó khăn để có được vật thực và lương thực không 
đắt đỏ. Khi sống trong một đất nước thịnh vượng và hòa 
bình, ta có thể sống trong tiện nghỉ, có đầy đủ những thứ 
cần thiết, nghiệp thiện có cơ hội tạo duyên cho sự sinh khởi 
của tâm quả thiện. Khi ấy, các tâm quả kinh nghiệm đối 
tượng dễ chịu sinh khởi qua mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. 





' “Upadhi” có nghĩa là “nền tảng” hoặc “substratum”. 


- 176 — Vòng sinh tử luân hồi 





Ta cũng có thê phải sống trong thời kỳ bất lợi, khi đất 
nước ở trong tình trạng bất ồn, thực phẩm khó kiếm và đất 
đỏ. Khi ấy, nghiệp thiện không có cơ hội chín muồi như ở 
thời kỳ thuận lợi để tạo duyên cho sự sinh khởi của tâm 
quả thiện kinh nghiệm các đối tượng dễ chịu qua các căn. 
Ngay cả những người đàng hoàng, không phiền nhiễu bất 
kỳ ai, cũng vẫn có thể có , những kinh nghiệm khó chịu. Họ 

có thể bị đau ốm hoặc mắt cả mạng sống của mình do sống 
ở một thời kỳ bất lợi. Chúng ta có thê có tích lũy thiện 
nghiệp, nhưng khi sống ở một thời kỳ bất lợi như khi đất 
nước bất ổn và rồi loạn, các nghiệp bất thiện đã tạo trong 
quá khứ sẽ có cơ hội trổ quả, dưới dạng tâm quả bắt thiện, 
và điều ấy cũng có thê xảy ra ở thời điểm này. 


Sở hành thuận lợi (payogasampatti) hay bất lợi 
(vipatH) cũng là những yêu tố làm duyên cho một số 
nghiệp trổ quả hay ngăn cản những nghiệp khác trổ quả. 
Một người có thể thành công trong sự nghiệp khi người ấy 
rất khéo léo, chăm chỉ và tháo vát trong công việc của 
mình. Mỗi loại nghề nghiệp, kế cả việc ăn trộm, đều cần có 
kỹ năng và sự thuần thục đề có thê hoàn tất nhiệm vụ. Khả 
năng hoàn tất nhiệm vụ của mình chính là sở hành thuận 
lợi (thành công trong sự nghiệp), bất kề theo cách thiện hay 
bất thiện. Bất kế làm nghề gì "hay nhiệm vụ nào, ta cần có 
thành công trong công việc, cần có kỹ năng và khả năng đề 
hoàn thành nhiệm vụ của mình. Như vậy, nghiệp. bất thiện 
đã tạo trong quá khứ sẽ không có cơ hội để trổ quả bất 
thiện. Một sô người có thể rất đàng hoàng nhưng lại không 
có kỹ năng, kiến thức và năng lực trong nghề nghiệp hay 
nhiệm vụ của mình, vì thế thất bại trong sự nghiệp. Điều 
này sẽ ngăn cản sự sinh khởi của tâm quả thiện. 


Đức Phật đã giảng một cách chỉ tiết về các nguyên 
nhân mang đên kêt quả tương ứng và Ngài cũng thuyêt 


Khảo cứu pháp chân đế - 177 - 





giảng về các duyên tố khác nhau cần thiết cho sự sinh khởi 
của quả. Lời dạy của Ngài về chủ đề này minh họa sự thật 
về vô ngã: không có cái ngã nào có thể khiến cái gì đó sinh 
khởi bằng ý chí. Mỗi tâm sinh khởi phụ thuộc vào các 
duyên tố khác nhau. Như chúng ta đã thấy, việc tạo quả bởi 
nghiệp thiện hay bất thiện còn phụ thuộc vào các điều kiện 
khác như nơi sinh trưởng thuận lợi hay bất lợi, hình thê 
thuận lợi hay bát lợi, thời kỳ thuận lợi hay bất lợi và sở 
hành thuận lợi hay bắt lợi. 

Hiểu đúng về nhân và quả, hay hiểu đúng về phiền 
não, về nghiệp và quả có thể làm duyên cho việc giảm nhẹ 
khổ đau (dukkha) có tính nội tại của vòng sinh tử luân hồi. 
Chúng ta cần phải biết, trong số các tâm lộ, trong lộ trình 
nhãn môn chắng hạn, cái nào là quả và cái nào là nghiệp. 
Và chúng ta cần phải biết rằng tâm quả không thể tạo 
nghiệp. Như đã trình bày, các tâm quả trong lộ trình ấy là 
nhãn thức, tiếp nhận tâm tiếp nhận đối tượng sau nhãn thức 
và suy đạt tâm có chức năng suy đạt đối tượng sau tiếp 
nhận tâm. Khi ta tạo nghiệp thiện, không có tâm quả mà có 
các tốc hành tâm thiện (kusala javana-citta). 

Khi ta nghe một âm thanh dễ chịu, tâm quả là nhĩ thức 
sinh khởi và chỉ nghe mà thôi. Tiếp nhận tâm tiếp nhận âm 
thanh ấy và suy đạt tâm thì suy đạt và kiểm tra nó. Tất cả 
các tâm quả này không thê tạo bất cứ nghiệp thiện hay bất 
thiện nào. 

Khi ta ngửi một mùi hương in dấu lên mũi, tâm quả là 
tỷ thức sinh khởi và kinh nghiệm mùi đó. Tiếp nhận tâm 
tiếp nhận mùi và suy đạt tâm thì kiểm tra nó. Các tâm quả 
này không thê tạo nghiệp. Chúng không thể tạo nên bất cứ 
chuyên động nào của sắc trên thân để tạo nghiệp. 


- 178 — Vòng sinh tử luân hồi 





Khi ta nói, đi, nhắc tay hay cử động thân để thực hiện 
các chức năng khác nhau, tâm khi ấy khác với các tâm quả 
thấy, nghe, ngửi, nếm hoặc kinh nghiệm đối tượng xúc 
chạm. Các tốc hành tâm lộ, dù là thiện hay bất thiện, đều 
có thể tạo ra các cử động của các sắc trên thân. Như vậy, ta 
có thể hiểu rằng các tâm tạo nghiệp hoàn toàn khác với các 
tâm quả. 

Khi ta ăn, nhiều loại tâm sinh khởi, tâm thấy là tâm 
quả, tâm thích thức ăn vừa thấy là tâm bất thiện căn tham, 
tâm không thích thức ăn được thấy là tâm bất thiện căn sân. 
Tâm nếm vị chua hay ngọt là tâm quả. Tâm, với tham ái, 
tạo nên cử động của thân khi lấy thức ăn, nhai và nuốt là 
các tâm bắt thiện căn tham. Chánh niệm có thê hay biết các 
đặc tính của nhiều loại tâm khác nhau khi chúng xuất hiện 
một cách tự nhiên để chúng có thê được biết như chúng là. 
Chúng ta không nên cố gắng trốn chạy khỏi tham nhưng 
chúng ta cần phải biết tham như nó là và chỉ như vậy nó 
mới có thể dần được tận diệt. 

Từ khi ta sinh ra đã có duyên cho sự sinh khởi của 
tham, rất nhiều và lặp đi lặp lại trong cuộc sống hàng ngày, 
và vì vậy, tham đã trở thành bản chất của chúng ta. Phần 
lớn thời gian khi ta làm việc đều có tham. Như vậy, những 
khoảnh khắc của tham xuất hiện trong một ngày là vô số. 
Tuy nhiên, nếu ta thấy được sự lợi lạc của thiện pháp, cũng 
có thê có duyên cho sự sinh khởi của tâm thiện. Khi ta ăn, 
các tốc hành tâm lộ (javana-vithi-citta) với tham có thể 
sinh khởi và diệt đi, nhưng luồng tốc hành tâm trong lộ 
trình tiếp theo có thê lại khác. Nếu chánh niệm có thể hay 
biết tâm đang vui thú với thức ăn, khi đó có luồng tốc hành 
tâm thiện (kusala javana-citta). Hoặc chánh niệm có thê 
hay biết các đặc tính của sắc như mềm, cứng, lạnh, nóng, 


Khảo cứu pháp chân đế - 179 - 





căng, chùng, hay của các vị đang xuất hiện, có thể là chua, 
ngọt hay mặn. 

Khi ta phát triển Tứ niệm xứ (satipatthãna), trí tuệ có 
thể biết được tính chất của tâm. Bắt thiện có thể được biết 
như nó là trước khi có bất cứ hành động nào qua thân hoặc 
khẩu. Chánh niệm có thê hay biết tâm thấy và khi ấy có thê 
có hiểu biết đúng về đặc tính của nó, khác biệt với tâm 
dính mắc vào đối tượng xuất hiện. 

Như chúng ta đã thấy, khía cạnh thứ ba này của tâm - 
khía cạnh tâm là quả - được tạo duyên bởi nghiệp đã được 
tích lũy và các phiền não. Phiền não là pháp bắt tịnh. Khi ta 
thèm muốn một cái gì đó hay mong mỏi đạt được một thứ 
gì cho bản thân, sẽ không có hài lòng và an tịnh. Tuy 
nhiên, khi ta không muốn gì cho mình và tham không sinh 
khởi, khi ấy có sự hài lòng. Khi ta mong mỏi một cái gì đó, 
khi ta dính mắc, khi ấy có vô minh, không thấy được rằng 
ở những thời điểm ấy có các pháp bắt tịnh, rằng không có 
sự bình an nội tâm mà thay vào đó là sự rỗi ren do dính 
mắc. Bất cứ khi nào ta bị bối rỗi bởi các mong muốn vị kỷ 
do dính mắc, khi ấy có pháp bất tịnh. Đôi khi, mọi người 
nhằm lẫn tham với tín (saddhä) ', niềm tin vào thiện pháp. 
Nếu chánh niệm không sinh khởi và trí tuệ không thâm xét 
các thực tại, sẽ không thể biết được khi nào có tham, cái là 
bất thiện và khi nào có tín - niềm tin vào thiện pháp, cái là 
thiện. 

Các vị tỳ kheo và cư sĩ, những người vẫn còn các 
phiền não, chưa thoát khỏi sự dính mắc, nó sinh khởi trong 





' Ta có thể bố thí với niềm tin vào thiện pháp. Ở một khoảnh khắc 
khác, ta có thê thích thú với việc thiện của mình và tưởng lầm sự dính 
mắc ấy là tín. Hoặc ta có thể cho sự dính mắc của mình vào một vị 
thầy là tín - cái là thiện pháp. 


- 180 — Vòng sinh tử luân hồi 





cuộc sống hàng ngày. Chừng nào phiền não còn chưa được 
tận diệt, dù trong trường hợp. của cư sĩ hay người xuất gia, 
thì dính mắc với những gì xuất hiện qua mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân và ý môn sẽ sinh khởi. Các phiền não khác nhau sinh 
khởi lặp đi lặp lại có thê rất mạnh mẽ, đến mức tạo các 
nghiệp bất thiện qua thân và khẩu. Nếu phiền não đã được 
đoạn tận, nghiệp bất thiện sẽ không thể sinh khởi. Khi 
nghiệp được tạo, tâm và tâm sở sinh khởi ở thời điểm đó đã 
diệt đi, nhưng nghiệp đã tạo không bao giờ bị mắt đi. Nó 
được tích lũy từ tâm này sang tâm khác, vì mỗi tâm diệt đi 
lại được tiếp nối bởi một tâm tiếp theo và luôn luôn là như 
vậy. Bởi vậy, có một loại duyên gọi là duyên nghiệp 
(kamma-paccaya), là nghiệp tạo duyên cho sự sinh khởi 
của tâm quả và các tâm sở đồng sinh. Chúng ta cần phải 
biết khi nào là phiền não, khi nào là nghiệp và khi nào là 
quả. Các tâm thấy, nghe, ngửi, nếm và kinh nghiệm đối 
tượng xúc chạm đều là các tâm quả, là quả của nghiệp. 
Chúng ta đều mong chỉ thấy đối tượng dễ chịu và không 
bao giờ thấy đủ. Chúng ta có nhãn căn, là sắc được tạo 
duyên bởi nghiệp và vì vậy, chúng ta có thể thấy được, 
nhưng chúng ta không thê chắc chắn liệu mình sẽ thấy đối 
tượng dễ chịu hay khó chịu. Tùy thuộc vào duyên nghiệp 
mà đối tượng dễ chịu hay khó chịu sẽ in dấu lên nhãn căn 
và xuất hiện trước nhãn thức. Khi nghiệp thiện là duyên 
nghiệp, nó sẽ khiến cho nhãn thức là quả thiện sinh khởi và 
kinh nghiệm đối tượng dễ chịu. Khi nghiệp bất thiện là 
duyên nghiệp, nó sẽ khiến nhãn thức là quả bất thiện sinh 
khởi và kinh nghiệm đối tượng khó chịu. Khi nhĩ thức nghe 
một âm thanh dễ chịu, đó là kết quả của nghiệp thiện, khi 
nhĩ thức nghe một âm thanh khó chịu, đó là kết quả của 
nghiệp bất thiện. Sự sinh khởi của quả thiện hay quả bất 
thiện ở thời điểm này hay thời điểm tiếp theo lệ thuộc vào 


Khảo cứu pháp chân đế - 181 - 





nghiệp thiện và nghiệp bất thiện đã tạo duyên cho tâm quả 
kinh nghiệm đối tượng qua ngũ căn. 

Có 24 duyên hệ chính cho tất cả các thực tại sinh 
khởi'. Duyên nghiệp (kamma-paccaya) là một trong các 
duyên hệ ấy, nó là duyên cho sự sinh khởi của quả. Thấy, 
nghe, ngửi, nêm hay kinh nghiệm đối tượng xúc chạm đều 
là tâm quả sinh kèm với các tâm sở quả sinh khởi bởi 
duyên nghiệp. Không ai có thể tạo nên sự sinh khởi của 
quả theo ý muốn của mình. Tại thời điểm này, chúng ta đã 
thấy rồi, chúng ta đã nghe rồi. Ai có thê ngăn cản thấy và 
nghe khi nó đã sinh khởi bởi duyên nghiệp đây? 

Các tâm và tâm sở sinh khởi kinh nghiệm đối tượng 
ngũ căn là tâm quả và sinh khởi cùng nhau. Tâm quả 
(vipäkacitta) làm duyên cho tâm sở quả (vipäka cetasika) 
và tâm sở quả làm duyên cho tâm quả, cả hai đều là quả, 
như vậy, theo phương cách “quả duyên” (vipaka-paccaya). 
Chúng không thể là gì khác ngoài quả. Tâm và các tâm sở 
sinh khởi cùng nhau và là quả, chúng tạo duyên cho nhau. 
Mỗi tâm và tâm sở đồng sinh đều là quả duyên cho các 
pháp đồng sinh với chúng. 

Sắc được tạo duyên bởi nghiệp không phải là vipäka, 
dù nó là kết quả của nghiệp (kamma). Sắc hoàn toàn khác 
với danh, nó không biết gì cả và vì vậy, nó không phải là 
vipäka, cái là kết quả của nghiệp. Vipãka là danh, là thực 
tại kinh nghiệm đối tượng. 


x*kkk+ 





' Cuốn sách thứ bảy của tạng Vi Diệu Pháp, cuôn Bộ Duyên Hệ 
(Patthana), bàn về tât cả các duyên hệ khiên các thực tại sinh khởi. 


- 182 — Vòng sinh tử luân hồi 
Câu hỏi 


Nghiệp duyên là gì? 
Quả duyên là gì? 


3... Sắc do nghiệp sinh có phải là quả (vipäka) hay không? 
Hãy giải thích câu trả lời của bạn. 


Khảo cứu pháp chân đế - 183 - 





Chương 15 
Bản chất của quả (Vipäka) 


Vipãka (quả) là kết quả của nghiệp đã tạo trong quá 
khứ. Không dễ hiểu được rằng nghiệp - cái đã thuộc về quá 
khứ - vẫn có thể làm duyên cho sự sinh khởi của tâm quả 
(vipäkacitta) và các tâm sở quả (vipäaka cetasikacitta) trong 
hiện tại. Bản chất của quả cần phải được xem xét một cách 
kỹ lưỡng, chỉ tiết để có thể có cái hiểu đúng về nghiệp 
(kamma) và quả của nghiệp (vipaka). Thực tại của vipaka 
là danh (nama), tức là tâm (citta) và các tâm sở (cetasika) 
sinh khởi do duyên bởi nghiệp đã tạo trong quá khứ. 

Khi một người đối diện với một sự kiện dễ chịu hay 
khó chịu trong cuộc sống, mọi người vẫn thường nói “Đó 
là nghiệp của người ấy”. Chúng ta nên nói là đó là quả của 
nghiệp đã tạo trong quá khứ, để mọi người có thể có cái 
hiểu đúng về nghiệp và quả của nghiệp (kamma và vipaka). 
Nếu ta không diễn đạt một cách chính xác, chẳng hạn như 
nói rằng tai nạn là nghiệp của người ấy, thì sự thật về nhân 
và quả sẽ không được hiểu rõ bởi những người không quen 
với chủ đề này, họ sẽ lẫn lộn giữa nghiệp (kamma) và quả 
(vipäka), và cho rằng quả là nghiệp. 

Khi chúng ta xem xét khía cạnh “là quả” của tâm, cái 
được tạo duyên bởi các nghiệp và các phiền não đã tích 
lũy, chúng ta sẽ thấy rõ hơn bản chất thực sự của các pháp 
khác nhau. Chúng ta cần phải nhớ rằng, nếu không có ngũ 
môn và ý môn, nơi các đối tượng được tiếp nhận và kinh 
nghiệm, tâm quả không thể sinh khởi trong cuộc sống hàng 


- 184 — Bản chất của quả 





ngày của chúng ta, quả của nghiệp sẽ không thê được tiếp 
nhận. Khi cái thấy sinh khởi thì có vipäka - quả của nghiệp. 
Có quả của nghiệp không chỉ khi chúng ta gặp tại nạn, ôm 
đau hay kinh nghiệm được, mắt, vinh, nhục. Ở mỗi khoảnh 
khắc của cái nghe, cái thấy hay các kinh nghiệm qua ngũ 
môn khác, khi chúng ta kinh nghiệm những đối tượng bình 
thường trong cuộc sống hàng ngày thì vẫn có quả của 
nghiệp đã tạo trong quá khứ. Sati (chánh niệm) có thể hay 
biết thực tại là quả (vipäka) khi có cái thấy, nghe, ngửi, 
nếm hoặc kinh nghiệm đối tượng xúc chạm trong cuộc 
sông hàng ngày. 

Tâm quả sẽ phải sinh khởi; nó là quả của nghiệp đã 
được tạo. Chúng ta không thê biết các tâm quả sinh khởi 
trong các lộ trình khác nhau là do những nghiệp nào trong 
quá khứ. Chẳng hạn chúng ta không biết được rằng khi một 
đứa trẻ nghe âm thanh trong lúc chơi đá bóng thì tâm quả 
ấy đã được tạo ra bởi nghiệp nào. Rất khó để có thể hiểu 
được chủ đề về nghiệp một cách chi tiết, đó là một trong tứ 
bất khả tư nghì, tức là những chủ đề không cách nào hiểu 
được và vì vậy, chúng ta không nên phỏng đoán về chúng'. 

Nghiệp đã được tạo ra là nhân bắt nguồn từ quá khứ. 
Kê cả khi nghiệp đã được tạo từ rất lâu trong vòng sinh tử 
luân hồi, nó vẫn có thê tạo duyên cho sự sinh khởi của tâm 
quả. Nếu một người cố phỏng đoán loại nghiệp nảo tạo 
duyên cho cái thấy đối tượng này hay cái nghe âm thanh 
kia, người ấy sẽ không thể thoát khỏi được vô minh và hoài 
nghỉ. Người ấy phỏng đoán về điều mà mình không thể 
biết được, bởi không có đủ tuệ giác để có thể xuyên thấu 





' Đoạn kinh nói về “Bốn điều không thê nghĩ bàn” - “Bất khả tư nghì”, 
sẽ được trích ở phân sau trong cùng chương này. 


Khảo cứu pháp chân đế - 185 - 





về nghiệp và quả của nghiệp. Tuy nhiên, vipäka - quả của 
nghiệp - kinh nghiệm các đối tượng qua ngũ môn đang 
xuất hiện lúc này đây và vì vậy, nó có thể được biết. 

Trong “Tứ niệm xứ”, niệm xứ thứ ba là Niệm Tâm'. 
Loại tâm đầu tiên được đề cập đến trong phần này là tâm 
tham căn (sarãgacitta). Chánh niệm có thể sinh khởi và 
kinh nghiệm đặc tính của tâm tham xuất hiện liên tục trong 
cuộc sống hàng ngày. Khi chánh niệm không sinh khởi, ta 
không biết được rằng, khi cái thấy thấy một đối tượng, các 
tâm tham căn sinh khởi dính mắc với đối tượng được thấy, 
cái này nối tiếp cái kia rất nhanh. Nếu trí tuệ (paññã) biết 
được đặc tính của pháp đang sinh khởi một cách tự nhiên 
thì phiền não có thê được tận diệt. Trí tuệ có thê biết được 
sự khác biệt giữa đặc tính của tâm quả, tức là quả của các 
nghiệp quá khứ - và các đặc tính của tâm thiện (kusala 
citta) và tâm bất thiện (akusala citta) hay phiền não. Tâm 
thiện và tâm bất thiện ở mức độ nghiệp được tạo trong thời 
điểm hiện tại có thể tạo duyên cho sự sinh khởi của tâm 
quả trong tương lai. Chúng ta không chỉ nên biết về đặc 
tính của tâm quả khi nó nổi trội, chăng hạn như khi có 
những chuyện dễ chịu hoặc khó chịu, mà cũng nên biết đặc 
tính của các tâm quả kinh nghiệm nhiều đối tượng trong 
cuộc sống hàng ngày qua các căn. 

Nếu chúng ta hiểu rằng quả đang sinh khởi chính là 
kết quả của nghiệp mà chúng ta đã tạo, liệu chúng ta có 
còn nôi sân với mọi người hay trách móc họ vê quả mà 
chúng ta đang nhận hay không? Trong Kinh điên, chúng ta 
đọc về cuộc đời của những con người thời ấy, họ tiếp nhận 
các quả khác nhau. Cũng như vậy, trong thời hiện tại, 





' Các xứ khác bao gồm: niệm thân, niệm thọ, niệm pháp. 


- 186 — Bản chất của quả 





những sự kiện khác nhau xảy ra chỉ rõ rằng mỗi người đều 
phải nhận quả của nghiệp quá khứ, nhưng ta không thể 
đoán định trước nó sẽ xảy ra như thế nào. Chẳng hạn một 
tòa nhà sập xuống đè nát người chủ. Quả bom không phải 
là nguyên nhân khiến cho ngôi nhà sụp đồ làm ông ta thiệt 
mạng. Ông ta không chết bởi bị bắn hay bị tấn công. Chính 
nghiệp đã tạo trong quá khứ mới là nguyên nhân khiến ta 
nhận được kết quả qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Chính vì lẽ 
ấy, chúng ta không nên nỗi sân và trách cứ người khác về 
quả mà ta nhận được. Chánh niệm có thể hay biết đặc tính 
của các pháp là tâm quả, không phải là chúng sinh, con 
người hay cái ngã nào hết. Như vậy, chúng ta có thê hiểu 
được rằng khoảnh khắc của tâm quả là kết quả của nghiệp 
quá khứ, nó khác với khoảnh khắc của tham, sân và s1 hoặc 
khoảnh khắc của thiện pháp. Thiện pháp và bất thiện pháp 
sinh khởi trong hiện tại là nguyên nhân tạo duyên cho sự 
sinh khởi của quả trong tương lai. 

Những thứ ở bên ngoài cũng như các sắc trên thân 
xuất hiện trước cái thấy và được nhận biết là cao, thấp, tối 
hay sáng thực chất chỉ xuất hiện ở khoảnh khắc chúng in 
dấu lên nhãn căn. Nếu không có nhãn căn, chúng ta sẽ 
không thể thấy, không thê nghĩ về hình dạng, về cao, thấp, 
sáng, tối mà chúng ta cho là thân của mình. 

Vì vậy, trên thực tế, thân của ta và những thứ ở bên 
ngoài không thuộc về bất cứ ai cả. Chúng chỉ xuất hiện ở 
khoảnh khắc của cái thấy và rồi diệt đi rất nhanh. 

Cũng như vậy với âm thanh, chúng xuất hiện và in dấu 
lên nhĩ căn, sau đó diệt đi ngay lập tức. Chúng không thuộc 
về ai cả. Bằng chánh niệm về đặc tính của các thực tại khi 
chúng xuất hiện tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày, tà 


Khảo cứu pháp chân đế - 187 - 





kiến cho các thực tại là chúng sinh, con người hay tự ngã 
có thể bị tận diệt. 

Trong cuộc sống hàng ngày, những khoảnh khắc của 
nghe, ngửi, nếm, xúc chạm hay suy nghĩ sinh khởi liên tục, 
cái này sau cái kia, tất cả những khoảnh khắc thoảng qua 
này đều là thật. Chúng có thể là đối tượng của Tứ niệm xứ 
(satipatthãna) để trí tuệ có thể thẩm xét các đặc tính của 
chúng và bằng cách ấy, thực tại có thể được biết như chúng 
là, không phải là chúng sinh, con người hay tự ngã. 

Chúng ta phải suy xét cân thận xem của cải mà ta 
tưởng mình sở hữu thực sự là gì về bản chất. Những 
khoảnh khắc không thấy chúng, ta chỉ có thể nghĩ về 
chúng, vậy mà chúng ta vẫn cho rằng chúng ta sở hữu 
nhiều thứ. Tuy nhiên, những thứ này có ích gì cho chúng ta 
ở những khoảnh khắc ta không thấy và chạm vào chúng? 
Khi đặc tính của các pháp chân đề đã được hiệu như chúng 
là: không phải là chúng sinh, con người hay tự ngã, sẽ có 
sự hiểu ngộ răng các đặc tính của pháp chân đế 
(paramatthadhamma) là đều như nhau đối với tất cả mọi 
người, và trên phương diện ấy, tất cả mọi người đều bình 
đăng. Khi nhãn thức sinh khởi, nó thấy cái xuất hiện và rồi 
nó điệt đi. Nhãn thức và cái xuất hiện trước cái thấy, tức là 
đối tượng thị giác (cảnh sắc), không thuộc về ai cả. Vì vậy, 
chúng ta không nên coi bất cứ cái gì là “ta” hay “của ta”. 
Tất cả mọi người đều bình đằng, đều giống nhau trên 
phương diện chân đề. Tuy nhiên, phiền não cho các thực 


tại là “tôi”, “của tôi” thì ở những mức độ khác nhau nơi 
mỗi người. 


Chúng ta vẫn thường quen vui thú với của cải của 
mình, nhưng chúng ta có thê bắt đâu nhận ra răng chúng ta 
thực chât không sở hữu của cải nào hệt, răng chỉ có cái 


- 188 — Bản chất của quả 





thấy xuất hiện và rồi diệt đi rất nhanh. Của cải của ta ở đâu 
tại thởi điểm nhãn thức không sinh khởi? Của cải của ta chỉ 
là cái được nhãn thức thấy trong một khoảnh khắc ngắn 
ngủi, vậy thì cho cái được thấy là của cải của ta có đúng 
chăng? Cái xuất hiện chỉ trong một khoảnh khắc vô cùng 
ngăn ngủi không thể là của cải của ai cả, nó không thể 
được sở hữu, nó chỉ xuất hiện duy nhất khi nó in dấu lên 
nhãn căn. 

Cũng hệt như vậy đối với âm thanh, mùi, vị và đối 
tượng xúc chạm. Chúng in dấu lên căn tương ứng chỉ trong 
một khoảnh khắc và vì vậy, chúng ta không nên coi các 
thực tại ấy là “ta” hay “của ta”. 

Tất cả chúng ta đều muốn sở hữu nhiều thứ; mọi 
người có gì ta cũng muốn có như vậy. Nhưng có được hay 
không còn phụ thuộc vào nghiệp; quả sinh khởi trong thời 
điểm hiện tại được tạo duyên bởi nghiệp quá khứ. Chính vì 
vậy, quả (vipaka) không năm trong quyên năng của ai cả. 
Không ai có thể đoán trước được nghiệp nào sẽ tạo nên kết 
quả nào sinh khởi ở trong những lộ trình khác nhau của 
thấy, nghe, ngửi, nếm và kinh nghiệm đối tượng xúc chạm. 

Trong Tăng Chi Bộ Kinh (Chương bốn pháp, phẩm 
Không Hý Luận, §VII [77]), chủng ta đọc Đức Phật thuyết 
như sau: 

Có bốn điêu này không thê nghĩ đến được, này các 

Tỳ kheo, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi đến 

cuông loạn và thống khổ. Thế nào là bón? Phật giới của 

các Đức Phật, này các Tỳ kheo, không thể nghĩ đến 
được, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thê đi đến 
cuông loạn và thống khổ. Thiên giới của người ngồi 

Thiền, này các Tỳ kheo, không thể nghĩ được, nếu 

nghĩ... thống khổ. Quả dị thục của nghiệp, này các Tỳ 


Khảo cứu pháp chân đế - 189 - 





kheo, không thê nghĩ đến được, nếu nghĩ đến... thống 

khổ. Tâm tư thế giới, này các Tỳ kheo, không thể nghĩ 

đến được, nếu nghĩ đến thời có thể đi đến cuông loạn và 
thống khổ. 
Có bốn điêu này không thê nghĩ đến được, này các 

Tỳ kheo, nếu nghĩ đến, thời có thê đi đến cuông loạn và 

thống khổ. 

Khi đang thấy bây giờ, có tâm quả kinh nghiệm đối 
tượng qua mắt. Chánh niệm có thể hay biết các đặc tính 
của thực tại: của danh (nama) - thực tại kinh nghiệm đối 
tượng và của sắc (rũpa) - cái xuất hiện. Chánh niệm chỉ có 
thể hay biết những đặc tính này, không thể biết nhiều hơn 
thế. Không thể biết được nghiệp nào trong quá khứ tạo 
duyên cho sự sinh khởi của cái thấy là quả hiện giờ. Sẽ 
không thể tìm ra được câu trả lời. Khi có cái thấy, chánh 
niệm có thể hay biết và trí tuệ có thể phân biệt rõ ràng sự 
khác biệt giữa cái thấy là tâm quả với tâm bắt thiện thích 
hoặc không thích, hay với tâm thiện sinh khởi sau cái thấy. 

Khía cạnh thứ tư của tâm được đề cập đến trong Chú 
Giải Bộ Pháp Tụ (Atthasalim) là tính chất đa dạng, muôn 
màu muôn vẻ (vicitta). Tâm đa dạng nhờ các pháp tương 
hợp (sampayuttadhamma) với nó, tức là các tâm sở đồng 
sinh. Các tâm sở đồng sinh rất khác nhau; mỗi người đã 
tích lũy những thiên hướng khác nhau. Mọi người không 
thể cùng nghĩ theo một cách hay cùng chung một niềm tin. 
Mọi người có vẻ ngoài khác nhau và cũng tương tự như 
vậy, họ cũng có những suy nghĩ khác nhau, quan điểm 
khác nhau và tín ngưỡng khác nhau. Ngay cả khi Đức Phật 
còn tại thế, trước khi bát niết bàn (parinibbãna), Ngài cũng 
không thê khiến cho tất cả mọi người đều có chánh kiến. 
Với những người đã tích lũy nhân duyên đầy đủ, quả thiện 


- 190 — Bản chất của quả 





và tâm thiện có thể sinh khởi khiến họ được nghe pháp, 
nghiên cứu và thâm xét chân lý mà Đức Phật đã dạy. Khi 
nghe Pháp, ta cần kiểm tra ý nghĩa của nó, suy xét một 
cách cân thận và chi tiết và phát triển tuệ giác để các đặc 
tính của thực tại có thể được biết như chúng là, đúng như 
sự thật mà Đức Phật đã dạy. 

Tà kiến không chỉ sinh khởi trong các tôn giáo khác. 
Kê cả những người là phật tử cũng đi theo những đường lối 
thực hành khác nhau, tùy theo quan kiến mà họ đã tích lũy. 

Sau cuộc kết tập Tam Tạng thứ hai ở Vesäll, các vị sư 
thuộc dòng họ VaJjiyan — những người là nguyên do của 
cuộc kết tập này - đã phố biến những Giáo lý theo chủ kiến 
riêng của họ. Một trong những tuyên bố của họ là, để có 
thể giác ngộ, ta chỉ cần tụng câu “khổ”, “khổ” (Dukkhal 
dukkhal) (theo Kathävatthu - Bộ Ngữ Tông hay Những 
Điểm Dị Biệt, cuốn sách thứ sáu của tạng Vị diệu pháp). 
Như vậy, chúng ta thấy rằng cái hiểu sai và sự thực hành 
sai lầm đã từng xảy ra trong quá khứ. Tất cả chúng ta trong 
thời hiện tại cần phải nghiên cứu Giáo pháp và thâm xét nó 
một cách chỉ tiết. 

Chúng ta đọc trong cuốn Puggala Paññatti (Nhân thi 
thuyết, sách phân "hạng những loại người khác nhau, 
Chương IV, §5) ` về khả năng tiếp nhận Giáo pháp, có thê 
phân biệt bốn hạng người: người nắm bắt Giáo pháp một 
cách nhanh chóng, chứng ngộ Tứ Thánh Đề và đạt được 
giác ngộ khi nghe một bài pháp ngắn (ugghatitaññũ); người 
đạt được giác ngộ sau khi nghe những lý giải chỉ tiết hơn 
cho một bài pháp ngắn được nói trước đó (vipacitaññũ); 
người cần có sự dẫn dắt, nghiên cứu và phát triển tuệ giác 


' Xem thêm 7ăng Chỉ Bộ Kinh, Chương Bốn Pháp, XIV, § 3 


Khảo cứu pháp chân đế - 191 - 





rất nhiều (neyya puggala); và người mặc dầu đã nghe pháp, 
đọc nhiều, thường thảo luận và giảng giải pháp cho những 
người khác vẫn chưa thể giác ngộ (pada parama) (“pada” 
có nghĩa là “từ thuộc kinh điển”, “parama” có nghĩa là 
“cao nhất”, “tối thượng”). Trong thời đại bây giờ hạng 
người thứ nhất và thứ hai không còn nữa, chỉ có hạng 
người thứ ba và thứ tư mà thôi. 

Tất cả chúng ta cần phải nghiên cứu để biết sự chứng 
ngộ Tứ Thánh Đề nghĩa là gì và trí tuệ có thể phát triển 
như thế nào để có thể chứng ngộ được sự sinh, diệt của các 
pháp xuất hiện qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý môn. Như 
thế, ta sẽ biết được rằng, nghiên cứu Giáo pháp mang lại 
lợi ích lớn lao, đó sẽ là trợ duyên cho chánh niệm hay biết 
các đặc tính của các thực tại mà Đức Phật đã xuyên thấu ở 
thời điểm giác ngộ và được Ngài giảng giải một cách chỉ 
tiết bởi lòng từ bị vô hạn. Đặc tính của tâm như tâm thấy 
có thê là đối tượng của Tứ niệm xứ vì đó là thực tại. Hiểu 
biết đúng về thực tại có thể được phát triển, nhờ vậy đặc 
tính của vô ngã có thê được hay biết rõ ràng. Thực tại sinh 
và diệt trong cuộc sống hàng ngày, chúng không phải là 
chúng sinh, con người hay cái ngã nào, cũng không phải là 
cái gì đó tồn tại lâu dài. 


- 192 _— Tâm và Tâm sở 





Chương 16 
Tâm và Tâm sở 
(Citta và Cetasika) 


Cuốn Cú Giải Bộ Pháp Tụ (Athasalim) nói về một 
số khía cạnh của tâm (citta) như sau: 

e Được gọi là tâm vì nó biết rõ đối tượng. 

e Được gọi là tâm vì nó được tích lũy do năng lực 
của luồng tốc hành tâm trong lộ trình. 

e® Được gọi là tâm vì nó là pháp tích lũy quả của 
nghiệp và các phiền não. 

e Được gọi là tâm vì nó muôn màu muôn vẻ (vicItta) 
tương ứng với các bối cảnh và bởi các pháp đồng 
sinh. 

Nói các tâm muôn màu muôn vẻ có nghĩa là tất cả các 
tâm đều khác biệt. Chúng muôn màu vẻ là nhờ các pháp 
đồng sinh. Tâm là pháp hữu vi, nó sinh khởi đo duyên và 
những sự kết hợp khác nhau của các tâm sở chỉ phối nó. 
Tâm sở là một loại pháp chân đế khác, nó sinh khởi và diệt 
đi cùng với tâm, kinh nghiệm cùng đối tượng với tâm và 
sinh khởi tại cùng căn với tâm. Vì vậy, chính các tâm sở là 
các pháp đồng sinh với tâm là duyên khiến cho tâm đa 
đạng. 

Tâm của một người này hoàn toàn khác với tâm của 
một người kia. Những nghiệp khác nhau trong quá khứ tạo 
duyên cho quả trong hiện tại, quả này khác nhau với những 
người khác nhau. Loài thú và loài người trong thế giới này 
hoàn toàn dị biệt bởi sự đa dạng của nhân, của nghiệp. 


Khảo cứu pháp chân đế - 193 - 





Hình thức bề ngoài và các đặc điểm thân thể của các chúng 
sinh rất khác biệt và cũng vậy, họ kinh nghiệm những ngọn 
gió đời của được - mắt, vinh - nhục; hạnh phúc - khổ đau, 
lời khen - tiếng chê không giống nhau. Tất cả những yếu tố 
này là quả, sinh khởi bởi những nhân khác nhau trong quá 
khứ. Quá khứ tạo duyên cho quả hiện tại khác nhau với 
những người khác nhau từ khi sinh ra cho đến khi chết đi. 
Chúng ta không thể biết vào ngày nào và vào khoảnh khắc 
nào chúng ta sẽ rời xa thế giới này. Không ai có thể nói 
mình sẽ chết trong tình huống nào, ở trong nhà hay ngoài 
đường, trên mặt đất, ở trong nước hay trên không, do bệnh 
tật hay do tai nạn. Tất cả đều phụ thuộc vào nghiệp đã 
được tạo trong quá khứ. Không chỉ những tâm quả 
(vipaäkacitta) trong hiện tại mới muôn màu vẻ, mà những 
tâm là nhân trong hiện tại, tức là những tâm thiện và bất 
thiện cũng rất đa dạng. Đó chính là duyên khiến quả sinh 
khởi trong tương lai cũng rất đa dạng. 

Sự đa dạng của các tâm là vô tận. Chúng đa dạng bởi 
những tâm sở đồng sinh với tâm, được gọi là các pháp 
tương hợp (sampayuttadhamma). Chúng ta nên biết 
nghĩa của “các pháp tương hợp”. Có bốn loại pháp chân 
đề: tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Tâm và tâm sở luôn 
sinh khởi cùng nhau, chúng không thể tách rời nhau, không 
thê chia tách khỏi nhau. Chúng đồng sinh, đồng diệt, có 
cùng chung đối tượng (là cảnh), và ở trong những cõi có 
ngũ uân, tức là danh và sắc, chúng có cùng căn (là nơi xuất 
xứ). Đó là những tính chất đặc trưng của các pháp tương 
hợp (sampayuttadhamma). 

Đặc tính của các pháp tương hợp, tâm và tâm sở đã 
được giải thích một cách chỉ tiết để chúng ta có thể hiểu 
rằng danh hoàn toàn khác biệt với sắc. Khi chúng ta nghe và 


- 194 — Tâm và Tâm sở 





nghiên cứu Giáo lý, có sự tích lũy các duyên (dưới dạng 
hành uân) ' cho sự sinh khởi của chánh niệm (sati) và trí tuệ 
(pañña). Như vậy, chánh niệm của Tứ niệm xứ 
(satipatthãna) sẽ thâm xét và hay biết đặc tính của danh và 
sắc, một thứ tại một thời điểm, cho đến khi chúng xuất hiện 
một cách rõ ràng, tách biệt, không hòa trộn (tương hợp- 
sampayutta) mặc dầu chúng có thể sinh khởi ở cùng một lúc. 

Cuốn Chú Giải Bộ Pháp Tụ (Atthasalin- Quyên I, 
Phần II, Chương I, §70; ấn bản 1976) giải thích như sau: 

".. Bởi vì [các sắc pháp và phi sắc pháp (danh 
pháp)] được tạo ra cùng nhau [sắc sinh khởi cùng danh], 
nhưng không tương hợp hoặc gắn kết với nhau. Tương 
tự như vậy đối với [phi sắc] với [sắc] và [sắc] với [sắc]. 
Nhưng [phi sắc] thì luôn đi kèm, cùng tôn tại, tương hợp 
và gắn kết với [phi sắc]... " 

Như vậy, tương hợp là một đặc tính riêng chỉ có ở 
danh, ở các tâm và tâm sở đồng sinh, đồng diệt và đồng 
cảnh. Sắc hoàn toàn khác biệt với danh. Sắc không phải là 
pháp kinh nghiệm đối tượng. Mặc dù các sắc sinh và diệt 
cùng nhau nhưng chúng không phải là các pháp tương hợp. 
Các thực tại là những pháp tương hợp chỉ có thê là danh 
pháp, là các yêu tố (giới - dhãtu) kinh nghiệm cái gì đó. 
Chúng gắn kết với nhau bởi chúng đồng sinh ở một căn, 
kinh nghiệm đồng cảnh và diệt đồng thời. 

Trong cuốn C?ứ Giải Bộ Pháp Tụ (863) có nói về khía 
cạnh thứ tư của tâm, rằng mỗi tâm có một màu vẻ, tùy theo 
hoàn cảnh, do bởi các pháp tương hợp (sampayuttadhamma). 





' Cùng với tổng hợp các phâm chất thiện khác cùng nằm trong hành 
uân. 


Khảo cứu pháp chân đế - 195 - 





Có tất cả 52 loại tâm sở, nhưng không phải tất cả 
những tâm sở ấy luôn sinh khởi với mọi tâm. Các tâm khác 
biệt bởi số lượng cũng như số loại tâm sở sinh kèm với 
chúng. Điều ấy tùy thuộc vào loại tâm và vào tính chất 
(chủng loại) của tâm mà các tâm sở đi kèm. 89 loại tâm 
sinh khởi khác nhau về tính chất (chủng loại), chúng có thể 
là thiện (kusala), bất thiện (akusala), quả (vipäka) hay duy 
tác (kiriya), một trong bốn loại chủng loại này. Sự phân 
loại của tâm theo chủng loại là theo tính chất của tâm. Tâm 
có tính chất thiện không thể là gì khác mà chỉ có thể là 
thiện, bất kể nó sinh khởi nơi ai, khi nào và ở đâu. Tâm có 
tính chất bất thiện không thê là cái gì khác, mà chỉ có thể là 
bắt thiện, bất kế sinh khởi ở nơi ai. Bất thiện là bất thiện, 
bất kể ta là một vị tỳ kheo hay cư sĩ, bất kế địa vị, chủng 
tộc hay màu đa. Tính chất của tâm không thê thay đổi, bởi 
vì tâm là một pháp chân đế, là một thực tại tuyệt đối. Khi 
các pháp tương hợp - tức các tâm sở - là bất thiện, tâm là 
bất thiện. Khi các pháp tương hợp là tịnh hảo (sobhana), 
tâm có thể là thiện (kusala), là quả thiện (kusala vipãka), 
hay duy tác tịnh hảo (sobhana kiriyacitta - của những VỊ A 
la hán), tương ứng với mỗi chủng loại của tâm ấy'. 


Trong cuốn Chú Giải Bộ Pháp Tụ (Atthasalinï- Quyền 
I, phần IV, Chương II, §142, 1976) nói rằng Đức Phật đã 
hoàn tất một công việc khó khăn, đó là phân loại các tâm 
và tâm sở, định danh và đặt tên cho chúng. Cuốn C#ú Giải 
Bộ Pháp Tụ đã sử dụng một ấn dụ để minh họa cho điều 
này như sau: 





' Các tâm sở tịnh hảo (Sobhana cetasika) là các phẩm chất thiện có thê 
đi kèm với các tâm thuộc 3 loại Jãti (trừ tâm bât thiện). Sẽ có các chị 
tiệt giải thích kỹ hơn về thuật ngữ tịnh hảo về sau. 


- 196 — Tâm và Tâm sở 





“.. Thật vậy, bằng cách thấy, ngửi, hay nếm, người 
ta có thể phát hiện ra được sự khác biệt về màu sắc, 
mùi và vị của nhiêu loại nước hay nhiêu loại dầu, được 
đặt trong một cái chum và bị khuấy đêu cả ngày, nhưng 
người ta vẫn gọi đây là một nhiệm vụ khó khăn. Nhưng 
một việc còn khó khăn hơn thế nữa đã được đắng Thế 
Tôn hoàn tắt: sau khi đã phân loại từng tâm và tâm sở 
sinh khởi [do bởi] một đối tượng, Ngài đã định danh cho 
các [danh pháp] (nãmadhamma)... " 

Danh phức hợp và vi tế hơn sắc, nhưng với mỗi loại danh, 
Đức Phật cũng đã định danh bốn nét đặc trưng khác nhau: 
Đặc tính 
Chức năng (Phận sự) 
Biểu hiện 
Nhân gần (cận nhân) 


Tâm là yêu tố dẫn đầu, là “người lãnh đạo” trong việc 
nhận biết đối tượng. Cuốn Cú Giải Bộ Pháp Tụ (Quyên L, 
Phần VIII, Chương I, §214) nói rằng tâm là cõi (bhũmi). 
Đó là mảnh đất, hay cái nôi cho các tâm sở đồng sinh lệ 
thuộc vào. Nếu không có tâm, sẽ không thể có tâm sở là 
thọ hý, vì sẽ không có gì làm nền tảng cho nó. Bất cứ khi 
nào thọ hý sinh khởi, tâm là nền tảng cho thọ đồng sinh với 
nó lệ thuộc vào. Như vậy, tâm là nên tảng dựa vào đó các 
pháp tương hợp (sampayuttadhamma), thọ hỷ hay các tâm 
SỞ đồng sinh lệ thuộc vào. 

Như chúng ta đã thấy tâm có thể được phân loại theo 
bốn chủng loại: bất thiện (akusala), thiện (kusala), quả 
(vipäka) và duy tác (kiriya). Bất kê nói đến loại tâm nào thì 
ta cũng cần biết chủng loại của tâm đó là gì. Vipãka là quả 
của nghiệp và vì có nghiệp thiện và nghiệp bất thiện nên 
cũng phải có quả thiện (kusala vipäka) và quả bất thiện 
(akusala vipaka). 


Khảo cứu pháp chân đế - 197 - 





Khi nói đến kết quả của nghiệp bất thiện, ta cần phải 
gọi nó là quả bắt thiện và không nên nói vắn tắt là bất thiện 
(akusala). Tâm quả bất thiện (akusala vipäkacitta) là kết 
quả của nghiệp bất thiện, nó không cùng chủng loại với 
[tâm] bất thiện, và quả thiện là kết quả của nghiệp thiện, nó 
không cùng chủng loại với [tâm] thiện. 

Tâm duy tác lại là một loại tâm khác, nó không phải là 
thiện, bất thiện hay quả. Nó là tâm sinh khởi bởi những 
duyên hệ khác với duyên nghiệp (kamma-paccaya). Nó 
không phải là kết quả. Nó cũng không phải là nhân có thê 
tạo duyên cho sự sinh khởi của quả. Các vị A la hán có tâm 
duy tác thay cho các tâm thiện và bắt thiện bởi vị ấy không 
còn duyên cho thiện và bất thiện. Đối với vị ấy chỉ còn có 
tâm quả là quả của nghiệp quá khứ và tâm duy tác. 

Đức Phật không chỉ phân loại tâm và các tâm sở theo 
bốn chủng loại - thiện, bắt thiện, quả và duy tác, Ngài còn 
sử dụng những cách phân loại khác nữa. Ngài phân chia 
các pháp thành ba loại (Chú Giải Bộ Pháp Tụ, Quyền 1, 
Phần I, Mẫu đề, Chương I, M⁄ấu đề Tam, §39) như sau: 

e Pháp thiện (kusaladhamma) 

e Pháp bắt thiện (akusaladhamma) 

e_ Pháp vô ký (bất định) (avyãkatadhamma). 

Tất cả những pháp chân đế không phải là pháp thiện 
hoặc bắt thiện thì là pháp vô ký (avyãkatadhamma) '. Như 
vậy, khi tâm và tâm sở được phân loại theo Tam đề thì các 
tâm và tâm sở là pháp vô ký bao gồm: các tâm và các tâm 
sở là quả; các tâm và các tâm sở là duy tác. Cả bốn pháp 
chân đề là tâm (citta), tâm sở (cetasika); sắc (rũpa), niết 
bàn (nibbãna) có thể được phân loại theo Tam đề bao gồm 





! *Avyäkata” có nghĩa là “không tuyên bố” (vô ký). Chúng không 
được “tuyên bô” là thiện hay bât thiện. 


- 198 — Tâm và Tâm sở 





các pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký. Như vậy, bốn 
pháp chân đê được phân loại như sau: 


Ø6: 4e ch 


9. 


Tâm và tâm sở thiện: pháp thiện 

Tâm và tâm sở bắt thiện: pháp bất thiện 
Tâm và tâm sở quả: pháp vô ký 

Tâm và tâm sở duy tác: pháp vô ký 

Tất cả các sắc: pháp vô ký 

Niết bàn (nibbãna): pháp vô ký. 


*#***% 
Câu hỏi 


Sắc có thể là pháp tương hợp (sampayuttadhamma) 
với danh không? 

Sắc có thê là pháp tương hợp với sắc không? 

Màu xuất hiện qua mắt là pháp thiện hay pháp bất 
định? Hãy giải thích lý do. 

Nhãn thức là pháp thiện, pháp bát thiện, hay pháp bất 
định? Hãy giải thích lý do. 

Niết bàn có thê là pháp thiện không? 

Tâm nào không có tính chất (chủng loại)? 

Tâm có thê là pháp tương hợp với pháp nào và khi nào? 
Một loại tâm có thê là pháp tương hợp với một loại 
tâm khác không? 

Pháp bất thiện có thể là pháp tương hợp với pháp bất 
thiện không? 


10. Niết bàn có thể là pháp tương hợp với pháp nào? 


Khảo cứu pháp chân đế - 199 - 





Chương 17 
Các tâm thuộc cối dục giới 


Có 89 loại tâm khác nhau và những loại tâm này có 
thê được phân chia theo các cấp độ khác nhau, gọi là bốn 
cõi tâm thức: 

Cõi dục giới (Kãmävacara bhũm!) 
Cõi sắc giới (Kãmãvacara bhũmi) 
Cõi vô sắc giới (Akãmãvacara bhũmi) 
Cõi siêu thế (Lokuttara bhũmi) 

Cuốn CJú Giải Bộ Pháp Tụ (Adthasalin, Quyền l, 
phần II, Phân tích các thuật ngữ, §62) giải thích ý nghĩa 
của dục giới theo những phương cách khác nhau. Theo một 
cách luận giải, từ “kãmävacara” - dục giới được dùng cho 
tâm (citta) liên quan đến các pháp dục giới. Như vậy, đó là 
tâm thuộc cấp độ cõi thức mang tính dục giới. 
“kãmãvacara” là thuật ngữ đầy đủ', nhưng đôi khi người ta 
cũng dùng dạng ngắn gọn là “kãma” (dục). Tâm dục giới 
(kãmãvacara citta) kinh nghiệm đối tượng của ngũ quan 
như đối tượng thị giác (cảnh sắc), âm thanh, mùi, vị và đối 
tượng xúc chạm. 


Có tâm dục giới ở mỗi khoảnh khắc của cuộc sống 
hàng ngày, trừ khi có tâm thuộc một cõi thức khác cao hơn 
tâm dục giới. Khi ta phát triển tâm thiện (kusala citta) trong 
samatha (sự an tịnh) nhờ một đề mục thiền sắc giới và khi 
sự an tịnh được thiết lập chắc chắn tới mức độ an chỉ định 





' “Avacara” có nghĩa là “đi đến”, “lui tới”. 


- 200 — Các tâm thuộc cõi dục giới 





(appanäsamadhi), khi ấy có tâm thiền sắc giới (rũpã-jhãna 
citta), đối tượng của tâm này vẫn lệ thuộc vào sắc. Khi đó 
tâm ở một cõi thức cao hơn, gọi là cõi sắc giới (rũpãvacara 
bhũmi) và tâm thuộc cõi này - tâm sắc giới (rũpãvacara 
citta) được thoát ly khỏi ngũ dục (kaãma). Một cõi thức ở 
mức độ cao hơn nữa là cõi vô sắc giới (ariũpãvacara 
bhũmi). Tâm thuộc cõi này - tâm vô sắc giới (arũpãvacara 
cifta) có một mức độ an tịnh vi tế hơn nữa, được thiết lập 
một cách vững vàng trên một đối tượng không lệ thuộc vào 
sắc. Tâm vi tế hơn cả tâm vô sắc giới là tâm siêu thế 
(lokuttara citta), tâm kinh nghiệm đặc tính của niết bàn. Đó 
chính là tâm ở cõi siêu thế (lokuttara bhũmi). Như vậy, các 
tâm khác nhau bởi chúng thuộc những cõi khác nhau. 89 
loại tâm có thể được phân loại theo các cõi khác nhau như 
Sau: 

54 tâm dục giới (kãmävacara cItta) : 

15 tâm sắc giới (rũpãvacara citta) : 

12 tâm vô sắc giới (arũpãvacara citta) ° 

8 tâm siêu thế (lokuttara citta) 





' Bao gồm 12 tâm bắt thiện (akusala citta), § tâm thiện (kusala citta), 8 
tâm quả đại thiện (Mahã vipäkacitta), 8 tâm đại duy tác (của vị A la 
hán) (Maha kiriyacitta). Ngoài ra trong đó còn có I8 tâm quả vô nhân 
(ahetuka vipäkacitta) gồm ngũ song thức, hai tiếp nhận tâm và ba suy 
đạt tâm, hai tâm duy tác vô nhân (ngũ môn hướng tâm và ý môn hướng 
tâm) và tiếu sinh tâm của vị A la hán. 

? Tương ứng với mỗi tầng thiền trong năm tầng thiền sắc giới sẽ có một 
tâm thiện sắc giới (rũpãvacara kusala citta), một tâm quả (vipäkacitta) 
và một tâm duy tác (kiriya citta). 

3 Tương ứng với môi tầng thiền trong bốn tầng thiền vô sắc giới sẽ có 
một tâm thiện vô sắc giới (arũpävacara kusala citta), một tâm quả 
(vipakacitta) và một tâm duy tác (kiriya citta). 

* Tương ứng với mỗi giai đoạn trong bốn giai đoạn giác ngộ sẽ có một 
tâm đạo (magsa-cifta), một tâm quả của nó (phala c1tta). 


Khảo cứu pháp chân đế - 201 - 





Bắt cứ khoảnh khắc nào không có tâm sắc giới, vô sắc 
giới hay siêu thể thì đều có tâm dục giới. 

Cuốn Chú Giải Bộ Pháp Tụ (trong cùng phần trên) nói 
rằng thuật ngữ “dục” (kãma) có hai nghĩa: 

e© Dục phiền não (kilesa kãma) 

e® Dục căn (vatthu kaãma) - (có tài liệu dịch là vật dục) 

Cuốn C”ú Giải Bộ Pháp Tụ trong một phần khác có 
giải thích: 

Gọi là dục phiên não bởi vì nó có tính khát ái và gọi 
là dục căn (vật dục) bởi vì nó là đối tượng khát ái bởi 
dục (phiên não). 

Kilesa kãma hay dục phiền não chính là tham dục 
giới (chandarãäga), là tâm sở tham (lobha cetasika), là pháp 
thích thú với đối tượng, hào hứng với đối tượng và dính 
mắc vào đối tượng. Vatthu kãma là các đối tượng làm cơ 
sở cho sự dính mắc hay khát ái đó, là cái được khát ái. 
Vatthu kãma bao gồm tam giới (ba cõi) nơi mỗi người có 
thê được tái sinh: cõi dục giới (kãmabhũmi); cõi sắc giới 
(rũpa bhũmi) 'và cõi vô sắc giới (arũpa bhũm¡) ”. Chừng 
nào tâm tham vẫn còn chưa được tận diệt thì ta còn chưa 
thoát khỏi được luân hồi và như vậy, ta sẽ vẫn còn tái sinh 
vào trong một trong các cõi ấy. Chúng là dục căn (vatthu 
kama), là đối tượng cho dục phiền não (kilesa kãma). 

Những tâm dục giới (kãmãvacara citta) dính mắc vào 
đối tượng thị giác, âm thanh, mùi, vị và đối tượng xúc 
chạm, có tính chất dính chặt vào đối tượng, mặc dù đối 
tượng ấy chỉ xuất hiện trong chốc lát. Đối tượng thị giác 
chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi khi 





' Tái sinh ở những cõi này là quả của tầng thiền sắc giới. 
? Tái sinh ở những cõi này là quả của tầng thiền vô sắc giới. 


- 202 — Các tâm thuộc cõi dục giới 





nó in dấu lên nhãn căn. Âm thanh xuất hiện cũng trong thời 
gian cực kỳ ngắn ngủi khi nó in dấu lên nhĩ căn. Cũng hệt 
như vậy với mùi, vị và đối tượng xúc chạm. Tất cả những 
pháp ấy đều được gọi là những pháp tiểu tốt 
(parittadhamma) vì chúng xuất hiện chỉ trong một khoảnh 
khắc và rồi diệt đi ngay. Tuy nhiên, tâm lại luôn dính mắc 
và bám chặt vào những pháp tiểu tốt đó. Vì những pháp 
này sinh và diệt tiếp nói lẫn nhau, chúng dường như trường 
tồn và không diệt đi. 

Không có điểm dừng cho sự dính mắc vào ngũ dục, 
vào đối tượng thị giác (cảnh sắc), âm thanh, mùi, vị và đối 
tượng xúc chạm. Chúng ta mê đắm với đối tượng ấy và 
dính mắc vào chúng. Những đối tượng ấy diệt đi, nhưng 
chúng lại được thay thế; các sắc diệt đi lại được tiếp nối 
bởi những sắc mới. Chúng ta vô minh và lại tiếp tục dính 
mắc vào đối tượng thị giác, vào âm thanh, vào các đối 
tượng của ngũ quan khác thay thê đối tượng đã diệt đi và vì 
vậy luôn luôn có tham á ái. Khi thấy cảnh sắc, chúng ta thích 
đối tượng ấy và muốn thấy lại nó. Khi nghe âm thanh ưa 
thích, chúng ta muốn nghe lại nó; cũng như vậy đối với 
mùi, vị và đối tượng xúc chạm mà chúng ta yêu thích. Khi 
ăn và thích một vị nào đó, chúng ta muốn ăn lại món đó và 
thưởng thức vị ấy lần nữa. Sự dính mắc vào các đối tượng 
ngũ dục sinh khởi hàng ngày, lần này qua lần khác. Dính 
mắc qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý là bản chất của 
chúng ta. 

Khi chúng ta thích cái ta nhìn thấy, chúng ta muốn 
thấy nó mãi, nhưng điều ấy là không thể. Tất cả các pháp 
hữu vi (sankhãra dhamma) đều sinh và diệt; đó là bản chất 
của chúng. Khi một vị ngon xuất hiện, có sự dính mắc qua 
thiệt căn (lưỡi) sinh khởi. Ở khoảnh khắc ấy, sự dính mắc 


Khảo cứu pháp chân đế - 203 - 





qua mắt, tai, mũi và qua thân căn không thê sinh khởi. Khi 
mùi xuất hiện và sự dính mắc với mùi sinh khởi, sẽ không 
có sự dính mắc qua mắt, tai, lưỡi và qua thân căn, vì chỉ có 
một tâm sinh khởi ở một thời điểm. Không thê có hai tâm 
sinh khởi ở cùng một thời điểm. Tất cả chúng ta dính mắc 
vào những đối tượng xuất hiện đan xen nhau qua mất, tai, 
mũi, lưỡi, thân và ý môn. Chúng ta không chỉ dính mắc 
vào màu, vào âm thanh hay một trong những đối tượng của 
ngũ quan khác, mà dính mắc vào tất cả những đối tượng 
ấy. Lý do là bởi sự dính mắc vào tất cả những đối tượng 
ngũ quan đã được tích lũy một cách liên tục suốt từ trong 
quá khứ cho đến hiện tại, và vẫn còn được tích lũy tới 
tương lai. 

Như vậy, tâm dục giới sẽ “đi đến”, sẽ lui tới với các 
đối tượng thị giác, âm thanh, mùi, vị và đối tượng xúc 
chạm; nó dính vào những đối tượng ấy, không thoát ly 
được khỏi chúng. Một sô người muôn giải thoát khỏi đối 
tượng ngũ dục nói rằng, nhờ việc tạo phước thiện, họ muốn 
được tái sinh ở những cõi thiên giỚI. Tuy nhiên, các cõi 
thiên giới cũng không thoát khỏi đối tượng của ngũ dục, 
mà các đối tượng này chỉ vi tế hơn các đối tượng ở cõi 
người. 

Từ khi sinh ra cho đến khi chết đi, khi nào tâm vẫn 
còn chưa đạt đến mức độ an tịnh của an chỉ định 
(appanäsamaädhi), khi ấy tâm chưa phải là tâm thiền 
(jhãnacitta) và khi tâm không phải là tâm siêu thế 
(lokuttara citta), thì tâm sẽ là tâm dục giới (kãmävacara 
citta). Dù chúng ta đang ngủ hay đang thức, dù đang thấy, 
nghe, ngửi, nêm, kinh nghiệm đối tượng xúc chạm hay suy 
nghĩ vê những đối tượng khác nhau, ở tất cả những khoảnh 
khắc ấy, đều không có một chúng sinh nào kinh nghiệm 


- 204 — Các tâm thuộc cõi dục giới 





đối tượng, không có con người, không có tự ngã. Chỉ có 
các tâm thuộc cõi dục, các tâm dục giới đang kinh nghiệm 
đối tượng mà thôi. 

Một người chưa phải là một vị Thánh Bất lai 
(Anagamn, tức là người đạt được quả vị thứ ba của sự giác 
ngộ), hay một vị A la hán, thì vẫn còn dính mắc vào đối 
tượng thị giác, âm thanh, mùi, vị và đối tượng xúc chạm. 
Điều ấy chứng tỏ tận diệt được sự dính mắc các đối tượng 
ngũ dục xuất hiện qua sáu cửa giác quan khó đến nhường 
nào. Kê cả khi một người đã vun bồi sự an tịnh tới mức độ 
đắc thiền và được tái sinh ở cõi Phạm thiên!, sự dính mắc 
với các đối tượng ngũ dục vẫn chưa hoàn toàn được tận 
diệt. Nếu như người ấy chưa phải là một vị Thánh Bắt lai 
(AnägämI), VỊ ây sẽ vẫn còn tiếp tục tái sinh, quay về với 
cuộc sống của sự dính mắc với cảnh sắc và với các đối 
tượng ngũ dục khác xuất hiện qua sáu cửa giác quan. Vì 
vậy, chúng ta không nên lơ là với phiền não. Chúng ta cần 
phải hiểu thực tại như chúng là; chúng ta cần phải hiểu 
nguyên nhân gì mang đến kết quả gì. Khi ấy chúng ta có 
thể phát triển hiểu biết đúng về con đường Bát Chánh Đạo, 
con đường có thê tận diệt phiền não một cách hoàn toàn. 

Tâm dục giới là tên gọi cho những tâm liên quan đến 
các pháp thuộc cõi dục giới (kãmãvacaradhamma). Cuốn 
Chú Giải Bộ Pháp Tụ (Atthasalim) §61 - 62 có giải thích 
rằng các cõi của các pháp dục giới bao hàm từ những cõi 
thấp nhất là cõi A tì địa ngục (avIc1), đến cõi dục cao nhất, 
gọi là cõi Tha hóa tự tại thiên (paranimmita vasavatti deva) 





' Tái sinh ở cõi Phạm thiên sắc giới là kết quả của tầng thiền sắc giới, 
và tái sinh ở cõi Phạm thiên vô sắc giới là kết quả của tầng thiền vô sắc 
ĐIỚI. 


Khảo cứu pháp chân đế - 205 - 





(là cõi của chư thiên có năng lực sáng tạo ra các vị khác). 
Trong tất cả các cõi kế trên đều có các đối tượng ngũ dục. 

Thuật ngữ “vatthu kama” là “cơ sở của dục” (dục 
căn), theo cuốn Chứ Giải Bộ Pháp Tụ, có nghĩa bao hàm 
rộng hơn đối tượng thị giác, âm thanh, mùi, vị và đối tượng 
xúc chạm. Bất cứ pháp nào là cơ sở cho tham ái thì đều là 
cơ sở của dục. Tâm sở tham (lobha cetasika) là một thực 
tại có tính chất dính mắc, nó dính mắc vào tất cả, ngoại trừ 
pháp siêu thế (lokuttaradhamma) ! Tham (lobha) dính mắc 
vào các cõi phạm thiên sắc giới và phạm thiên vô sắc giới. 
Như vậy, những cõi đó cũng là cơ sở của dục. Tất cả các 
pháp ngoài pháp siêu thế (lokuttaradhamma) đều là cơ sở 
của dục và là cơ sở của tham ái. 

Cuốn Chú Giải Bộ Pháp Tụ (§61-63) sử dụng một vài 
phương pháp để giải thích ý nghĩa của “tâm dục giới” 
(kamãvacara citta). Theo luận giải thứ nhất, tâm dục giới là 
tâm thuộc cõi dục, nó không thoát ly khỏi dục (kãma). 
Theo luận giải thứ hai, tâm dục giới là tâm lui tới, “đi đến” 
các cõi dục giới. Chúng bao gồm: bốn cõi khổ (ác đạo) ˆ, 
cõi người và sáu cõi thiên giới. Theo luận giải thứ ba, tâm 
dục giới được gọi như vậy vì nó hướng tới, qua lại các đối 
tượng dục giới như thị giác, âm thanh, mùi, vị, hay đối 
tượng xúc chạm. Vì các tâm ấy kinh nghiệm các đối tượng 
ngũ dục này, chúng được gọi là tâm dục giới. 

Thật dễ hiểu rằng tâm dục giới là các tâm liên quan 
đến những đối tượng ngũ dục, tức là cảnh sắc và các đối 
tượng ngũ dục khác. 





' Niết bàn và các tâm siêu thế kinh nghiệm Niết bàn không thể là đối 
tượng của dính mắc. 
? Cõi địa ngục, cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ và cõi a-tu-la. 


- 206 — Các tâm thuộc cõi dục giới 





Câu hỏi Một vị A4 la hản có tám dục giới 
(kamavacara citta) hay không? 

Trả lời: Có. Khi vị A la hán thấy một đối tượng thị 
giác xuất hiện qua mắt thì tâm thấy đó được gọi là tâm dục 
giới bởi vì đối tượng thị giác là một đối tượng ngũ dục. Bất 
cứ khi nào tâm kinh nghiệm đối tượng thị giác và các đối 
tượng ngũ dục khác thì tâm là tâm dục giới. Dù rằng đó là 
tâm của một vị Phật, một vị A la hán đệ tử hay bất cứ 
người nào. 

Theo cách luận giải thứ tư, tâm là tâm dục giới bởi vì 
nó tạo nên sự tái sinh ở các cõi dục giới, bao gồm bốn cõi 
khổ, cõi người và sáu cõi thiên giới. 

Tất cả chúng ta đều đang ở cõi người, bởi vì tâm thiện 
dục giới (kãmävacara kusala citta) đã duyên cho tâm quả 
dục giới (kãmãvacara vipäkacitta) đảm nhận chức năng tái 
sinh ở cõi người, là cõi thuộc dục giới. 

Một ngưỜi có thể phát triển samatha tới mức độ an chỉ 
định và đắc. được các tầng thiền sắc giới và vô sắc giới. 
Nếu người ấy không đánh mất kỹ năng đắc thiền và tâm 
thiền (jhãnacitta) sinh khởi ngay trước tử thức thì tâm thiền 
sẽ không tạo duyên cho sự tái sinh ở cõi này, mà sẽ tạo 
duyên cho sự tái sinh ở cõi phạm thiên sắc giới hay phạm 
thiên vô sắc giới, tùy thuộc vào mức độ của tầng thiền đã 
đắc. Tái sinh làm người là kết quả của tâm thiện dục giới 
đã tạo nên các phước thiện như bố thí, trì giới, phát triển 
samatha hay vipassanä. Tất cả các thiện pháp này được tạo 
bởi tâm thiện thuộc dục giới, tức tâm chưa thoát khỏi cõi 
dục và khi ấy nó sẽ cho quả là tái sinh ở cõi dục giới. 

Thuật ngữ “bhũmi” mà chúng ta vẫn thường dịch là 
“cõi” có hai nghĩa: cõi thức và cõi trú xứ. Theo nghĩa thứ 
nhất, “bhũmi” chỉ đến tâm làm cơ sở cho các pháp tương 


Khảo cứu pháp chân đế - 207 - 





hợp (sampayuttadhamma), tất cả các tâm sở sinh khởi cùng 
với tâm. Như chúng ta đã thấy, chúng ta có thể phân loại 
tâm theo bốn cõi thức, bao gôm: tâm thuộc dục giới 
(kãmãvacara citta); sắc giới (rũpa-Jhãnacitta), vô sắc giới 
(arũpa-jhãnacitta) và tâm siêu thế (lokuttara citta). Còn 
nghĩa thứ hai của từ “cõi” (bhũmi) là để chỉ các cõi như 
một nơi chốn, nơi chúng sinh được tái sinh vào. Cði người 
là một cõi mà chúng ta đã sinh ra. Đó chỉ là một cõi trong 
31 cõi khác nhau. 

Tâm muôn màu muôn vẻ. Có nhiều loại tâm khác 
nhau, bản thân các tâm thuộc cùng một loại cũng đa dạng. 
Tâm thiện dục giới (kãmãvacara kusala citta) sinh khởi rất 
đa dạng, tương ứng với sự khác biệt về mức độ của tín 
(saddhã-niềm tin vào thiện pháp), của tuệ (paññã) và các 
tâm sở đồng sinh khác. Có rất nhiều sự kết hợp khác nhau 
của các tâm sở đồng sinh. Vì vậy, kết quả là sự tái sinh ở 
các cõi lành khác nhau, chứ không phải chỉ ở cõi người. 
Bởi tâm muôn màu vẻ như vậy nên các cõi nơi tâm sinh 
khởi cũng rất đa dạng. 

Khi chúng ta tạo một nghiệp bất thiện, có thê thấy 
rằng có nhiều mức độ khác nhau, có khi chúng ở mức độ 
nghiêm trọng, có khi lại ở mức độ ít nghiêm trọng hơn. Đôi 
khi có thể có rất nhiều sân hận và thù hẳn, đôi khi sự sân 
hận không đáng kê. Đôi khi ta không cần cố gắng nhiều để 
giết hay làm tôn thương một chúng sinh khác; tác ý sát sinh 
có thê không mạnh lắm và khi đó, chỉ các chúng sinh nhỏ 
mới có thể bị chết do nỗ lực sát sinh ấy. Vì các nghiệp bắt 
thiện được tạo bởi các tâm sinh kèm với các tâm sở khác 
nhau có cường độ khác nhau nên chúng cho quả khác nhau 
dưới hình thức của các tâm quả đảm nhận chức năng tái 
sinh ở bốn cõi ác đạo khác nhau. Vì cả nghiệp thiện và 


- 208 — Các tâm thuộc cõi dục giới 





nghiệp bât thiện đêu đa dạng, tạo nên các kêt quả đa dạng, 
vì vậy phải có nhiêu cõi khác nhau cho sự tái sinh. Ngoài 
cõi người còn có những cõi khác nữa. 


*#***% 
Câu hỏi 


I. Dục phiền não (kilesa kama) và dục căn (vatthu kama) 
khác nhau như thê nào? 

2. Ý nghĩa của pháp tiểu tốt (parittadhamma) là gì? 

3. Đức Phật có các tâm dục giới hay không? 
Các ý nghĩa của từ “bhũmi” là gì? 


Khảo cứu pháp chân đế - 209 - 





Chương 18 
Các cõi trú xứ 

Thuật ngữ “bhùũmi” có nghĩa là cõi theo nghĩa “cõi 
thức” của tâm và cũng có nghĩa là “cõi trú xứ”. BhũmI theo 
nghĩa cõi trú xứ là thế giới hay nơi chốn tái sinh của các 
chúng sinh. Có 31 cõi khác nhau và các cõi này đều tương 
thích với thứ cấp của các tâm đã tạo duyên cho sự tái sinh 
ở các cõi ấy. Các cõi trú xứ bao gồm: 

e® 11 cõi dục giới (kamabhũmn); 

e_ l6 cõi trời sắc giới (rũpa-brahma-bhũmi) 

e4 cõi vô sắc giới (arũpa-brahma-bhũmi). 

Đây là sự phân chia thành 31 cõi theo những cấp độ 
khác nhau. Thực ra trong mỗi cõi này lại có nhiều cảnh 
giới tái sinh khác nhau. Ngay cả cõi người này cũng không 
phải là cõi người duy nhất, mà bên cạnh đó còn có các cõi 
người khác nữa. 

L1 cõi dục giới bao gồm: 

e 4 cõi khổ 

e© Cõi người 

® Ó CỐI trỜI. 

Bốn cõi khổ có thể được tóm tắt như sau: Các cõi địa 
ngục, cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ, cõi A-tu-la. 

Không phải chỉ có một tầng địa ngục. Có một tầng địa 
ngục lớn và trong đó có nhiều tầng địa ngục khác nhau, 
chẳng hạn như địa ngục SañjTva (địa ngục chết đi sống lại), 
địa ngục Kalasuta (địa ngục sợi chỉ đen), địa ngục 


- 210 — Các cõi trú xứ 





Sanghãta (địa ngục nghiền nát), địa ngục Roruva (địa ngục 
kêu rồng), địa ngục Mahã-Roruva (địa ngục kêu rỗng dữ 
độn), địa ngục Tãpana (địa ngục xiên nướng) và địa ngục 
Avĩci (A tỳ địa ngục - địa ngục vô gián). Ngoài những địa 
ngục lớn này, còn có những loại địa ngục nhỏ hơn nữa 
nhưng trong kinh điển không có nhiều chỉ tiết về những nơi 
ấy. Đức Phật đã thuyết giảng về các cõi khác nhau nhằm 
chỉ ra nguyên nhân và kết quả. Nghiệp thiện (kusala 
kamma) và nghiệp bất thiện (akusala kamma) là nhân 
mang đến kết quả tương ứng. Những thứ mà ta không thể 
thấy rõ bằng kinh nghiệm trực tiếp thì không được giải 
thích chỉ tiết như các thực tại có thể được kiểm chứng trực 
tiếp qua sự phát triển tuệ giác. 


Có bốn cõi khổ nơi chúng sinh có thê tái sinh vào. 
Nếu sự tái sinh là quả của các trọng nghiệp bắt thiện, thì sẽ 
sinh vào Đại địa ngục, tức là A tỳ địa ngục, nơi ta sẽ phải 
chịu đựng những sự tra tấn tột đỉnh. Khi đã thoát khỏi Đại 
địa ngục nhưng nghiệp xấu vẫn chưa cạn, ta sẽ tiếp tục tái 
sinh ở một tầng địa ngục nhỏ hơn. Khi một người tạo trọng 
nghiệp bất thiện, người ấy không nhận ra Tăng địa ngục 
đang chờ đợi mình phía trước bởi vì người Ấy, vân chưa tới 
đó. Chừng nào ta vẫn còn là một con người sống trong thế 
giới này, ta vẫn chưa sang một cõi khác, mặc dù nhân cho 
sự tái sinh ở cõi khổ là nghiệp bất thiện đã được tạo rồi. 
Khi một người đã tạo nghiệp bắt thiện, đó sẽ là duyên cho 
sự tái sinh ở một cõi ác đạo sau khi người ấy chết. 

Kết quả của nghiệp bất thiện ở mức độ nhẹ hơn sẽ tạo 
ra sự tái sinh ở các cõi khổ khác, chăng hạn như cõi súc 
sinh. Chúng ta có thê nhận ra rằng có sự đa dạng vô cùng 
lớn về hình thức của các loài cầm thú. Một số có nhiều 
chân, một số chỉ có vài chân, một số không chân. Một sỐ 


Khảo cứu pháp chân đế - 211 - 





có cánh, một số không có cánh. Một số sống ở dưới nước, 
một số ở trên cạn. Sở dĩ hình thức của các muông thú đa 
dạng như vậy là do tính chất đa dạng của tâm. Sự đa dạng 
về hình thức nơi loài người không nhiều như nơi cầm thú. 
Tất cả mọi người đều có thân và đa phần cùng có mắt, tai, 
mũi và lưỡi. Đúng là có rất nhiều màu da khác nhau, cơ thể 
dài ngắn khác nhau và cũng có sự đa dạng về hình thức bên 
ngoài. Tuy nhiên, nếu ta tính đến sự khác biệt về hình thức 
của tất cả loài người trên thế giới, kể cả trong quá khứ, 
hiện tại và tương lai, thì sự đa dạng không lớn như sự đa 
dạng của loài cầm thú. Sự đa dạng của động vật, bao gồm 
cả những con ở dưới nước, những con trên mặt đất và 
những con biết bay là lớn hơn rất nhiều. Nghiệp chính là 
yêu tổ tạo nên sự đa dạng ấy. 

Quả của nghiệp bất thiện ở mức độ nhẹ hơn nghiệp 
làm duyên cho sự tái sinh ở cõi súc sinh sẽ làm duyên cho 
sự tái sinh ở cõi ngạ quỷ. Một ngạ quỷ luôn luôn bị tra tấn 
bởi đói khát và mệt mỏi. Có nhiều cõi ngạ quỷ khác nhau. 

Mỗi chúng sinh đều có bệnh định kỳ trong ngày mà ta 
gọi là đói, đó là lý do vì sao ta có thể nói rằng không bệnh 
tật là điều không thê. Đói là căn bệnh nặng, chúng ta có thể 
nhận thấy điều ấy khi đang chịu khổ vì đói. Nếu chỉ hơi có 
cảm giác đói và ăn ngay một miếng ngon, ta sẽ quên rằng 
đói là một loại khổ, một căn bệnh cần được chữa trị. Cũng 
có lúc ai đó rất đói nhưng không thể ăn được bởi hoàn 
cảnh, khi ấy người đó sẽ hiểu được bản chất nỗi khổ do đói 
mang lại. 

Một hôm, một người có nhiều cuộc điện thoại ØỌI tỚI 
từ sáng đến tối và vì vậy anh ta không có thời gian để ăn. 
Khi tối muộn, người ấy nhận ra rằng đói đúng là một sự tra 
tấn và anh ta hiểu được ý nghĩa của thành ngữ “đói cồn 


- 212 — Các cõi trú xứ 





cào”, cái chỉ cảm giác cồn cào ở trong dạ dày hay trong 
ruột tạo ra bởi cơn đói. Anh ta thực sự trải nghiệm sự cồn 
cào ẫy. Cuối cùng, tới lúc được ăn, anh ta không thê ăn thật 
nhiều ngay lập tức để có thể thoát khỏi cơn đói ấy. Làm 
vậy có hại cho cơ thể và có thể khiến anh ta ngất đi. Anh ta 
phải ăn từ từ, vậy mà vẫn bị ngất. Điều này chỉ ra rằng đói 
là trọng bệnh, căn bệnh định kỳ hàng ngày. Ngạ quỷ phải 
chịu đựng cái đói khủng khiếp, bởi trong cõi ngạ quỷ 
không có cách nào để chữa đói. Ở đó không thê phát triển 
nông nghiệp, không thể trồng lúa hay các loại hoa màu 
khác. Ở cõi ấy không thể nấu ăn, không có thương mại 
thực phẩm. Như vậy, tái sinh ở cõi ngạ quỷ là kết quả của 
nghiệp bất thiện. Tuy nhiên, ngạ quỷ có thể tùy hỷ với 
những thiện nghiệp của con người khi ta chia phước với 
họ. Khi ngạ quỷ tùy hỷ với các phước thiện đã tạo của 
những người khác, điều ấy sẽ làm duyên cho họ nhận được 
đồ ăn phù hợp với cõi ấy. Hoặc họ có thể thoát khỏi kiếp 
sông trong cõi đó. Họ có thê thoát khỏi kiếp ấy và tái sinh 
vào một cõi khác. Điều này xảy ra khi nghiệp tạo duyên 
cho sự tái sinh của chúng sinh ấy ở cõi ngạ quỷ đã cạn kiệt. 

Một cõi khổ khác là cõi A-tu-la, tái sinh ở cõi này 
cũng là kết quả của nghiệp bất thiện nhẹ hơn nghiệp bất 
thiện tạo ra sự tái sinh ở các cõi ác đạo khác. Nếu một 
người tái sinh ở cõi A-tu-la, người ấy không có gì giải trí, 
không có cách nào vui vẻ với những đối tượng dễ chịu như 
ở cõi người hay cõi trời. Ở cõi người, fa có thê đọc sách, 
xem kịch hay đi nghe ca nhạc. Ở cõi A-tu-la, không có 
những cách giải trí bằng các đối tượng dễ chịu như vậy. Do 
các nghiệp bất thiện rất đa dạng và có các mức độ khác 
nhau, các cõi ta tái sinh vào cũng khác biệt, tùy thuộc vào 
nghiệp tương ứng với sự tái sinh ở cõi ấy. 


Khảo cứu pháp chân đế - 213 - 





Có bảy cõi trú xứ an lành là kết quả của nghiệp thiện 
dục giới (kãmãvacara kusala kamma), bao gồm: một cõi 
người và sáu cõi trời. Trong 7m Tạng (Ti ipitaka) (xem 
Thanh Tịnh Đạo, chương VII, 43) có giải thích rằng có bốn 
cõi người nơi ta có thê tái sinh: 

e Cõi Pubbavideha (Đông thắng thần châu) nằm ở 

phía Đông của núi Sineru (Tu dị); 

e Cõi Aparagoyãna (Tây ngưu xa châu) nằm ở phía 
Tây của núi Tu di; 

e Cõi Jambudipa (Nam thiện bộ châu) nằm ở phía 
Nam của núi Tu di, đây chính là cõi mà chúng ta 
sống. 

e Cõi Uttarakurũ (Bắc câu lưu châu) nằm ở phía Bắc 
của núi Tu di. 

Các chúng sinh sống ở cõi này, cõi Nam thiện bộ 
châu, chỉ có thê nhận biết thế giới này, dù đi đâu chăng 
nữa, họ cũng chỉ thấy được đối tượng của cõi này, họ 
không thê đi tới ba cõi người khác. 

Có sáu cõi trời và những cõi này có các mức độ tuyệt 
diệu khác nhau. Cõi thứ nhất là cõi của Tứ đại thiên vương 
(Cãtu-Mahãrãjika) ”. Tứ đại thiên vương này bao gồm: 

e Dhatarattha (Đông phương trì quốc thiên vương), 
đôi khi được gọi là “Inda”, là thiên vương cai trị 


' Xem Thanh Tịnh Đạo (Chương VII, 42, chú thích 15). Có một vòng 
lớp núi bao bọc đại dương. Ở giữa đại đương có ngọn núi Tu di. Nam 
thiện bộ châu (Jambudipa), hay còn gọi là xứ cây Diêm phù (cây mận, 
cây roi), là thế giới của loài người được biết đến. Đôi khi Jambudipa 
được dùng đề chỉ Án độ. 

? Xem Thanh Tịnh Đạo (Chương VII, 40, chú thích 14) và Những Pháp 
Thoại Của Đức Phật, hay Trường Bộ Kinh - Digha Nikãya (Phần L, 
chương 13, Kinh Tam Minh, §§ 24-25). 


-214-— 


Các cối trú xứ 





phía Đông, cai trị các vị chư thiên Càn thát Bà 
(Gandhabba). 

Virilhaka (Nam phương tăng trưởng thiên vương), 
đôi khi được gọi là “Yama”, là thiên vương cai trị 
phía Nam, cai trị các vị chư thiên Cưu bàn trà 
(Khumbhanda). 

Virũpaka (Quản Mục Thiên vương), đôi khi được 
gọi là “Varuna”, thiên vương cai trị phía Tây, cai 
trị các vị chư thiên Rồng Nagas. 

Kuvera (Bắc phương đa văn thiên vương), đôi khi 
được gọi là “Vessavana”, thiên vương cai trị phía 
Bắc, cai trị các vị chư thiên Dạ xoa (Yakkas). 


Cõi trời Tứ đại thiên vương là cõi trời thâp nhât, nó 
không xa cõi người như các cõi trời cao hơn. 


Có những cõi trời cao hơn và những cõi này có mức 
độ tuyệt diệu tương ứng với thứ câp của các cõi trời ây. 


Cõi trời thứ hai là cõi Tavatimsa (Đao lợi), là cõi trời 
cao hơn cõi trời của Tứ đại thiên vương. Thiên vương Inda 
là chủ của cõi này. Trong cõi trời Đao lợi (còn gọi là Tam 
thập tam thiên - cõi trời Ba mươi ba) có bốn thiên viên là: 


Vườn Nandana (Hoan lạc viên) ở phía Đông" 
Vườn Crttalata (Dục lạc viên) ở phía Tây 
Vườn Missaka ở phía Bắc 

Vườn Phãrusaka ở phía Nam 


Cõi trời thứ ba là cõi Yama (Dạ ma), là cõi trời cao 
hơn cõi Tam thập tam thiên. 


Cõi trời thứ tư là cõi trời Tusita (Đâu suất) cao hơn cõi 
trời thứ ba. 


'Xem “Chuyện tiền thân Đức Phật" (Jãtakas) (Quyền VI, No 545). 


Khảo cứu pháp chân đế - 215 - 





Cõi trời thứ năm là cõi trời Nimnmanarati (Hóa lạc 
thiên) là cõi trời của các vị chư thiên vui thích với sự sáng 
tạo, cao hơn cõi trời thứ tư. 

Cõi trời thứ sáu là cõi trời Paranimittavasavatti (Tha 
hóa tự tạI), là cõi trời của các vị chư thiên ngự trị trên sự 
khai tạo của các vị chư thiên khác, đây là cõi trời cao nhất 
trong các cõi trời dục gIới. 

Chúng ta muốn sinh ra vào cõi trời nào? Một người 
chưa phải thành A la hán sẽ vẫn còn tái sinh, nhưng chúng 
ta sẽ tái sinh ở đâu? Chắc là không ở cõi Phạm thiên vì đây 
là quả của tâm thiền (kusala jhãnacitta) nếu nó sinh khởi 
trước khi chết, như đã nói từ trước. Như vậy, khả năng tái 
sinh vào các cõi dục giới là cao hơn. Việc ta sẽ tái sinh ở 
một cõi khổ hay cõi an lành tùy thuộc vào nhân của sự tái 
sinh, tức là nghiệp, một hành động đã tạo trong vòng sinh 
tử luân hồi. 

Các cõi sắc giới là nơi các vị Phạm thiên sắc giới sinh 
ra. Việc tái sinh ở các cõi mày là quả của các tầng thiên sắc 
giới (rũpa-jhãna). Có 16 tầng trời Phạm thiên sắc giới 

Quả của sơ thiền có thể là tái sinh ở ba cõi sau: 

° Pãrisa]j jã (cõi Phạm chúng thiên) là kết quả của tâm 
thiền mức độ thấp; 

e Purohitä (cõi Phạm phụ thiên) là kết quả của tâm 
thiền ở mức độ trung bình; 

e Mahäbrahmä (cõi Đại chúng thiên) là kết quả của 
tâm thiền mức độ cao. 

Quả của nhị thiền (theo hệ thống tứ thiền, hay tam 
thiền theo hệ thống ngũ thiền) có thể là sự tái sinh ở ba 





' Xem cuốn sách thứ hai của 7ạng Vi Diệu Pháp, Bộ Phân Tích 
(Chương 18, Phân 6, Giới Hạn Tuổi). 


- 216 — Các cõi trú xứ 





cõi. Điều này phụ thuộc vào mức độ của tầng thiền, có thể 
là thấp, trung bình hay cao. Các cõi này bao gồm: 

e Cõi Parittäbhã (Thiểu quang thiên) 

e Cõi Appamanasubhã (Vô lượng quang thiên) 

e Cõi Äbhassarä (Quang Âm thiên) 

Quả của tam thiền (theo hệ thống tứ thiền, hay tứ thiền 
theo hệ thống ngũ thiền) là tái sinh ở trong một trong ba 
cõi dưới đây, tùy thuộc vào mức độ của các tầng thiền: 

e Cõi Parittasubhã (Thiêu tịnh thiên) 

e Cõi Appamanasubhã (Vô lượng tịnh thiên) 

e Cõi Subhakinnä (Biến tịnh thiên) 

Kết quả của tứ thiền (theo hệ thống tứ thiền, hay ngũ 
thiền theo hệ thống ngũ thiên) là tái sinh ở cõi Vehapphala 
(Quảng quả). 

Hơn nữa, quả của ngũ thiền này cũng có thể là sự tái 
sinh ở cõi Asaññasatta (Vô tưởng). Các chúng sinh ở cõi 
này chỉ sinh ra với sắc, không có tâm và tâm sở”. 

Có năm cõi Suddhãvãsã (Tịnh quang hay Tịnh cư) của 
các vị Thánh Bất lai (Anägãmi) và tái sinh ở đây là quả của 
sự chứng đắc tứ thiền (theo hệ thống tứ thiền hay ngũ thiền 
theo hệ thống ngũ thiền). Chúng bao gồm: 

e Cõi Aviha (Vô phiền) 

e Cõi Atappa (Vô nhiệt) 


' Đối với một số người, các tầng thiền sắc giới diễn tiến theo bốn giai 
đoạn, và với một sô khác là năm giai đoạn. Các chỉ thiền dần được từ 
bỏ mỗi khi chứng đắc các tầng thiền cao hơn. Đối với những người từ 
bỏ một lúc cả hai chỉ thiền tầm và tứ ở giai đoạn thứ hai, sẽ chỉ có bốn 
tầng thiền. Đối với những người chỉ từ bỏ chỉ thiền tầm mà không từ 
bỏ chỉ thiền tứ ở giai đoạn thứ hai, sẽ có năm tầng thiên. 

2 Họ đã thấy được hiểm họa của danh và đó là duyên cho họ tái sinh 
mà không có danh. 


Khảo cứu pháp chân đế - 217 - 





e Cõi Sudassa (Thiện kiến) 

e Cõi Sudassi (Thiện hiện) 

e Cõi Akanittha (Sắc cứu cánh) 

Có bốn cõi phạm thiên vô sắc giới. Tái sinh ở các cõi 
này là quả của các tầng thiền vô sắc giới. Đối tượng của 
các tầng thiền vô sắc giới không lệ thuộc vào sắc. Tương 
ứng với bốn tầng thiền vô sắc giới có các cõi sau: 

e Cõi Äkãsãnañcäyatana (Không vô biên xứ) 

e Cõi Viññãnañcãyatana (Thức vô biên xứ) 

e Cõi Akiñcaññãyatana (Vô sở hữu xứ) 

e Cõi N'evasaññäa-n”asaññãyatana (Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ). 

Trong bốn cõi Phạm thiên vô sắc này chỉ có danh uân 
(nama-khandha), các tâm (citta) và các tâm sở (cetasika) 
mà thôi; không có sắc nào sinh khởi ở đây. 

Trong Tăng Chỉ Bộ Kinh (Chương ba pháp, Phẩm 
VIII-Ananda, mục §80 - 4bj¿bhu) chúng ta đọc rằng Đức 
Phật đã giải thích cho ngài Änanda về các thế giới. Trong 
“tiểu thiên thế giới” có bao gồm cả ngàn thế giới của bốn 
cõi người, cõi trời và của các cõi Phạm thiên. Chúng ta đọc 
như sau: 

“Xa cho đến mặt trăng, mặt trời chạy trong quỹ đạo 
của chúng và chói sáng khắp bốn phương với ánh sáng 
của chúng, xa như vậy là một ngàn thế giới. Trong ấy có 
một ngàn mặt trăng, một ngàn mặt trời, một ngàn núi 
Sineru (Tu-di), một ngàn Jambudita (Diêm-phù-đề), một 
ngàn Aparagoyäna (Tây ngưu hóa châu), một ngàn 
Uttarakurn (Bắc-cu-vô châu), một ngàn Pubbavideha 
(Đông thắng thần châu), bốn ngàn biễn lớn, bốn ngàn 
đại vương, 1000 cõi trời Bốn thiên vương, 1000 cõi trời 
ba mươi ba, 1000 Dạ-ma thiên, 1000 Tusita (Đâu - suất 


- 218 — Các cõi trú xứ 





thiên), 1000 Hóa Lạc thiên, 1000 Tha Hóa Tự tại thiên, 

1000 Phạm Thiên. Này Änanda, đây gọi là một tiểu thiên 

thế giới. Này Änanda, cho đến 1000 lần một tiểu thiên 

thế giới, được gọi là, này Änanda, ba Đại thiên thế giới. 

Này Änanda, Như Lai có thể làm cho tiếng mình nghe 

xa cho đến ba ngàn Đại thiên thế giới hay xa hơn nữa 

nếu muốn. 

Lời thuyết giảng về các cõi có thể không chỉ tiết như 
một số người hoài nghỉ mong muốn, nhưng nó chỉ ra mức 
độ tuệ giác toàn hảo của một vị Phật, người được coi là 
“bậc thế gian giải” (lokavidũ), tức người có hiểu biết rõ 
ràng về tất cả các thế giới. 

Như chúng ta đã thấy, khía cạnh thứ tư của tâm trong 
Chủ Giải Bộ Pháp Tụ là muôn màu muôn vẻ bởi các pháp 
tương hợp - các tâm sở đồng sinh. Vì vậy, tâm có thể được 
phân loại theo nhiều cách khác nhau. Tâm có thê được 
phân loại theo bốn tính chất (chủng loại): thiện (kusala), 
bất thiện (akusala), quả (vipaka) và duy tác (kiriya). Tâm 
cũng có thể được phân loại theo bốn cõi thức: tâm dục giới 
(kãmãvacara citta), tâm sắc giới (ripãvacara cifta), tâm vô 
sắc giới (arũpãvacara citta) và tâm siêu thế (lokuttara citta). 


Các tâm dục giới có thể nằm trong một trong bốn 
chủng loại - thiện, bất thiện, quả và duy tác. Tâm của các 
cõi cao hơn, tức là của các cõi sắc giới, vô sắc giới và siêu 
thế không thể nằm trong chủng loại bất thiện. Tâm siêu thế 
thì không thê nằm trong chủng loại duy tác. 

Như vậy, các tâm sắc giới thì có thể nằm trong ba 
chủng loại thiện, quả và duy tác. Tâm thiện sắc giới 
(rũpãvacara kusala citta) có thể tạo nên sự sinh khởi của 
tâm quả sắc giới (rũpãvacara vipäkacitta) đảm nhận chức 
năng tái sinh ở các cõi phạm thiên sắc giới. Tâm thiện sắc 


Khảo cứu pháp chân đế - 219 - 





giới của ngũ thiền thì có thể làm duyên cho sự tái sinh 
thành chúng sinh vô tưởng (asaññãsatta), là chúng sinh chỉ 
có sắc (rũpa) mà thôi, ở cõi vô tưởng. Như chúng ta đã 
thấy, có l6 cõi phạm thiên sắc giới tất cả. Các vị A la hán 
đã đắc các tầng thiền sắc giới (rũpa-jhãna) sẽ có tâm duy 
tác sắc giới (rũpãvacara kiriyacitta). 

Tâm thiện vô sắc giới (arũpävacara kusala citta) có thê 
tạo nên sự sinh khởi của tâm quả vô sắc giới (arũpãvacara 
kusala citta) đảm nhận chức năng tái sinh ở một trong bốn 
cõi phạm thiên vô sắc giới (arũpa-brahma). Các vị A la hán 
đã đắc các tầng thiền vô sắc giới (arũpa-jhãna) sẽ có tâm 
duy tác vô sắc giới (arũpävacara kiriyacitta). 

Tâm sắc giới (rũpãvacara citta) và những tâm vô sắc 
giới (aripävacara ciItta) được gọi là “tâm cao thượng” hay 
“tâm đáo đại” (mahaggatä citta). Cuốn Chú Giải Bộ Pháp 
Tự (Quyền L, Phần I, Chương I, Mẫu đề Tam, §44) có nói: 

“.. Đáo đại” (mahaggatã) có nghĩa là đạt được 
điều vĩ đại”, từ khả năng xua tan cấu uế, từ sự dồi dào 
thiên quả, từ độ dài thời gian..." 

Rất khó để loại bỏ phiền não. Ngay khi thấy một đối 
tượng, thích và không thích đã sinh khởi. Nhưng, khi tâm 
thiền sinh khởi, tâm an tịnh và nhất tâm an trú vào đối 
tượng được kinh nghiệm qua ý môn. Ở những khoảnh khắc 
ây, không có cái thấy, nghe, ngửi, nêễm hay kinh nghiệm 
đối tượng xúc chạm. Khi đang có tâm thiền, dù kéo đài bao 
lâu chăng nữa, cũng không thể có tâm hộ kiếp (bhavanga- 
citta) ở giữa những tâm thiền ấy như trong trường hợp của 





33c 


' “Mahã” có nghĩa là “lớn”, 
đạt tới”. 


vĩ đại”, và gata có nghĩa là “đã qua”, “đã 


- 220 — Các cõi trú xứ 





các tâm dục giới. Các tâm dục giới kinh nghiệm đối tượng 
trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi, chúng là 
các pháp tiêu tốt (parittadhamma). Các tâm dục giới của 
thấy, nghe hay suy nghĩ sinh khởi trong các lộ trình kéo dài 
chẳng là bao, chúng kinh nghiệm đối tượng chỉ trong một 
khoảnh khắc. Khi tâm của lộ trình nhãn môn sinh khởi và 
kinh nghiệm đối tượng thị giác xuất hiện qua nhãn môn và 
rồi diệt đi, sẽ phải có các tâm hộ kiếp (bhavanga-citta) 
ngay sau đó. Các tâm hộ kiếp sinh khởi trước khi có các 
tâm của lộ trình ý môn nhận biết đối tượng thị giác được 
kinh nghiệm trong lộ trình của nhãn môn trước đó. Các 
pháp dục giới như đối tượng thị giác, âm thanh, mùi, vị, 
đối tượng xúc chạm, cũng như các tâm kinh nghiệm đối 
tượng ấy được gọi là các pháp tiểu tốt. 

Các tâm đáo đại (mahagsatã citta), tức là các tâm sắc 
giới và vô sắc giới, là các tâm đã đạt được mức độ tuyệt 
hảo bởi vì chúng có thể đè nén được phiền não. Khi đắc 
thiền, tức là khi các tâm thiền sinh và diệt tiếp nối nhau, sẽ 
không có cái thấy hay nghe, không có kinh nghiệm qua 
một trong các ngũ quan, cũng như không có suy nghĩ về 
các đối tượng ấy. Đó là lý do khiến các tâm đáo đại được 
cho là có thể xua tan phiền não. Tuy nhiên, khi tâm thiền 
đã diệt đi thì các tâm dục giới lại xuất hiện trở lại. Khi có 
các tâm sinh khởi trong lộ trình kinh nghiệm đối tượng qua 
các môn khác nhau, các tốc hành tâm bất thiện có cơ hội 
sinh khởi nếu ta đang không tạo thiện pháp. Chừng nào các 





' Những người đã thuần thục trong việc đắc thiền có thể có các tâm 
thiền sinh khởi liên tiếp trong một thời gian dài. Chính vì vậy tâm thiền 
được gọi là “tâm đáo đại” bởi độ dài thời gian. Trong lúc đắc thiền 
không có thọ khô. Tâm thiền là “đáo đại” bởi thiền quả vì nó có thể tạo 
ra tái sinh ở cõi phạm thiên sắc giới và phạm thiên vô sắc giới. 


Khảo cứu pháp chân đế - 221 - 





phiền não chưa được tận diệt hoàn toàn, các tâm bất thiện 
có thể sinh khởi sau cái thấy, nghe, ngửi, nếm và kinh 
nghiệm đối tượng xúc chạm. Chúng ta có nhận ra rằng các 
tâm bất thiện thường sinh khởi đi sinh khởi lại không? 
Chừng nào chưa nhận ra điều này thì ta chưa thê đè nén 
được phiền não, cũng chưa thể phát triển con đường dẫn 
tới sự tận diệt phiền não. 

Trước khi Đức Phật giác ngộ, có những người có thể 
thấy được sự bất lợi và hiểm họa của các tâm bắt thiện sinh 
khởi ngay sau cái thấy, cái nghe và các giác quan khác. Vì 
vậy, họ cố gắng tìm một cách thức để có thê tạm thời đè 
nén phiền não. Họ đã tìm ra rằng cách duy nhất để có thể 
đạt được mục tiêu ấy là không thấy, không nghe hay không 
kinh nghiệm các đối tượng ngũ quan khác. Khi kinh 
nghiệm các đối tượng ngũ quan, ta không thể ngăn cản 
được sự sinh khởi của phiền não. Những người hiểu được 
điều ấy có thê vun bồi các thiện pháp đề đưa tới được sự an 
tịnh thực sự, tạm thời ly tham, sân và si và điều này được 
chứng đạt tại khoảnh khắc đắc thiền (appanãsamädhi). 

Tại khoảnh khắc của tâm thiền không có dấu ấn của 
ngũ quan. Sẽ chỉ có kinh nghiệm đối tượng của đề mục 
thiền qua ý môn và đó là duyên đề tâm được thiết lập vững 
chãi trong sự an tịnh và trụ trên đối tượng ẫy. Việc đắc 
thiền đạt được khi các tâm thiền sinh khởi không dẫn tới sự 
tận diệt hoàn toàn phiền não. Khi tâm thiền diệt đi, các 
phiền não lại có cơ hội sinh khởi. Chỉ tại những khoảnh 
khắc của tâm sắc giới và vô sắc giới, tâm mới đạt được sự 
tuyệt hảo, đó là tâm đáo đại (mahaggata citta) bởi chúng đè 
nén được các phiền não do không thấy, nghe, ngửi, nếm 
hay kinh nghiệm đối tượng xúc chạm. 

Điều này khác với trường hợp của vị Thánh Bất lai 
(Anägãmn), người đã đạt được tầng giác ngộ thứ ba. Vị ấy 


- 222 — Các cõi trú xứ 





vẫn thấy nhưng không bị dính mắc vào đối tượng thị giác, 
bởi vị ấy đã tận diệt được sự dính mắc vào ngũ dục. Vị ấy 
nghe, ngửi, nếm và xúc chạm các đối tượng nóng, lạnh, 
cứng, mêm, chuyên động và CO dãn qua thân căn, nhưng vị 
ấy không hề có dính mắc, vị ấy đã hoàn toàn diệt trừ được 
dính mắc với những đối tượng ấy. Tâm thiện siêu thế, hay 
còn gọi là tâm đạo, có thể diệt trừ phiền não một cách hoàn 
toàn. Như vậy, ta thấy rằng tâm rất đa dạng vì có bốn cõi 
tâm thức tương ứng với bốn mức độ: dục ĐIỚI, sắc ĐIỚI, VÔ 
sắc giới và siêu thế. 
Tâm sắc giới và tâm vô sắc giới có thể thuộc ba loại 
chủng loại: thiện, quả và duy tác. 
Tâm siêu thế có thể có hai loại chủng loại là thiện và 
quả. Không có tâm siêu thế duy tác (lokuttara kiriyacitta). 
Có tám loại tâm siêu thế tương ứng với bốn giai đoạn 
giác ngộ. Với mỗi giai đoạn giác ngộ có một tâm đạo 
(magga-citta), là tâm thiện siêu thế (lokuttara kusala citta) 
và tâm quả (phala-citta) là tâm quả siêu thế (lokuttara 
vipäkacitta). Tám loại tâm siêu thế là những loại sau: 
e Tâm đạo Dự lưu (Sotãpatti magøga-citta) là tâm 
thiện siêu thế 
e Tâm quả Dự lưu (Sotãpatti phala-citta) là tâm quả 
siêu thế 
e Tâm đạo Nhất lai (Sakadãgämïmagga-citta) là tâm 
thiện siêu thế 
e Tâm quả Nhất lai (Sakadãgãmï phala-citta) là tâm 
quả siêu thế 
e Tâm đạo Bất lai (Anäpãmĩmagsa-citta) là tâm 
thiện siêu thế; 
e Tâm quả Bất lai (Anãgãmphala-citta) là tâm quả 
siêu thế; 


Khảo cứu pháp chân đế - 223 - 





e Tâm đạo A la hán (Arahatta magga-citta) là tâm 
thiện siêu thế; 

e Tâm quả A la hán (Arahatta phala-citta) là tâm quả 
siêu thế. 

Các tâm thiện siêu thế là duyên để tâm quả siêu thế 
tiếp nối ngay lập tức. Không có loại tâm nào khác sinh 
khởi giữa tâm thiện siêu thế là nhân và tâm đạo siêu thế là 
quả. Ngoài tâm thiện siêu thế thì không có bất cứ tâm thiện 
nào có thê làm khởi sinh tâm quả lập tức sau đó. 

Ngay sau khi tâm đạo của vị thánh Dự lưu - tức tâm 
thiện siêu thế - diệt đi, nó được tiếp nối bởi tâm quả là tâm 
quả siêu thế. Cũng như vậy với các tâm đạo và tâm quả của 
các vị Thánh Nhất lai, Bất lai và A la hán. 

Bốn loại tâm quả siêu thế không thể đảm nhận chức 
năng tái sinh, hộ kiếp hay HEg) và chức năng tử. Chúng 
khác với các tâm quả hiệp thế". Các loại tâm quả siêu thế 
tiếp nối ngay sau tâm thiện siêu thế cũng có đối tượng là 
niết bàn. Tâm quả siêu thế đảm nhận chức năng tốc hành 
(javana) trong cùng một lộ trình với tâm thiện siêu thế 
trước nó. Tâm quả là loại tâm quả duy nhất đảm nhận chức 
năng tốc hành trong lộ trình. Nó đảm nhận chức năng tốc 
hành vì nó có niết bàn làm đối tượng. Mỗi loại tâm thiện 
siêu thế sinh khởi chỉ một lần trong vòng sinh tử luân hồi 
và tận diệt hoàn toàn phiền não, tương ứng với mức độ 
giác ngộ đã đạt được. Tuy nhiên, có hai hoặc ba tâm quả 
siêu thế sinh khởi sau tâm thiện siêu thế; chúng nối tiếp 
nhau và có niết bàn làm đối tượng. Tâm quả này sẽ sinh 
khởi hai hay ba lần tùy thuộc vào loại người đạt giác ngộ. 





! Tâm đạo không dẫn tới tái sinh; nó tận diệt phiền não, là duyên cho 
sự tái sinh. 


- 224 — Các cõi trú xứ 





Vị Dự lưu không còn tái sinh nhiều hơn bảy lần nữa. 
Như chúng ta đã thấy, tâm quả Dự lưu không thể đảm nhận 
chức năng tái sinh. Loại tâm quả nào thuộc cõi thức nào 
của vị Dự lưu sẽ đảm nhận chức năng tái sinh tùy thuộc 
vào cõi mà vị ấy sẽ tái sinh. Nếu một vị Dự lưu sẽ tái sinh 
ở cõi trời dục giới, các tâm quả dục giới sẽ đảm nhận chức 
năng tái sinh. Nếu vị Dự lưu sẽ tái sinh ở cõi Phạm thiên 
thì tâm quả sắc giới hay tâm quả vô sắc giới sẽ đảm nhận 
chức năng tái sinh tương ứng với cõi ấy. 

Như chúng ta đã thấy, từ “bhũmi” - cõi có thê đề cập 
đến các cấp độ của tâm cũng như các cõi trú xứ của chúng 
sinh. Tóm lại, khi bhũmi được sử dụng theo nghĩa là các 
cấp độ của tâm thì sẽ có bốn cõi (bhũmi): dục giới, sắc 
giới, vô sắc giới và siêu thế. Khi bhũmi được sử dụng theo 
nghĩa trú xứ cho các chúng sinh tái sinh hay thế giới nơi họ 
sông, thì có 31 cõi, tương ứng với các cấp độ khác nhau 
của tâm, bao gồm: 11 cõi dục, 16 cõi Phạm thiên sắc giới 
và 4 cõi Phạm thiên vô sắc giới. 

3k3k>ksk 3k 
Câu hỏi 

1. Cõi Tịnh cư Thiên (Suddhãvãs8) là gì và ai có thể sinh 
ra ở đó? 

2. Tâm sắc giới và tâm vô sắc giới có thể thuộc bao 
nhiêu chủng loại? 

3... Tâm duy tác có thể thuộc bao nhiêu chủng loại? 
Những loại tâm nào là mahagsatä (tâm đáo đạt)? 


5. Tâm lộ (là những tâm sinh khởi trong lộ trình) nào là 
tâm siêu thê? 


Khảo cứu pháp chân đế - 225 - 





Chương 19 
Thọ 


Tâm (citta) đa dạng bởi các pháp tương hợp (các tâm 
sở đồng sinh). Tâm có thê được xếp theo các thọ đồng sinh 
như sau: 

e Tâm đồng sinh với thọ hý (Somanassa sahagata) ' 

e Tâm đồng sinh với thọ ưu (Domanassa sahagata) 

e Tâm đồng sinh với thọ xả hay thọ trung tính 
(Upekkhã sahagata) 

e Tâm đồng sinh với thọ lạc (Sukkha sahagata) 

e Tâm đồng sinh với thọ khổ (Dukkha sahagata) 

Mỗi tâm sinh khởi luôn sinh kèm với tâm sở thọ 
(vedan3). Các tâm khác nhau sinh kèm với một loại thọ cụ 
thê tùy thuộc vào loại tâm. Tâm dẫn đầu trong việc nhận 
biết những đặc tính khác nhau của đối tượng, còn tâm sở là 
pháp cảm nhận về đối tượng được kinh nghiệm; thọ có thể 
là thọ hỷ, thọ ưu, thọ lạc, thọ khổ hay thọ xả. 

Tâm khác nhau theo chủng loại (jãti), nó có thể là 
thiện (kusala), bất thiện (akusala), quả (vipäka), hay duy 
tác (kiriya), và các tâm sở đồng sinh luôn cùng chủng loại 
với tâm. Tâm sở bất thiện (akusala cetasika) không thê sinh 
kèm tâm thiện, tâm quả hay tâm duy tác. Tâm sở thiện 
(kusala cetasika) không thể sinh kèm với những tâm bất 
thiện, tâm quả hay tâm duy tác. Tâm sở quả (vipaka 
cetasika) không thể sinh kèm với tâm bắt thiện, tâm thiện 





' “Sahagata” có nghĩa là “đồng sinh” (sinh kèm) 


- 226 - Thọ 





và tâm duy tác. Thọ, cũng giống như những tâm sở khác, là 
khác biệt trong mỗi trường hợp, nó có thể là thiện, bất 
thiện, quả hay duy tác. 

Nếu Đức Phật đã không thuyết giảng một cách chỉ tiết 
các đặc tính khác nhau của tất cả các pháp, mọi người sẽ 
tiếp tục hiểu sai về tâm sở thọ (vedanã cetasika). Chẳng 
hạn, thọ khổ (được kinh nghiệm mỗi khi ta khó ở, bệnh tật 
hay đau đớn...) sinh khởi cùng với thân thức, đó là tâm 
quả kinh nghiệm đối tượng xúc chạm qua thân căn chỉ 
trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi. Thọ â ây không giống 
như thọ ưu sinh khởi khi ta thấy khó chịu về một đối tượng 
bất khả ái in dấu lên thân căn. Tâm rất đa dạng vì chúng 
sinh kèm với các loại thọ khác nhau. Đức Phật đã thuyết 
giảng rất chỉ tiết loại thọ nào sinh kèm với từng chủng loại 
tâm: tâm thiện, bất thiện, quả và duy tác; đây là một chủ đề 
vô cùng phức hợp. 

Bắt cứ khi nào chúng ta thấy đau đớn, khi đó có thọ 
khổ trên thân và đó chính là quả bất thiện. Tuy nhiên, khi 
chúng ta bất hạnh, bối rối hay lo lắng bởi cảm thọ đau ấy 
thì đó không phải là quả (vipäka). Tại khoảnh khắc ấy, đó 
chính là thọ bất thiện sinh kèm với tâm bắt thiện cảm thấy 
ưu phiên. 

Khi nghiên cứu V¡ Diệu Pháp một cách chỉ tiết, chúng 
ta có thể có được hiểu biết đúng về loại tâm sở thọ đang 
sinh khởi cùng tâm. Nếu chúng ta không nghiên cứu các 
thực tại, chúng ta sẽ không biết rõ liệu thọ đang sinh khởi ở 
một khoảnh khắc cụ thê là thiện, bất thiện, quả hay duy tác, 
vì vậy chúng ta dễ dàng say mê với những cảm thọ hỷ trên 
tâm, với thọ lạc trên thân hay với thọ xả. 


Khảo cứu pháp chân đế - 227 - 





Chúng ta đọc trong Tăng Chi Bộ Kinh (Chương Hai 
Pháp, Phẩm Tướng, §7) rằng Đức Phật đã thuyết: 

Này các Tỳ kheo, các pháp ác, bắt thiện khởi lên 
có thọ, không phải không có thọ. Do đoạn tận chính 
duyên ấy, các pháp ác, bắt thiện ấy, không có mặt. 

Sau đó, Ngài đã nói tương tự về các danh uấn khác 
ngoài thọ uẫn, tức là tưởng uẩn, hành uẫn và thức uân. 


Tâm sở thọ là cơ sở cho tham ái và tham ái thì rất dai 
dẳng. Nếu ta không biết sự thật về thọ tâm sở thì ta không 
thể từ bỏ tà kiến cho răng thọ là ngã, là ta. 

Hiểu về bản chất của tâm sở thọ là trợ duyên cho 
chánh niệm bắt đầu hay biết về đặc tính của thọ. Nếu ta 
không hiểu đặc tính của thọ là gì, ta sẽ không nhận ra rằng 
thọ chỉ là một thực tại, nó sinh khởi liên tục trong cuộc 
sông hàng ngày, giống như tất cả các pháp khác xuất hiện 
qua ngũ môn và ý môn. Các pháp này chỉ xuất hiện bởi vì 
tâm sinh khởi và kinh nghiệm chúng và mỗi tâm luôn sinh 
kèm với thọ. 

Chúng ta cần phải nhớ rằng nếu như không có thọ cảm 
nhận những gì được thấy, ngửi, nghe, nêm hay xúc chạm, 
sẽ không có sự lo lắng và bất thiện pháp sẽ không sinh 
khởi. Tuy nhiên, vì có thọ sinh khởi, có sự dính mắc vào 
thọ, bám víu vào thọ. Ta muốn đạt được cái mà ta cho là 
điều kiện cho thọ hý. Như vậy, các pháp bất thiện sẽ tiếp 
tục sinh khởi, nhưng ta không nhận ra điều đó. 

Tất cả các pháp là vô ngã, không ai có thể ngăn cản 
tâm sở thọ sinh khởi. Dù loại tâm nào sinh khởi đi nữa, nó 
cũng phải sinh kèm với tâm sở thọ, cái cảm nhận đối tượng 
được kinh nghiệm tại khoảnh khắc ấy. Bây giờ, tại khoảnh 
khắc này, phải có loại thọ nào đó, thọ xả, thọ lạc, thọ khổ, 
thọ hỷ hay thọ ưu. Nghiên cứu Giáo pháp không chỉ là hay 


- 228 - Thọ 





biết tên hay các con số. Mục đích của việc nghiên cứu 
chính là hiểu biết về đặc tính của thực tại, như vậy là về cả 
cảm thọ sinh khởi hiện giờ. Có thê chưa có chánh niệm về 
đặc tính của cảm thọ tại khoảnh khắc này, nhưng chúng ta 
cần phải nhớ rằng thọ tại khoảnh khắc này là một thực tại 
đã sinh và diệt đi rồi. Nếu ta không biết đặc tính thực sự 
của thọ, ta sẽ cho rằng thọ lạc và thọ khổ, thọ hỷ, thọ ưu 
hay thọ xả là ta, là tự ngã. 

Nếu không có chánh niệm hay biết đặc tính của thọ, sẽ 
không thể từ bỏ tà kiến cho rằng các pháp là một chúng 
sinh, là con người hay tự ngã. Tất cả chúng ta đều coi thọ 
là cái gì đó rất quan trọng trong cuộc sống. Tất cả chúng ta 
đều muốn có thọ hỷ hay lạc, không ai muốn có thọ khổ hay 
ưu. Vì vậy, chúng ta cô gắng bằng mọi cách để có được thọ 
lạc hay thọ hỷ. Tuy nhiên, có thê ta không biết rằng đang 
có tham ái tại khoảnh khắc cố bám víu vào cảm thọ, cái 
vốn sinh khởi bởi những duyên riêng của nó và rồi lại diệt 
đi. 

Đức Phật xếp tâm sở thọ thành một uẩn riêng biệt - 
thọ uân (vedanäkkhandha), bởi vì con người rất coi trọng 
thọ và dính mắc vào nó. Đó chỉ là một thực tại mà mọi 
người cho là tự ngã, là một chúng sinh hay con người, gán 
cho nó một giá trị lớn lao. Chúng ta rất cần nghe Giáo pháp 
và nghiên cứu Giáo pháp một cách chỉ tiết hơn nữa, suy 
xét về những gì ta được nghe và thâm xét bản chất thật của 
các pháp trong cuộc sông hàng ngày, như vậy chánh niệm 
có thể sinh khởi và hay biết đặc tính của các pháp đang 
xuất hiện. 

Tâm sở thọ có thể thuộc một trong bốn chủng loại: 
thiện, bất thiện, quả và duy tác. Thọ là một pháp hữu vi 
(sankhara dhamma). Nó sinh khởi bởi những duyên riêng 


Khảo cứu pháp chân đế. - 229 - 





của nó. Thọ là quả (vipaka) sinh khởi bởi duyên nghiệp 
(kamma-paccaya). Thọ là thiện, bất thiện, duy tác thì 
không phải là quả, nó không thể sinh khởi do duyên 
nghiệp, mà bởi những duyên khác. Có những cách khác 
nhau để phân loại các cảm thọ, nhưng trong phân loại 
thành năm', thọ lạc và thọ khổ thuộc loại chủng loại là quả, 
chúng là kết quả của nghiệp. Nghiệp đã tạo trong quá khứ 
tạo duyên tương ứng cho sự sinh khởi của thọ là quả, nó 
cảm nhận đối tượng in dấu lên ngũ căn và ý căn. 

Nhãn thức là tâm quả (vipäkacitta) luôn sinh kèm với 
thọ xả, cái là tâm sở quả (vipaka cetasika) và kèm với 
những tâm sở khác nữa. Cũng tương tự như vậy với trường 
hợp của nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức. Tuy nhiên, trong 
trường hợp của thân thức thì khác. Thân thức là quả bất 
thiện kinh nghiệm đặc tính của đối tượng xúc chạm In dấu 
lên thân căn luôn sinh kèm với thọ khổ. Thân thức là quả 
thiện luôn sinh kèm với thọ lạc. 

Không ai có thể thay đổi các duyên hệ cho sự sinh 
khởi của các thọ đồng sinh với những tâm khác nhau. Thân 
thức sinh khởi bởi duyên nghiệp. Khi tứ đại (cứng, mềm, 
nóng, lạnh, căng, chùng) là đối tượng khả ái 
(itthãrammana) in dấu lên thân căn (kãyapasãda rũpa), có 
thọ lạc trên thân sinh khởi. Khi tứ đại là đối tượng khó chịu 
(aitthaãrammana) 1n dấu lên thân căn, có thọ khổ trên thân 
sinh khởi. Thọ sinh khởi ở thân căn chỉ có thể là thọ lạc 
hoặc thọ khổ, không thể là thọ xả, hoặc thọ ưu hay thọ hỷ. 
Thọ trên thân và thọ trên tâm cần phải được phân biệt với 
nhau. Khi thân thức sinh khởi, thọ đồng sinh với nó là lạc 





: Thọ cũng có thể được phân chia làm ba: thọ dễ chịu, thọ khó chịu và 
thọ trung tính. Nó có thê được xêp theo căn môn qua đó đôi tượng 
được kinh nghiệm, hoặc theo các phương thức khác. 


- 230 — Thọ 





hoặc khổ thuộc chủng loại quả, nó là kết quả của nghiệp 
quá khứ. Tuy nhiên, khi ta lo lắng hay bối rối thì có thọ ưu, 
nó không phải là kết quả của nghiệp quá khứ. Sự sinh khởi 
của nó được duyên bởi các pháp bắt thiện được tích lũy từ 
trước. 

Ngoài thọ khổ và thọ lạc trên thân - cái chỉ thuộc 
chủng loại là quả và thọ ưu - cái chỉ thuộc chủng loại là bất 
thiện, có những loại thọ khác gọi là thọ hỷ và thọ xả. Hai 
loại thọ này có thể là thiện (kusala), bất thiện (akusala), 
quả (vipaka) hay duy tác (kiriya). Sự đa dạng của thọ cho 
thấy rằng thực tại chỉ có thể sinh khởi bởi những duyên hệ 
riêng của chúng. 

Chúng ta đã bao giờ hay biết về đặc tính của các loại 
thọ khác nhau chưa? Ở khoảnh khắc này, thọ sinh và diệt. 
Có thể một số người bắt đầu hay biết về đặc tính của các 
sắc xuất hiện qua mất, tai, mũi, lưỡi, hay thân căn. Một SỐ 
khác có xu hướng suy xét, hay biết đặc tính của danh (yếu 
tố kinh nghiệm đối tượng) khi có cái thấy, cái nghe, ngửi, 
nêm, xúc chạm hoặc suy nghĩ. Tuy nhiên, như vậy là chưa 
đủ. Chánh niệm cần phải hay biết các đặc tính của tất cả 
các pháp hợp thành ngũ uấn: sắc uấn (rũpakhandha), thọ 
uẩn (vedanäkkhandha), tưởng uẩn (saññãkkhandha), hành 
uân (sañkhãrakkandha: bao gồm các tâm sở khác với thọ 
và tưởng), thức uân (viññãnakkhandha). Nếu chưa có 
chánh niệm hay biết các pháp này thì phiền não không thê 
được tận diệt. Phiền não không thể được tận diệt nếu vẫn 
còn vô minh về các thực tại, tức là nếu chánh niệm không 
hay biết đặc tính của tất cả các thực tại đang xuất hiện. 

Có thọ trong khi ta ngủ hay không? Pháp là một chủ 
đề cần được suy đi ngẫm lại. Càng thẩm xét về Giáo pháp, 
ta càng có cái hiểu rõ ràng hơn. Vì vậy ta cần phải suy xét, 


Khảo cứu pháp chân đế - 231 - 





liệu có tâm sở thọ trong khi ngủ hay không. Khi chúng ta 
ngủ sâu, chúng ta không kinh nghiệm bắt kỳ đối tượng nào 
của thế giới này. Không có đối tượng nào đang sinh khởi 
qua sáu cửa giác quan. Tại những khoảnh khắc ấy, không 
có suy nghĩ, cũng không có mộng mị. Cái ta đã từng thấy 
hoặc từng nghe, cái mà ta đã từng thích hoặc suy nghĩ tới 
không xuất hiện. Tuy nhiên, kế cả khi ta ngủ say, vẫn phải 
có tâm sinh khởi và diệt đi, chừng nào cuộc sống của 
chúng ta vẫn chưa kết thúc. Tâm ấy được gọi là tâm hộ 
kiếp (bhavanga- citta), cái đảm nhận chức năng duy trì sự 
liên tục của một kiếp sống với tư cách là một cá nhân cụ 
thê. Ngay khi chúng ta thức dậy, đối tượng của thế gian 
này lại xuất hiện, cho đến khi lại có duyên để ngủ tiếp. 


Khi chúng ta ngủ say, các tâm hộ kiếp sinh và diệt tiếp 
nối nhau là các tâm quả (vipäkacitta), nó là kết quả của 
nghiệp quá. khứ; nghiệp là duyên cho các tâm hộ kiếp sinh 
khởi tiếp nối nhau và duy trì sự liên tục kiếp sống của một 
con người. Nhờ vậy, người ngủ không bị chết đi. Bốn loại 
danh uân (nãma-khandha), tâm và các tâm sở, sinh khởi 
cùng nhau, chúng không thê tách rời khỏi nhau. Mỗi khi 
tâm sinh khởi thì phải có các tâm sở đồng sinh với nó. Thọ 
sinh khởi với mỗi tâm. Tâm sở thọ sinh khởi cùng tâm hộ 
kiếp là quả, nó cảm nhận đối tượng được kinh nghiệm bởi 
tâm hộ kiếp. Tất cả các tâm sở đồng sinh có cùng đối 
tượng với tâm. Chức năng của tâm sở thọ là cảm nhận đối 
tượng được kinh nghiệm bởi tâm. Đối tượng của tâm hộ 
kiếp không phải là đối tượng của thế giới này; nó có đối 
tượng giông như đối tượng được kinh nghiệm trước khi tử 
thức của kiếp sống trước sinh khởi. Chúng ta không biết 


- 232 - Thọ 





đối tượng ấy. Chúng ta cũng không thê biết đặc tính của 
thọ sinh kèm với tâm hộ kiếp. 

Việc so sánh lúc ngủ với lúc thức giúp chúng ta thấy 
rõ hơn các duyên hệ cho việc kinh nghiệm các đối tượng. 
Các đối tượng của thê gian chỉ có thể xuất hiện nhờ có các 
lộ trình tâm kinh nghiệm chúng qua sáu cửa giác quan. 

Chúng ta cần suy xét kĩ hơn chính xác là cái gì thức 
dậy khi chúng ta thức dậy và cái gì ngủ khi chúng ta ngủ. 
Sắc (rũpa) là pháp không biết cái gì cả, vì vậy sắc không 
thức cũng không ngủ. Danh (nãma) là pháp kinh nghiệm 
đối tượng. Khi danh không biết đối tượng xuất hiện trên 
thế giới này, nó có trạng thái được gọi là “ngủ”. Kế cả khi 
ta ngủ, vẫn có những tâm sinh và diệt tiếp nối nhau, duy trì 
sự liên tục của kiếp sống, chừng nào một người vẫn chưa 
chết đi. 

Khi chúng ta thức dậy, cái gì thức dậy? Tâm và tâm sở 
thức dậy, bởi vì chúng sinh khởi và kinh nghiệm đối tượng 
qua mất, tai, mũi, lưỡi, thân căn và ý môn. Như vậy, khi 
chúng ta kinh nghiệm đối tượng của thế giới này là chúng 
ta đang thức. Nếu chúng ta suy nghĩ về thực tế này một 
cách chi tiết hơn, sẽ có duyên cho sự phát triển của Tứ 
niệm xứ (satipatthana). Mục đích của việc nghiên cứu GIáo 
pháp là hay biết đặc tính của các thực tại đề biết chúng như 
chúng là. Các lời dạy của Đức Phật có thê khuyến khích 
chúng ta có chánh tỉnh tấn của Tứ niệm xứ để phát triển 
chánh kiến về các thực tại ngay khoảnh khắc này. 

Như chúng ta đã thấy, khi thức dậy, tâm và tâm sở biết 
các đối tượng của thế giới này. Chúng ta cần phải suy xét 
sâu sắc hơn về cái thực sự thức dậy. Chính là tâm và tâm 
sở thức dậy cùng nhau. Các tâm quả sinh khởi và thấy cái 
xuất hiện qua mắt, hoặc kinh nghiệm cái xuất hiện qua tai, 


Khảo cứu pháp chân đế - 233 - 





qua mũi, qua lưỡi hoặc qua thân căn. Không ai có thê ngăn 
cản điều ấy xảy ra, nó ngoài tầm kiểm soát. Tâm quả là kết 
quả của nghiệp, sinh khởi, kinh nghiệm đối tượng và rồi 
diệt đi. Sẽ không thê ngủ mãi. Nghiệp (kamma) tạo ra sự 
tái sinh ở kiếp này, nó không tạo duyên cho một người ngủ 
cả cuộc đời cho đến khi chết. Chính nghiệp tạo ra mắt, tai, 
mũi, lưỡi và thân căn để tạo duyên cho sự sinh khởi của 
tâm thấy một đối tượng dễ chịu là kết quả của nghiệp thiện 
(kusala kamma), hoặc cho sự sinh khởi của tâm thấy một 
đối tượng khó chịu là kết quả của nghiệp bắt thiện (akusala 
kamma). Tâm nghe âm thanh dễ chịu là kết quả của nghiệp 
thiện và tâm nghe âm thanh khó chịu là kết quả của nghiệp 
bất thiện. Cũng như vậy đối với các giác quan khác. 

Như vậy, chính tâm quả và các tâm sở sinh khởi thức 
dậy và kinh nghiệm đối tượng qua từng giác quan trong 
cuộc sống hàng ngày. Ngoài các loại tâm đó ra thì còn 
những gì nữa? Khi ta thức dậy, các pháp bắt thiện, tất cả 
các loại phiền não cũng bắt đầu thức dậy. Khi ta ngủ không 
hề có tâm bất thiện, nhưng vẫn có những phiền não ngủ 
ngầm (anusaya kilesa), tiềm ấn trong tâm. Những phiền 
não ngủ ngầm chưa được tận diệt được tích lũy từ tâm này 
sang tâm khác, bởi tâm sinh và diệt một cách liên tục. Như 
vậy, kế cả khi ta ngủ, các phiền não đã tích lũy được luân 
chuyên từ khoảnh khắc của tâm hộ kiếp này đến khoảnh 
khắc của tâm hộ kiếp khác. Ở những khoảnh khắc này, 
phiền não không sinh khởi, sẽ không thể có thích hay 
không thích một đối tượng, bởi lẽ ta chưa thấy, chưa nghe, 
ngửi, nêm, hay kinh nghiệm đối tượng xúc chạm. Ta chưa 
kinh nghiệm bất cứ đối tượng nào của thê giới này. Khi ta 
ngủ, tất cả phiền não cũng ngủ. Tuy nhiên, khi chúng ta 
thức dậy, các phiền não này cũng thức dậy. Sau cái thấy, 
cái nghe và kinh nghiệm đối tượng qua các giác quan khác, 


- 234 — Thọ 





tất cả những loại phiền não ấy sinh khởi cùng với tâm bất 
thiện, tùy thuộc vào các yêu tố làm duyên cho sự sinh khởi 
của những pháp bắt thiện cụ thê. 

Như chúng ta đã thấy, tâm có thể được phân loại theo 
bốn cõi (bhũmi) thức bao gồm: cõi dục giới (kãmãvacara 
bhũmi); cõi sắc giới (kãmãvacara bhũmi); cõi vô sắc giới 
(akãmäãvacara bhũmi); và cõi siêu thế (lokuttara bhũmi). 
Các tâm càng ở những cõi thức cao thì càng vi tế. Tâm của 
mọi người hầu hết là ở cõi dục giới, kinh nghiệm cảnh sắc, 
âm thanh, mùi, vị và đối tượng xúc chạm. Tâm dục giới 
thuộc cõi thức thấp nhất. Cứ thức dậy là chúng ta thấy và 
nghe. Tâm hướng về các đối tượng qua mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân căn và ý môn. Tâm lui tới những đối tượng này. Các 
tâm sinh khởi hàng ngày thuộc cõi thức thấp nhất và hơn 
nữa, chúng thường thuộc chủng loại thấp kém là bất thiện. 
Thông thường là bất thiện pháp thức dậy, trừ khi có duyên 
cho thiện pháp. Hầu như bất cứ khi nào ta thấy, có tham 
sinh khởi liền sau đó. Chúng ta nghe và rồi dính mắc vào 
âm thanh được nghe và điều ấy là tự nhiên. Tâm tham căn 
sinh khởi thường xuyên hơn tâm sân căn, tâm sân căn là 
tâm bị khó chịu, nó rất thô tháo. 

Chúng ta cần đối diện với sự thật là có nhiều tâm bất 
thiện hơn là tâm thiện trong một ngày. Nếu ta không nhận 
ra điều này ta không thê phát triển thiện pháp để có thê 
thoát khỏi những tâm xấu ác. Khi ấy sẽ lại tiếp tục có vô số 
các tâm bắt thiện, như thường lệ. Khi chúng ta không nhận 
thấy mối hiểm họa và sự bắt lợi của bất thiện pháp, chúng 
ta thậm chí còn thích thú với các bất thiện pháp của mình. 
Như vậy, ta cần phải nhớ rằng cái thức dậy thường chính là 


Khảo cứu pháp chân đế - 235 - 





phiền não. Phiền não sinh khởi trong lộ trình của nhãn 
môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. 

Việc phiền não tạo nên khổ đau nơi thân và nơi tâm 
đến mức độ nào là tùy thuộc vào mỗi cá nhân. Khi nhận ra 
được sự đau khổ hay bắn loạn do phiền não gây ra, chúng 
ta sẽ thực hiện việc phát triển các thiện pháp như bố thí 
(dãna), trì giới (sila), phát triển sự an tịnh (samatha) hoặc 
phát triển Tứ niệm xứ (satipatthãna). Khi phát triển Tứ 
niệm xứ, có sự hay biết về các đặc tính của các thực tại 
đang xuất hiện ngay khi ấy. 

Một số người tin rằng phải diệt bỏ tham trước rồi mới 
có thể phát triển được tuệ giác tới mức độ chứng đắc Dự 
lưu (Sotãpanna). Tuy nhiên, đó là điều không thể. Tham 
(lobha) sinh khởi, đó là một thực tại sinh khởi bởi những 
duyên riêng của nó, nó không phải là một chúng sinh, một 
con người hay một tự ngã. Tuy nhiên, trí tuệ (paññã) cần 
phải suy xét đặc tính của tham để nó có thể được biết như 
nó là: chỉ là một thực tại sinh và diệt. 

Các loại thọ sinh khởi cùng với những tâm khác nhau 
có thể được xếp vào thành năm nhóm như sau: 

Thọ lạc đồng sinh với thân thức là quả thiện; 

Thọ khổ đồng sinh với thân thức là quả bất thiện; 
Thọ ưu đồng sinh với hai loại tâm sân căn 

Thọ hỷ hay thọ xả đồng sinh với tâm thiện, tâm bất 
thiện, tâm quả và tâm duy tác. 


Thọ ưu không thê sinh kèm với tâm thiện, tâm quả hay 
tâm duy tác. Nó chỉ sinh kèm với các tâm bât thiện là hai 
loại tâm sân căn (dosa-mũla-citta) '. Nếu ta không biết điều 





! Một loại cần có tác động và một loại không cần tác động. Điều này sẽ 
được giải thích trong các phân sau. 


- 236 — Thọ 





này, ta có thê lầm lẫn cho pháp bắt thiện là thiện. Điều này 
có thể xảy ra, chăng hạn, khi ta cảm thấy thương xót cho 
những người đang đau khổ và gặp khó khăn. Ta muốn giúp 
họ thoát khỏi trạng thái ưu phiền ấy. Khi ấy có thể có 
duyên cho tâm thiện sinh kèm với bị mẫn thực sự (tâm sở 
bi - karunã cetasika) sinh khởi. Tuy nhiên, ta cần hay biết 
đặc tính của thọ sinh kèm với tâm đó, liệu có thọ ưu hay 
không. Nếu có thọ ưu, nếu ta buồn rầu thì đó là tâm bất 
thiện. Tâm bất thiện hoàn toàn khác với tâm thiện sinh 
khởi cùng bi mẫn (tâm sở bi). Nếu ta thực sự hiểu điều này, 
ta sẽ từ bỏ cảm thọ buồn rầu, khó chịu, cái là bất thiện. Ta 
có thể giÚp người khác với thọ hỷ chứ không phải với cảm 
giác buồn bã ưu phiên. 

Như vậy, ta cần phải biết rõ ràng khi nào tâm là bất 
thiện, đề bất thiện có thê bị tận diệt. Mọi người thường cho 
rằng nêu mình có sự bi mẫn với người khác khi người này 
đang đau khổ thì cần phải chia sẻ sự đau buồn và cảm giác 
bất hạnh cùng người ấy. Họ không nhận ra rằng đó không 
thật sự là lòng bị mẫn. 

Mọi người thường vô minh về cảm thọ của mình. Nếu 
ai đó được hỏi họ đang có cảm thọ nào tại khoảnh khắc 
này, người ấy chỉ có thê biết một cách lờ mờ rằng đang 
thấy vui, hay thấy buồn. Cảm thọ sinh khởi với mỗi tâm, 
nhưng thật không dễ nhận ra bản chất thật của nó, kế cả khi 
có sự hay biết về cảm thọ. Thọ chỉ là một thực tại kinh 
nghiệm, nó là một loại danh. Khi âm thanh xuất hiện, thực 
chất là nhĩ thức nghe âm thanh. Tại khoảnh khắc Ấy, có 
tâm sở thọ đồng sinh với nhĩ thức. Khi tâm sở xúc tiếp xúc 
với đối tượng, tâm sở thọ cũng phải sinh khởi. Nếu chánh 
niệm (sati) có thê bắt đầu hay biết đặc tính của tâm hay của 
thọ, sẽ có sự tích lũy các trợ duyên để bớt dần sự lơ là về 


Khảo cứu pháp chân đế - 237 - 





các thực tại mỗi khi ta có cảm thọ xả, thọ hỷ, thọ lạc, thọ 
khổ hay thọ ưu. Chúng ta có thể buồn, nhưng thay cho việc 
đắm chìm trong sự đau khổ, có thể có chánh niệm hay biết 
cảm thọ ấy và nó có thê được nhận biết chỉ là tâm sở thọ 
sinh khởi bởi những duyên riêng của nó. Như vậy, ta thấy 
rằng Tứ niệm xứ là vô cùng lợi lạc, hiểu biết đúng có thể 
làm giảm nhẹ khổ đau khi ta lo lắng và buồn phiên. 


*#*** 
Câu hỏi 


Thọ xả và thọ hỷ có thê thuộc chủng loại nào? 
Thọ khổ và thọ lạc thuộc chủng loại nào? 

Thọ ưu thuộc chủng loại nào? 

Thọ thuộc chủng loại nào khi ta ngủ say? 


ng hệ c2 1/0274, TP 


Sắc có thê thức dậy hoặc ngủ không? Hãy giải thích lý 
do 


- 238 — Các pháp tương hợp 





Chương 20 
Các pháp tương hợp 


Tâm có thể được phân loại theo các pháp tương hợp 
(sampayuttadhamma) và chính các tâm sở đồng sinh này 
khiến cho tâm đa dạng, muôn màu vẻ. Tâm có thể được 
phân loại là “hợp với” (sampayutta) hay “không hợp với” 
(vippayutta) một số tâm sở cụ thể. Cách phân loại này 
được áp dụng với năm tâm sở, đó là tà kiến (ditthi), sân 
(dosa), hoài nghi (vicikicchä), phóng dật (uddhacca) và trí 
tuệ (paññã). Bốn trong các tâm sở này là bất thiện và một 
là tâm sở tịnh hảo (sobhana). 

Các tâm sở bắt thiện có thể là các pháp tương hợp với 
tâm gồm những loại sau: 

e© Dit(higata-sampayutta: các tâm hợp với tâm sở tà 
kiến. 

e© Pafigha-sampayuttfa: các tâm hợp với tâm sở sân. 

e Vicikicchã-sampayutta: các tâm hợp với hoài 
nghĩ về thực tại. 

e Uddhacca-sampayut(a: các tâm hợp với phóng 
dật. 

Các tâm sở tịnh hảo có thể là pháp tương hợp với tâm 
là: 

e Ñãna-sampayutta: các tâm hợp với trí. 

Mười hai loại tâm bất thiện được nói tới dưới đây 
được phân loại là “hợp với”, hay “không hợp với” như sau: 
có tám loại tâm tham căn, trong đó bốn loại hợp với tà kiến 


Khảo cứu pháp chân đế - 239 - 





(ditthigata-sampayutta); và bốn loại không hợp với tà kiến 
(difthigata-vippayutta). 

Có hai loại tâm sân căn hợp với hận (patigha - mà 
thực chất là hai tâm sở sân) là thực tại có tính thô tháo. Một 
loại tâm sĩ căn hợp với hoài nghi (vicikicchä-sampayutta) 
và một hợp với phóng dật (uddhacca-sampayutta). 

Như vậy trong mười hai loại tâm bất thiện này có tám 
loại là “hợp với” và bốn loại là “không hợp với”. 

Các tâm tham căn (moha-mila-citta) hợp với hoặc 
không hợp với tà kiến có thê được phân biệt qua các thọ 
đồng sinh. Trong số bốn loại tâm tham căn hợp với tà kiến, 
có hai loại đồng sinh với thọ hỷ và hai loại đồng sinh với 
thọ xả. Cũng như vậy, trong số bốn tâm không hợp với tà 
kiến, có hai loại đồng sinh với thọ hÿ và hai loại đồng sinh 
với thọ xả. 

Ngoài ra, vẫn còn một cách phân biệt khác được nói 
đến. Tâm tham căn (moha-mũla-citta) có thể sinh khởi mà 
“không cần tác động” (asaikhãrika) hay “cần tác động” 
(sasankhãrika) '. Có bốn loại không cần tác động và bốn 
loại cần tác động. Tám tâm tham căn này được phân loại 
như sau: 

1. Tham tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với tà 
kiến không cần tác động (somanassa-sahagatam, 
di†thigata-sampayuttam, asankhãrikam ekam)). 

2. Tham tâm thứ hai đồng sinh với thọ hỷ, hợp với tà 
kiến cần tác động (somanassa-sahagatam, 
ditthigata-sampayuttam, sasankhãrikam ekam). 





' Điều này sẽ được giải thích kỹ hơn sau 


- 240 — Các pháp tương hợp 





3. Tham tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không hợp 
với tà kiến, không cần tác động (somanassa- 
sahagatam, di{thigata-vippayuttam, asankhãrikam 
ekam). 

4. Tham tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không hợp 
với tà kiến, cần tác động (somanassa-sahagatam, 
ditthigata-vippayuttam, sasahkhãrikam ekam)). 

5. Tham tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp với tà 
kiến, không cần tác động (upekkhã-sahagatam, 
di†thigata-sampayuttam, asankharikam ekam). 

6. Tham tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, hợp với tà 
kiến, cần tác động (upekkhäã-sahagatam, Ditthigata- 
sampayuttam, sasañnkhärikam ekam)). 

7. Tham tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, không hợp 
với tà kiến, không cần tác động (upekkhãä- 
sahagatam, di{thigata-vippayuttam, asankhãrikam 
ekam). 

8. Tham tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, không hợp 
với tà kiến, cần tác động (upekkhã-sahagatam, 
ditthigata-vippayuttam, sasañkhãrikam ekam)). 

Có hai loại tâm sân căn (dosa-mila-citta) hợp với hận 

- mà thực chất là tâm sở sân, như vậy hai loại tâm sân này 
hợp với hận (patigha-sampayutta). Mỗi khi có thọ ưu thì lại 
có tâm sở sân đi kèm, là một pháp có tính chất thô tháo và 
khó chịu. Đặc tính của thọ ưu khác với thọ lạc và thọ xả. 
Hai loại tâm sân căn (dosa-mũla-citta) đều hợp với hận và 
sinh kèm với thọ ưu. Hai loại tâm sân căn này khác nhau ở 
chỗ một loại cần tác động và loại kia không cần tác động. 
Chúng được phân loại như sau: 


Khảo cứu pháp chân đế - 241 - 





1. Sân tâm thứ nhất đồng sinh với thọ ưu, hợp với hận, 
không cần tác động (domanassa-sahagatam, 
patigha-sampayuttam asañkhãarikam ekam)). 

2. Sân tâm thứ hai đồng sinh với thọ ưu, hợp với hận, 
cần tác động (domanassa-sahagatam, patigha- 
sampayuttam sasahkhãrikam ekam\). 

Có hai loại tâm sỉ căn. Loại thứ nhất hợp với hoài 
nghi, sinh kèm. với tâm sở hoải nghi (vicikicchã cetasika), 
nó hoài nghi về Đức Phật (Buddha), Đức Pháp (Dhamma) 
và Đức Tăng (Sangha), về ngũ uấn (khandha), vê gIỚI 
(dhãtu), về quá khứ, hiện tại và vị lai, và về một số chủ đề 
khác nữa. Loại tâm si căn thứ hai được gọi là “hợp với 
phóng dật”. 

Tâm sở si (moha) không biết các thực tại như chúng 
là. Sỉ kinh nghiệm đối tượng, nó đối mặt với đối tượng 
nhưng lại không biết được đặc tính thực sự của đối tượng 
đang xuất hiện. Ví dụ như, khi ta đang thấy hiện giờ, ta có 
thể không biết được rằng cái đang xuất hiện qua mắt chỉ là 
một sắc, là một loại thực tại. Cũng có thể có hoài nghĩ về 
các thực tại. Ta có thể nghi ngờ liệu có đúng rằng về thực 
chất, ta không thấy con người hay đồ vật gì đó như ta vẫn 
thường nghĩ, mà chỉ là một sắc xuất hiện qua nhãn căn. 
Không phải lúc nào hoài nghỉ cũng sinh khởi, nhưng bất cứ 
khi nào có hoài nghi về Đức Phật (Buddha), Đức Pháp 
(Dhamma), Đức Tăng (Sangha) và về những đặc tính của 
thực tại xuất hiện, khi ấy có tâm si căn (moha-mũla-citta) 
hợp với hoài nghi. 

Khi có cái thấy, nghe, ngửi, nếm, hay kinh nghiệm đối 
tượng xúc chạm qua thân căn, nếu các tâm không phải là 
thiện (kusala), luồng tốc hành tâm sinh khởi liền sau 
thường là tâm sĩ căn hợp với phóng dật 


- 242 — Các pháp tương hợp 





(uddhaccasampayutta). Những loại tâm này sinh khởi khi 
tâm bất thiện (akusala citta) không sinh kèm với tâm sở 
tham, tâm sở sân và tâm sở hoài nghi. Như vậy, chúng ta 
có thê biết đặc tính của tâm sỉ căn hợp với phóng đật, cái 
sinh khởi mỗi khi ta lãng quên đặc tính của thực tại và 
không biết đặc tính của đối tượng đang xuất hiện '. 

Hai loại tâm sĩ căn (moha-mnla-citta) được phân loại 
như sau: 

1. Si tâm thứ nhất đồng sinh với thọ xả, hợp với hoài 

nghi (upekkhã-sahagatam, vicikiccha-sampayuttam) 

2. Sỉ tâm thứ hai đồng sinh với thọ xả, hợp với phóng 

đdật (upekkhã-sahagatam, uddhacca-sampayuttam) 

Như ta đã thấy, trong số mười hai loại tâm bất thiện 
(akusala), có tám loại là “hợp với” (sampayutta) và bốn 
loại là “không hợp với” (vippayutta). 

Các tâm tịnh hảo (sobhanacitta) đồng sinh với tâm sở 
trí tuệ (paññã cetasika) được gọi là “hợp trí” (ñana- 
sampayutta) (ñana chính là tâm sở paññ3). 

Tâm cũng có thê được phân chia thành hai loại “cần 
tác động” (sasaikhãrika) và “không cần tác động” 
(asankharika). Thuật ngữ “sahkhara” được sử dụng trong 
Tam Tạng (Tipitaka) có nhiều nghĩa. Nó được dùng trong 
các từ ghép như: pháp hữu vi (sankhara dhamma); hành 
uẩn (sañkhãrakkhandha); vô ký (abhisankhãra); không cần 
tác động (asankhãrtIka); cần có tác động (sasankharika). 
Trong mỗi trường hợp này, sañkhara lại có một nghĩa khác. 





' Phóng dật (uddhacca) sinh khởi với tất cả các tâm bất thiện, nhưng 
loại tâm sĩ căn thứ hai được gọi là “hợp với phóng dật” và nó được 
phân biệt với loại tâm sĩ căn thứ nhât theo cách như vậy 


Khảo cứu pháp chân đế - 243 - 





Pháp hữu vi (sahkhãra dhamma) là các pháp sinh khởi 
bởi những duyên riêng của chúng. Một khi đã sinh khởi, 
chúng lại diệt đi. Tất cả các pháp hữu vi đều vô thường. Có 
bốn pháp chân đề (paramatthadhamma) là: tâm (citta), tâm 
sở (cetasika), sắc (rũpa) và niết bàn (nibbãna). Ba pháp 
chân đề tâm, tâm sở và sắc là các pháp hữu vi; chúng sinh 
khởi do duyên, chúng tồn tại trong một thời gian cực kỳ 
ngăn ngủi và rồi diệt đi ngay lập tức. Niết bàn không lệ 
thuộc vào duyên, nó là một pháp không sinh và không diệt. 
Niết bàn là pháp vô vi (visahkhãra đhamma). 

Ba pháp hữu vi (sahkhãra đhamma) tâm, tâm sở và sắc 
có thê được xếp theo ngũ uẫn như sau: 

e Sắc uẫn (rũpakkhandha), là tất cả các sắc. 

e Thọ uẫn (vedanäkkhandha), là các cảm thọ hay 
tâm sở thọ. 

e Tưởng uẫn (saññakkhandha), là sự đánh dấu, ghi 
nhớ hay tâm sở tưởng. 

e Hành uẫn (saủkhärakkhandha) bao gồm 50 loại 
tâm sở còn lại. 

e Thức uẫn (viññãnakkhandha) là tất cả các tâm. 

Hành uẫn (saikhãrakkhandha) bao gồm các tâm sở 
ngoài thọ và tưởng, tức là 50 loại tâm sở còn lại. Còn các 
pháp hữu vi (sankhãra đhamma) là tất cả các tâm (89 tâm), 
tất cả các tâm sở (52 tâm sở) và tất cả các sắc (28 sắc). 


Pháp hữu vi (saäkhãra dhamma) bao gồm nhiều thực 
tại hơn hành uẫn (sañkharakhandha). Tất cả các loại tâm, 
các tâm sở và các sắc đều là pháp hữu vi, trong khi đó chỉ 
có 50 tâm sở là hành uẫn. 

Trong số 50 tâm sở là hành uấn, tâm sở tư (cetanã 
ceftasika) là nổi trội, dẫn đầu trong việc tạo nghiệp. Nó là 
“tác hành” (abhisañkhara); từ “abhi” đôi khi được sử dụng 


- 244 — Các pháp tương hợp 





theo nghĩa “nổi trội”. Trong Lý Duyên Khởi (Paticca- 
samuppađda - còn dịch là “Thập Nhị Nhân Duyên”), vô 
minh duyên hành và hành duyên thức. Hành trong Lý 
Duyên Khởi là tâm sở tác ý, là tác hành (abhisankhara), là 
pháp dẫn đầu trong việc tạo nghiệp. Chính nghiệp thiện và 
nghiệp bất thiện tạo duyên cho sự sinh khởi của tâm quả và 
các tâm sở quả (được gọi là thức -viññãna trong Lý Duyên 
Khởi). Đúng là các tâm sở khác cũng làm duyên cho sự 
sinh khởi của tâm. Xúc, chăng hạn, là một duyên quan 
trọng. Nếu không có tâm sở xúc xúc chạm lên đối tượng, 
sẽ không thể có các tâm thấy, nghe, ngửi, nếm, kinh 
nghiệm đối tượng xúc chạm hoặc suy nghĩ về những việc 
khác nhau. Tuy nhiên, xúc không phải là “tác hành” 
(abhisankhãra). Nó chỉ xúc chạm đối tượng và rồi diệt đi 
hoản toàn. 

Như vậy, trong 50 tâm sở là hành uấn, chỉ có tâm sở 
tư là “tác hành” (abhisankhara). Tư là nghiệp thiện hoặc 
nghiệp bất thiện là duyên cơ bản; nó là duyên nghiệp 
(kamma-paccaya) cho sự sinh khởi của tâm quả 
(vipakacttta). 

Mắt xích “Hành” (sañkhãra) của Lý Duyên Khởi bao 
gồm ba loại: 

e Phúc hành (puññˆabhisankhara) 

e© Phi phúc hành (apuññabhisañkhãra) 

e Bất động hành (aneñj°ãbhisahkhãra). 

Phúc hành là tâm sở tư (cetanä) sinh khởi với tâm 
thiện dục giới (kãmãvacara citta) và tâm thiện sắc giới 
(rũpävacara citta). Phi phúc hành là tâm sở tư sinh khởi 
cùng với tâm bất thiện. Bất động hành là tâm sở tư sinh 
khởi với tâm thiện vô sắc giới (arũpãvacara kusala citta) và 
nó là loại tâm thiện vững chắc, không lay chuyền. 


Khảo cứu pháp chân đế - 245 - 





Các tâm thiện dục giới (kãmävacara kusala citta) chỉ 
sinh khởi trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi và loại tâm 
thiện này không có tính chất không lay chuyền. Nó chỉ sinh 
khởi bảy lần trong một lộ trình". Nó chỉ xuất hiện khi có bố 
thí (dãna), trì giới hay sự vun bồi của những loại thiện pháp 
khác. Ngoài những dịp ấy, thường là tâm bất thiện sinh 
khởi trong nhiều lộ trình. Tâm thiện sắc giới là tâm thiện 
hợp với trí (ñãna-sampayutta). Nó là tâm đã đạt được đến 
sự an tịnh ở mức độ an chỉ định (appanaäsamadhi). Tâm sắc 
giới (rũpävacara citta) là tâm đáo đại (mahãgøsata kusala), 
tức là tâm đã đạt tới sự vĩ đại, tuyệt hảo. Tuy nhiên, nó vẫn 
còn gần với tâm thiện dục giới vì đối tượng của nó vẫn liên 
quan đến sắc. 

Bắt động hành là tâm sở tác ý (cetanä) sinh khởi với 
tâm thiền vô sắc giới. Tâm này cùng loại với tâm ngũ thiền 
sắc giới” nhưng đối tượng của nó là vô sắc, vì vậy nó vi tế 
hơn, không lay chuyên được. Nó tạo ra kết quả vô lượng; 
nó tạo duyên cho sự sinh khởi của tâm quả vô sắc giới ở 
cõi Phạm thiên vô sắc giới. Ở các cõi này, thời gian của 
một kiếp sống vô cùng dài, nó tương ứng với năng lực của 
các tâm thiện vô sắc giới. Tái sinh ở cõi trời là sự tái sinh 
an lành, bởi ở các cõi ấy không có ốm, đau và các bệnh tật 
trên thân hay các khó khăn như ở cõi người và các đường 
ác đạo. Tuy nhiên, tuổi thọ ở những cõi trời dục giới không 
dài như cõi Phạm thiên sắc giới, tuổi thọ ở các cõi Phạm 
thiên sắc giới không đài bằng tuổi thọ ở cõi Phạm thiên vô 
sắc giới. Như ta đã thấy, sự sinh khởi ở những cõi vô sắc 





' Có bảy tốc hành tâm trong một lộ trình, chúng có thê là thiện hoặc bất 
thiện trong trường hợp của những người không phải là A la hán. 
? Các tâm thiền vô sắc giới có cùng các chỉ thiền như tâm ngũ thiền sắc 
giới. Điều này sẽ được giải thích kỹ hơn trong phần về Samatha. 


- 246 — Các pháp tương hợp 





giới là kết quả của tư ý sinh khởi với các tâm thiện vô sắc 
giới. Loại tư ý (hay nghiệp) này là tác hành (abhisankhara) 
và được coi là không thê lay chuyên (aneñj°ãbhisahkhãra). 

Tóm tắt các nghĩa của hành (sañkhãra) trong những từ 
ghép bao gồm như sau: 

e Pháp hữu vi bao gồm: tâm, tâm sở và sắc. 

e Hành uẩn (saikhãrakkhandha) bao gồm: 50 loại 
tâm sở (trừ tâm sở thọ (vedanä) và tâm sở tưởng 
(saññã) vì nó thuộc hai loại uẫn riêng biệt). 

e Tác hành (abhisankhara) chính là tâm sở tư 
(cetanã), là một trong 50 loại tâm sở nằm trong 
hành uân (sahkhãrakkhandha). 

Ngoài ra thuật ngữ “không cần tác động” và “cần tác 
động” được sử dụng để phân biệt các loại tâm. Tâm thiện, 
tâm bắt thiện, tâm quả và tâm duy tác có thể là “không cần 
tác động” (asaikhãrika) và “cần tác động” (sasaäkhãrika). 

Chúng ta đọc trong cuốn Cú Giải Bộ Pháp Tụ 
(Quyền I, Phần IV, Chương V §156) rằng sasahkhãrika có 
nghĩa là “với nỗ lực” hay “với tác động”. Tác động này có 
thể tới từ bản thân mình hay từ một người khác. Một người 
có thê thúc giục hay ra lệnh một người khác làm một việc 
gì đó. Một điều rất tự nhiên là tâm sinh khởi trong cuộc 
sông hàng ngày có lúc là “cần tác động”, có lúc là “không 
cần tác động”. Bất kê tâm là thiện hay là bất thiện, đôi lúc 
nó tự động sinh khởi do những tích lũy đã hình thành trong 
quá khứ tạo duyên mạnh mẽ cho nó. Vì thế, nó có đủ sức 
mạnh để sinh khởi một cách hoàn toàn tự nhiên mà không 
cần đến sự tác động đến từ bên ngoài. Những tâm như vậy 
có tính chất là không cần tác động (asahkhãrika). Đôi lúc 
tâm thiện và tâm bắt thiện sinh khởi một cách yếu ớt, nó 
chỉ sinh khởi được do có sự thúc giục từ bản thân hay từ 


Khảo cứu pháp chân đế - 247 - 





một người khác Khi ấy tâm là cần tác động 
(sasañkhãrika). Như vậy, ta thấy răng, tâm thiện và tâm bất 
thiện có những cường độ khác nhau, chúng có thể là không 
cần tác động và cần tác động. 


Đôi khi tâm bất thiện có cường độ mạnh, nó sinh khởi 
ngay lập tức bởi đã được tích lũy thích hay không thích về 
đối tượng đang được kinh nghiệm tại khoảnh khắc ẫy. Đôi 
khi thì không phải như vậy. Chăng hạn, một người có thê 
không có thiên hướng xem phim hay xem kịch. Tuy nhiên, 
khi các thành viên trong gia đình, bạn bè rủ đi thì người ấy 
vẫn đi. Liệu tâm ở khoảnh khắc ấy có thực sự muốn đi hay 
không? Một người có thể hoàn toàn thờ ơ với việc đi hay 
không đi, nhưng nếu được rủ rê, người ấy sẽ đi. Tự bản 
thân người ấy sẽ không đi. Đôi khi ta có thể nghĩ rằng bộ 
phim này hay và thực sự đáng xem, nhưng ta vẫn không đi 
xem bởi không thấy có đủ hứng thú, ta không thấy việc đi 
xem ngay là cấp thiết. Đó là một thực tế đời thường. Chúng 
ta có thể tìm ra khi nào tâm có sức mạnh và khi nào tâm 
yêu ớt, bất kế nó là tâm bắt thiện như tham (lobha) và sân 
(dosa) hay là tâm thiện. Một SỐ người, khi được nghe rằng 
có một lễ dâng Y Kathina (tức là lễ dâng Y cho các vị tỳ 
kheo sau mùa an cư kiết hạ), họ muốn tham dự ngay lập 
tức và rủ những người khác cùng đi. Một số người khác, 
khi nghe rằng người này hay người kia sẽ không tham dự 
buổi lễ đó, lại quyết định không đi, kế cả khi được rủ. Như 
vậy, tâm thiện và tâm bất thiện đều có sự khác biệt về 
cường độ, tùy thuộc vào các yêu tố làm duyên cho sự sinh 
khởi của chúng. 

Đức Phật thuyết giảng về các tâm có thể là không cần 
tác động hoặc cần tác động để chỉ cho chúng ta thấy rằng 
tâm rất phức hợp. Một số tâm sinh khởi sinh kèm với các 


- 248 — Các pháp tương hợp 





loại tâm sở giống nhau, nhưng tính chất của những tâm này 
có thể khác biệt trên phương diện chúng là cần tác động 
hay không cần tác động, tùy thuộc vào sức mạnh của các 
tâm sở đồng sinh. Đức Phật đã dạy Giáo pháp một cách chỉ 
tiết và điều ấy thê hiện lòng từ bi lớn lao của Ngài. 

Chúng ta đọc trong cuốn Cú Giải Bộ Pháp Tụ 
(Quyền I, Phần IV, Chương VII, §160 - 161) về Tứ vô 
hạn, tức là: không gian, vũ trụ, các nhóm chúng sinh và 
kiến thức của một vị Phật: 

1) Không có giới hạn cho không gian, chúng ta có 
thê tưởng tượng là nhiễu trăm, nhiêu ngàn hay nhiều 
trăm ngàn yojanas về phía đông, vê phía tây, vê phía 
nam và vê phía bắc. Nếu như một cây sắt có độ dài 
bằng chiêu cao của ngọn núi Meru rơi xuống chia quả 
đất làm hai, thì nó tiếp tục rơi và sẽ không có điểm 
chạm. Đó chính là sự vô hạn của không gian. 

2) Không có giới hạn cho các vũ trụ có thể đo với 
hàng trăm hay hàng ngàn yojana. Nếu như bốn vị Bà la 
môn sinh ra ở cung điện Akaniftha (tức cõi Phạm thiên 
sắc giới cao nhất) có thần tốc đi qua được hàng trăm 
ngàn thế giới trong thời gian một cung tên nhẹ của nhà 
thiện xạ đi qua bóng một cây cọ, dù các vị ấy có đi với 
vận tốc như vậy xuyên qua các thế giới để tìm giới hạn 
của thế giới, thì đến khi hết thọ mạng họ vẫn chưa hoàn 
thành được mục đích của mình. Như vậy, thế giới là vô 
hạn. 

3) Trong thế giới vô hạn như vậy thì không có giới 
hạn cho các chúng sinh trên cạn hay dưới nước. Như 
vậy, các nhóm chúng sinh là vô hạn. 

4) Vô hạn hơn thế nữa là kiến thức của một vị Phật. 


Khảo cứu pháp chân đế. - 249 - 





Không gian là vô hạn. Không ai có thể đo được không 
gian rộng bao nhiêu trăm, bao nhiêu ngàn hay bao nhiêu 
trăm ngàn yojana (do tuần). Ta cũng không thể đếm được 
có bao nhiêu thế giới. Nếu ta phải đêm các ngôi sao và các 
thế giới thì sẽ chăng bao giờ xong, bởi các thế giới là vô 
hạn. Ta không thê xác định được số lượng chúng sinh ở các 
nhóm khác nhau sống trong các thế giới khác nhau: con 
người, phạm thiên, chư thiên, súc sinh sống trên cạn hay 
dưới nước, các chúng sinh ở các cõi ác đạo. Trí tuệ của một 
vị Phật cũng là vô hạn, không có giới hạn nào cho trí tuệ ấy 
và nó còn vô hạn hơn cả ba loại vô hạn kia. 

Lại nghĩ về tất cả các chúng sinh sống trong vô vàn 
thế giới đó, sự đa dạng của tâm các chúng sinh ấy hắn là 
bất tận. Chỉ với một cá nhân thôi, đã có rất nhiều loại tâm 
khác nhau, dù chỉ tính trong một loại như tâm thiện dục 
giới (kãmãvacara kusala citta). Mỗi tâm chỉ sinh khởi một 
lần, nó là độc nhất. Cũng một loại tâm như vậy sinh khởi 
trở lại nhưng nó khác với tâm trước đó. Khi ta tính đến tâm 
của vô vàn chúng sinh, ta không thê tưởng tượng được sự 
đa dạng của chỉ một loại tâm sinh khởi nơi các chúng sinh 
hữu tình các cõi. 

Cuốn CJú Giải Bộ Pháp Tụ trong cùng phần này có 
nói về tâm thiện dục giới (kãmãvacara kusala citta), đồng 
sinh với thọ hỷ, hợp với trí và không cần tác động, như 
vậy, tâm đó mạnh mẽ, được xếp vào một trong tám loại 
tâm thiện dục giới. Mặc dầu nó chỉ được tính là một loại 
tâm, nhưng cần hiểu rằng, có sự đa dạng bất tận của các 
tâm thiện dục giới này nơi một chúng sinh và còn nhiều 
hơn nữa nơi vô vàn chúng sinh khác. 

Chúng ta đọc tiếp sau trong cùng phần của Cjứ Giải 
Bộ Pháp Tụ về việc phân chia các tâm thiện dục giới thành 
tám loại như sau: 


- 250 — Các pháp tương hợp 





Bây giò, tất cả các loại [tâm thiện dục giới] này 
đang sinh khởi nơi vô lượng chúng sinh trong vô lượng 
thế giới; và Đức Phật toàn giác, như thê đo lường những 
tâm đó với một chiếc cân vô cùng chính xác, hay như 
thê đo lường chúng bằng một cái thước, với chánh biến 
tri của mình, đã sắp xếp, chỉ ra rằng chúng có tám loại, 
gom các tâm tương tự thành tám nhóm. 

Sự phân chia thành tám loại tâm đại thiện (mahä- 
kusala`citta) này tương ứng với sự thực. Chúng được phân 
chia thành tám loại: chúng có thể đồng sinh với thọ hỷ 
(somanassa vedanä) hay với thọ xả (upekkhã vedan3); hợp 
với trí (paññã) hay không hợp với trí; cần tác động hay 
không cần tác động. Tóm lại chúng bao gồm: 

1. Đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí, không cần tác 
động (somanassa-sahagatam, ñãna-sampayuttam, 
asañkharikam ekam). 

2; Đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí, cần tác động 
(somanassa-sahagatam, ñãna-sampayuttam, 
sasañkhärikam ekam)). 

3. Đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với trí, không cần 
tác động (somanassa-sahagatam, ñãna- 
Vippayuttam, asañkharikam ekam)). 

4. Đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với trí, cần tác 
động (somanassa-sahagatam, ñãna-vIippayuttam, 
sasañkhärikam ekam)). 





' “Mahã” có nghĩa là “lớn”. Tâm đại thiện (mahã-kusala cittas) là các 
tâm thiện dục giới (kãmaävacara kusala cittas). Các tâm đại duy tác 
(mahã-kIriyacittas) và các tâm đại quả (mahã-vipäkacitta) cũng là các 
tâm thuộc dục giới, đi kèm bởi các nhân tịnh hảo (sobhana hetus) 


Khảo cứu pháp chân đế - 251 - 





5. Đồng sinh với thọ xả, hợp với trí, không cần tác 
động (upekkha-sahagatam, ñãna-sampayuttam, 
asañkharikam ekam) 

6. Đồng sinh với thọ xả, hợp với trí, cần tác động 
(upekkhäã-sahagatam, Ñãna-sampayuttam, 
sasañkhärikam ekam)). 

7. Đồng sinh với thọ xả, không hợp với trí, không cần 
tác động (upekkhãa-sahagatam, ñãna-vippayuttam, 
asañkharikam ekam). 

§. Đồng sinh với thọ xả, không hợp với trí, cần tác 
động (upekkhãa-sahagatam, ñãna-vIppayuttam, 
sasañkhärikam ekam)). 

Có đôi lúc ta cảm thấy mệt mỏi và buồn chán, thiếu 
nhiệt huyết? Đôi khi tâm suy nghĩ về những việc thiện cụ 
thể nào đó nhưng nó quá yêu ớt, mệt mỏi, và chán nản sinh 
khởi. Liệu ở những khoảnh khắc Ấy, có thể có chánh niệm 
(sati) hay biết đặc tính của tâm yếu ớt, không đủ năng 
lượng để làm việc thiện ấy hay không? Nếu không có 
chánh niệm thì sẽ có ý niệm về một cái ta đang cảm thấy 
như vậy. Mệt mỏi, yêu ớt, chán nản hay cảm giác sa sút 
tinh thần và uê oải, tất cả những khoảnh khắc ấy đều có 
thực. Nếu không có chánh niệm hay biết đặc tính của các 
thực tại khi chúng xuất hiện một cách tự nhiên, chúng sẽ 
không thể được hiểu không phải là một chúng sinh, một 
con người hay một cái ngã nào cả. Chúng chỉ là các đặc 
tính của tâm sinh khởi do duyên và rồi diệt đi. 

Đức Phật giảng về tâm dưới nhiều góc độ khác nhau. 
Một trong những khía cạnh đó là sự phân loại của tâm theo 
“cần tác động” và “không cần tác động”. Tâm tham căn 
(lobha-mũla-citta) có thể là “cần tác động” hoặc “không 
cần tác động”. Cũng như vậy, tâm căn sân (dosa-mũla- 


- 252 — Các pháp tương hợp 





citta) và những tâm thiện (kusala citta) cũng có thê là cần 
tác động hoặc không cần tác động. Khi chánh niệm hay 
biết các đặc tính của các thực tại này, fa có thể biết được 
rằng chúng là danh, chúng khác với sắc. Cảm giác sa sút 
tinh thần, chán nản và uể oải, không có nhiệt huyết cho 
thiện pháp thì không phải là sắc. Nó là bản chất của loại 
tâm “cần tác động”, tâm những khi ấy có tính yếu ớt. 

Chỉ các tâm dục giới mới được phân chia thành “cần 
tác động” và “không cần tác động”. Các tâm dục giới là 
các tâm ở cấp độ tâm thức thấp nhất. Chúng là những tâm 
sinh khởi trong cuộc sống đời thường, khi có cái thấy, 
nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, kinh nghiệm đối tượng xúc 
chạm hay suy nghĩ về đối tượng ngũ quan. Có lúc tâm 
thiện hoặc bất thiện sinh khởi do bởi đối tượng ngũ quan 
có cường độ mạnh và vì vậy, chúng sinh khởi một cách 
hoàn toàn tự nhiên; đôi khi chúng lại yếu ớt và sinh khởi 
với sự tác động. Tất cả đều tùy thuộc vào duyên. 

Các tâm ở cấp độ tâm thức cao hơn là tâm sắc giới 
(rũpãvacara citta), tâm vô sắc giới (arũpävacara citta) và 
tâm siêu thế (lokuttara citta), chúng không được phân loại 
thành “cần tác động” và “không cần tác động”. Tất cả 
những tâm đó đều là tâm cần tác động. Lý do là bởi phải có 
sự vun bồi phù hợp để làm nhân duyên cho sự sinh khởi 
của chúng. Trong trường hợp này “cần tác động” không có 
nghĩa chỉ sự yêu ớt của tâm như trong trường hợp của các 
tâm dục giới cân tác động. Trước khi tâm sắc giới, tâm vô 
sắc giới và tâm siêu thế sinh khởi đều phải có tâm thiện 
dục giới hợp với trí. Đó là nhân duyên tác động tạo nên sự 
sinh khởi của chúng. Vì vậy, các tâm thuộc các cõi thức 
cao (sắc giới, vô sắc giới, siêu thế) đều là “cần tác động” 
và hợp với trí. 


Khảo cứu pháp chân đế - 253 - 





Chúng ta có thể biết được liệu tâm ở những bối cảnh 
khác nhau trong cuộc sống hàng ngày là không cần tác 
động hay cần tác động. Chẳng hạn khi chúng ta đi nghe 
pháp, có cần ai đó thúc giục không? Lúc đầu, có thể tự 
chúng ta chưa muốn đi mà cần có người thúc giục. Tuy 
nhiên, về sau chúng ta có thể tự mình muốn đi mà không 
cần sự thúc giục. Trong mỗi hoàn cảnh như vậy tính chất 
của tâm là khác nhau, khi nó là cần tác động, khi lại là 
không cần tác động. Tâm không phải luôn luôn là cần tác 
động hay là không cần tác động. Chăng hạn như ta đi xem 
phim sau khi được ai đó rủ, khi ấy tâm còn yếu ớt. Tuy 
nhiên, khi đã ngồi thoải mái, ta lại thấy rất thích thú, vui vẻ 
và cười phá lên; khi ấy tâm không còn yếu ớt nữa; bởi ta 
không cần sự thúc giục thì mới cười hay vui thú nữa. Khi 
ta vui thú và cười phá, tâm với thọ hỷ rất mạnh mẽ, chúng 
tự sinh khởi, khi ấy tâm là không cần tác động. Điều ấy chỉ 
ra rằng tâm luôn là vô ngã (anattä), nó sinh khởi bởi duyên 
riêng của nó. Tâm sinh khởi ở khoảnh khắc này có thể như 
thế này và ở khoảnh khắc tiếp theo lại khác, tùy thuộc vào 
duyên. 


3k3 >k sk 3k 
Câu hỏi 
Tà kiến (ditthi) sinh khởi với bao nhiêu loại tâm? 


Tâm sở tà kiên có thê sinh khởi với loại thọ nào? 
Tâm sở sân (dosa) sinh khởi với loại thọ nào? 


NV 


Thọ hỷ (somanassa vedanä) sinh khởi với loại tâm bất 
thiện nào? 


- 254 — Các pháp tương hợp 





5. Thọ xả (upekkhã vedan3) sinh khởi với loại tâm bất 
thiện nào? 

6. Nghĩa của các thuật ngữ “pháp hữu vi” (sahkhãara 
dhamma), “hành uân” (saäkhãrakkhandha), “tác hành” 
(abhisankhãra), “cần tác động” (sasankhãrika), “không 
cần tác động” (asahkhãrika)? 

7. Khi suy xét về nhóm 8§ tâm tham căn và 8 tâm đại 
thiện, hai nhóm này có gì tương tự và có gì khác biệt? 


Khảo cứu pháp chân đế - 255 - 





Chương 21 
Nhân (Hetu) 


Tâm rất đa dạng do bởi các pháp tương hợp 
(sampayuttadhamma) là nhân. 

Các thực tại là pháp hữu vi (sahkkhara dhamma) 
không thể tự sinh khởi mà không lệ thuộc vào các duyên 
cho sự sinh khởi của chúng. Có ba loại pháp chân đề được 
gọi là pháp hữu vị, đó là tâm (citta), tâm sở (cetasika) và 
sắc (rũpa). Tâm phụ thuộc vào tâm sở làm duyên cho 
chúng sinh khởi; tâm sở lại lệ thuộc vào tâm làm duyên 
cho sự sinh khởi của chúng. Một số loại tâm lệ thuộc vào 
cả tâm sở và sắc để làm duyên cho chúng sinh khởi. Một số 
loại sắc phụ thuộc vào tâm, tâm sở hay vào các sắc khác 
làm duyên cho chúng sinh khởi. 

Tâm muôn màu vẻ do bởi các nhân khác nhau sinh 
kèm với chúng. Một số tâm sinh khởi cùng các tâm sở là 
nhân, trong khi một số tâm khác sinh khởi mà không có 
nhân. Chỉ có 6 tâm sở là nhân là: 


Tâm sở tham (lobha cetasika) là nhân tham 3 nhân bất 
Tâm sở sân (dosa cetasika) là nhân sân thiện (akusala 
Tâm sở s1 (moha cetasika) là nhân sĩ hetu) 


Tâm sở vô tham (alobha cetasika) là nhân vô tham |_ 3 nhân tịnh 
Tâm sở vô sân (adosa cetasika) là nhân vô sân hảo (sobhana 


Tâm sở vô sân (adosa cefasika) là nhân vô sân hetu) 


- 256 — Nhân 





Các pháp không phải là sáu loại tâm sở này không thể 
làm nhân duyên (hetu-paccaya). Các tâm sở không phải là 
nhân vẫn làm duyên cho tâm khi sinh khởi cùng nó, nhưng 
không theo phương thức duyên hệ được gọi là nhân duyên 
(hetu-paccaya). Nhân duyên (hetu-paccaya) chỉ là một 
trong 24 loại duyên hệ khác nhau. 

Sáu loại tâm sở là nhân có thể so sánh với gốc rễ của 
một cái cây, nó làm cho cây phát triển, trưởng thành để có 
thể đơm hoa kết trái. Khi sáu loại nhân này sinh khởi, 
chúng khiến các pháp đồng sinh lớn mạnh và phát triển, nó 
tạo ra quả, lần này sau lần khác và ngày càng nhiều. Những 
ai chưa phải là A la hán vẫn còn nhân thiện (kusala hetu) 
và nhân bắt thiện (akusala hetu). Còn vị A la hán thì không 
còn nhân thiện và nhân bất thiện nữa. Tâm sở vô tham 
(alobha), vô sân (adosa) và tâm sở trí tuệ (amoha) sinh kèm 
với tâm duy tác (kiriyacitta) đảm nhận chức năng tốc hành 
tâm (javana) của vị A la hán được gọi là nhân vô ký 
(avyakata hetu), tức là loại nhân không phải là thiện cũng 
không phải là bắt thiện. 

Các pháp vô ký (avyakatadhamma) là các thực tại 
không phải là thiện cũng không phải là bất thiện, nó bao 
gồm: tâm quả (vipäkacitta); tâm duy tác (kiriyacitta); tâm 
sở quả (vipäka cetasika); tâm sở duy tác (kiriya cetasika), 
sắc (rũpa) và niết bàn (nibbãna) 

Như chúng ta đã thấy, sáu loại nhân này cũng được 
phân thành hai: một là ba nhân bắt thiện (akusala hetu) 
tham, sân và s1; hai là ba nhân tịnh hảo (sobhana hetu) là 
vô tham, vô sân và trí tuệ. Theo cách chia này, thuật ngữ 





' Như ta đã thấy, vị A la hán không tạo nghiệp có thể sinh quả, vì vậy 
các tâm duy tác đảm nhận chức năng tôc hành tâm. 


Khảo cứu pháp chân đế - 257 - 





“tịnh hảo” (sobhana) được sử dụng thay cho thuật ngữ 
“thiện” (kusala). Nhân là thiện chỉ sinh khởi với tâm thiện 
(kusala citta) và tâm này làm duyên cho tâm quả thiện 
(kusala vipãka) sinh khởi về sau. Trong khi ấy, nhân tịnh 
hảo sinh khởi với các tâm thiện, chúng cũng có thể sinh 
khởi cùng các tâm quả thiện (kusala vipãkacitta) ' và các 
tâm duy tác tịnh hảo (sobhana kiriyacitta). Như vậy, nhân 
tịnh hảo không chỉ sinh khởi cùng tâm thiện. 

Bốn pháp chân để (paramatthadhamma) có thể được 
xếp thành hai, dựa vào không-là-nhân (na-hetu) và nhân 
(hetu) như sau: 

e Tâm (ciffa): là không-là-nhân (na-hetu). 

e Tâm sở (cetasika): chỉ có 6 trong số 52 tâm sở là 
nhân (hetu), 46 tâm sở còn lại là không-là-nhân 
(na-hetu). 

e Sắc (rũpa): là không-là-nhân (na-hetu). 

e Niết bàn (nibbãna): là không-là-nhân (na-hetu). 

Tâm và 46 tâm sở đều là không-là-nhân (na-hetu). 
Một số tâm và tâm sở đồng sinh với các tâm sở là nhân; 
chúng là tâm và tâm sở hữu nhân (sahetuka citta và 
sahetuka cetasika) ˆ. Một số tâm và tâm sở không sinh kèm 
với nhân, chúng là tâm và tâm sở vô nhân (ahetuka citta và 
ahetuka cetasika). 

Nhãn thức, cái thấy đối tượng thị giác (cảnh sắc) xuất 
hiện, chỉ đồng sinh với bảy tâm sở là: xúc, thọ, tưởng, tư, 
mạng căn, nhất tâm và hướng tâm. Xúc là tâm sở xúc 
(phassa cetasika) đảm nhận chức năng xúc chạm với đối 





' Tâm quả thiện có thể đi kèm bởi các nhân tịnh hảo hoặc có thê là vô 
nhân (ahetuka) 
? “Sa” có nghĩa là “với” 


- 258 — Nhân 





tượng thị giác in dấu lên nhãn căn. Tâm sở thọ (vedanã 
cetasika) đảm nhận chức năng cảm nhận. Trong trường hợp 
này là thọ xả (upekkhã vedan8), cái cảm nhận trung tính về 
đối tượng thị giác. Tâm sở tưởng (saññãcctasika) đảm nhận 
chức năng ghi nhớ đối tượng thị giác xuất hiện qua nhãn 
căn. Vì trong trường hợp này tâm không phải là thiện hay 
bất thiện, tâm sở tư (cetanã cetasika) chỉ đảm nhận chức 
năng phối hợp, đôn đốc tâm và các tâm sở đồng sinh hoàn 
thành chức năng riêng của chúng. Tâm sở mạng căn 
(Jivitindriya cetasika) đảm nhận chức năng hỗ trợ tâm và 
các tâm sở đồng sinh, duy trì sự sống của chúng, nhưng chỉ 
chừng nào chúng còn đang tồn tại. Tâm sở nhất tâm 
(ekaggatä cetasika) đảm nhận chức năng tập trung vào đối 
tượng xuất hiện. Tâm sở hướng tâm (manasikãra cetasika) 
đảm nhận chức năng hướng đến đối tượng thị giác. 

Bảy tâm sở này không phải là nhân và vì vậy nhãn 
thức là tâm quả vô nhân (ahetuka vipakacitta). Tâm căn 
tham (lobha-mũla-citta) có thể sinh khởi ngay sau cái thấy, 
nó sinh kèm với hai tâm sở là nhân: tham (lobha) là pháp 
thích thú với đối tượng xuất hiện và dính mắc với nó; sỉ 
(moha) là pháp vô minh về các thực tại. Như vậy, tâm căn 
tham (lobha-mũla-citta) là tâm hữu nhân (sahetuka citta). 

Khi chúng ta tính đến xếp loại nhân (hetu), không-là- 
nhân (na-hetu), hữu nhân (sahetuka) và vô nhân (ahetuka), 
các pháp hữu vi có thê được chia như sau: 


Sắc (rũpa): là không-là-nhân (na-hetu) 

Tâm (citta): là không-là-nhân (na-hetu), có một số 
tâm là hữu nhân (sahetuka), một số là 
vô nhân (ahetuka) 


Khảo cứu pháp chân đế - 259 - 





Tâm sở (cetasika): 46 tâm sở là không-là-nhân (na-hetu); 
một số tâm sở là hữu nhân (sahetuka), 
một số là vô nhân (ahetuka). 6 tâm sở là 
nhân (hetu) gồm: tham, sân, s1, vô tham, 
vô sân và trí tuệ; các tâm sở này là nhân 
và cũng là hữu nhân khi chúng sinh 
kèm với các nhân khác, ngoại trừ 
trường hợp tâm sở si sinh kèm với tâm 
căn si. Si trong trường hợp ấy là vô 
nhân (ahetuka). 


Tâm sở tham là hữu nhân bởi vì nó luôn sinh kèm với 
một nhân nữa là si. Nếu tâm sở si (moha cetasika) không 
sinh khởi, tâm sở tham (lobha cetasika) không thể sinh 
khởi. Tâm sở sân (dosa cetasika) cũng là hữu nhân, bởi vì 
nó cũng luôn đồng sinh với si (moha). S¡ sinh kèm với tâm 
căn tham là hữu nhân bởi khi ấy nó luôn sinh khởi với tâm 
sở tham. S1 sinh kèm với tâm căn sân là hữu nhân bởi khi 
ấy nó luôn sinh khởi với tâm sở sân. S¡ sinh kèm tâm si căn 
là vô nhân (ahetuka) vì sỉ khi ấy là nhân duy nhất, nó 
không sinh khởi cùng tham (lobha) và sân (dosa). 

Tâm sở xúc (phassa cetasika) sinh kèm với mỗi tâm, 
nó không phải là nhân (na-hetu). Bất cứ khi nào tâm sinh 
khởi cùng với các tâm sở là nhân, tâm sở xúc đồng sinh là 
hữu nhân (sahetuka). Bất cứ khi nào tâm vô nhân (ahetuka 
citta) sinh khởi, tâm sở xúc đồng sinh là vô nhân. Như vậy, 
xúc vừa là không-là-nhân (na-hetu), vừa là hữu nhân 
(sahetuka), vừa là vô nhân (ahetuka). 

Cuộc sống đời thường của chúng ta luôn bao gồm tâm 
hữu nhân và tâm vô nhân. Nếu không được nghe Pháp và 
nghiên cứu Giáo pháp, ta sẽ không biết khi nào là tâm hữu 


- 260 — Nhân 





nhân, khi nào là vô nhân. Đức Phật đã thuyết giảng rất chỉ 
tiết khi nào tâm là vô nhân và khi nào là hữu nhân. Ngài đã 
giảng những loại nhân nào và các loại tâm sở nào sinh kèm 
với tâm hữu nhân, Ngài cũng chỉ ra số lượng của các pháp 
đồng sinh. Chẳng hạn: 

e Tâm căn si (moha-mũla-citta) sinh kèm với một 
nhân, là sĩ (moha), nó là một nhân (eka-hetuka). 

e Tâm căn tham (lobha-mnla-citta) sinh kèm với hai 
nhân, là tham (lobha) và sĩ (moha), nó là hai nhân 
(dvi-hetuka) (còn gọi là nhị nhân). 

e Tâm căn sân (dosa-mila-cttta) sinh kèm với hai 
nhân, là sĩ (moha) và sân, nó là hai nhân (dvi- 
hetuka). 

Còn tâm thiện phải sinh kèm với các nhân tịnh hảo, 
nếu không nó sẽ không được gọi là thiện. Tâm thiện có thể 
được phân biệt thành hợp trí và không hợp trí, tùy theo nó 
có sinh kèm với tâm sở trí tuệ (pañña cetasika) hay không. 
Tâm thiện không hợp trí sinh khởi với hai nhân là vô sân 
và vô tham, như vậy nó là hai nhân (dvi-hetuka). Tâm thiện 
hợp trí sinh khởi với ba nhân là vô sân, vô tham, và vô sI, 
vì vậy nó là ba nhân (ti-hetuka) (hay còn gọi là tam nhân). 
Tâm thiện không thể sinh kèm với một nhân; nó luôn sinh 
kèm với tối thiểu là hai nhân vô tham và vô sân. 

Nhân duyên (hetu-paccaya) là một trong 24 duyên hệ. 
Một yêu tố làm duyên (năng duyên) là một pháp hỗ trợ các 
pháp khác, làm duyên cho chúng sinh khởi, hoặc duy trì 
chúng, tùy thuộc vào loại duyên. Chăng hạn như tâm sở 
xúc khác với tâm sở tham, nhưng cả xúc và tham đều là 
những yếu tố hỗ trợ các pháp khác - tâm, tâm sở và sắc - để 
tạo duyên cho sự sinh khởi của chúng. Tuy nhiên, đặc tính 


Khảo cứu pháp chân đế - 261 - 





và chức năng của xúc lại khác với tham, cho nên hai tâm 
sở này tạo duyên theo hai cách khác nhau. 

Tâm sở xúc là vật thực duyên (ãahãra-paccaya). Loại 
duyên hệ này mang đến kết quả riêng của nó, trong trường 
hợp này là cảm thọ'. Loại duyên hệ này khác với nhân 
duyên (hetu-paccaya); nhân là một cơ sở vững chắc cho 
pháp mà nó tạo duyên. Như ta đã thấy, nhân có thể được so 
với rễ của một cái cây, giúp cho cây lớn mạnh và trưởng 
thành. Tuy nhiên, cái cây ây không chỉ phụ thuộc vào rê đề 
trưởng thành và phát triển. Nó không chỉ cần đến đất và 
nước mà còn cần đến dưỡng chất đề trổ quả. Mặt khác, nếu 
không có rễ thì đất và nước không thê làm cây lớn mạnh và 
xum xuê được. Như vậy, cây cần có những duyên khác 
nhau để trưởng thành. Mặc dù có sáu nhân làm duyên theo 
phương thức nhân duyên, nhưng bên cạnh đó cũng có 
những duyên hệ khác. Các pháp tạo duyên cho các pháp 
khác theo nhiều cách khác nhau. 

Trong cuốn thứ bảy của tạng Ej Diệu Pháp 
(1bhidhamma Pitaka) là Bộ Duyên hệ (Pafthana) có 
giảng về các phương thức tạo duyên (duyên hệ) khác nhau. 
Duyên đầu tiên được nói đến là nhân duyên (hetu- 
paccaya). Như vậy, chúng ta có thể thấy được tầm quan 
trọng của các pháp là nhân. Khi các chư tăng tụng kinh từ 
tạng V¡ Diệu Pháp trong các lễ hỏa táng, bài kinh ấy bắt 
đầu bằng từ “nhân duyên” (hetu-paccaya), bao gồm 6 loại 
nhân: tham; sân; si; vô tham; vô sân; vô si. Điều đó nhấn 





' Dưỡng chất (vật thực), xúc (phassa), tác ý (cetanä) và thức có thê là 
thực duyên (ahãra-paccaya). Trong trường hợp của thực duyên, pháp 
tạo duyên (năng pháp) duy trì sự tồn tại và hỗ trợ sự phát triển của 
pháp được tạo duyên (sở pháp). Xem thêm PÖ le 1I: Tâm sở, mục về 
Xúc. 


- 262 — Nhân 





mạnh rằng các pháp là nhân này tạo quả, chúng làm duyên 
cho sự tái sinh và sự tiếp diễn của vòng sinh tử luân hồi. 


Có nhiều loại duyên hệ khác nhau, tất cả những duyên 
hệ ấy đều rất quan trọng. Đức Phật không chỉ thuyết về 
nhân duyên. Ngài cũng không chỉ thuyết về cảnh duyên 
(ãarammana-paccaya). Trong trường hợp của cảnh duyên, 
cảnh là duyên cho tâm sinh khởi và biết đối tượng. Đức 
Phật đã thuyết giảng rất chỉ tiết về tất cả các duyên hệ. 
Ngài giảng tất cả 24 loại duyên hệ chính và cả các loại 
duyên hệ khác xuất phát từ các duyên hệ chính này. 

Sắc là nhãn căn (cakkhuppasãda rũpa) không sinh 
khởi bởi nhân duyên mà bởi những duyên hệ khác. Nó lại 
làm duyên cho các pháp khác với tư cách là quyền duyên 
(indriya-paccaya). Nó dẫn đầu trong chức năng riêng của 
nó: chức năng ấy là khả năng làm duyên cho nhãn thức 
sinh khởi thấy đối tượng thị giác xuất hiện. Như vậy, nó 
tạo duyên cho nhãn thức sinh khởi theo phương thức quyền 
duyên. Nếu không có sắc là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt 
căn, thân căn, thì thân sẽ như một khúc gỗ. Ta sẽ không thể 
thấy, nghe, hay kinh nghiệm các đối tượng ngũ quan khác. 
Năm loại sắc thần kinh đều là quyền duyên, chúng dẫn đầu 
trong việc thực hiện chức năng riêng của mình, mỗi thứ 
trong lĩnh vực riêng của nó. Nhãn căn dẫn đầu trong việc 
đảm nhận chức năng tiếp nhận đối tượng thị giác, nó làm 
duyên cho nhãn thức sinh khởi thấy đối tượng thị giác. Các 
loại sắc khác không thê đảm nhận chức năng này. Việc cái 
xuất hiện là mờ hay tỏ thì phụ thuộc vào mức độ sắc bén 
của nhãn căn. Điều này không phụ thuộc vào ý chí hay 
mong muốn của ai cả, mà chỉ phụ thuộc vào nhãn căn, cái 
là quyền duyên cho cái thấy (nhãn thức). 


Khảo cứu pháp chân đế - 263 - 





Mỗi loại pháp làm duyên cho sự sinh khởi của các 
pháp khác và có nhiều loại duyên hệ khác nhau. Tham, sân, 
sI, vô tham, vô sân hay trí tuệ tạo duyên cho những pháp 
khác bằng cách làm nhân cho chúng. Hàng ngày có rất 
nhiều nhân bất thiện sinh khởi, chúng sinh khởi thường 
xuyên hơn là nhân thiện. Đôi lúc có các nhân thiện và khi 
chúng dần phát triển và trở nên mạnh mẽ, các nhân bất 
thiện sẽ suy giảm. Trí tuệ cần phải được phát triển để các 
đặc tính của thực tại được biết như chúng là. Chính trí tuệ, 
hay nhân vô si, hiểu thực tại như chúng là. Chừng nào trí 
tuệ chưa biết rõ các đặc tính của thực tại, các nhân bất 
thiện, tham, sân, s1, sẽ lớn mạnh và phát triển. Không có 
thực tại nào khác ngoài trí tuệ - hay vô sI - có thê tận diệt 
được các nhân bất thiện. Khi ta nghiên cứu Giáo pháp và 
hiểu đặc tính của các thực tại xuất hiện qua sáu cửa giác 
quan và phát triển Tứ niệm xứ (satipatthãna), tâm sở thiện 
vô sỉ hay trí tuệ sẽ phát triển dần dần. Khi ta chứng ngộ Tứ 
Thánh Đề ở mức độ thứ nhất, tức giai đoạn giác ngộ của 
một vị Thánh Dự lưu (Sotãpanmna), một vài phiền não được 
đoạn tận tương ứng với giai đoạn ấy. Tại thời điểm chứng 
ngộ A la hán quả, tất cả các phiền não đều được tận diệt. 


Các vị Thánh Dự lưu (Sotãpnna) Nhất lai 
(Sakadägamn) và Bắt lai (Anägãmn) được gọi là các vị “hữu 
học”, tiếng Pãli là “sekha puggala”. Họ vẫn cần tiếp tục 
phát triển trí tuệ cho đến khi đạt được quả vị A la hán, khi 
các nhân thiện và nhân bất thiện sẽ không còn sinh khởi 
nữa. Một vị A la hán đã tận diệt được hoàn toàn phiền não, 
đã đi đến tận cùng của vòng sinh tử luân hồi, sẽ không còn 
nhân thiện nào sinh khởi nữa, bởi nếu có, nó sẽ là duyên 
cho sự sinh khởi của quả thiện trong tương lai, một cách 
bất tận. Một vị A la hán có các tâm sinh kèm với vô tham, 
vô sân và vô si, nhưng các loại tâm sở này được gọi là các 


- 264 — Nhân 





nhân vô ký (avyakata hetu), chúng không tạo quả trong 
tương lai nữa. 

Ta có thể thắc mắc liệu có bao giờ ta đạt được đến 
mức độ đó không? Ta sẽ đạt được điều ấy vào một ngày 
nào đó nếu ta có đủ kiên nhẫn và bền bỉ với sự phát triển 
tuệ giác, ngày này qua ngày khác. Đã có nhiều người trong 
quá khứ đạt được quả vị A la hán và nêu điều này là không 
thể thì đã chăng có ai chứng đắc. Tuy nhiên, điều ấy không 
thê đạt được một cách nhanh chóng như ta hy vọng, quả 
bao giờ cũng tương ứng với nhân. Nếu trí tuệ vẫn chưa 
sinh khởi và phát triển thì phiền não không thể bị tận diệt. 
Trí tuệ có thể được phát triển dần dân, từng bước một và 
khi ẫy, nó có thể xuyên thấu được các đặc tính của thực tại. 
Bằng cách ấy, phiền não có thê bị tận diệt. 

Chúng ta không nên quên mục đích của việc nghiên 
cứu tâm, tâm sở và sắc. Mục đích chính là phát triển Tứ 
niệm xứ, tức là hiểu biết về đặc tính của tâm, tâm sở và sắc 
khi chúng xuất hiện một cách tự nhiên, một thứ ở một thời 
điểm. Đó là sự thật mà Đức Phật đã chứng ngộ và thuyết 
giảng cho mọi người. Có thê răng, ta đã nghiên cứu Pháp 
nhưng lại không thực hành theo cái mình được học. Như 
vậy, là không nhất quán. Khi ta đã nghiên cứu các thực tại 
từ sách vở nhưng không học cách biết chúng khi chúng 
xuất hiện thì sẽ không thể tận diệt được phiền não. 

Các nhân bất thiện tham, sân và si sinh khởi thuộc 
chủng loại bất thiện, chúng không thê thuộc về chủng loại 
nào khác. Các nhân bắt thiện tạo duyên cho sự sinh khởi của 
các tâm bát thiện và chúng được tích lũy ngày càng nhiều 
thêm và được chuyên tiếp đến tương lai. Ba nhân tịnh hảo là 
vô tham, vô sân và trí tuệ có thê thuộc chủng loại thiện hoặc 
duy tác, bởi chúng sinh kèm với tâm thiện, quả thiện và duy 


Khảo cứu pháp chân đế - 265 - 





tác. Như ta đã thấy, tịnh hảo bao gồm nhiều pháp hơn là 
thiện. Pháp tịnh hảo (sobhanadhamma) bao gồm các thực tại 
là thiện (kusala), quả thiện (kusala vipaka) và duy tác tịnh 
hảo (sobhana kiriya). 

Khi tất cả các pháp được chia thành ba nhóm là pháp 
thiện (kusaladhamma), pháp bất thiện (akusaladhamma) và 
pháp vô ký (avyaäkatadhamma), sáu tâm sở là nhân được 
xếp thành chín theo cách như sau: 

e Ba nhân bất thiện (akusala hetus): tham (lobha), 
sân (dosa) và sĩ (moha). 

e Ba nhân thiện (kusala hetus): vô tham (alobha), vô 
sân (adosa) và trí tuệ (paññ3). 

e Ba nhân vô ký (avyäkata hetus): vô tham (alobha), 
vô sân (adosa) và trí tuệ (paññ3). 


*#***% 
Câu hỏi 


I. Thế nào là nhân duyên (hetu-paccaya) và loại pháp 
chân đê nào là nhân duyên? 

2. Thế nào là các nhân vô ký và những nhân nào là nhân 
vô ký? 

3... Thế nào là pháp vô ký và những thực tại nào là pháp 
vô ký? 

4. Đâu là sự khác biệt giữa nhân thiện và nhân tịnh hảo? 

5. _ Các thực tại nào là không-là-nhân (na-hetu) 
Thế nào là hữu nhân và các thực tại nào là hữu nhân? 


- 266 — Nhân 





10. 


I1. 


Trong số các tâm sở là nhân, tâm sở nào là vô nhân và 
tâm sở nào là hữu nhân? 

Các tâm bắt thiện nào được sinh kèm với một nhân 
(eka-hetuka) và các tâm bât thiện nào được sinh kèm 
với hai nhân (dvi-hetuka)? 

Liệu tâm thiện có thê là một nhân (eka-hetuka) không? 
Hãy giải thích tại sao? 

Tâm sở xúc (phassa cetasika) là nhân (hetu) hay là 
không-là-nhân (na-hetu)? Nó có thê là vô nhân 
(ahetuka) hay hữu nhân (sahetuka) không? Nó có thê 
là một nhân (eka-hetuka), hai nhân (dvi-hetuka), hay 
ba nhân (ti-hetuka) hay không? 

Khi các nhân được xếp thành chín loại, chúng là 
những gì? 


Khảo cứu pháp chân đế - 267 - 





Chương 22 
Tịnh hảo và bất tịnh hảo 


Tâm (citta) có thể được phân loại thành tịnh hảo 
(sobhana) và bất tịnh hảo (asobhana). Pháp tịnh hảo là 
những thực tại “tốt đẹp”. Pháp tịnh hảo không chỉ bao gồm 
các pháp thiện mà còn bao gồm cả các pháp là quả thiện 
(kusala vipäka) là quả của nghiệp thiện và pháp duy tác 
tịnh hảo - (sobhana kiriyadhamma) (tâm của các vị A la 
hán không có tính chất thiện hay bắt thiện). 

Pháp bắt tịnh hảo (asobhanadhamma) đối lập với pháp 
tịnh hảo (sobhana). Pháp bát tịnh hảo là các pháp không 
tịnh hảo, không tốt đẹp. Các pháp bất tịnh hảo không chỉ 
bao gồm các tâm và tâm sở bắt thiện, mà còn cả các tâm và 
tâm sở không sinh kèm với các tâm sở tịnh hảo. Như vậy, 
khi tâm được phân loại theo các pháp tương hợp 
(sampayuttadhamma) là các pháp khiến tâm đa dạng, thì 
tâm có thể được phân biệt thành tịnh hảo và bất tịnh hảo. 
Điều ấy có nghĩa rằng tâm được phân loại thành sinh kèm 
hoặc không sinh kèm các tâm sở là nhân tịnh hảo, tức vô 
tham, vô sân và trí tuệ. Nhân tịnh hảo là các tâm sở tịnh 
hảo khiến tâm trở nên tịnh hảo. Như vậy, việc phân loại 
các tâm là tịnh hảo hay bắt tịnh hảo phải theo sự phân loại 
tâm dựa trên nhân (hetu). Các tâm sinh kèm nhân tịnh hảo 
là tâm tịnh hảo và các tâm không sinh kèm nhân tịnh hảo là 
tâm bắt tịnh hảo. 

Khi tìm hiểu các pháp chân đế, ta cần phải thâm xét 
một cách kỹ lưỡng về nhân và quả. Nếu hiểu một cách rõ 


- 268 — Tịnh hảo và bắt tịnh hảo 





rang về nhân và quả, ta sẽ không còn hiểu sai về pháp tịnh 
hảo và pháp bắt tịnh hảo. 

Tâm bắt thiện sinh khởi cùng với các tâm sở bắt thiện 
là tham, sân và s1 và như vậy, rõ ràng đó không phải là tâm 
tịnh hảo. 

Nhãn thức không thê sinh khởi cùng với tham, sân và 
sỉ hay bất cứ loại tâm sở tịnh hảo nào khác. Nhãn thức chỉ 
sinh kèm với bảy biến hành tâm sở, gồm xúc (phassa), thọ 
(vedanä), tưởng (saññã), tư (cetanä), nhất tâm (ekaggatä), 
mạng căn (Jvitindriya) và hướng tâm (manasikära). Bảy 
tâm sở này được gọi là biến hành tâm sở, chúng luôn sinh 
kèm với mỗi tâm. Tâm không thể sinh khởi mà không có 
bảy biến hành tâm sở này, bất kế đó là tâm bất thiện 
(akusala citta), tâm thiện (kusala cña), tâm quả 
(vipäkacitta) hay tâm duy tác (kiriyacitta), tâm siêu thế 
(lokuttara citta) hay bất cứ loại tâm nào khác. Bảy biến 
hành tâm sở và sáu loại tâm sở khác - các tâm sở biệt cảnh 
- không sinh khởi với mỗi tâm, có thể thuộc về một trong 
bốn chủng loại tùy theo loại tâm chúng sinh kèmÌ. Các tâm 
sở biến hành và các tâm sở biệt cảnh được gọi là các tâm 
sở tợ tha (aññãsamãna cetasika) ”. Khi các tâm sở này sinh 
khởi cùng tâm bắt thiện thì chúng là bất thiện, khi chúng 
sinh khởi cùng tâm thiện thì chúng là thiện. Trong khi đó, 
tâm sở bất thiện chỉ sinh kèm với tâm bất thiện và tâm sở 
tịnh hảo chỉ sinh kèm với tâm tịnh hảo. 

Nhãn thức là tâm quả và chỉ đồng sinh với bảy biến 
hành tâm sở chứ không với các tâm sở tịnh hảo hay các 





' Điều này sẽ được giải thích kỹ hơn trong phần phụ lục. 
? “Aññã” có nghĩa là “khác”- tha, và “samãna” có nghĩa là “chung” - 
tợ. Khi nói đên tâm thiện, tâm bât thiện sẽ là “tha” và ngược lại. 


Khảo cứu pháp chân đế - 269 - 





tâm sở bất thiện. Như vậy, nhãn thức là tâm bắt tịnh hảo 
nhưng không phải là tâm bất thiện. 

Khi nghiên cứu Giáo pháp, ta cần phải hiểu một cách 
chính xác sự khác biệt giữa tâm bất thiện và tâm bất tịnh 
hảo. Tâm bắt thiện hay các pháp bất thiện là các thực tại 
xấu xa, hạ liệt và nguy hiểm. Chúng là nhân sẽ tạo ra kết 
quả xấu và buồn đau. Pháp bắt tịnh hảo bao gồm các tâm 
và tâm sở không sinh kèm với tâm sở tịnh hảo. Đức Phật 
dạy Giáo pháp bằng nhiều phương pháp khác nhau và dưới 
nhiều góc độ khác nhau, tương ứng với đặc tính thực sự 
của các thực tại. Khi nghiên cứu Giáo pháp, ta cần phải suy 
xét các đặc tính của thực tại một cách chi tiết để có thê 
hiểu được chúng như chúng là. Như chúng ta đã thấy, pháp 
có thê được xếp thành ba loại: pháp thiện (kusaladhamma), 
pháp bất thiện (akusaladhamma) pháp vô ký 
(avyãkatadhamma). Ta cần phải nhớ rằng pháp thiện là các 
thực tại là nhân tạo duyên cho quả thiện. Các pháp bất 
thiện là các thực tại làm nhân tạo duyên cho quả bắt thiện. 
Pháp vô ký (avyäkatadhamma) là các thực tại không thiện 
cũng không bất thiện, chúng bao gồm các tâm quả và các 
tâm sở quả, các tâm và các tâm sở duy tác và niết bàn. Như 
vậy, pháp vô ký bao gồm không chỉ tâm, tâm sở là quả và 
duy tác, mà cũng bao gồm cả các pháp chân đề là sắc và 
niết bàn. Sắc và niết bàn không thê là thiện hay bất thiện 
bởi chúng không phải là tâm hay tâm sở. Như vậy, bốn 
pháp chân đề có thê được phân loại thành ba nhóm pháp 
khác nhau này. Còn khi các pháp được phân loại theo bốn 
chủng loại là chỉ đề cập đến tâm và tâm sở mà thôi. 

Các tâm và tâm sở thuộc bốn chủng loại có thể được 
phân thành tịnh hảo và bắt tịnh hảo theo cách như sau: 


- 270 — Tịnh hảo và bắt tịnh hảo 





e Tâm bất thiện và các tâm sở đồng sinh là các pháp 
bắt tịnh hảo. 

e Tâm thiện và các tâm sở đồng sinh là các pháp tịnh 
hảo 

e Tâm quả và tâm duy tác không sinh kèm với các 
tâm sở tịnh hảo như vô tham và vô sân là các pháp 
bắt tịnh hảo. 

e Tâm quả và tâm duy tác sinh kèm với các tâm sở 
tịnh hảo là các pháp tịnh hảo. 

Nhãn thức là quả thiện và nhãn thức là quả bất thiện 
chỉ sinh kèm với bảy biến hành tâm sở. Cũng như vậy với 
bốn song thức khác. Chúng được sinh kèm chỉ bởi bảy biến 
hành tâm sở, vì vậy ngũ song thức là tâm bắt tịnh hảo. Hơn 
nữa, ngoài mười tâm (ngũ song thức) này, cũng có các tâm 
khác cũng là bất tịnh hảo (chúng không sinh kèm với tâm 
sở tịnh hảo). 

Một số tâm quả thiện là bất tịnh hảo và một số khác là 
tịnh hảo, đồng sinh với các tâm sở tịnh hảo. Mỗi tâm sinh 
khởi trong cuộc sống hàng ngày lại khác biệt. Thức tái tục 
khởi sinh ở cõi người khác với thức tái tục sinh khởi ở cõi 
khổ. Chúng là quả được tạo bởi những nghiệp khác nhau. 
Một chúng sinh tái sinh ở các cõi khổ có thức tái tục là quả 
bất thiện, là quả của nghiệp bất thiện. Thức tái tục là quả 
bất thiện chỉ sinh khởi ở cõi địa ngục, ngã quý, a tu la hay 
ở cõi súc sinh. Thức tái tục sinh khởi ở cõi người hay một 
trong các cõi thiên là tâm quả thiện; và tái sinh ở những cõi 
này là sự tái sinh an lành, là kết quả của nghiệp thiện. 

Thức tái tục sinh khởi ở cõi người là quả thiện, tuy 
nhiên có các mức độ nghiệp khác nhau tạo nên quả thiện. 
Những người bị tàn tật bẩm sinh có thức tái tục là kết quả 
của nghiệp thiện rất yếu, không sinh kèm với các tâm sở 


Khảo cứu pháp chân đế - 271 - 





tịnh hảo vô tham, vô sân hay trí tuệ. Vì thức tái tục của 
người ấy là kết quả của nghiệp thiện yếu, bất thiện nghiệp 
có cơ hội khiến người ấy bị tật nguyễn từ lúc lọt lòng. 


Còn những người không bị tàn tật bâm sinh cũng sinh 
ra ở những môi trường khác nhau: họ sinh ra ở những gia 
đình khác nhau, một số nghèo, một sỐ giàu, thuộc địa vị 
khác nhau và có những sự khác biệt về số lượng người tùy 
tùng, đồng hành. Tất cả những sự đa dạng ấy đều do một 
nguyên nhân, đó là sự khác biệt trong cường độ của nghiệp 
thiện đã tạo ra tâm quả đảm nhận chức năng tái sinh. Nếu 
nghiệp thiện là hợp trí ở mức độ thấp hay không hợp trí, nó 
có thê tạo ra thức tái tục là tâm quả thiện sinh kèm với các 
tâm sở tịnh hảo gồm hai nhân là vô tham và vô sân. Người 
ấy được gọi là người nhị nhân, sinh ra với thức tái tục sinh 
kèm với hai nhân tịnh hảo nhưng không có trí. Trong kiếp 
ấy, người này không thể đắc thiền hay đạt được giải thoát. 

Khi một người sinh ra với thức tái tục hợp trí do quả 
của nghiệp thiện sinh kèm với trí thì người ấy được gọi là 
người tam nhân, sinh ra với thức tái tục sinh kèm với ba 
nhân tịnh hảo là vô tham, vô sân và vô si. Khi người ây 
nghe giảng Pháp, người ấy có thể suy Xét về Pháp và hiểu 
được những gì được nghe. Trong kiếp sống này, người ấy 
có thê đắc thiền nêu phát triển trí tuệ samatha, còn nêu phát 
triển tuệ giác vipassana và đủ duyên, người ấy có thê 
chứng ngộ Tứ Thánh Đề và đạt được giác ngộ. Tuy nhiên, 
ta không nên lơ là với sự phát triển tuệ giác. Một người có 
thể sinh ra với ba tâm sở tịnh hảo và có tích lũy chánh 
niệm (sat) và trí tuệ (paññã), nhưng nếu người ây lơ là 
việc phát triển thiện pháp hay nghe pháp, người ây sẽ chỉ 
tài giỏi trong các kiến thức của thế gian mà thôi. Nếu ta 
không phát triển tuệ giác, ta sẽ không thê chứng ngộ được 
các đặc tính của thực tại như chúng là. 


- 272 — Tịnh hảo và bất tịnh hảo 





Trong các kiếp sống trước, mọi người có thể đã quan 
tâm đến Giáo pháp. Họ có thê đã nghiên cứu về Giáo pháp, 
họ có thể đã thọ _ĐIỚI tỳ kheo hay sa di. Tuy nhiên, đê đạt 
được giác ngộ, tất cả mọi người đều cần phải phát triển tuệ 
giác, dù đang là vị tỳ kheo hay là một cư sỹ. Không ai có 
thể biết mình sẽ đạt được giác ngộ trong hình tướng của 
một vị tỳ kheo hay một người cư sỹ. Ta cần phải biết các 
đặc tính của thực tại như chúng là khi chúng sinh khởi. Tuệ 
giác cần được phát triển từ kiếp này sang kiếp khác cho 
đến khi, trong một kiếp sông, nó đã trở nên sắc bén tới mức 
có thể xuyên thấu được Tứ Thánh Đế. 

Ai đó trong quá khứ đã có thể quan tâm đến Giáo 
pháp, cần mãn với việc nghiên cứu Giáo pháp và áp dụng 
Giáo pháp trong cuộc sống của mình, nhưng ta không bao 
giờ nên quên răng chừng nào chưa đạt được giác ngộ, các 
phiên não vẫn còn duyên để khiến chúng ta đi lạc đường. 
Phiền não rất bền bỉ và mạnh mẽ. Chúng có thê khiến mọi 
người lơ là thiện pháp và mê đắm trong bất thiện pháp. 
Một người có thê sinh ra với thức tái tục là tam nhân (ti- 
hetuka), với ba nhân là vô tham, vô sân và trí tuệ, nhưng 
nếu người ấy giải đãi, không lắng nghe Giáo pháp, không 
suy xét nó một cách cân trọng và không hay biết thực tại, 
sẽ không thể có sự phát triển tuệ giác trong kiếp sống ấy. 
Sẽ rất đáng tiếc cho một người đã sinh ra với tam nhân mà 
uống phí cả cuộc đời do không phát triển tuệ giác. 


Không thể biết được nghiệp nào sẽ tạo nên thức tái tục 
trong kiếp sau. Có thể là tâm quả bất thiện sẽ đảm nhận 
chức năng tái sinh trong cõi khổ, hoặc tâm quả thiện vô 
nhân sẽ đảm nhận chức năng của tái sinh và trong trường 
hợp ấy, người ấy sẽ bị tàn tật bẩm sinh. Hay tâm quả nhị 
nhân đảm nhận chức năng tái sinh trong cõi lành. Khi ấy, 


Khảo cứu pháp chân đế - 273 - 





người này sinh ra không có trí, không thể phát triển tuệ 
giác tới mức độ chứng ngộ được Tứ Thánh Đề và đạt được 
giác ngộ. Thay cho lơ là phát triển tuệ giác, ta cần bền bỉ 
phát triển nó, để nó có thê lớn mạnh và có thể sắc bén hơn 
nữa. 

Khi thức tái tục là tâm tịnh hảo thì tâm hộ kiếp 
(bhavanga-citta) cũng là tâm tịnh hảo. Một người không 
sinh ra với tâm quả tịnh hảo vô nhân sẽ không bị tàn tật 
bẩm sinh và khi ngủ say, người ấy có tâm hộ kiếp tịnh hảo 
(sobhana bhavanga-citta). Nếu người ấy sinh ra với hai 
nhân là vô tham và vô sĩ, thì các tâm hộ kiếp cùng một loại 
với thức tái tục cũng sẽ là nhị nhân (dvi-hetuka). Nếu như 
người ấy sinh ra với ba nhân vô tham, vô sân và vô si, thì 
các tâm hộ kiếp sẽ là tam nhân (ti-hetuka). Khi chúng ta 
ngủ say, phiền não không sinh khởi, ta không thích hay 
thích vì ta vẫn chưa kinh nghiệm đối tượng qua ngũ căn. 
Chúng ta không thấy, nghe, ngửi, nếm, hay kinh nghiệm 
đối tượng qua thân căn hay nghĩ về các đối tượng khác 
nhau. Khi ta thức dậy, hạnh phúc và khổ đau sinh khởi do 
các loại tâm bát thiện khác nhau sinh khởi mỗi ngày. Khi ta 
thức dậy, có nhiều tâm bắt tịnh hảo hơn là tâm thiện. Nhãn 
thức sinh khởi và thấy cái xuất hiện qua mắt chỉ trong một 
sát na và thường có bảy tốc hành tâm lộ bất thiện (akusala 
javana vĩthi-citta) trong bảy sát na. Như vậy, tâm tốc hành 
sinh khởi nhiều hơn nhãn thức bảy lần, cái đảm nhận chức 
năng thấy chỉ trong một sát na. Có nhiều pháp bất thiện 
được tích lũy từ sát na tâm này đến sát na tâm khác, ngày 
này qua ngày khác. Do đó, ta không nên lơ là việc phát 
triển hiểu biết khi ta nghiên cứu Giáo pháp mà Đức Phật đã 
thuyết giảng một cách chỉ tiết. Đức Phật đã giảng tâm nào 
là tịnh hảo, tâm nào là bắt tịnh hảo và các loại tâm bắt tịnh 
hảo nào là bất thiện, là quả hay duy tác. 


- 274 — Tịnh hảo và bất tịnh hảo 





Câu hỏi: Các vị A la hán có tâm bất tịnh hảo không? 

Trả lời: Có 

Câu hỏi: Một vị A la hán còn có tâm bất thiện không? 

Trả lời: Không. 

Các vị A la hán có tâm bất tịnh hảo nhưng các vị ấy 
không còn tâm bât thiện. Các vị ây vân có ngũ song thức 
như thấy, nghe sinh khởi, là những tâm bắt tịnh hảo, nhưng 
các vị ấy không có tâm thiện cũng như tâm bắt thiện. 


Tổng cộng có 52 loại tâm sở, bao gồm: 13 tâm sở tợ 
tha (aññãsamãna cetasika) thuộc bốn chủng loại và luôn 
cùng chủng loại với tâm và tâm sở mà chúng sinh kèm; 14 
loại tâm sở bất thiện và 25 loại tâm sở tịnh hảo'. 

Có được hiểu biết đúng về các thực tại là tịnh hảo và 
bất tịnh hảo là rất quan trọng. Thuật ngữ sobhana trong 
tiếng Päli thường được dịch ra tiếng Việt là đẹp, tịnh hảo, 
nhưng từ này có thể tạo ra sự hiểu nhằm. Ta có thể tưởng 
tượng ra tất cả những gì đẹp và dễ chịu là tịnh hảo 
(sobhana). Có thể ta nghĩ rằng cảm giác dễ chịu trên thân là 
tịnh hảo, nhưng không phải như vậy. Ta cần phải suy xét 
đặc tính của cảm thọ lạc trên thân. Như ta đã thấy, thọ có 
thể chia làm năm loại gồm có thọ hý, thọ ưu, thọ xả, thọ lạc 
và thọ khổ. 

Thọ lạc (sukha vedan8) sinh kèm với thân thức là quả 
thiện, kinh nghiệm đối tượng xúc chạm dễ chịu. Thân thức 
không sinh kèm với tâm sở tịnh hảo vô tham, vô sân hay 
vô si. Như vậy, thực tại của thọ lạc là bất tịnh hảo chứ 
không phải là tịnh hảo. Nếu ta không hiểu một cách đúng 
đắn thuật ngữ Pãli nói về các pháp khác nhau thì ta sẽ hiểu 
sai về chúng. 





' Điều này sẽ được giải thích kỹ hơn trong phần Phụ lục 


Khảo cứu pháp chân đế - 275 - 





Ta cần phải biết chính xác pháp nào là tịnh hảo và 
pháp nào không phải là tịnh hảo. Sắc không phải là pháp 
tịnh hảo (sobhanadhamma), mặc dù nó có thể là một đối 
tượng đẹp, dễ chịu. Sắc là pháp không biết gì cả, nó không 
thể là thiện hay bắt thiện, nó không thể sinh kèm với từ, bị, 
hỷ hay bất cứ pháp tịnh hảo nào khác. Chỉ có tâm và tâm 
sở là tịnh hảo hay bất tịnh hảo. Sắc có thê là đối tượng tạo 
duyên cho tâm sinh khởi thích và không thích, nhưng sắc là 
pháp vô ký (avyakatadhamma). Sắc không biết tâm thích 
hay không thích nó. Bản thân sắc không có ý định hay 
mong muôn được thích hay không thích bởi tâm, vì sắc 
không phải là pháp có thê kinh nghiệm một cái gì đó. Tâm 
kinh nghiệm đối tượng, nó muốn thấy đối tượng thị giác, 
nghe âm thanh, ngửi mùi, kinh nghiệm đối tượng xúc chạm 
dễ chịu, để thọ hỷ có thể sinh khởi mãi. Ta muốn có thọ hỷ 
hàng ngày, bất kỳ khi nào đối tượng được kinh nghiệm qua 
các căn và kế cả khi có các suy nghĩ về đối tượng y. 


Ngũ uấn là đối tượng của sự dính mắc và điều ấy được 
chỉ ra trong nhiều ví dụ khác nhau. Trong Chú giải cho 
Thanh Tịnh Đạo, cuỗn Paramattha An 0 bi (xem 7; hanh 
lịnh Đạo, XIV, 224, chú thích 83) ` có nói rằng sắc uân 
(rũpakkhandha) giống như cái đĩa chứa đựng thực phẩm 
mang đến hạnh phúc. Thọ uấn (vedanäkhanda) giống như 
thức ăn trong đĩa ấy. Tưởng uân (saññãkkhandha) giống 
như là loại sốt cà ri được rưới lên thức ăn làm nỗi bật 
hương vị của nó; bởi lẽ, do nhận thức về cái đẹp, nó che 
giấu bản chất của thực phẩm là thọ. Hành uấn 
(sankhãrakkandha) giống như người phục vụ thức ăn đó, là 





' Xem thêm “Xua fan sỉ ám” (Chương L, Phân loại các uẩn, Định 
nghĩa, §32). 


- 276 — Tịnh hảo và bắt tịnh hảo 





nhân cho thọ. Còn thức uẫn (viññãnakkhandha) giống như 
vị thực khách bởi vì nó được thọ trợ giúp. 

Tâm là pháp dẫn đầu trong việc nhận biết một đối 
tượng. Tâm và tâm sở, bốn loại danh uấn phải sinh khởi 
cùng nhau, chúng biết cùng một đối tượng và chúng không 
thể tách rời khỏi nhau. Cả bốn danh uấn phải sinh khởi 
cùng nhau, không thể có ít hơn bốn danh uân. Ở các cõi có 
ngũ uân, danh uấn phụ thuộc vào sắc uân làm duyên cho sự 
sinh khởi của chúng. 

Chúng ta nghiên cứu các loại tâm khác nhau đề có thê 
hiểu một cách chính xác các đặc tính của các tâm được 
phân loại theo những cách khác nhau. Chúng có thê được 
phân theo chủng loại - theo tính chất thiện, bất thiện, quả 
và duy tác; hoặc được phân chia theo ba nhóm - thiện 
pháp, bất thiện pháp và vô ký pháp; hay phân chia theo 
nhân (hetu); theo không cần tác động (asañkhãrika) hay 
cần tác động (sasankharika), hay tịnh hảo hay bắt tịnh hảo. 
Các phân loại này khiến cho chúng ta thấy rõ hơn rằng tâm 
được sinh kèm bởi các tâm sở khác nhau làm cho chúng 
muôn màu vẻ. Nếu chúng ta hiểu những cách phân chia 
này, đó có thê là duyên cho chánh niệm (sati) sinh khởi hay 
biết các thực tại, để chúng có thể được biết là vô ngã, 
không phải là một tự ngã hay chúng sinh. Chúng chỉ là 
danh và sắc với những đặc tính riêng của chúng, xuất hiện 
một mình ở một thời điểm. Đối tượng thị giác xuất hiện 
qua mắt chỉ là một đặc tính của thực tại. Âm thanh cũng là 
một đặc tính khác của thực tại. Mùi, vị và đối tượng xúc 
chạm đều là những thực tại khác nhau, mỗi thứ đều có đặc 
tính riêng của chúng. Tâm thiện và tâm vô ký là những 
thực tại khác nhau, mỗi thực tại đều có những đặc tính 
riêng của nó. 


Khảo cứu pháp chân đế - 277 - 





Nếu chúng ta hiểu kỹ hơn về tất cả các thực tại này, 
mỗi thực tại với đặc tính riêng của nó, sẽ có sự tích lũy 
nhân duyên cho chánh niệm hay biết và thẩm sát đặc tính 
của thực tại đang xuất hiện. Bằng cách Ấy, bản chất thực sự 
của các pháp có thể được xuyên thấu. 


k4 
Câu hỏi 


1. Sắc có phải là pháp tịnh hảo không? Hãy giải thích vì 
Sao. 

2. Đâu là sự khác biệt giữa một người sinh ra với thức tái 
tục là tâm quả thiện không sinh kèm với các tâm sở 
tịnh hảo và một người sinh ra với thức tái tục là tâm 
quả thiện sinh kèm với các tâm sở tịnh hảo? 

3. Loại nghiệp nảo tạo ra quả là thức tái tục có hai nhân 
(dvi-hetuka)? 

4. Sự khác biệt giữa một người sinh ra với thức tái tục có 
hai nhân và một người sinh ra với thức tái tục có ba 
nhân là gì? 

5... Khi một người ngủ sâu thì tâm là tịnh hảo hay bắt tịnh 
hảo? 


- 278 — Thế gian 





Chương 23 
Thế gian 


Tâm (citta) có thể được phân loại thành hiệp thế 
(lokiya) và siêu thế (lokuttara). Trước hết chúng ta cần 
phải hiểu ý nghĩa của từ “loka” - tức là thế gian - theo giới 
luật của các bậc Thánh, như Đức Phật đã giảng trong 
Tương Ung Bộ Kinh (Tập 4 Thiên sáu xứ, Phâm Channa, 
§84, Biên hoại), chúng ta đọc như sau: 

.. Rôi Tôn giả Änanda đi đến Thế Tôn... 

3) Ngôi xuống một bên, Tôn giả Änanda bạch Thế 
Tôn: 

- "Thế giới, thế giới", bạch Thế Tôn, như vậy 
được nói đến. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, 
được gọi là thế giới? 

4) “- - Cái gì chịu sự biến hoại, này Änanda, đây gọi 
là thế giới trong giới luật của bậc Thánh. Và này 
Änandqa, cái gì chịu sự biến hoại? 

5 - 7) Mắt, này Änanda, chịu sự biến hoại. Các sắc 
chịu sự biến hoại. Nhãn thức chịu sự biến hoại. Nhãn 
xúc chịu sự biến hoại. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm 
thọ gì, lạc, khổ, hay bắt khô bắt lạc; cảm thọ ấy chịu sự 
biến hoại... Tai... Mũi... 

6 - 9)... Lưỡi... Thân... 

10) Ý chịu sự biến hoại. Các pháp chịu sự biến 
hoại. Ý thức chịu sự biến hoại. Ý xúc chịu sự biến hoại. 


Khảo cứu pháp chân đế - 279 - 





Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bắt 

khỗ bất lạc; cảm thọ ấy chịu sự biến hoại. 

11) Cái gì chịu sự biến hoại, này Änanda, cái ấy gọi 
là thế giới trong giới luật của bậc Thánh... ” 

Đối với bậc thánh nhân - những người đã đạt được 
giác ngộ, sự tạm bợ của các thực tại là hiển nhiên, nhưng 
đối với những người chưa chứng ngộ được sự sinh diệt của 
các thực tại thì không phải vậy. Một người không thể trở 
thành thánh nhân nếu người ấy không chứng ngộ được sự 
sinh diệt của các thực tại đang xuất hiện. Đức Phật đã nói 
với Đại đức Änanda răng bất cứ thứ gì tạm bợ là thế gian 
dưới con mắt của bậc thánh nhân. Thế gian là tất cả những 
gì sinh và diệt. Pháp không sinh diệt thì không phải thế 
gian, nó tách biệt khỏi thế gian và là siêu thể gian 
“lokuttara”. Đó là niết bàn. 

Chúng ta có thê chia tâm thành hiệp thế (lokiya) hay 
siêu thế (lokuttara). Tâm nào không nhận rõ đặc tính của 
niết bàn thì tâm đó không có niết bàn là đối tượng, được 
gọi là tâm hiệp thế (Iokiyacitta). Tâm có niết bàn làm đối 
tượng và tận diệt phiền não chính là tâm đạo (magga-citta), 
và tâm có niết bàn là đối tượng sau khi phiền não được tận 
diệt là tâm quả (phala-citta), tiếp nối ngay sau tâm đạo. Hai 
loại tâm này đều là tâm siêu thế (Iokuttara citta). 

Ta cần phát triển trí tuệ hiệp thế (lokiya paññã) chứng 
ngộ đặc tính của danh và sắc để có thể trở thành thánh 
nhân. Trí tuệ hiệp thế không phải là kiến thức về mặt kỹ 
thuật hay hiểu biết mà ta cần có trong khoa học. Trí tuệ 
hiệp thế trong đạo Phật không phải là kiến thức nào khác 
ngoài hiểu biết về đặc tính của danh và sắc. 


- 280 — Thế gian 





Trí tuệ hiệp thế biết các đặc tính của thế gian, tức là 
các thực tại xuất hiện qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý 
môn. Nó biết các thực tại ngoài niết bàn. 


Có bốn tâm đạo (magga citta), là các tâm thiện siêu thế 
của bốn giai đoạn giác ngộ, lấy niết bàn làm đối tượng khi 
chúng tận diệt phiền não tương ứng với các giai đoạn ấ Ấy. 
Có bốn tâm quả (phala citta) là các tâm quả siêu thế, lấy 
niết bàn làm đối tượng, khi các phiền não đã được tận diệt 
tương ứng theo các tầng giác ngộ. Các tâm khác ngoài các 
tâm này là các tâm hiệp thế. 

Có bốn cặp tâm siêu thế được gọi là các tâm thiện siêu 
thế (lokuttara kusala citta) và các tâm quả siêu thế của các 
bậc Thánh Dự lưu, Thánh Nhất lai, Thánh Bắt lai và bậc A 
la hán, chúng là: 


Tâm đạo Dự lưu 
SofãpattI magga-citta 


Tâm đạo Nhất lai 
SakadaägãmTmagøa-citta 


Tâm đạo Bất lai 


AnãgamTmagsa-citta 


Tâm đạo A la hán 
Arahattamagga-citta 


Tâm quả Dự lưu 
Sotäpatti phala-citta 


Tâm quả Nhất lai 
SakadagamTphala-citta 


Tâm quả Bất lai 


AnagamTphala-citta 


Tâm quả A la hán 
Arahattaphala-citta 


Khi tâm đạo Dự lưu sinh khởi, nó đảm nhận chức 


năng tận diệt phiên não, lây niệt bàn làm đôi tượng và rôi 


Khảo cứu pháp chân đế - 281 - 





lại điệt đi. Nó được tiếp nối ngay bởi tâm quả Dự lưu. Tâm 
này có niết bàn làm đối tượng, và khi nó sinh khởi thì 
phiền não đã được tận diệt bởi tâm đạo ở mức độ đó. Tâm 
đạo Dự lưu là tâm thiện siêu thế và nó làm duyên cho tâm 
quả siêu thế tiếp nối ngay lập tức, không có gián đoạn. 
Cụm từ “phi thời gian” hay “akaliko” được dùng trong 
Tam Tạng để nói đến sự việc là tâm đạo siêu thế tạo ra quả 
ngay lập tức'. Ta không cần phải đợi đến sự sinh khởi của 
quả trong kiếp sau. Trong trường hợp của các nghiệp thiện 
hay nghiệp bất thiện khác thì quả không tiếp nối nghiệp 
ngay lập tức. Người phát triển samatha tới Tức độ đắc 
thiền sẽ không nhận được quả của tâm thiền ấy chừng nào 
vẫn còn ở cõi người. Lý do là vì tâm quả thiền (jhãna 
vipäkacitta) đảm nhận chức năng tái tục, chức năng hộ kiếp 
và chức năng tử trong cõi phạm thiên”. Nếu kỹ năng đắc 
thiền của một người chưa suy giảm và tâm thiền 
(jhanacitta) sinh khởi ngay trước tử thức, thì sau khi tử 
thức diệt đi, nó sẽ tạo tâm quả. Tâm quả này đảm nhận 
chức năng tái tục trong một trong các cõi phạm thiên. Ví 
dụ, tâm đại thiện của tầng thiền sắc giới thứ nhất, tức là sơ 
thiền, tạo duyên cho tâm thiền là quả đảm nhận chức năng 
tái sinh trong cõi phạm thiên tương ứng với sơ thiền. Cũng 
tương tự như vậy trong trường hợp của của các tầng thiền 
sắc giới cao hơn; chúng đảm nhận chức năng tái tục tương 
ứng với các cõi phạm thiên sắc giới cao hơn. Các tâm thiền 
vô sắc giới của “không vô biên xứ” làm duyên cho tâm quả 
thiền vô sắc giới đảm nhận chức năng tái sinh trong các cõi 
phạm thiên vô sắc giới của không vô biên xứ. Cũng như 





' Tham khảo thêm cuốn 7hanh Tịnh Đạo (Ch.7, 80-§1). 
? Tâm tái tục, tâm hộ kiếp và tâm tử của cùng một kiếp sống là các tâm 
quả cùng loại, là quả của cùng một nghiệp đã tạo. 


- 282 — Thế gian 





vậy trong trường hợp của các tâm thiền vô sắc giới cao 
hơn, chúng sẽ tạo ra quả tương ứng trong các cõi phạm 
thiên vô sắc giới. 

Như vậy, trong trường hợp của tâm thiền, thì nghiệp 
không tạo quả trong cùng kiếp sống ấy. Trong trường hợp 
của nghiệp thiện dục giới (kãmävacara kusala kamma) thì 
quả có thể sinh khởi trong cùng một kiếp sống nhưng 
không ngay lập tức. Nhiều tâm sinh và diệt giữa khoảng 
thời gian mà nghiệp được tạo và quả của nó được trổ. Hoặc 
quả có thể trồ trong kiếp tương lai, hoặc thậm chí sau nhiều 
kiếp. Chỉ có trong trường hợp của tâm thiện siêu thế thì 
khác. Ngay sau khi tâm đạo siêu thế diệt đi, nó được tiếp 
nối bởi tâm quả của nó ngay lập tức. Tâm quả siêu thế 
không đảm nhận chức năng tái sinh, chức năng hộ kiếp hay 
tử, hay bất kỳ chức năng nào khác của tâm quả. 

Chú Giải Bộ Pháp Tụ (Atthasälin, Quyên I, Phần I, 
Chương II, ấu đề Nhị §47 - 48) nói về tâm siêu thế và 
hiệp thế như sau: 

Trong thuật ngữ “các pháp thế gian” hay “hiệp thế”, 
vòng luân hôi được gọi là thế gian (loka) bởi tính chất 
tan rã và sụp đỗ (lujjana). Các trạng thái liên quan đến 
thế gian được gọi là hiệp thế. Vượt qua những gì là hiệp 
thế được gọi là “siêu thế”, nghĩa là tận cùng, vượt lên 
thế gian, không còn nằm trong thế gian, được gọi là 
pháp siêu thế (lokuttaradhamma) 

Tâm, tâm sở và sắc là các pháp hữu vi, là các thực tại 
sinh và diệt. Tâm siêu thế và tâm sở siêu thế có niết bàn là 
đối tượng cũng sinh và diệt. Tuy nhiên, các tâm được phân 
chia thành hiệp thế (lokiya) và siêu thế (lokuttara) vì các 
tâm hiệp thế không có niết bàn làm đối tượng, còn tâm siêu 
thế lấy niết bàn làm đối tượng. Tâm đạo có niết bàn làm 


Khảo cứu pháp chân đế - 283 - 





đối tượng và tận diệt các phiền não, còn tâm quả có niết 
bàn làm đối tượng sau khi phiền não được tận diệt theo các 
giai đoạn giác ngộ tương ứng. 

Chúng ta đọc trong Tương Ung Bộ Kinh (Tập 4, Thiên 
sáu xứ, chương I, phần IL IV - Phẩm Channa, §85, 7 ống 
Không) như sau: 

“.,.2- 3) Rôi Tôn giả Änanda đi đến Thế Tôn, ngồi 
xuống một bên, Tôn giả Änanda bạch Thế Tôn: 

- "Trống không là thế giới, trống không là thế 
giới", bạch Thế Tôn, như vậy được nói đến. Cho đến 
như thế nào, bạch Thế Tôn, được gọi trống không là thế 
giới? 

4) - - Vì rằng, này Änanda, thế giới là không tự ngã 
và không thuộc tự ngã, nên thế giới được gọi là trống 
không. Và cái gì, này Änanda, là không tự ngã và không 
thuộc tự ngã? 

5 - 6) Mắt, này Änanda, là không tự ngã và không 
thuộc tự ngã. Các sắc là không tự ngã, hay không thuộc 
tự ngã. Nhãn thức là không tự ngã, hay không thuộc tự 
ngã. Nhãn xúc là không tự ngã, hay không thuộc tự 
ngã... Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay 
bắt khô bắt lạc; cảm thọ ấy không có tự ngã hay không 
thuộc tự ngã. 

11) Và vì rằng, này Änanda, không có tự ngã, hay 
không thuộc tự ngã nên được gọi trống không là thế giới 
này.” 

Tính không (suññatta) không thể được chứng ngộ 
chừng nào còn vô minh về các thực tại. Ta cần phải biết 
“không” là gì và cái gì là “không”. Ta cần phải biết ý nghĩa 
của sự trống không một tự ngã, sự trống không những gì 


- 284 — Thế gian 





thuộc về tự ngã. Các pháp có thê được kinh nghiệm qua 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý môn sinh khởi và rồi diệt đi. 
Chúng trống rỗng một tự ngã và những gì thuộc về một tự 
ngã. 

Một sỐ người cho rằng có lúc họ kinh nghiệm được 
rằng không có gì thuộc về một tự ngã. Họ phân vân tại sao 
họ chưa từng có những kinh nghiệm như vậy trước kia. 
Trước kia họ tin rằng có một tự ngã và những thứ thuộc về 
một tự ngã. Tuy nhiên, bởi thường nghe Pháp nên họ đi tới 
kết luận răng không có 8ì thuộc về ngã và răng mình không 
nên dính mắc vào tà kiến ấy nữa. Đó chỉ là suy nghĩ về 
chân lý. Hiểu biết ở mức độ lý thuyết thì không đủ, vì nó 
không thê tận diệt được phiền não. Nếu một người không 
nhận ra rằng mình mới chỉ hiểu ở mức độ lý thuyết, người 
ấy có thê tưởng nhằm rằng mình đã đạt được mức độ trí tuệ 
rất lớn và mình sẽ sớm đạt được giác ngộ. Mọi người có 
thể nghĩ như vậy bởi họ đã tìm ra một cái gì đó mà họ chưa 
từng biết trước đây và họ cho rằng hiểu biết này là một cái 
gì đó phi thường. 

Ta cần phải biết rằng phiền não không thể được tận 
diệt bằng suy nghĩ về chân lý. Phiền não chưa thể tận diệt 
chừng nào ta chưa biết được đặc tính của danh, của một 
yêu tố kinh nghiệm một cái gì đó. Chính là danh thấy, 
nghe, ngửi, nếm, kinh nghiệm đối tượng xúc chạm và suy 
nghĩ. Không phải là một tự ngã đang kinh nghiệm những 
thứ ấy. Chừng nào một người chưa phát triển trí tuệ qua 
việc hay biết các đặc tính của các thực tại đang xuất hiện 
thì người ấy không thể xuyên thấu bản chất thật của danh 
và sắc và người ây không, thể chứng ngộ được sự sinh và 
diệt của chúng. Danh và sắc đang sinh và diệt chính là thế 
gian đang sinh và diệt ở khoảnh khắc này. 


Khảo cứu pháp chân đế - 285 - 





Mọi người có thể suy ngẫm về đặc tính của danh và 
sắc, họ có thể hiểu về chúng, nhưng họ không nên tưởng 
nhằm rằng trí tuệ đã được phát triển tới mức độ có thê tận 
diệt được phiền não. Nếu chánh niệm chưa sinh khởi, nếu 
không có sự hay biết và thẩm xét các đặc tính của các thực 
tại đang xuất hiện một mình ở một thời điểm, thì sự khác 
biệt giữa danh và sắc không thể được liễu ngộ. Sự khác 
biệt giữa các đặc tính của danh và sắc cần được chứng ngộ 
qua ý môn khi chúng xuất hiện một mình ở một thời điểm 
để chúng được biết rõ ràng như chúng là. Điều này được 
chứng ngộ ở giai đoạn thứ nhất của tuệ minh sát nhưng 
chừng nào giai đoạn này vẫn chưa đạt tới, thì tuệ giác chưa 
thê phát triển xa hơn đến mức có thê hiểu rằng các pháp 
hữu vi chỉ là một thế giới trống rỗng, trống rỗng những gì 
mà ta cho là tự ngã, là chúng sinh hay con người. 

Chúng ta đọc trong kinh C”jJa-Niddesa (thuộc Tì yêu Bộ 
Kinh) trong phần Các Câu Hỏi Của Mogharaja” răng Đức 
Phật nói với các vị tỳ kheo về sự xả ly. Ngài nói: 

“. Cũng giống như vậy, này các tỳ kheo, một người 
đàn ông cân phải thu gom, đốt hay làm tất cả những gì 
mình muốn với đống cỏ, củi, cành và thân cây trong 
động deta này, liệu các ông có nói người đàn ông này 
đang gom, đang đốt ta, hay đang làm những gì mà ông 
ấy muốn với ta không? 

- Chắc chắn là không, thưa Thế tôn. 
- Tại sao như vậy? 





' Các giai đoạn tuệ minh sát sẽ được giải thích kỹ hơn trong những 
phần sau. 

“ Bài kinh này chưa được dịch sang tiếng Anh, nhưng có nội dung 
tương tự như trong 7ương Ung Bộ kinh, Phần 3, Thiên uấn, 
Chương.22, I.4, mục 33. 


- 286 — Thế gian 





- Bởi vì, thưa Đức Thế Tôn, cái này không phải là 
ta, không thuộc về ta. 

- Cũng như vậy, này các tỳ kheo, cái gì không 
thuộc vê các ông, hãy xả ly khỏi nó. Nếu các ông xả ly 
khỏi nó, nó sẽ là lợi lạc và hạnh phúc cho các ông. Thân 
không phải là các ông, hãy xả ly khỏi nó. Nếu các ông 
xả ly khỏi nó, nó sẽ là lợi lạc và hạnh phúc cho các ông. 
Thọ... tưởng... hành... thức, hãy xả ly khỏi nó. Nếu các 
ông xả ly khỏi nó thì hạnh phúc sẽ thuộc vê các ông. 
Các tỳ kheo nên suy xét thế giới là trống rỗng theo cách 
này...” 

Tiếp theo ta đọc rằng, một aI thấy được với trí tuệ rằng 
thế giới chỉ là cỏ và củi thì người ấy sẽ không còn mong 
muốn tái sinh trong các kiếp khác nữa. Người ấy chỉ hướng 
tới niết bàn, là sự tận cùng của tái sinh. Vì vậy, ta cần phải 
suy xét thế giới là rỗng không. 

Ta vẫn thường cho sắc và thọ là ta. Khi tưởng ghi nhớ 
cái đã được kinh nghiệm theo cách sai lầm, ta thấy một tự 
ngã và dính mắc vào tên gọi được sử dụng trong thế gian. 
Ta đã quen coi các thực tại hữu vi là ta, bất kế nó là thiện 
pháp hay bắt thiện pháp. Nếu ta không thực sự thuyết phục 
bởi sự thật rằng chúng chỉ là cỏ, củi khô hay cành lá, ta 
không thê xả ly khỏi các thực tại là năm uấn. 

Nếu mọi người không nghiên cứu và suy xét CIáo 
pháp mà Đức Phật đã dạy và nêu họ không phát triển Tứ 
niệm xứ (satipatthana), họ không thực sự biết thế lan, kê 
cả khi họ đã ở trong thế gian này trong khoảng thời gian vô 
cùng tận. Nếu chúng ta không biết thế giới như nó là thì ta 
không thê giải thoát khỏi nó. Ai đó có thể nghĩ rằng cuộc 
sống trong thế giới này là dễ chịu khi họ kinh nghiệm rất 
nhiều hạnh phúc, nhưng sẽ không thể có hạnh phúc một 


Khảo cứu pháp chân đế - 287 - 





cách liên tục, các cảm thọ dễ chịu sinh khởi trong khoảnh 
khắc ngắn ngủi và rồi diệt đi. Nếu mọi người không nghiên 
cứu thực tại và không biết chúng như chúng là, họ không 
biết thế gian là gì và nó bao gồm những gì. 

Tất cả chúng ta đều biết rằng có những đối tượng xuất 
hiện qua mắt và các giác quan khác. Chăng hạn, âm thanh 
xuất hiện khi có cái nghe. Ta cần phải nhớ rằng nếu không 
có yêu tố kinh nghiệm, tức là nhĩ thức, thì âm thanh không 
thê xuất hiện. Các đối tượng khác nhau xuất hiện qua mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân và ý môn cho thấy TÕ rằng có một thức, 
tức là một thực tại kinh nghiệm, một yêu tố kinh nghiệm. 
Ta có thê biết đặc tính của tâm (citta), tức là yếu tố kinh 
nghiệm, sinh và diệt do các đối tượng khác nhau xuất hiện. 
Khi ấy, ta có thê biết rằng thế gian sinh và diệt trong từng 
khoảnh khắc. 

Chừng nào ta còn chưa xuyên thấu đặc tính của các 
thực tại sinh và diệt tiếp nối nhau rất nhanh, ta vẫn cho cái 
xuất hiện là một khối, một chúng sinh, một con người hay 
một thứ. Khi ấy chúng ta không biết thế gian là gì. Một 
người có thê đã nghiên cứu thế giới từ góc độ kiến thức thế 
gian, về địa lý, lịch sử, hay khoa học, nhưng tất cả các kiến 
thức về kỹ thuật hay khoa học không thể giúp cho người ấy 
có thể giải thoát khỏi thế giới, kể cả sau quãng thời gian vô 
cùng tận. Nếu một người không biết thế giới thực sự là gì, 
thì người ấy không thê thoát khỏi nó. 

Liệu thế gian có phải là nơi trú ẩn cho ta trong cuộc 
đời hay không? Chúng ta dính mắc vào thọ hỷ, nhưng mỗi 
khi nó sinh khởi thì lại diệt đi một cách hoàn toàn và cảm 
thọ ấy không thể quay lại được nữa. Nếu ai đó phải chịu sự 
tra tấn đau khổ thì người ấy muốn thoát khỏi thế giới, 
người ấy sẽ không muốn trú ngụ trong đó, tuy nhiên người 


- 288 — Thế gian 





ấy không thể thoát khỏi nó chừng nào người ấy không biết 
thế giới thực sự là gì. 

Việc suy xét rằng liệu chúng ta đã sẵn sàng từ bỏ ý 
niệm về chúng sinh, con người, về cái ngã hay chưa là rất 
quan trọng. Tại khoảnh khắc này không có ngã, nhưng liệu 
ta đã sẵn sàng xả ly với thế gian hay chưa? Trước hết, ta 
cần phải biết một cách rõ ràng rằng, không có một tự ngã, 
không có chúng sinh hay con người, khi đó chúng ta có thê 
xả ly với thế gian và hoàn toàn giải thoát khỏi nó. 

Một số người không thê chịu được sự thực rằng không 
có một tự ngã đang thấy, đang nghe, đang kinh nghiệm các 
đối tượng giác quan khác nhau. Họ không thể chấp nhận 
rằng, theo nghĩa tuyệt đối, không có họ hàng và bạn bè, 
không của cải, không có những thứ mà họ vui thú. Thông 
thường mọi người không tin rằng họ cần phải giải thoát 
khỏi thế gian. Đề có thể từ bỏ tà kiến về tôi và của tôi, ta 
cần phát triển trí tuệ biết tất cả các thực tại đang xuất hiện 
như chúng là. Khi ấy, chúng ta thực sự biết thế gian trong 
đó chỉ có các thực tại ẫy. 

Không dễ biết thế gian thực sự là gì. Những người đã 
học sự thực về thế gian mà Đức Phật đã chứng ngộ và 
thuyết giảng cho chúng sinh cần phải suy xét một cách cần 
thận những gì mình đã học và ứng dụng nó trong cuộc sống 
hàng ngày. Họ cần tiếp tục phát triển trí tuệ để nó trở nên 
sắc bén hơn và hay biết các đặc tính của các thực tại tạo 
nên thế gian ấy như chúng là. Chúng ta cần phải biết thế 
gian ở ngay khoảnh khắc này, chứ không phải ở một thời 
điểm nào khác. Chúng ta cần phải biết thế gian khi có cái 
thấy, nghe, ngửi, nếm, kinh nghiệm đối tượng xúc chạm 
hay suy nghĩ chính lúc này đây. Ta cũng cần phải nghe 
Pháp và nghiên cứu các pháp để có được sự hay biết, suy 


Khảo cứu pháp chân đế - 289 - 





xét và hiểu biết về các đặc tính của thực tại xuất hiện qua 
sáu cửa giác quan, đó là cách duy nhất đề trí tuệ có thê phát 
triển và biết thế gian sinh và diệt ngay bây giờ. 

Chúng ta đọc trong Tương Ung Bộ Kinh (Tập 4, Thiên 
sáu xứ, Tương ưng sáu xứ (b), Phẩm Vô minh, §68.6, Kinh 
Samiddhi) có nói rằng, khi Đức Phật ngự tại RãJagaha, 
trong động tre thì Samiddhi có tới và thưa với Đức Thế 
Tôn như sau: 

“.. 3)... "Thế giới, thế giới", bạch Thế Tôn, như vậy 
được nói đến. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là 
thế giới, hay là danh nghĩa thế giới? 

4 - 9) - - Chỗ nào, này Samiddhi, có mắt, có các 
sắc, có nhãn thức, có các pháp do mắt nhận thức, tại 
chỗ ấy có thế giới, hay danh nghĩa thế giới... (như 
trên)... Chỗ nào có ý, có các pháp, có ý thức, có các 
pháp do ý nhận thức, tại chỗ ấy có thế giới hay có danh 
nghĩa thế giới. 

(Cũng như vậy khi nói về các căn môn khác). 

Thế gian được nhận biết bởi mắt và qua căn môn ấy, 
các màu sắc của thế giới được thấy. Qua tai, các âm thanh 
của thế giới được nghe. Qua mũi, các mùi của thế giới 
được ngửi. Qua lưỡi, các vị của thế giới được nêm. Qua 
thân căn thì nóng, lạnh, cứng, mềm, chuyền động và co 
giãn của thế giới được kinh nghiệm. Nếu không có các căn 
môn này thì thế giới có thể được kinh nghiệm không? Nếu 
không có cái thấy, nghe, ngửi, nêm, kinh nghiệm đối tượng 
xúc chạm hay suy nghĩ, thế giới không thể xuất hiện. 
Chúng ta dính mắc vào ý niệm rằng thế giới xuất hiện bởi 
chúng ta thấy thế giới. Cái xuất hiện qua mắt thì chỉ là thế 
giới của màu. Cũng như vậy trong trường hợp của các căn 
môn khác. Như vậy, thế giới hay thế gian bao gồm đối 


- 290 — Thế gian 





tượng thị giác, âm thanh, mùi, vị, đối tượng xúc chạm; và 
sở dĩ thê gian có thê xuất hiện là bởi có ngũ môn và ý môn. 
Mắt làm duyên cho cái thấy, tai làm duyên cho cái nghe và 
các căn môn làm duyên cho việc kinh nghiệm các đối 
tượng giác quan tương ứng. Qua ý môn, có suy nghĩ về các 
đối tượng xuất hiện qua sáu cửa giác quan. Chúng ta không 
cần phải đi tìm một thế giới nào khác, dù chúng ta sống ở 
thế giới nào đi nữa thì thế giới ấy chỉ xuất hiện qua một 
trong sáu cửa giác quan mà thôi. 

Sau đó, trong cùng một bài kinh, chúng ta đọc Đức 
Phật nói với Samiddhi: 

“.. 10 - 15) Và tại chỗ nào, này Samiddhi, không 
có mắt, không có các sắc, không có nhãn thức, không 
có các pháp do mắt nhận thức, tại chỗ ấy không có thế 
giới, hay không có danh nghĩa thế giới... không có ý... tại 
chỗ ấy, không có thế giới hay không có danh nghĩa thế 
giới...” 

(Cũng như vậy với các căn môn khác) 

Nếu ta không thực sự biết thế giới như chúng là thì sẽ 
không thể giải thoát khỏi nó, kế cả khi ta mong muốn điều 
ấy. Ta sẽ ở trong thế giới này và các thế giới khác trong 
một thời gian rất dài. Trong các kiếp quá khứ, mọi người 
sông trong các thế giới khác nhau và trong tương lai, họ 
cũng sẽ sống trong các thế giới một khoảng thời Ø1an vô 
cùng tận. Họ sẽ tái sinh đi tái sinh lại, trôi nổi mãi trong 
vòng luân hồi sinh tử, kinh nghiệm hạnh phúc và khổ đau. 

Một số người tin rằng Đức Phật vẫn còn tồn tại mặc 
dầu người đã bát niết bàn (Parinibbãna). Họ muốn đi thăm 
Ngài để có thể cúng dường vật thực cho Ngài. Chúng ta 
nên suy ngẫm về bài kinh Phagguna trong Tương Ung Bộ 


Khảo cứu pháp chân đế - 291 - 





Kinh (Tập 4, Thiên sáu xứ, Tương ưng sáu xứ (b) Phẩm Vô 
minh, §82. 9, 7; Giới) như sau: 

“.. 2) Rồi một Tỳ kheo đi đến Thế Tôn... 

3) Ngôi xuống một bên, Tôn giả Phagguna bạch 

Thế Tôn: 

- 6) - - Có con mắt nào, bạch Thế Tôn, do con 
mắt ấy, có thể biết và tuyên bố về chư Phật quá khứ đã 
nhập niết bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các 
hành tung khát ái, đã chấm dứt luân hôi, đã vượt qua 
mọi khô đau? ...” 

Sau đó, vị ấy cũng hỏi về tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Vị 
ấy đã hỏi, liệu Đức Phật tịch diệt có còn mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân và ý hay không? Chúng ta đọc rằng Đức Phật trả lời 
sẽ không còn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý như thế. 


Khi Đức Phật bát niết bàn, Ngài đã tịch diệt, không 
còn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý nữa. Ngài không đi đến 
một nơi cụ thể, nơi mà Ngài có thê đích thân tiếp đón đồ 
dâng cúng của mọi người, sau khi đã bát niết bàn. Nếu như 
Ngài vẫn còn các căn và tâm sinh và diệt, thì có nghĩa Ngài 
vẫn chưa hoàn toàn giải thoát khỏi thế gian. Sẽ vẫn còn có 
khổ (dukkha) và Ngài vẫn chưa thoát khỏi khổ. 

Thế gian là cái xuất hiện qua sáu cửa giác quan. Nếu 
tâm không sinh khởi để thấy, nghe, ngửi, nếm, kinh 
nghiệm đối tượng xúc chạm và suy nghĩ, thế gian sẽ không 
xuất hiện. Khi có chánh niệm các đối tượng xuất hiện có 
thê được nghiên cứu và thấm xét và đó là các đặc tính của 
thế gian xuất hiện qua sáu cửa giác quan. Suy nghĩ về thế 
giới không phải là biết các đặc tính của thực tại khi chúng 
xuất hiện như chúng là, chứng ngộ rằng chúng không phải 
là chúng sinh, là con người, hay tự ngã. Nếu ai đó chỉ nghĩ 
về thế giới, người ấy thực chất nghĩ về chúng sinh, về con 


- 292 — Thế gian 





người, về tự ngã, về những thứ khác nhau và khi đó, người 
ấy biết về thế gian qua sự thật tục đề hay sự thật chế định 
(sammuti sacca), chứ không phải bằng sự thật tối hậu 
(paramattha sacca). 

Liệu chúng ta có nhận ra, trong cuộc sống hàng ngày, 
mình đang ở trong thế giới của thực tại chế định hay trong 
thể giới của thực tại tối hậu? Tâm là thực tại kinh nghiệm 
các đối tượng qua sáu cửa giác quan. Khoảnh khắc nào 
cũng có tâm, nhưng thế gian không xuất hiện trong tất cả 
các khoảnh khắc. Khi không có thấy, nghe, ngửi, nếm, kinh 
nghiệm đối tượng xúc chạm hay suy nghĩ thì thế giới 
không xuất hiện. Thức tái tục là tâm đầu tiên trong một 
kiếp sống không kinh nghiệm đối tượng của thế giới này, 
đó là tâm quả, là quả của nghiệp. Nghiệp tạo duyên cho 
thức tái tục nối tiếp tâm tử là tâm cuối cùng của kiếp sống 
trước. Thức tái tục kinh nghiệm cùng một đối tượng với 
tâm sinh khởi ngay trước tử thức của kiếp sống trước. Vì 
thức tái tục không nhận biết đối tượng của thế giới này, thế 
giới này không xuất hiện ở khoảnh khắc ấy. Khi thức tái 
tục đã diệt đi, nghiệp đã tạo duyên cho sự sinh khới của nó 
cũng tạo duyên cho tâm hộ kiếp (bhavanga- citta) tiếp theo. 
Tâm hộ kiếp kinh nghiệm cùng một đối tượng với thức tái 
tục. Khi tâm hộ kiếp sinh và diệt liên tiếp, nó đảm nhận 
chức năng duy trì sự tương tục của một kiếp sống. Các đối 
tượng của thế giới này không được kinh nghiệm ở khoảnh 
khắc ấy. Các tâm hộ kiếp không thấy, nghe, ngửi, nếm, 
kinh nghiệm đối tượng xúc chạm hay suy nghĩ. Vì vậy, 
chừng nào các tâm này còn đang sinh và diệt thì chừng ấy 
thế gian không xuất hiện. 

Khi các tâm sinh khởi trong lộ trình thì thế gian lại 
xuất hiện. Có sáu cửa giác quan (lục môn) qua đó các tâm 


Khảo cứu pháp chân đế - 293 - 





lộ sinh khởi trong lộ trình nhận biết thế giới. Năm cửa 
(môn) là sắc và một cửa còn lại là danh và chúng bao gồm 
như sau: 

Cakkhuppasãda rũpa (sắc nhãn căn) là nhãn môn 
Sotappasãda rũpa (sắc nhĩ căn) là nhĩ môn 
Ghãnappasãda rũpa (sắc tỷ căn) là tỷ môn 
Jivhãppasãda rũpa (sắc thiệt căn) là thiệt môn 
Kãyappasãda rũpa (sắc thân căn) là thân môn 
Bhavangupaccheda-citta (tâm hộ kiếp dứt dòng) là 
ý môn 


Ngũ căn là năm sắc thần kinh, mỗi sắc có đặc tính 
riêng cụ thể của mình và chúng chỉ có thể được in dấu bởi 
sắc thích hợp mà chúng có thể tiếp nhận được. Như vậy, 
mỗi sắc thần kinh có thể là môn (hay cửa) cho các tâm liên 
quan kinh nghiệm các đối tượng dục giới in dấu lên sắc ấy. 
Trong cuộc sông hàng ngày, không chỉ có thấy, nghe, ngửi, 
nêm hay kinh nghiệm các đối tượng xúc chạm, mà cũng có 
suy nghĩ về các đối tượng khác nhau. Khi tâm tiếp nhận và 
kinh nghiệm đối tượng vừa được kinh nghiệm qua nhãn 
môn, hay qua các cửa giác quan khác, tại khoảnh khắc ấy 
đối tượng không còn lệ thuộc vào các sắc thần kinh 
(pasada rũpa) làm căn môn, mà lệ thuộc vào ý môn là tâm 
hộ kiếp dứt dòng (bhavangupaccheda”), cái sinh khởi ngay 
trước ý môn hướng tâm (manodvãrãvajjana-citta). Ý môn 
là cửa cho các tâm lộ (vithi-citta) của lộ trình ý môn sinh 
khởi sau lộ trình ngũ môn và kinh nghiệm đối tượng của 
ngũ môn vừa diệt đi, hay là cửa cho các tâm suy nghĩ về 
các đối tượng khác nhau. Nếu tâm hộ kiếp dứt dòng không 





'Đề biết thêm về các thuật ngữ này, xem chương 4 
“Tâm hộ kiệp cuôi cùng trước khi tâm lộ sinh khởi và luông tâm hộ 
kiêp ngưng lại. 


- 294 — Thế gian 





sinh khởi, tâm đầu tiên kinh nghiệm đối tượng qua ý môn, 
tức là ý môn hướng tâm, không thê sinh khởi. Ý môn và ý 
môn hướng tâm là các pháp khác nhau. Ý môn chính là 
tâm hộ kiếp đứt dòng, nó là một tâm quả không sinh khởi 
trong một lộ trình và như vậy không phải là tâm lộ. Ý môn 
hướng tâm là tâm duy tác, là tâm lộ đầu tiên sinh khởi và 
biết một đối tượng qua ý môn. 

Đó là cuộc sống bình thường, hàng ngày. Ta cần phải 
hiểu các đặc tính của các môn khác nhau đề có thể suy xét 
và biết thực tại như chúng là. Chúng đang sinh và diệt và 
chúng không phải là một chúng sinh, con người hay một tự 
ngã. 

Tại khoảnh khắc này ta có thể không nghĩ về nhãn căn 
(cakkhuppasãda rũpa), nhưng nó là một thực tại, một sắc 
sinh và diệt ở vùng giữa của mắt. 

Trong Chí Giải Bộ Pháp Tụ (Quyền II, Phần I, 
Chương IH, Những đặc tính của sắc y sinh, §308) ta đọc 
rằng, xứ của mắt (cakkhãyatana) là nhãn căn và nó là sắc y 
sinh (sắc phụ thuộc vào tứ đại): 


“Nằm trong con ngươi”: nó nằm ở bên trong và chỉ 
phụ thuộc vào cái đó. 

“Không thấy được”: không thê được thấy bởi nhãn 
thức. 

“Phản ứng”: sự tác động được tạo ra ở đây! 

Sắc này không thê được thấy, nhưng nó có thê được in 
dấu bởi đối tượng thị giác. Thuật ngữ “cakkhãyatana” hay 
nhãn xứ bao gồm “cakkhu” và TP ĐC Cakkhu có nghĩa 
là “mắt”, äyatana là “nơi gặp gỡ” và “nơi sinh”. Như vậy, 





'Bởi sự in dấu của đối tượng thị giác lên nhãn căn 


Khảo cứu pháp chân đế - 295 - 





“cakkhãyatana” là mắt nơi gặp gỡ và nơi sinh khởi. Khi 
nhãn căn được in dấu bởi đối tượng thị giác, có duyên cho 
sự sinh khởi của nhãn thức tại nhãn căn kinh nghiệm đối 
tượng thị giác. 

Đức Phật giải thích rằng khi các tâm sinh khởi trong 
lộ trình nhãn môn và kinh nghiệm đối tượng thị giác qua 
nhãn môn đã diệt đi, có nhiều tâm hộ kiếp sinh và diệt. Khi 
đó, tâm sinh khởi kinh nghiệm qua ý môn đối tượng thị 
giác vừa mới được kinh nghiệm trước đó bởi các tâm trong 
lộ trình nhãn môn. Các tâm của lộ trình ý môn sẽ tiếp nối 
một cách vô cùng nhanh chóng các tâm của lộ trình nhãn 
môn, mặc dầu có các tâm hộ kiếp giữa các lộ trình ẫy. 
Chúng ta cần biết trân trọng giá trị của những lời giảng chỉ 
tiết của Đức Phật về các căn môn. Lời dạy của Ngài có thê 
giúp ta không bị lẫn lộn giữa các tâm kinh nghiệm đối 
tượng thị giác trong lộ trình nhãn môn và các tâm kinh 
nghiệm đối tượng trong lộ trình ý môn sau khi lộ trình 
nhãn môn đã kết thúc. Cũng như vậy đối với các cửa giác 
quan khác. Khi các tâm kinh nghiệm đối tượng qua một 
trong các cửa giác quan đã diệt đi, luôn có các tâm hộ kiếp 
sinh và diệt tiếp nối nhau và rồi, các tâm thuộc lộ trình ý 
môn biết cùng đối tượng ấy qua ý môn. 

Danh pháp (tâm và các tâm sở đồng sinh) sinh và diệt 
tiếp nối nhau cực kỳ nhanh chóng. Hiện giờ, đường như 
chúng ta đang thấy và nghe cùng một lúc. Tuy nhiên, trên 
thực tế, chỉ có một tâm sinh khởi ở một thời điểm và kinh 
nghiệm đối tượng trong khi lệ thuộc vào một cửa giác quan 
và rồi diệt đi nhanh chóng. Một lộ trình bao gồm nhiều tâm 
sinh và diệt một cách liên tiếp. Các tâm trong cùng một lộ 
trình lệ thuộc vào cùng môn đó. Vì tâm tiếp nối nhau một 
cách nhanh chóng, ta có thể không biết được đặc tính thực 


- 296 — Thế gian 





sự của các tâm sinh khởi trong lộ trình nhãn môn, ta có thể 
không nhận ra rằng chúng chỉ kinh nghiệm một thực tại 
qua mắt mà thôi. Các tâm của lộ trình ý môn sinh khởi sau 
đó, chúng tiếp nhận và kinh nghiệm đối tượng thị giác xuất 
hiện ngay trước đó trong lộ trình nhãn môn. Sau đó, có các 
lộ trình tâm nhận ra và nhớ lại hình dạng của cái đã xuất 
hiện và khi ấy ta dễ quên mắt rằng cái xuất hiện qua mắt 
trên thực tế chỉ là đối tượng thị giác mà thôi. 

Nhãn căn đã được so sánh với một đại dương rộng lớn 
tới mức nó không bao giờ được lấp đầy. Ta có thê thấy 
màu sắc của mặt trăng, mặt trời và các ngôi sao. Mặc dầu 
chúng vô cùng xa xôi, sắc màu của chúng vẫn có thê tiếp 
xúc với nhãn căn và được kinh nghiệm bởi các tâm lộ của 
lộ trình nhãn môn. Dường như có vũ trụ, một thế giới đầy 
chúng sinh, con người và mọi thứ. Tuy nhiên, trên thực tế 
chỉ có tâm suy nghĩ về hình dạng của tứ đại - đất, nước, 
gió, lửa. Chúng xuất hiện trong những kết hợp khác nhau, 
chúng xuất hiện thành chúng sinh, con người, mặt trăng, 
mặt trời, ngôi sao và nhiều thứ khác nhau. Khi ta kinh 
nghiệm các đối tượng qua sự xúc chạm, chỉ có nóng, lạnh, 
cứng, mềm, chuyên động và co giãn xuất hiện. Nếu ta biết 
các pháp thật như chúng là, chúng ta sẽ nhận ra thế giới 
thực sự là gì, chỉ là các pháp sinh và diệt rất nhanh và hoàn 
toàn tạm bợ, vô thường. 

Các pháp sinh sẽ phải diệt, không có ngoại lệ. Nếu ta 
không nhận ra sự sinh và diệt của các pháp, ta sẽ chỉ chú ý 
đến sự thực chế định mà thôi. Các tâm của lộ trình ý môn 
nhớ tưởng về một “khối”, về hình dạng của cái xuất hiện 
qua mắt, chúng nhớ tưởng ý nghĩa của những âm thanh cao 
và thấp xuất hiện qua tai. Tên của những thứ khác nhau 
được nhớ và khi â ấy chỉ có khái niệm được biết mà thôi. 


Khảo cứu pháp chân đế - 297 - 





CĐ 


SN VU ác 


x*ˆ32>k+k 


Câu hỏi 


Thế gian là gì? 

Thế nào là trí tuệ hiệp thế (lokiya paññã)? 

Liệu thức tái tục có biết đối tượng của thế gian này 
không? Hãy giải thích câu trả lời của bạn. 

Tâm hộ kiếp hay biết đối tượng nào? 

Ý môn hướng tâm có phải là ý môn không? 

Ý môn thuộc chủng loại nào? 


Ý môn hướng tâm thuộc chủng loại nào? 


- 298 — Tính chất muôn màu vẻ của tâm 





Chương 24 
Tính chất muôn màu vẻ của tâm 


Tâm muôn màu vẻ (vicitta) và nó tạo nên rất nhiều 
hiệu ứng. Ta đọc trong C?w Giải Bộ Pháp Tụ (Atthasälim, 
Quyền 1, Phân II, Chương I, §64, Ân bản 1976): 

"Làm thế nào tâm (thúc) lại có khả năng tạo nên sự 
đa dạng vê hiệu ứng trong nghiệp như vậy? Trên thế 
giới, chẳng có một nghệ thuật nào đa dạng hơn nghệ 
thuật hội họa. Trong hội họa, kiệt tác của người họa sĩ 
nghệ thuật hơn những bức tranh còn lại của họ. Các bậc 
danh họa có trực giác vê sáng tạo nghệ thuật của mình, 
rằng bức tranh này cần được vẽ theo cách này. Trong 
quá trình sáng tác này, tâm vận hành (hay nghệ thuật 
vận hành) thực hiện những việc như phác họa, sửa 
sang và tô điểm. Sau đó, trong bức kiệt tác nỗi lên hình 
ảnh của nhân vật chính. Thế rồi, phần còn lại của bức 
tranh được hoàn tắt nhờ việc lên kế hoạch trong tâm 
như: “Bên trên nhân vật này, phải như thế này; bên 
dưới, phải vẽ thế kia; ở hai bên, phải vẽ thế nọ”. Như 
vậy, tất cả những hình thái nghệ thuật trên thế giới, 
riêng hay chung, đêu được thực hiện nhờ vào tâm. Và 
nhờ khả năng tạo nên sự đa dạng vê hiệu ứng của 
nghiệp đó, tâm thực hiện tắt cả những nghệ thuật này 
cũng đa sắc màu như chính bản thân nghệ thuật vậy. 
Không, tâm còn đa sắc màu hơn chính bản thân nghệ 
thuật, bởi vì nghệ thuật không thê thực hiện hoàn hảo 
từng ý tưởng thiết kế. Vì lý do đó, Đức Thế Tôn đã dạy: 


Khảo cứu pháp chân đế - 299 - 





"Này chư Tỳ kheo, các ngươi có nhìn thấy một tác phẩm 
hội hoạ kiệt tác nào chưa? ". "Thưa Ngài, có ạ". "Này 
chư Tỳ kheo, kiệt tác nghệ thuật đó do tâm sáng tác. 

Thật vậy, nầy chư Tỳ kheo, tâm thậm chí lại còn đa sắc 

màu hơn chính kiệt tác đó nữa”" 

Sự đa dạng trong hội họa chỉ là tầm phào, tâm đa dạng 
hơn cả như thế nữa. Sự đa dạng trong các hành động trong 
cuộc sống hàng ngày của ta khiến tính chất đa dạng của 
tâm thật hiển nhiên. Có các nghiệp thiện bố thí, trì giới hay 
phát triển tâm trí. Có nhiều loại nghiệp bắt thiện khác nhau, 
chẳng hạn như sát sinh hay trộm cắp. Tính chất đa dạng 
của tâm thể hiện qua nhiều loại hành động khác nhau. 

Ta có thể thấy ấn tượng bởi sự đa dạng lớn lao của các 
sắc bên ngoài - các sắc không phải là chúng sinh - khi ta 
nghĩ về sự đa dạng của thực vật, cây cối, hoa lá, hay sự đa 
dạng trong thiên nhiên, chăng hạn như của các ngọn núi 
hay dòng sông. Tất cả các sự đa dạng trong tự nhiên này có 
được là bởi các yếu tô tứ đại (đất, nước, gió, lửa) sinh khởi 
trong các kiểu kết hợp khác nhau. Đất có đặc tính cứng, 
mềm, nước có đặc tính kết dính, lửa có đặc tính nóng, lạnh 
và gió có đặc tính chuyên động và co giãn. Có nhiều mức 
độ khác nhau của các đặc tính này của tứ đại, cái sinh khởi 
cùng nhau theo những kiểu kết hợp khác nhau và đó là lý 
do khiến sắc bên ngoài rất đa dạng. Tuy nhiên, còn đa dạng 
hơn các sự kết hợp này của các sắc bên ngoài là tính chất 
muôn màu vẻ của tâm. 

Nghiệp bất thiện có muôn màu muôn vẻ và vì vậy có 
duyên cho sự đa dạng không kể xiết trong hình hài của các 
loài thú. Có những con thú hai chân, có những con bốn 
chân hay nhiều hơn bốn chân, hoặc không chân. Một sỐ 
sông trong nước, một số trên mặt đất. Nghiệp thiện cũng 


- 300 — Tính chất muôn màu vẻ của tâm 





muôn màu vẻ, khiến cho con người khác biệt nhau về giới 
tính, dáng dấp hay nét mặt. Tâm muôn màu vẻ trong các 
hoạt động của nó tới mức cần rất nhiều thuật ngữ để chỉ ra 
và đặt tên cho các đặc tính xuất hiện này. Nhu cầu về thuật 
ngữ để mô tả tính chất muôn màu vẻ của tâm trong các 
hoạt động của nó sẽ không bao giờ cạn và sẽ còn tiếp tục 
trong tương lai. 

Bắt kê chúng ta là ai, chúng ta thấy gì, bất kê chủ đề 
của các cuộc trò chuyện của ta là như thế nào, tính chất 
muôn màu vẻ của tâm trong các hoạt động khác nhau luôn 
được thê hiện. 

Đức Phật nhắc nhở chúng ta suy xét các đặc tính của 
tâm ở khoảnh khắc này, khi ta nhận ra sự đa dạng của các 
hệ quả của tính chất muôn màu vẻ của tâm. Tại thời điểm 
này, tâm tạo ra các loại hành động khác nhau và vì vậy sẽ 
có kết quả đa dạng tương ứng trong tương lai. Ta không 
chỉ nên xem xét các hiệu ứng bề ngoài khác nhau của tâm. 
Đức Phật nhắc nhở chúng ta thâm sát đặc tính của tâm sinh 
khởi tại khoảnh khắc này và đó là “niệm tâm”, một trong 
bốn niệm xứ'. Đề có thể hiểu được đặc tính của tâm, ta cần 
phải hay biết tâm thấy hiện giờ, tâm nghe, tâm ngửi, tâm 
nếm, tâm kinh nghiệm đối tượng xúc chạm ở khoảnh khắc 
này, tức là hay biết các tâm sinh khởi dựa trên một trong 
sáu cửa giác quan. 

Tất cả chúng ta đều nghĩ về các chủ đề khác nhau và 
các câu chuyện khác nhau. Khi tâm nghĩ về một cái gì đó, 
chủ đề ấy chỉ có mặt trong khoảnh khắc tâm nghĩ về nó. 
Tâm là thực tại suy nghĩ. Nếu ta không suy xét tâm khi có 
cái thấy hiện giờ, khi kinh nghiệm một trong các đối tượng 





' Các niệm xứ khác là: niệm thân, niệm thọ và niệm pháp. 


Khảo cứu pháp chân đế - 301 - 





ngũ căn hiện giờ, hay suy nghĩ hiện giờ, khi nào ta mới có 
thê hiểu được đặc tính của tâm? 

Tâm nghĩ về nhiều thứ khác nhau, tâm luôn rong ruồi. 
Tâm rong ruồi khi có cái thấy qua mắt, nghe qua tai, ngửi 
qua mũi, nếm qua lưỡi, kinh nghiệm đối tượng xúc chạm 
qua thân căn và kinh nghiệm đối tượng qua ý môn. Tất cả 
chúng ta đều thích rong ruôi, hỏi có ai muôn ở yên mãi một 
chỗ, thụ động, sống một cuộc sống đơn điệu? Chúng ta 
muốn thấy, nghe, ngửi, nêm và kinh nghiệm đối tượng xúc 
chạm. Ta muốn kinh nghiệm tất cả các đối tượng ngũ dục 
khác nhau, không bao giờ thấy đủ. Tâm sinh khởi và lui tới 
các đối tượng xuất hiện qua sáu môn, nó không bao giờ 
ngừng hoạt động. Nếu ta thấy được đặc tính của các thực 
tại như chúng là, ta có thể biết rằng tâm sinh khởi, kinh 
nghiệm đối tượng và rồi diệt đi. Đó là đặc tính thực sự của 
tâm. 

Ta đọc trong Tương Ưng Bộ Kinh (Thiên Uẫn - Tương 
ưng uẫn (ƒ) - Phẩm Hoa. VII. Dây Thăng): 

"3) Vô thỉ, này các Tỳ kheo, là sự luân hôi này. 

Điểm bắt đầu không thê nêu rõ đối với chúng sanh bị vô 

minh che đậy, bị khát ái trói buộc, phải lưu chuyên, luân 

hồi. 


7) Ví như, này các Tỳ kheo, có con chó bị dây 
thằng trói chặt vào một cây cột hay cột trụ vững chắc, 
chạy vòng theo, chạy tròn xung quanh cây cột ấy hay 
cột trụ ấy. Cũng vậy, này các Tỳ kheo, kẻ vô văn phàm 
phu... không tu tập pháp các bậc Chân nhân, quán sắc 
như là tự ngã... quán thọ như là tự ngã... quán tưởng 
như là tự ngã... quán các hành như là tự ngã... quán 
thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức 


- 302 — Tính chất muôn màu vẻ của tâm 





ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Người ấy chạy 
vòng theo, chạy tròn xung quanh sắc... thọ... tưởng... 
các hành... Người ấy chạy vòng theo, chạy tròn xung 
quanh thức. Vì rằng người ấy chạy vòng theo, chạy tròn 
xung quanh sắc... thọ... tưởng... các hành... người ấy 
chạy theo vòng theo, chạy tròn xung quanh thức; người 
ấy không giải thoát khỏi sắc, không giải thoát khỏi thọ, 
không giải thoát khỏi tưởng, không giải thoát khỏi các 
hành, không giải thoát khỏi thức, không giải thoát khỏi 
sanh, già chết, sâu, bi, khỗ, ưu, não. Ta tuyên bố rằng: 

"Vị ấy không giải thoát khỏi khô đau"". 

Sau đó ta đọc rằng đối với bậc thánh nhân thì ngược 
lại, vị ấy đã giải thoát khỏi khổ đau. Trong bài kinh sau đó 
- bài Dây Thằng II, ta đọc rằng Đức Phật sử dụng ấn dụ về 
một con chó bị trói bởi một dây buộc nối với một cây cột, 
nó sẽ quanh quần ở bên cột, bất kể là ở tư thế nào. Cũng 
vậy, khi mọi người ở gần năm uấn, họ chấp năm uân là ta. 
Tiếp nữa, Đức Phật nói: 

"6) Do vậy, này các Tỳ kheo, cần phải luôn luôn 
quán sát tâm của mình như sau: "Trong một thời gian 

dài, tâm này bị tham, sân, si nhiễm ô. Do tâm nhiễm ô, 

này các Tỳ kheo, chúng sanh bị nhiễm ô. Do tâm thanh 

tịnh, chúng sanh được thanh tịnh”. 

7) Này các Tỳ kheo, các Ông có thấy một bức họa 
gọi là danh họa! không? 

-- Thưa có, bạch Thé Tôn. 





' “Danh họa” là chuyền ngữ từ tiếng Pãli “citta-carana” , tâm được gọi 
là “carana” (rong ruôi). Chú giải cho đoạn này nói thêm rằng những 
người nghệ sĩ di chuyền, họ rong ruồi và triển lãm các tác phâm nghệ 
thuật của họ. 


Khảo cứu pháp chân đế - 303 - 





- - Này các Tỳ kheo, bức danh họa ấy do tâm tự 
họa mà thành. Do vậy, này các Tỳ kheo, tâm còn đa 
dạng hơn cả danh họa ấy. 

8) Do vậy, này các Tỳ kheo, cần phải luôn luôn 
quán sát tâm của mình như sau: "Trong một thời gian 
dài, tâm này bị tham, sân, si làm nhiễm ô. Do tâm nhiễm 
ô, này các Tỳ kheo, chúng sanh bị nhiễm ô. Do tâm 
thanh tịnh, chúng sanh được thanh tịnh". 

9) Này các Tỳ kheo, Ta không quán thấy một bộ 
loại nào khác lại đa dạng như tâm. Như các hữu tình 
thuộc loại bàng sanh; các hữu tình thuộc loại bàng sanh 
ấy, này các Tỳ kheo, do tâm tư duy (mà thành) Ì. Do 
vậy, này các Tỳ kheo, tâm ấy lại đa dạng hơn các hữu 
tình thuộc loại bàng sanh ấy. 

10) Do vậy, này các Tỳ kheo, cần phải luôn luôn 
quán sát tâm của mình như sau: "Trong một thời gian 
dài, tâm này bị tham, sân, si làm nhiễm ô. Do tâm nhiễm 
ô, này các Tỳ kheo, chúng sanh bị nhiễm ô. Do tâm 
thanh tịnh, chúng sanh được thanh tịnh". 

11) Ví như, này các Tỳ kheo, một người thợ nhuộm 
hay một họa sĩ, nếu người ấy có thuốc nhuộm, hay lạc, 
hay nghệ, hay màu xanh, hay màu đỏ tía, hay một tắm 
gỗ khéo bào, hay một bức tường, hay một tắm vải. 
Người ấy có thể vẽ hình người đàn bà hay hình người 
đàn ông với đây đủ tắt cả chi tiết. Cũng vậy, này các Tỳ 
kheo, kẻ vô văn phàm phu, liên tục làm cho hiện hữu 
sắc... thọ... tưởng... các hành... liên tục làm cho hiện 
hữu thúc. 





' Sinh ra làm cầm thú là quả của nghiệp. Tâm là nguồn gốc của các hành 
động thiện và bât thiện được tạo và đem lại các kêt quả khác nhau. 


- 304 — Tính chất muôn màu vẻ của tâm 





12) Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỳ kheo, sắc là 
thường hay vô thường? 

- - Vô thường, bạch Thế Tôn. 

- - Thọ... tưởng... các hành... thức là thường hay 
vô thường? 

-- Vô thường, bạch Thế Tôn. 

13 - 14) - - Do vậy, này các Tỳ kheo... Thấy vậy... 

".. không còn trở lui trạng thái này nữa". Vị ấy biết rõ 

như vậy". 

Một họa sĩ lệ thuộc vào phẩm màu đề có thể sáng tác 
các bức họa khác nhau. Ở khoảnh khắc này, tâm của mỗi 
chúng ta giống như một người họa sĩ, nó tạo nên sắc uân, 
thọ uâẫn, tưởng uấn, hành uấn và thức uấn sẽ sinh khởi 
trong tương lai. 

Tất cả chúng ta đều khác biệt, chúng ta có tướng mạo 
khác nhau và đó là do các nghiệp khác nhau đã được tạo từ 
lâu. Tâm tạo tác là duyên cho các quả dị biệt trong tương 
lai. Sẽ có nhiều quả đị biệt thể hiện ở nơi sinh, giới tính, 
tướng mạo, tài sản, danh vọng, hạnh phúc, khổ đau, lời 
khen và tiếng chê. Ta cần hay biết đặc tính của tâm đang 
xuất hiện bây giờ, cái đang “khắc họa” hay chế tác các 
thực tại sẽ sinh khởi trong tương lai. Nếu ta không hay biết 
đặc tính của nó, ta sẽ không hiểu được tính chất muôn màu 
vẻ của tâm, cái có thể tạo nên nhiều hiệu ứng khác nhau 
đến vậy. Hiện giờ tâm đang sinh và diệt, nối tiếp nhau một 
cách rất nhanh chóng. Có tâm thấy đối tượng thị giác (cảnh 
sắc) qua mắt, tâm nghe âm thanh qua tai, và mặc dầu ta có 
thể đang ngồi yên, tâm có thể đi rất xa bằng suy nghĩ. Ta 
có thể nghĩ đến việc mình sẽ đi du lịch ở đâu, hoặc về tất 
cả những việc khác nhau mà mình sẽ làm. 


Khảo cứu pháp chân đế - 305 - 





Người họa sĩ cho bức tranh của mình là cái gì đó quan 
trọng và tâm của bậc phàm phu là người chưa chứng đắc 
cũng như vậy, cho các đối tượng ngũ dục - cái thực chất 
chỉ là sắc - là chúng sinh, con người và tự ngã; là một cái 
gì đó tồn tại thực sự, và người ấy sẽ tiếp tục như vậy trong 
mỗi kiếp sống mới. Chừng nào ta chưa biết được đặc tính 
của ngũ uấn, của các thực tại sinh và diệt như chúng là, ta 
sẽ cho chúng là cái gì đó, là tự ngã. 

Như ta đã thấy trong bài kinh “Dây Thằng 1T, Đức 
Phật sử dụng ân dụ về một con. chó bị buộc vào một cái 
cọc. Khi đứng, nó phải đứng gần cọc, khi ngồi, nó phải 
ngồi gần cọc, nó không thê đi xa khỏi cái cọc đó. Cũng như 
vậy, bậc phàm phu không thể thoát khỏi cọc, vị ấy có xu 
hướng coi cọc là tự ngã. 

Chúng ta đọc trong Tương Ung Bộ Kinh (Thiên có kệ, 
chương IV - Tương ưng Ác Ma, Phẩm thứ hai, VI - Bình 
Bái): 

"1) Trú ở Sävatthi. Lúc bấy giờ Thế Tôn đang 
thuyết pháp cho các Tỳ kheo vê năm thủ uẩn, khích lệ, 
làm cho phần khởi, làm cho hoan hỷ. Và các Tỳ kheo ấy 
hết sức chú tâm, hết sức chú ý, tập trung mọi tâm tư, 
lóng tai nghe pháp”. 

Sau đó, ta đọc rằng Ác ma (Mãra - Ma vương) ' muốn 
làm các vị tỳ kheo phân tâm. Nó đội lốt một con bò đực và 
đi tới các bình bát đang được phơi khô trong năng, và Đức 
Phật đã nói với các vị tỳ kheo rằng, đó không phải là một 
con bò đực mà chính là Ác Ma. Sau đó, Ngài nói với Ác a 
rằng ngũ uấn không phải là tự ngã và rằng sức mạnh của 





' Kẻ ác. Từ “Ác ma- Ma vương” có nhiều nghĩa; nó cũng tượng trưng 
cho phiên não và tât cả những gì là khô. 


- 306 — Tính chất muôn màu vẻ của tâm 





Ác ma sẽ không thê vươn tới được người đã liễu tri sự thực 
ấy và đã hoàn toàn xả ly, không còn phiên não. 

Chú giải cho bài kinh này, cuốn Sãrz/happakäsini, 
đưa ra một lý giải về các từ được sử dụng bởi Đức Thế Tôn 
khi Ngài thuyết pháp cho các vị tỳ kheo. Ngài khích lệ, làm 
cho phấn khởi và hoan hỷ để họ có thể hướng toàn bộ tâm 
tư đến Pháp. Ở đây, thuật ngữ Pãli “samãdana” được sử 
dụng, nghĩa của nó là “áp dụng, thực hiện cái mà ta cho là 
giá trị”. Đức Phật thuyết pháp cho các vị tỳ kheo để họ suy 
xét về Giáo pháp và có hiểu biết đúng về Giáo pháp ấy. 
Đức Phật thuyết pháp vì lợi ích của mọi người, để khi nghe 
xong, họ có thể hiểu và áp dụng nó. Ngài thuyết pháp một 
cách chỉ tiết để mọi người có thê hiểu pháp thiện là pháp 
thiện và pháp bất thiện là pháp bất thiện và không tưởng 
lầm bất thiện pháp là thiện pháp. Pháp thiện và pháp bắt 
thiện có đặc tính riêng của chúng và không nên lẫn lộn 
chúng với nhau. Đức Phật dạy một cách chỉ tiết về ngũ uẫn 
thủ, gồm tâm, tâm sở và sắc. Ta không thể thoát khỏi ngũ 
uân, đù có đi đâu và. làm gì. Mọi người cần nghiên cứu kỹ 
lưỡng và suy xét về năm uân để không còn tà kiến về 
chúng, mà hiệu được chúng như chúng là. 

Chú giải giải thích rằng Đức Phật khích lệ các vị tỳ 
kheo để họ có được nhiệt tâm (ussaha) và sự bền bỉ trong 
việc áp dụng Pháp. 

Hiểu biết đúng về Giáo lý không dễ dàng và không thê 
đạt được một cách nhanh chóng trong một thời gian ngắn 
ngủi. Đức Phật thuyết pháp đề mọi người bền bỉ trong việc 
áp dụng Pháp, có được sự tỉnh tấn và nỗ lực đê suy xét một 
cách cân trọng để có được hiểu biết đúng về Pháp. Bằng 
cách â Ấy, chánh niệm có thể sinh khởi và hay biết về các đặc 
tính của thực tại khi chúng xuất hiện một cách tự nhiên 


Khảo cứu pháp chân đế - 307 - 





trong cuộc sống hàng ngày, và trí tuệ có thê liễu ngộ được 
bản chất thật của chúng. Đức Phật không dạy những điều 
không thể được kiểm chứng, Ngài không dạy những gì 
không xuất hiện hiện giờ. Đức Phật dạy về cái thấy, về đối 
tượng thị giác qua mắt, về cái nghe - thực tại kinh nghiệm 
âm thanh, về âm thanh xuất hiện qua tai. Ngài dạy về tất cả 
các thực tại đang xuất hiện hiện g1Ờ Và CÓ thể được kiểm 
nghiệm. Những thính giả nghe Pháp có thể được cỗ vũ 
trong việc nhẫn nại với sự áp dụng Giáo lý, nghiên cứu 
Giáo lý, suy xét và hay biết đi hay biết lại về đặc tính của 
thực tại xuất hiện, để bản chất thật của chúng có thê được 
liễu ngộ đúng như những gì Đức Phật đã dạy. 

Chú giải cũng nói về mối liên hệ với bài Pháp của Đức 
Phật, rằng các vị tỳ kheo phần khởi, hoan hỷ và được làm 
thanh tịnh bởi lợi lạc có được từ sự hiểu biết về Giáo pháp 
của họ. 

Chúng ta có áp dụng Giáo pháp với nỗ lực và nhẫn nại 
hay không? Ta có phấn khởi và hoan hỷ với Giáo pháp hay 
không? Ta có thể có nỗ lực và cảm thấy phấn khởi khi 
thiện tâm sinh khởi. Một số người có thể cảm thấy bất 
hạnh, lo lắng rằng mình đang già đi, còn chánh niệm thì rất 
hiểm hoi sinh khởi. Khi một người lo lắng, tâm là bất thiện. 
Ta không nên lo lắng, hay có bất thiện tâm vì Pháp. Đức 
Phật giảng Pháp đề khuyến khích mọi người áp dụng Pháp, 
phát triển Pháp với nỗ lực và hoan hỷ và phấn khởi với 
Giáo pháp. Tất cả các pháp bất thiện đều sinh khởi do 
duyên, không có một tự ngã nào có thể ngăn cản sự sinh 
khởi của chúng. Khi pháp bắt thiện đã sinh khởi, ta không 
nên nản chí và cần dũng cảm. Nếu có chánh niệm về đặc 
tính của bất thiện pháp xuất hiện, ta có thê hoan hỷ với 
Giáo pháp. Nếu ta thâm xét đặc tính của bất thiện pháp 


- 308 — Tính chất muôn màu vẻ của tâm 





xuất hiện khi ấy, ta sẽ biết rằng đó không phải là một 
chúng sinh, một người hay một tự ngã. Ta có thê thấy rõ 
rằng ở khoảnh khắc của chánh niệm không có bất thiện 
pháp, rằng ta không nhụt chí. Nếu ta không coi bất thiện 
pháp là ta, ta sẽ không vì thế mà bối rối hay nhụt chí. 

Pháp bất thiện sinh khởi do duyên và khi nó đã sinh 
khởi, thay cho cứ lo lắng về điều ấy, ta nên hay biết đặc 
tính của nó, thâm xét và hiểu nó là vô ngã. Đó là cách duy 
nhất để giảm bớt bất thiện và cuối cùng đoạn diệt nó. 

Khi Tứ niệm xứ được phát triển, mọi người sẽ biết thế 
nào có nghĩa là “phấn khởi, hoan hỷ và được thanh lọc nhờ 
lợi lạc có được từ sự liễu ngộ Giáo pháp”. Họ sẽ kinh 
nghiệm rằng sự thực mà Giáo pháp mô tả có tính chất 
thanh lọc và mang lại lợi ích cho họ. Ta sẽ biết điều này 
khi đặc tính của thực tại được biết như chúng là. 

Các vị tỳ kheo phần khởi và hoan hỷ bởi lợi lạc mà họ 
có được từ Giáo lý. Chú giải thêm vào, “tất cả chúng ta đều 
có thể có được lợi lạc này”. Sự phát triển của Tứ niệm xứ 
không nên làm chúng ta nhụt chí. Các thực tại xuất hiện có 
thê được xuyên thấu và liễu ngộ như chúng là: sinh và diệt, 
không phải là tự ngã, là một chúng sinh hay con người. Ta 
không nên lo lắng rằng hôm nay mình vẫn chưa biết được 
thực tại như chúng là. Hôm nay chánh niệm có thể sinh 
khởi và bắt đầu hay biết và rồi đặc tính của các thực tại 
một ngày nào đó có thể hoàn toàn được xuyên thấu và 
được biết rõ như chúng là. 

Nếu mọi người hiểu được giá trị lớn lao của Giáo 
pháp, nếu họ thấy rằng sự thật của Giáo pháp mang lại lợi 
ích cho họ và rằng một ngày nào đó họ có thê xuyên thấu 
chân lý ấy, dù không phải ngay ngày hôm nay, họ sẽ không 
bị nản chí. Họ sẽ tiếp tục lắng nghe và nghiên cứu các thực 


Khảo cứu pháp chân đế - 309 - 





tại mà Đức Phật đã thuyết giảng chỉ tiết và khi ấy, sẽ 
không có sự lơ là về các thực tại, sẽ có duyên cho sự sinh 
khởi của chánh niệm. 

Đức Phật thuyết giảng về các thực tại và chúng là như 
vậy, chúng không thê thay đổi thành một cái gì đó khác. 
Trong Chú Giải Đối Ngữ - Pañcappakaranathakathä 
(Chương XXI, §188), Chú giải cho Bộ Ka/havaffhu (Các 
Điểm Dị Biệt), một trong các chủ đề được thảo luận là liệu 
ta có thể làm cho sãsana (sự hoằng pháp của Đức Phật) 
mới mẻ, thay đôi cho khác đi; liệu ta có thể biến Tứ niệm 
xứ thành một cái gì đó khác, hay khiến pháp bất thiện trở 
thành pháp thiện. 

Tất cả mọi người cần thẩm xét điểm này. Ta cần suy 
xét xem liệu thiện pháp và bất thiện pháp có thể thay đổi, 
liệu bất thiện pháp có thể trở thành thiện pháp. Liệu Tứ 
niệm xứ có thể thành một thứ khác? 

Nếu ta suy xét nhân và quả một cách đúng đắn, ta có 
thể hiểu rằng, các pháp mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng 
không thê thay đổi. Ngài đã chứng ngộ Giáo pháp và dạy 
sự thật cho chúng sinh. Ai đó có thể hiểu sai về thực tại, 
nhưng không ai có thể thay đổi đặc tính thực sự của thực 
tại. 

Có nhiều khía cạnh về sự muôn màu vẻ của tâm. Như 
ta đã thấy, tâm được phân loại theo nhiều cách khác nhau 
và điều ấy chỉ ra tính đa dạng của nó. Ta đọc trong Cứ 
Giải Bộ Pháp Tụ (Atthasälinï, Quyên I, Phần II, Chương l, 
§64) rằng tâm muôn màu vẻ bởi các đối tượng khác nhau 
mà nó kinh nghiệm. Tâm có thể kinh nghiệm bất kỳ loại 
đối tượng nào, bất kế nó đa dạng hoặc phức hợp tới mức 
nào. Tâm kinh nghiệm pháp chân đề cũng như khái niệm 
và nó biết ngôn từ chỉ khái niệm. Nó biết ngôn từ được 


- 310 — Tính chất muôn màu vẻ của tâm 





dùng trong các ngôn ngữ khác nhau, nó biết tên gọi và nghĩ 
về nhiều câu chuyện khác nhau. Như vậy, tâm muôn màu 
vẻ bởi các đối tượng muôn màu vẻ. 

Tâm nhận biết, biết rõ đối tượng, đó là đặc tính riêng 
của nó (sabhava lakkhana). Cũng có các đặc tính chung 
(samañña lakkhana) của tất cả các thực tại hữu vi, tức là ba 
đặc tính vô thường, khổ và vô ngã. Tâm có ba đặc tính này. 

Ta đọc trong Chú Giải Bộ Pháp Tụ (Quyên L phần IV, 
Chương I, §112) về các đặc tính cụ thể, chức năng, biểu 
hiện và nhân gân của tâm. 

Đặc tính của nó là nhận biết một đối tượng. 

Chức năng của nó là làm người cầm đầu, là điềm báo 
trước. Giống như một người canh trạm gác, ngồi giữa ngã 
đường đô thị. Người lính gác nhận biết từng người dân hay 
khách thăm đi qua, cái tượng trưng cho đối tượng. Như 
vậy, tâm là người cầm đầu trong việc nhận biết một đối 
tượng. 

Biểu hiện của nó là kết nói, tương tục. Ta đọc, “tâm 
sinh khởi tiếp sau ngay khi tâm trước vừa diệt đi, tạo nên 
một chuỗi tương tục”. Tâm sinh và diệt nối tiếp nhau. 

Cận nhân của tâm là danh pháp và sắc pháp. Tâm là 
một pháp hữu vi (sankhara dhamma). Pháp hữu vi không 
thể tự sinh khởi một mình và vì vậy, tâm không thể sinh 
khởi mà không có các tâm sở đồng sinh. Trong các cõi có 
ngũ uân, tâm phụ thuộc vào danh pháp cũng như sắc pháp 
để làm duyên cho nó sinh khởi. Trong các cõi chỉ có danh, 
tức là các cõi phạm thiên sắc giới, cận nhân cho sự sinh 
khởi của tâm là các danh pháp, tức là các tâm sở. 


x33 +sk 


Khảo cứu pháp chân đế - 311 - 





Câu hỏi 


Cái gì là nhân của sự đa dạng của sắc pháp mà ta thấy 
ở cây côi, hoa trái, núi và sông, trong các đô vật mà ta 
sử dụng? 

Liệu tâm có thể kinh nghiệm các đối tượng khác ngoài 
pháp chân đê hay không? 


Phần III 
Khái niệm 


Chương 25 
Khái niệm (I) 


Pháp chân đề (paramatthadhamma) ! là các thực tại; 
chúng không phải là chúng sinh, con người, hay tự ngã. 
Các pháp chân đế sinh khởi bao gồm tâm (citta), tâm sở 
(cetasika) và sắc (rũpa) ?. Mỗi một thực tại có đặc tính 
riêng của nó. Chúng sinh khởi bởi các duyên và diệt đi rất 
nhanh. Nếu ta không biết đặc tính của tâm, tâm sở và sắc, 
tức là các thực tại chân để sinh rồi diệt đi, tiếp nối nhau 
một cách nhanh chóng, thì ta chỉ biết đến khái niệm mà 
thôi. Ta cho danh và sắc”, cái sinh và diệt đi một cách liên 
tiếp, là những thứ tồn tại kéo dài. Như thế, chúng ta sống 
trong thế giới chế định (sammutti sacca). Khi các thực tại 
xuất hiện, ta dính mắc vào hình dạng vào một “khối”, ta 
cho các thực tại mong manh là những thứ thực sự tỒn tại. 


! Thuật ngữ “pháp chân đế” thường được dịch là “tuyệt đối, tối thượng 
hoặc các thực tại căn bản”. 

? Tâm (citta) là một khoảnh khắc của thức nhận biết một đối tượng; 
chẳng hạn, cái thấy (nhãn thức) nhận biết màu. Chỉ có một tâm ở một 
thời điểm, nó được đi kèm với các tâm sở (cetasikas), mỗi tâm sở đảm 
nhận chức năng riêng của chúng. Sắc (rũpa) là yếu tố vật chất, không 
biết gì cả. 

3 Danh có nghĩa là “yếu tố tỉnh thần” bao gồm tâm và tâm sở. Sắc có 
nghĩa là “yếu tô vật chất”. 


Khảo cứu pháp chân đế - 313 - 





Tuy nhiên, khi ta đã nghiên cứu về pháp chân đề và 
biết trí tuệ được phát triển như thế nào, có thể có sự hay 
biết về các đặc tính xuất hiện và trí tuệ (paññä) có thê trở 
nên sắc bén hơn. Khi ấy có thê có sự liễu ngộ các tầng tuệ, 
là trí tuệ hiểu biết rõ ràng về các thực tại sinh và diệt ở 
khoảnh khắc này. Ta sẽ thấy một cách rõ ràng răng không 
có chúng sinh, con người hay tự ngã. Ta sẽ biết rằng chỉ có 
các thực tại chân đề xuất hiện một mình ở một thời điểm. 
Điều này tương ứng với sự thật mà Đức Phật đã chứng ngộ 
tại thời điểm Ngài đạt giác ngộ và rồi giáo hóa cho những 
người khác. 

Vô minh bắt rễ một cách rất sâu dày và ngoan cố. Nó 
khiến ta luôn dính mắc vào các khái niệm và cho các thực 
tại là đồ vật, là chúng sinh, là con người. Kế từ khoảnh 
khắc của thức tái tục, luôn luôn có các danh và sắc sinh và 
diệt tiếp nối cái này sau cái khác. Khi chúng ta rời khỏi 
bụng mẹ và bước vào thế giới này, ta kinh nghiệm đối 
tượng giác quan qua sáu căn. Ta thấy, nghe, ngửi, nếm và 
kinh nghiệm lạnh và nóng qua thân căn. Ta không biết cái 
xuất hiện qua mất chỉ là một loại thực tại có thể được thấy, 
tức là đối tượng thị giác. 

Các thực tại luôn sinh và điệt nối tiếp nhau từ khoảnh 
khắc này đến khoảnh khắc khác, nhưng dường như chúng 
không sinh diệt chút nào và ta cho chúng là “cái gì đấy”. 
Ta dính mắc vào ý niệm về mọi thứ dưới dạng một “đồng” 
hay một “khối” (gana paññatti). Điều đó diễn ra kể cả khi 
ta chưa biết đến tên quy ước của chúng. Kế cả trẻ nhỏ chưa 
biết nói, chưa biết ngôn từ để chỉ tên ØỌI của mọi vật, cũng 
như các con động vật, đều có ý niệm về một “khối”. Khi 
một đứa trẻ lớn lên, nó học nghĩa của những từ được sử 
dụng trong ngôn ngữ để chỉ các khái niệm. Khi ấy, thì đứa 
trẻ sẽ trở nên quen thuộc với thế giới của sự thực chế định. 


- 314 — Khái niệm (I) 





Nếu ta chỉ biết đến sự thực chế định mà không phát 
triển hiểu biết đúng về danh (nãma) và sắc (rũpa), các thực 
tại xuất hiện đường như không sinh và diệt. Có vẻ như ta 
đang thấy đồ vật, con người và chúng sinh. Ta có thê chạm 
vào cái cốc, một cái đĩa, một cái thìa, hay một cái đĩa, 
nhưng trên thực tế, đó chỉ là một yêu tố gọi là địa đại! hay 
tính cứng đang được xúc chạm. Hàng ngày chúng ta thấy 
gì và chạm gì? Khi ta chạm vào cái gì đấy, ta không có thói 
quen nhận ra rằng chính thực tại là tính cứng là cái có thể 
được xúc chạm. Ta có cảm giác là mình đang chạm vào 
một cái thìa, một cái dĩa hay một cái ly. 

Vì các thực tại sinh và diệt tiếp nối nhau rất nhanh 
chóng, ta dính mắc vào hình và dạng của mọi thứ, vào một 
“đống” hay một “khối”. Dường như là cái thìa cứng, cái 
dĩa cứng, cái ly cứng, cái đĩa cứng. Nhưng trên thực tế, cái 
được chạm chỉ là một sắc cứng, là yêu tố cứng. Vì chúng ta 
nhớ những hình dạng khác nhau, ta biết rằng ly không phải 
là đĩa, thìa không phải là dĩa. Cái là thực theo nghĩa tuyệt 
đối chỉ là sắc pháp với đặc tính cứng, nhưng ta lại chỉ nhớ 
cái là thực theo nghĩa chế định. Ta nhớ rằng đĩa để đựng 
thức ăn, bát để đựng canh và thìa để xúc thức ăn. 

Chúng ta nhìn nhận theo chế định những thứ mà trên 
thực tế chỉ là các pháp chân đề khác nhau. Ví dụ, khi ta 
thấy đài hay tivi, ta cho rằng chúng bao gồm sắt, nhựa và 
các vật liệu khác. Tuy nhiên, trên thực tế, tất cả các yêu tố 
cầu thành chỉ là các loại sắc khác nhau. Ta có thể quên mắt 
đặc tính của danh pháp và sắc pháp đang xuất hiện một 
mình ở một thời điểm và rồi diệt đi. Ta nhớ những thuật 





' Địa đại là yếu tố được thê hiện bằng tính chất cứng hoặc mềm. Nó có 
thê được kinh nghiệm qua sự xúc chạm. 


Khảo cứu pháp chân đế - 315 - 





ngữ chế định về những thứ xuất hiện sau khi thấy qua mắt. 
Càng ngày càng cần có thêm nhiều thuật ngữ chế định vì 
luôn có các sáng chế mới mỗi ngày. Khi ta biết về hình và 
dạng của những thứ khác nhau đang xuất hiện đưới dạng 
một đống hay một khối, ta đang biết đến khái niệm, đến sự 
thật chế định chứ không phải sự thật tối hậu. 

Chúng ta biết khái niệm về một khối, hay một đống 
(gana paññatti), bởi kinh nghiệm về đối tượng thị giác. 
Ngoài ra, ta cũng biết khái niệm về âm thanh (sadda 
paññatti), chúng ta biết nghĩa của các âm thanh. Tất cả 
những điều này xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Chúng 
ta cần phải biết một cách chính xác cái gì là sự thật tối hậu 
và cái gì là sự thật chế định. Sự thật chế định thì không 
phải là thực, theo nghĩa tuyệt đối. Chúng ta nhận ra hình và 
dạng của vạn vật và chúng trở thành ly, đĩa, thìa, đài phát 
thanh, cái xe hay cái tIVI. 

Con người có thê tạo ra âm thanh đề hình thành ngôn 
từ; họ sử dụng thuật ngữ chế định để đặt tên cho những gì 
xuất hiện. Nhờ vậy, ta có thê hiểu những gì đang nói tới. 
Các con vật không thể sử dụng ngôn ngữ để biểu đạt giống 
như con người. Âm thanh là một thực tại. Nhiều âm thanh 
khác nhau tạo nên từ ngữ hay tên gọi. Sẽ không thể có từ 
ngữ hay tên gọi mà không có âm thanh. Khi một người có 
nhãn căn, người ấy có thể thấy những thứ khác nhau, 
nhưng người ây cũng cần có âm thanh lời nói đề tạo nên từ 
ngữ và tên gọi để biểu đạt những gì mình thấy. Khi một 
người biết được ý nghĩa của các âm thanh tạo nên ngôn từ, 
người ấy có thể nói; có thể đặt tên cho mọi thứ và nói 
chuyện về nhiều chủ đề. Tất cả chúng ta đều dính mắc vào 
các tên gọi sử dụng trong ngôn ngữ chế định. 


- 316 — Khái niệm (I) 





Chúng ta cũng cần phải biết các thực tại tối hậu (pháp 
chân đề). Chúng ta cần biết đặc tính của âm thanh, là loại 
thực tại có thể được nghe. Thực tại của âm thanh được đặt 
tên khác nhau trong những ngôn ngữ khác nhau. Trong 
tiếng Anh người ta dùng từ “sounđ” để nói đến thực tại ấy, 
trong tiếng Pãli nó được gọi là “sadda rũpa” (nhĩ sắc). Dù 
chúng ta có đặt tên chúng là gì, đó vẫn là một thực tại có 
đặc tính riêng của nó: đó là một sắc xuất hiện qua tai. Đó 
không phải là danh, cái là thực tại kinh nghiệm. 

Chú giải cho cuốn Vi Diệu Pháp Toát Yếu 
(Abhidhammatha Sangaha) `, cuỗn Abhidhammattha 
Vibhävinr, (quyên 8) có đưa ra lý giải về pháp chân đế 
(paramatthadhamma) và pháp chế định (sammutipaññatti). 
Chủ đề này liên quan đến cuộc sống hàng ngày của chúng 
ta. Nó có ý nghĩa rất sâu sắc và vì vậy, cần phải được hiểu 
một cách đúng đắn. Sở dĩ có tên gọi là bởi vì có thực tại 
âm thanh. Âm thanh tạo nên tên gọi, trong tiếng Pãli là 
nãma (danh - tên gọi). Tuy nhiên, trong bối cảnh này, từ 
nãma không chỉ đến danh pháp là một thực tại kinh 
nghiệm. Danh chuyên tải ý nghĩa của mọi thứ (nó “nghiêng 
về” vì trong tiếng Pãli, “namati” có nghĩa là hướng tới, 
nghiêng về). Theo phụ chú giải, có hai loại danh: thứ nhất 
là các danh phù hợp để chuyền tải ý nghĩa và thứ hai là các 
danh được sử dụng bởi sở thích. 

Trong cuộc sống thường nhật, chúng ta nói về gì? Tại 
sao chúng ta nói? Chúng ta nói vì để người khác có thể 
hiểu chủ đề mà chúng ta muốn đề cập. Như vậy, khi ấy nhĩ 
sắc (âm thanh) có chức năng là một danh (nãma-tên), nó 





!Ựi Diệu Pháp Toát Yếu (Abhidhamma sangaha), một cuốn bách khoa 
của tạng V7 Diệu Pháp, được cho là của tác giả Anuruddha, được soạn 
thảo vào khoảng giữa thê kỷ thứ 8 và thê kỷ 12. 


Khảo cứu pháp chân đế - 317 - 





hướng tới, nó chuyên tải ý nghĩa của các chủ đề khác nhau 
mà chúng ta muốn cho người khác biết. Việc người khác 
có hiểu được ý nghĩa của những gì ta nói và chủ đề nói tới 
đều tùy thuộc vào ngôn từ mà chúng ta sử dụng để truyền 
tải ý nghĩa; nó lệ thuộc vào loại ngôn ngữ mà ta sử dụng để 
diễn đạt. 

Cuốn 4bhidhammattha Vibhãvinï bàn luận về một vài 
khía cạnh khác nhau liên quan đến các loại danh (tên). Nó 
phân biệt bốn loại danh. Có những loại danh thường được 
người ta quy ước với nhau (sãmañña nãma), chẳng hạn như 
trời, mưa, gió hay lúa. Có những loại danh thể hiện một 
phẩm chất đặc biệt (guna nãma), chẳng hạn như Đức Phật 
Ứng cúng Chánh đắng giác (Arahat Sammãsambuddho) ' 
Người nào không có những phẩm chất đặc biệt của một vị 
Phật thì không thể có danh hiệu ấy. Có những loại danh 
thê hiện hoạt động (kiriyanäma), và những loại danh được 
đặt ra theo sở thích của từng người. Pháp rất phức hợp và 
chỉ tiết. Chúng ta cần phải nghiên cứu tất cả các pháp mà 
Đức Phật đã chứng ngộ và thuyết giảng cho chúng sinh. 
Ngài muốn giúp mọi người hiểu được bản chất của các 
pháp đang xuất hiện. Cuốn 4bhidhammattha Vibhävin 
nÓI: 

Hỏi: Vì lý do gì Đức Phật đã thuyết Pháp nhiễu và 
chỉ tiết đến vậy? 

Trả lời: Bởi vì Ngài muốn giúp ba loại chúng sinh: 
có những chúng sinh chậm hiễu về danh, có những 
chúng sinh chậm trong hiễu vê sắc, có những chúng 
sinh chậm hiễu vê cả danh và sắc. 





! Một danh hiệu của Đức Phật 


- 318 — Khái niệm (I) 





Căn cơ của họ khác nhau. Một số có những căn cơ 
bén nhậy, một số có căn cơ trung bình và một số khác 
có căn cơ chậm lụt. Có những người thích lời giảng 
ngắn gọn, có những người thích lời giảng trung bình và 
có những người thích lời giảng chỉ tiết. 

Những người trong nhóm chậm hiễu về danh thì có 
thể hiểu được thực tại được giảng theo ngũ uẩẳn!, bởi vì 
danh được phân thành bốn uẩn và như vậy nó chỉ tiết 
hơn. Những người chậm hiêu vê sắc thì có thê hiểu thực 
tại giảng theo các xứ (Äyatana) SẺ Ngũ căn và đối tượng 
của ngũ căn là mười loại sắc, hay các xứ (Äyatana). 
Còn dhammayatana lại bao gồm cả danh và sắc. Như 
vậy, trong cách phân chia này, sắc được giải thích chi 
tiết hơn. Những người chậm hiểu cả danh và sắc có thể 
hiểu được thực tại giảng theo các giới (dhãtu) : ,„ bởi vì 
trong cách phân chia này, cả danh và sắc được giảng 
một cách chỉ tiết. 

Chúng ta cần phải suy xét xem chúng ta thuộc loại 
người chỉ chậm hiểu danh, hay chỉ chậm hiểu sắc, hay 
chậm hiểu cả danh và sắc. Nếu chúng ta chậm hiểu cả danh 
và sắc thì chúng ta cần phải nghe Pháp một cách thường 
xuyên và nghiên cứu những khía cạnh khác nhau của Giáo 


' Ngũ uẫn (pañca khandha) bao gồm sắc (rũpa), thọ (vedan), tưởng 
(sañña), hành (sankhara) và thức (viññãna). 

?“ Mười hai xứ bao gồm: nhãn xứ, cảnh xứ, nhĩ căn, thanh xứ, tỷ xứ, 
hương xứ, thiệt xứ, vị xứ, thân xứ, xúc xứ (cứng, mềm, nóng, lạnh, 
v.v...). Pháp xứ bao gồm tất cả các đối tượng được kinh nghiệm qua ý 
môn. Ý xứ bao gồm tất cả các loại tâm. 

3 Mười tám giới bao gồm ba giới cho mỗi cửa giác quan. Với nhãn 
môn thì có: nhãn giới, cảnh giới, nhãn thức giới. Năm cửa giác quan 
còn lại là tai (nhĩ), mũi (tỷ), lưỡi (thiệt), thân và ý. (Xem thêm 7anh 
Tịnh Đạo, chương XV, 17). 


Khảo cứu pháp chân đế - 319 - 





pháp một cách chỉ tiết. Điều ấy rất cần thiết để có được 
hiểu biết đúng về các thực tại và để vun bồi mọi loại thiện 
pháp. Bằng cách ấy, sẽ có trợ duyên cho Tứ niệm xứ 
(satipatthãna) sinh khởi hay biết các đặc tính của các thực 
tại khi chúng xuất hiện một cách tự nhiên trong cuộc sống 
hàng ngày. 
Cuốn 4bhidhammattha Vibhãvinï phân biệt sáu loại 
khái niệm là các danh - tên (nama-paññattI), như sau: 
1. Vijjamäna paññattfi: là các khái niệm được dùng 
để chỉ những thứ có thực, ví dụ như các từ sáo 
(rũpa), danh (nama), thọ (vedanä), tưởng (saññã) '. 


.° 


Avijjamänena paññatti: là các khái niệm được 
dùng để nói tới những thứ không có thực, ví dụ 
như: người Thái hay người nước ngoài. Các khái 
niệm này không thể hiện các thực tại tuyệt đối như 
danh pháp bao gồm tâm (citta) và tâm sở (cetasika) 
và sắc (rũpa). Người Thái hay người nước ngoài 
không có thực theo nghĩa tuyệt đối, đó chỉ là những 
khái niệm quy ước (sammutti dhamma). Liệu tâm 
bất thiện (akusala citta) ˆ có thể là người Thái hay 
người nước ngoài được không? Tâm bất thiện là 
thực tại tuyệt đối, đó là một pháp có đặc tính riêng 
của nó, không phải là người Thái hay người nước 
ngoài. 


° 


Vijjamänenaavijjamäna paññatti: là các khái 
niệm về cái không tôn tại (không có thực) dựa trên 





' Thọ và tưởng là các tâm sở đi kèm với tất cả các tâm. 

? Tâm bắt thiện (akusala citta) bao gồm tất cả các trạng thái của tham, 
sân hoặc si. Tâm thiện (kusala citta) bao gồm tất cả các trạng thái lành 
mạnh và thiện xảo của tâm. 


-320-— 


Khái niệm (I) 





5 


Là 


cái tồn tại (có thực). Chăng hạn thành ngữ “người 
có lục thông” h thì lục thông là có thực, nhưng 
người thì không có thực. Vì vậy, khái niệm này thể 
hiện cả cái có thực và cái không có thực. 


Avijjamänenavijjamäna paññatti: là các khái 
niệm về cái tồn tại (có thực) dựa trên cái không tồn 
tại (không có thực). Ví dụ thành ngữ “giọng nói của 
người phụ nữ”, âm thanh là cái có thực nhưng 
người phụ nữ là không có thực. 

. Vijjamänenavijjamäana paññatti: là các khái niệm 
về cái có thực dựa trên cái có thực. Ví dụ như thuật 
ngữ “cakkhu-viññãna” (nhãn thức). Cakkhu (mắt) 
là một thực tại nó chính là sắc nhãn căn 
(cakkhuppasada-ripa) và viññãna (thức) cũng là 
một thực tại, là nói đến thực tại kinh nghiệm. 
Avijjamanenaavijjamana paññatti: là các khái 
niệm về cái không có thực dựa trên cái không có 
thực. Ví dụ như thuật ngữ “con trai của nhà vua”. 
Cả vua và con trai đều không có thực. Đó là các 
pháp chế định. 


Có các đối tượng là có thực và các đối tượng không 
phải là thực. Đôi tượng được kinh nghiệm qua sáu căn môn 


và có 


thể được xếp làm sáu loại: 

e Đối tượng thị giác (rũparammana), được biết qua 
nhãn môn. 

e© Âm thanh (saddãrammana) được biết qua nhĩ môn. 

e Mùi, được biết qua tỷ môn. 

e Vị, được biết qua thiệt môn. 





' Abhinna (lục thông) là các loại thần thông. 


Khảo cứu pháp chân đế - 321 - 





e Đối tượng xúc chạm, được biết qua thân môn. 
e Pháp trần (dhammärammana), được biết qua ý 
môn. 

Đối tượng thị giác là thực tại xuất hiện qua mắt, đó là 
đối tượng của các tâm lộ! sinh khởi dựa trên nhãn căn. Khi 
đối tượng thị giác đã diệt đi, có nhiều tâm hộ kiếp 
(bhavanga-citta) ? sinh và diệt và sau đó các tâm lộ của lộ 
trình ý môn sẽ kinh nghiệm đối tượng thị giác đã diệt đi 
rồi. Như vậy, đối tượng thị giác có thể được kinh nghiệm 
qua hai môn: nhãn môn và, sau khi các tâm hộ kiếp giữa 
hai lộ trình diệt đi, ý môn. 

Âm thanh là thực tại xuất hiện qua tai, là đối tượng 
của các tâm lộ sinh khởi dựa trên nhĩ căn (sotappasada 
rũpa). Nó xuất hiện qua ý môn sau khi đã có các tâm hộ 
kiếp giữa hai lộ trình này. Luôn phải có các tâm hộ kiếp 
sau mỗi lộ trình tâm, vì vậy, sẽ luôn có các tâm hộ kiếp 
giữa các lộ trình của ngũ môn và lộ trình của ý môn. Nghe 
âm thanh và biết nghĩa của cái được nghe là hai lộ trình 
khác nhau. Ta biết ý nghĩa của một từ là do các tâm của lộ 
trình ý môn nghĩ về từ đó. Các tâm này khác với các tâm 
trong lộ trình nhĩ môn kinh nghiệm âm thanh khi nó chưa 
diệt đi. 


' Các tâm kinh nghiệm đối tượng in dấu lên sáu cửa giác quan trong 
một lộ trình tâm gọi là các tâm lộ. Đối tượng thị giác (cảnh sắc) không 
chỉ được kinh nghiệm bởi nhãn thức, mả cũng còn bởi các tâm khác 
sinh khởi trong cùng một lộ trình. Xem thêm phần PÖ lục. 

? Thuật ngữ “bhãvanga citta” được dịch là “tâm hộ kiếp”. Các tâm hộ 
kiếp sinh khởi xen kẽ giữa các lộ trình tâm. Chúng không kinh nghiệm 
các đôi tượng in dấu lên ngũ môn và ý môn. Chúng kinh nghiệm cùng 
đối tượng với thức tái tục, là tâm đầu tiên của một kiếp sông. 


- 322 — Khái niệm (I) 





Mùi là thực tại xuất hiện qua mũi. Đó là đối tượng của 
các tâm lộ sinh khởi dựa trên sắc tỷ căn. Sau các tâm hộ 
kiếp giữa các lộ trình, sẽ có các tâm của lộ trình ý môn 
kinh nghiệm mùi. 

Vị là thực tại xuất hiện qua lưỡi, là đối tượng của các 
tâm sinh khởi dựa trên sắc thiệt căn. Sau các tâm hộ kiếp 
giữa các lộ trình, sẽ có các tâm của lộ trình ý môn kinh 
nghiệm vị. 

Đối tượng của sự xúc chạm là lạnh, nóng, mềm, cứng, 
chuyên động và co dãn xuất hiện qua thân căn. Chúng là 
các đối tượng của các tâm sinh khởi dựa trên thân căn. Sau 
các tâm hộ kiếp giữa các lộ trình, sẽ có các tâm của lộ trình 
ý môn kinh nghiệm đối tượng xúc chạm. 

Năm loại đối tượng của ngũ quan vừa nói tới có thể 
xuất hiện qua sáu cửa giác quan. Sau khi các tâm thuộc lộ 
trình nhãn môn sinh khởi và kinh nghiệm các đối tượng 
của lộ trình nhăn môn, chúng được tiếp nối bởi các tâm hộ 
kiếp, và rồi có các tâm thuộc lộ trình ý môn kinh nghiệm 
đối tượng thị giác qua ý môn. Cũng như vậy với kinh 
nghiệm về các đối tượng ngũ quan khác. Các đối tượng này 
được kinh nghiệm bởi các tâm thuộc lộ trình ngũ môn 
tương ứng và rồi, sau khi có các tâm hộ kiếp giữa hai lộ 
trình, chúng được kinh nghiệm qua ý môn. Và như vậy, 
mỗi đối tượng ngũ quan đều được kinh nghiệm qua môn 
tương ứng và sau đó qua ý môn. Chúng được kinh nghiệm 
qua sáu cửa giác quan: nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt 
môn, xúc môn và ý môn. 


Khảo cứu pháp chân đế - 323 - 





Có một loại đối tượng khác gọi là pháp trần 
(dhammaãrammana), loại đối tượng này chỉ được kinh 
nghiệm qua ý môn. Có sáu loại pháp trần: 

Các sắc thần kinh (pasãda rũpa) 

Các sắc vi tế (16 loại sắc vi tế - sukhumarũpa) ' 
Tâm 

Tâm sở 

Niết bàn và 

Khái niệm (paññatti) 


Năm trong sáu loại pháp trần này, bao gồm năm sắc 
thần kinh, các sắc vi tế, tâm, tâm sở và niết bàn đều là các 
pháp chân để (paramatthadhamma). Khái niệm (paññatti) 
không phải là pháp chân đề. 

Các tâm của lộ trình nhãn môn, bao gồm nhãn môn 
hướng tâm, nhãn thức, tiếp nhận tâm, suy đạt tâm và xác 
định tâm, các tốc hành tâm” và đăng ký tâm kinh nghiệm 
đối tượng thị giác còn chưa diệt đi. Chúng không có khái 
niệm là đối tượng. 

Các tâm của lộ trình nhĩ môn kinh nghiệm âm thanh 
còn chưa diệt đi. Chúng không kinh nghiệm khái niệm là 


' Có 28 loại sắc. 12 loại sắc thô và 16 sắc tế. Các sắc thô bao gồm 5 sắc 
thần kinh, 4 sắc được kinh nghiệm qua mắt, tai, mũi, lưỡi, và 3 sắc 
được kinh nghiệm qua thân là địa đại (cứng/mêm), hỏa đại (nóng/lạnh), 
phong đại (căng/chùng). Các sắc tế bao gồm, ví dụ, thủy đại (kết dính) 
và dưỡng chất. 

? Javãna có nghĩa là “tốc hành, đồng lực”. Các tốc hành tâm sinh khởi 
trong lộ trình ngũ môn và trong lộ trình ý môn, chúng “chạy” qua đối 
tượng. Thông thường có 7 tốc hành tâm trong một lộ trình tâm, chúng 
là các tâm thiện hoặc bắt thiện trong trường hợp của những người chưa 
phải là A la hán. Các bậc A la hán không có tâm thiện hoặc bất thiện 
mà có tâm duy tác. 


- 324 — Khái niệm (I) 





đối tượng. Cũng như vậy đối với các tâm thuộc lộ trình qua 
tỷ môn, lộ trình qua thiệt môn và lộ trình qua thân môn. 

Khi các tâm lộ thuộc lộ trình ngũ môn đã diệt đi, có 
các tâm hộ kiếp giữa các lộ trình và rồi có các tâm thuộc lộ 
trình ý môn. Chuỗi tâm đầu tiên của lộ trình ý môn sinh 
khởi sau lộ trình ngũ môn kinh nghiệm đối tượng của lộ 
trình ngũ môn vừa diệt đi; chúng không có khái niệm là đối 
tượng. 

Trong mỗi chuỗi của các tâm thuộc lộ trình ý môn, có 
hai hoặc ba loại tâm lộ, đó là: một sát na của ý môn hướng 
tâm, bảy sát na của tốc hành tâm và hai sát na của tâm mót 
(tadalambana-citta' - cũng là đăng ký tâm). Khi các chuỗi 
tâm thuộc lộ trình ý môn đầu tiên đã diệt đi, có nhiều tâm 
hộ kiếp tiếp nối xen kẽ. Sau đó là các chuỗi tâm thuộc lộ 
trình ý môn lấy khái niệm làm đối tượng (chăng hạn như 
hình dạng hay hình ảnh về một cái gì đó theo “khối') dựa 
trên đối tượng ngũ quan đã tiếp nhận. 

Khi chuỗi tâm thuộc lộ trình ý môn này đã diệt đi, có 
các tâm hộ kiếp tiếp nối xen kẽ và rồi lại có nhiều vòng lộ 
trình ý môn nối tiếp. Những lộ trình này sẽ biết ý nghĩa của 
cái gì đó. Chúng biết từ ngữ và tên gọi. Xen kẽ giữa các lộ 
trình khác nhau là các tâm hộ kiếp. Khi chúng ta biết rằng 
mình đang nhìn thấy mọi người hay mọi thứ khác nhau thì 
thực chất là tâm đang kinh nghiệm khái niệm chứ không 
phải là sắc chân đề. Đối tượng là pháp chân đề xuất hiện 
qua mắt thì chỉ là các màu khác nhau. Khi các tâm lộ thuộc 
lộ trình ý môn biết rằng có các chúng sinh, có con người và 





! Tadälambana cũng được gọi là tadarammana. Xem thêm phần Phụ 
lục. 


Khảo cứu pháp chân đế - 325 - 





những thứ khác nhau, khi ấy tâm đang có đối tượng là khái 
niệm. Chúng biết về cái cụ thê đó là gì. 

Các pháp chân đề (paramatthadhamma) không phải là 
khái niệm (paññatti dhamma). Các thực tại chân để có đặc 
tính riêng của chúng và có thể được kinh nghiệm trực tiếp, 
kế cả khi ta không sử dụng ngôn từ để đặt tên cho chúng. 
Khái niệm không phải là các thực tại tuyệt đối. Chúng ta có 
thể thấy một bức tranh vẽ quả nho, quả xoài chẳng hạn và 
chúng ta có thể thấy quả nho, quả xoài thật. Vậy cái gì là 
khái niệm? Khi chúng ta thấy một bức tranh vẽ núi non, 
biển cả, hay cây cối, chúng ta biết đó là một bức tranh. Còn 
khi chúng ta thấy núi hay cây thật, liệu chúng ta có tin rằng 
đó là các thực tại chứ không phải chỉ là khái niệm? 

Rõ ràng rằng các tên gọi chỉ là khái niệm vì chúng 
chuyên tải các đặc tính hay ý nghĩa của các hiện tượng. 
Tuy nhiên, kế cả khi ta chưa gọi ra tên, hay. khi chưa có 
một tên ĐỌI cụ thể, ta đã có thể có ý niệm về một “khối” 
hay một “đống”. Có thể có ý niệm về một “cái gì đó” xuất 
hiện, mặc dầu ta chưa biết dùng ngôn từ nào để diễn tả ý 
nghĩa của nó. Khi ta biết cái đang xuất hiện là gì, thì dù ta 
không đặt tên cho nó, ta đã đang biết một khái niệm rồi. 


Khi ta thấy một bức tranh vẽ trái cây hay trái cây thực, 
cả bức tranh và trái cây thực đều là các khái niệm. Khái 
niệm không phải là thực tại tuyệt đối. Như ta đã thấy, có 
nhiều khía cạnh khác nhau của khái niệm. Nó có thể là ý 
niệm về một khối hay một đống; hoặc nó có thê là một cái 
tên hay thuật ngữ để chỉ một cái gì đó có thực hoặc không 
có thực. 

Đâu là sự khác biệt giữa trái cây thực sự và trái cây 
vẽ? Cái xuất hiện qua mắt khi ta thấy không phải là chúng 
sinh, con người hay những thứ khác nhau. Bất kế ta đang 


- 326 — Khái niệm (I) 





thấy một bức tranh về chùm nho hay các quả nho thực sự, 
thực chất chỉ có màu là cái đang xuất hiện qua mắt. Chúng 
ta có thể tưởng rằng, chỉ có bức tranh mới là khái niệm và 
rằng quả nho thực thì không phải là khái niệm. Tuy nhiên, 
trên thực tế, cả quả nho thực và bức tranh xuất hiện đều là 
những đối tượng là các khái niệm được kinh nghiệm qua lộ 
trình ý môn. Các tâm của lộ trình nhãn môn chỉ kinh 
nghiệm màu đang xuất hiện. Các tâm của lộ trình ý môn 
kinh nghiệm khái niệm biết được ý nghĩa của một cái gì 
đó. Chúng biết rằng cái đó là gì. Chúng biết rằng có những 
quả nho. Như vậy, các tâm biết rằng đó là quả nho có khái 
niệm là đối tượng chứ không phải là pháp chân đề. 

Khi ta thấy ai đó, chúng ta cần phải biết rằng về mặt 
bản chất cũng chỉ giống như thấy một bức tranh mà thôi, cả 
trong hai trường hợp, chúng ta chỉ biết một khái niệm. Rất 
khó tách biệt khái niệm ra khỏi thực tại, chăng hạn khi ta 
nhận thấy có một chiếc ghế. Đối tượng là pháp chân để 
xuất hiện qua mắt và đối tượng là pháp chân để xuất hiện 
qua thân căn không phải là khái niệm. 

Câu hỏi: Tôi không hiểu rõ các thực tại chế định. 
Chẳng hạn, bây giờ tôi đang thấy cái bút. Bà nói rằng khi 
ta thấy cái bút thì chứng tỏ lộ trình nhẫn môn đã diệt ẩi và 
khi đó có lộ trình ý môn. Tôi không biết tôi phải nghiên 
cứu và thực hành như thế nào để không cho lộ trình nhãn 
môn trôi qua mà không biết được điều ấy. 

Sujin: Ta cần phải nghe Pháp để có thê thực sự hiểu 
khi nào đối tượng của tâm là khái niệm và khái niệm được 
biết qua môn nào. Khi tâm lấy pháp chân đề làm đối tượng, 
khi ấy không có chúng sinh, con người hay thứ này thứ kia, 
không có tự ngã. Ngay bây giờ đây, các pháp chân đề đang 
sinh và diệt tiếp nối nhau một cách nhanh chóng đến mức 


Khảo cứu pháp chân đế - 327 - 





dường như ta thấy một cái gì đấy, như một cái quạt chẳng 
hạn. Quạt quay và dường như chúng ta đang thấy các sắc 
(vật chất) đang chuyên động. Nhưng thực chất, có nhiều 
chuỗi tâm thuộc lộ trình tâm qua ý môn lấy khái niệm làm 
đối tượng, và vì vậy đặc tính của pháp chân đề bị che lấp. 
Ta không biết đặc tính thực sự của pháp chân đề như chúng 
là. 

Câu hỏi: Nếu vậy, làm sao fq có thể loại bỏ khái 
niệm? 

Sujin: Điều đó là không thể. Tuy nhiên, ta cần phải 
hiểu một cách đúng đắn rằng, khi ta biết về chúng sinh, con 
người và thứ này thứ khác, ở những khoảnh khắc ấy đang 
có các tâm thuộc lộ trình ý môn lấy khái niệm làm đối 
tượng. 

Câu hỏi: Tức là khi ấy có các tâm nghĩ đến ngôn từ có 
phải không? 

Sujin: Kế cả khi ta không nghĩ đến ngôn từ, ta vẫn có 
thê biết khái niệm. Khi ta biết về hình dạng của thứ gì đó, 
khi ta có ý niệm về một cái gì đó tổng thê hay biết ý nghĩa 
của một cái gì đó, hay nói cách khác là khi ta biết đó là gì, 
thì khi ấy đối tượng là khái niệm, không phải là pháp chân 
đế. Các đặc tính của thực tại cần được biết một cách thật 
chỉ tiết để sự sinh và diệt của chúng có thể được chứng 
ngộ. Ai đó có thê cho rằng mình không thấy một cái ghế 
sinh và diệt. Khi ta không thể phân biệt được các đặc tính 
khác nhau của pháp chân đề khi chúng sinh khởi một mình 
ở một thời điểm, ta sẽ gom chúng thành một khối. Khi ta 
thấy một cái ghế là đang biết một khái niệm. Khái niệm thì 
đâu có sinh và diệt? 

Về ví dụ bức tranh quả nho và quả nho thật, liệu có sự 
khác biệt nào khi ta chạm vào chúng và có kinh nghiệm 


- 328 — Khái niệm (I) 





xúc chạm qua thân căn? Tính cứng trong cả hai trường, hợp 
có giống nhau không? Yếu tố cứng bắt nguồn từ các yêu tố 
khác nhau và đó là duyên để có những mức độ cứng mêm 
khác nhau. Tính cứng là thực tại xuất hiện qua thân căn, dù 
là trong bức tranh hay những quả nho thật. 

Tuy nhiên, những quả nho trong tranh không có vị của 
quả nho thật. Người ta có thê nhận ra quả nho thật là bởi có 
những loại sắc khác nhau sinh khởi cùng nhau. VỊ là một 
loại sắc; mùi là một loại sắc khác. Lạnh hoặc nóng, cứng 
hoặc mềm, chuyền động hay co dãn đều là các loại sắc sinh 
khởi cùng nhau và diệt đi rất nhanh rồi được tiếp nối bởi 
các sắc khác. Vì vậy, ta có ý niệm về một thứ đường như 
không diệt đi. Trên thực tế, các sắc tạo nên quả nho, chăng 
hạn như cứng, mềm, nóng, lạnh hay vị đều diệt đi. Mỗi sắc 
chỉ tồn tại trong mười bảy sát na tâm, bất kể là màu gì, là 
âm thanh hay các loại sắc khác. Trí tuệ (paññä) cần suy xét 
các thực tại và biết chúng lần lượt, từng thứ một ở một thời 
điểm; nó cần chia chẻ tổng thể được ghi nhớ bởi tưởng 
(saññã) thành các yếu tố khác nhau. Nhờ vậy có thê thấy 
được rằng, cái ta cho là những thứ cụ thê thực chất chỉ là 
các pháp chân đế, mỗi cái có đặc tính riêng của chúng, sinh 
và diệt cùng nhau. Khi ta kết nối chúng lại và có một hình 
ảnh về một “khối”, một tổng thể, là lúc có các tâm thuộc lộ 
trình ý môn lấy đối tượng là một ý niệm về tổng thẻ. 

Hỏi: Nếu biết qua ý môn rằng có một cái bút, như vậy 
là đúng hay sai? 

Sujin: Như vậy không phải là sai. Đối tượng tại 
khoảnh khắc ấy là một khái niệm, thuộc pháp trần 
(dhammarammana). Tuy nhiên, trí tuệ cần phải nhận ra 
được sự khác biệt giữa lộ trình ý môn và lộ trình nhãn 
môn. Khi không phát triển tuệ giác, ta không thể phân biệt 


Khảo cứu pháp chân đế - 329 - 





được lộ trình ngũ môn và lộ trình ý môn và ta tưởng rằng 
có chúng sinh, có con người và thứ này thứ khác. Trong 
cuộc sống ta dính mắc vào gì? Tham (lobha) thích cái gì? 
Nó thích tất cả và như vậy có nghĩa là gì? 

Người hỏi: Nó thích tất cả những gì dễ chịu 

Sujin: Tham thích tất cả, kể cả khái niệm. Thế giới 
đầy ắp các khái niệm. Ta không thê ngừng thích pháp chân 
đề cũng như khái niệm. Bất kể khi nào ta thích cái gì đó, ta 
không chỉ thích thực tại, mà còn thích cả khái niệm nữa. 
Chăng hạn, khi ta thích một cái thắt lưng nào đó là ta thích 
màu xuất hiện qua mắt. 

Người hỏi: Ta cũng thích cả mắc của nó nữa. 

Sujin: Ta thích tất cả. Khi ta nói rằng ta thích màu sắc, 
thì màu sắc đó là gì? Là màu của lông mày, của mắt, mũi 
hoặc miệng. Nếu không có màu xuất hiện, làm sao có thê 
có lông mày, mắt, mũi hay miệng? Sẽ không có được. Tuy 
nhiên, khi ta thấy màu như đỏ, xanh, ghi, xanh lơ, hay 
trắng, ta cần biết rằng màu chỉ là một thực tại xuất hiện qua 
mất. Mặc thế, ta vẫn thích màu của mắt, của mũi, của 
miệng. Như vậy, là ta thích khái niệm. Các pháp chân đề là 
thực. Do đó, khi ta thích một thứ gì đó thì thực chất ta thích 
cả thực tại xuất hiện và các khái niệm được hình thành do 
bởi các thực tại đó. 


- 330 — Khái niệm (II) 





Chương 26 
Khái niệm (ID 


Cuốn C”ú Giải Bộ Pháp Tụ (Atthasälini, Quyên ]I, 
Phần II, Chương II, §400) giải thích về việc thiếu thu thúc 
lục căn. Ở đây, lục căn là các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân 
và ý. Chúng ta đọc: 

“Bị dính mắc vào vẻ bê ngoài, ham muốn tướng 

trạng như là nam, nữ, dễ chịu,...đó là cơ sở của sự ô 

nhiễm.” 

Khi ta dính mắc vào tướng trạng bên ngoài là người 
nam hay người nữ, đối tượng khi ấy không phải là pháp 
chân đế. Khi ta biết rằng mình đang thấy một người nam 
hay người nữ, ta không chỉ biết thực tại xuất hiện qua mắt, 
mà ta đang thấy một tướng (nimitta), tức là một khái niệm 
dựa trên cái xuất hiện qua mắt. Tướng trạng bên ngoài của 
người đàn ông hay phụ nữ là cơ sở của phiền não'. Bởi sức 
mạnh của tham ái (chanda raga), ta cho hình ảnh đó là một 
thứ hấp dẫn. Khi ta thích một khái niệm như dây lưng có 
nghĩa là dây lưng là một hình ảnh hấp dẫn. Ta dính mắc 
vào nó và bị tham ái ngự trị. Nếu cái dây lưng không đẹp, 
nếu nó không phải là một hình ảnh hấp dẫn, ta sẽ không 
thích nó. Do bởi màu sắc xuất hiện qua mất, có những 
tướng trạng (nimitta) khác nhau, hấp dẫn hoặc không hấp 
dân. 


Chúng ta đọc tiếp trong Cú Giải Bộ Pháp Tụ: 





! Có nhiều loại phiên não, chăng hạn như tham, sân, sĩ và tà kiên. 


Khảo cứu pháp chân đế - 331 - 





“Dính mắc vào các chỉ tiết [anuvyafiiana], tức là 
vào các cử chỉ của tay và chân, của nụ cười, tiếng cười, 
lời nói, nhìn thẳng, nhìn cạnh mé, cái được gọi là “chi 
tiết, từ sự thê hiện, biểu lộ của các phiên não.” 

Chỉ tiết làm duyên cho các phiền não xuất hiện. Khi 
một người thích một cái dây lưng, thì thực chất người ấy 
thích đáng vẻ, hình ảnh và các chỉ tiết. Nếu tất cả các dây 
lưng đều giống hệt nhau, nêu không có nhiều chủng loại thì 
các chỉ tiết sẽ không có gì khác biệt. Tuy nhiên, có nhiều 
loại dây lưng và chúng khác nhau về mặt chỉ tiết. Các chỉ 
tiết tạo duyên cho sự sinh khởi của các loại phiền não khác 
nhau. 

Câu hỏi: Nếu chúng ta không dính mắc vào khái niệm, 
tôi e rằng chúng ta sẽ không biết đó là cấy bút? 

SuJin: Không phải vậy, chúng ta cần phải biết các thực 
tại đúng với sự thực. Cái xuất hiện qua mắt diệt đi và rồi có 
các tâm thuộc lộ trình ý môn sinh khởi sau đó và biết một 
khái niệm. Tuệ giác (paññã) cần phải biết thực tại như 
chúng là. Nó cần phải biết đối tượng thị giác là gì, cái xuất 
hiện qua nhãn môn. Nó cần phải biết rằng khoảnh khắc tâm 
kinh nghiệm đối tượng thị giác khác với khoảnh khắc tâm 
kinh nghiệm một khái niệm. Như vậy, ta có thê buông bỏ ý 
niệm cho rằng đối tượng thị giác đang xuất hiện là chúng 
sinh, là con người, hay đồ. vật; chúng ta có thể buông. bỏ 
cái là cơ sở của sự dính mắc. Chúng ta cần phải hiểu rằng 
khi có ý niệm về một người đàn ông, một người phụ nữ, 
chúng sinh hay mọi người là lúc đối tượng của tâm là một 
hình ảnh hay khái niệm được hay biết qua ý môn. Khi phát 
triển Tứ niệm xứ (satipatthãna), để có thể chứng ngộ được 
sự sinh và điệt của danh (nãma) và sắc (rũpa), chúng ta cần 
phải biết các đặc tính của của thực tại khi chúng sinh khởi 


- 332 — Khái niệm (II) 





một cách tự nhiên. Cần phải biết rằng các pháp chân để 
(paramatthadhamma) không phải là khái niệm. Chúng ta 
cân phải tiếp tục phát triển tuệ giác khi các thực tại xuất 
hiện qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý môn. 

Câu hỏi: Có phải Bà nói rằng khái niệm là một loại 
pháp trần (dhammarammana) phải không? 

Sujin: Khái niệm là pháp trần. Đó là một đối tượng chỉ 
có thể được biết qua ý môn. 

Câu hỏi: Cũng có những pháp chân để là pháp trần 
đụng không? 

Sujin: Có sáu loại pháp trần'. Trong đó năm loại là các 
pháp chân đề và một loại không phải là pháp chân đế. Ta 
cần phải biết khi nào đối tượng là khái niệm. Khi đối tượng 
không phải là pháp chân đế (paramatthadhamma) nó là 
khái niệm. 

Khi ta nghĩ về các khái niệm trong cuộc sống hàng 
ngày thì các đặc tính của pháp chân để được kinh nghiệm 
qua sáu căn bị che lấp. Vì vậy, các thực tại không được biết 
như chúng là. Ta không biết rằng cái xuất hiện qua mắt 
không phải là một chúng sinh, một con người hay một tự 
ngã. Cái xuất hiện và in dấu lên nhãn căn thực chất chỉ là 
màu. Khi nào tuệ giác sẽ trở nên đủ sắc bén đề biết được sự 
thực khi có cái thấy? 

Khi sự thực được biết, ta sẽ từ bỏ ý niệm rằng có một 
tự ngã, chúng sinh hay con người. Ta sẽ có khả năng phân 
biệt được đối tượng nào là pháp chân đề, đối tượng nào là 





' Sáu loại đối tượng đó là: năm sắc thân kinh, mười sáu sắc vị tê, tâm, 
tâm sở, Niêt bàn và khái niệm. 


Khảo cứu pháp chân đế - 333 - 





khái niệm và ta sẽ có cái hiểu đúng về các đối tượng xuất 
hiện qua sáu môn. 

Câu hỏi: Đối tượng nào được kinh nghiệm khi ta ngủ 
mơ? 

Sujm: Tất cả mọi người, trừ các vị A la hán, đều ngủ 
mơ. Khi thức dậy, ta nói rằng trong giấc mơ ta gặp một 
người thân đã mất. Khi mơ, ta thấy pháp chân đề hay khái 
niệm? Nếu không suy xét về điều này, ta sẽ không thấy 
được sự thực. Dường như ta có thê đang thấy thực sự trong 
giấc mơ của mình. Tuy nhiên, nêu ta hỏi một người cái anh 
ta thấy trong mơ là gì, người ấy Sẽ: trả lời răng người ấy 
thấy con người, bà con và bạn bè, rằng người ấy thấy các 
chúng sinh khác nhau. Như vậy, khi ngủ mơ, ta chỉ thấy 
khái niệm mà thôi. Tại những khoảnh khắc ấy, các tâm của 
lộ trình nhãn môn không sinh khởi bởi vì chúng ta đang 
ngủ. Tuy nhiên, có các tâm sinh khởi trong lộ trình ý môn 
làm công việc suy nghĩ, chúng thấy con người và chúng 
sinh. Khi ngủ mơ, ta nghĩ về các khái niệm được hình 
thành nhờ những gì thấy, nghe hay kinh nghiệm từ trước 
qua các căn khác nhau. 

Cũng như vậy, khi đọc về các chủ đề khác nhau trên 
báo chí hay xem tranh ảnh, ta đang nghĩ về khái niệm mà 
thôi. Ta không biết các đặc tính của thực tại đang xuất 
hiện. Ta không biết sự khác biệt giữa các khái niệm và các 
thực tại. Khi ta đọc hay làm các nhiệm vụ "hàng ngày, có 
cái thấy thấy các đối tượng xuất hiện qua mắt, nhưng ta chỉ 
chú ý đến các khái niệm và tiếp tục suy nghĩ về chúng. 


Khái niệm được hình thành dựa trên những gì được 
nghe. Một đứa trẻ nhỏ nghe âm thanh nhưng chưa biết 
ngôn từ; nó chưa hiểu ngôn ngữ chế định. Nó thấy, nghe, 
ngửi, nếm và kinh nghiệm đối tượng xúc chạm, nó kinh 


- 334 — Khái niệm (II) 





nghiệm đau đớn, giận dữ, thích, không thích và nó khóc. 
Tuy nhiên, nó không biết các ngôn từ đề có thê diễn tả cảm 
xúc của nó, nó chưa thể nói được cho đến khi lớn hơn. Liệu 
có ai nhớ được tất cả những gì xảy ra từ khi mình sinh ra 
không? Thấy, nghe và các nhận thức khác sinh khởi nhưng 
ta không thể sử dụng ngôn từ để diễn đạt chừng nào chưa 
hiểu nghĩa của các từ được sử dụng trong ngôn ngữ. Đó là 
lý do khiến ký ức về thời ấu thơ thường bị quên lãng. Khi 
lớn lên, ta biết ý nghĩa của các âm thanh khác nhau tạo nên 
từ vựng trong ngôn ngữ và được SỬ dụng đê diễn đạt. Ta có 
thêm ngày càng nhiều các dấu ấn qua mắt, tai và kết hợp 
các kinh nghiệm này lại, có nhiều loại sự kiện của cuộc đời 
có thể được ghi nhớ. Thế giới của sự thực tương đối hay 
chế định mở rộng hơn và không có điểm dừng cho sự phát 
triển của nó. 

Khi đọc một câu chuyện, ta cũng muốn thấy các hình 
ảnh sống động của nó và nghe được âm thanh tương ứng. 
Ta cần nhận ra thế giới của sự thực chế định che lấp các 
thực tại (pháp chân để) tới mức nào. Ta cũng cần phải suy 
xét xem những gì là khái niệm, không phải là thực tại khi 
xem tivi, xem kịch, hay nhìn mọi người nói chuyện. Dường 
như những người đang đóng phim trên tivi là những người 
thực, nhưng thực chất câu chuyện và những người đóng vai 
trong đó chỉ là các khái niệm mà thôi. Các pháp chân để 
xuất hiện rất nhanh và được tiếp nối bởi các pháp khác. 
Khi ta biết một người cụ thể là lúc đối tượng của tâm là 
khái niệm. 

Các đặc tính của pháp chân để bị che lấp bởi vô minh 
(avijjã), cái không biết sự khác biệt giữa các pháp chân đề 
(paramatthadhamma) và các khái niệm (paññatti). Vì vậy, 
ta không thê nhận ra được rằng các đối tượng xuất hiện qua 


Khảo cứu pháp chân đế - 335 - 





mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý môn không phải là chúng 
sinh, con người hay tự ngã. Nếu ta nghiên cứu tâm, tâm sở 
và sắc ngày càng chỉ tiết hơn thì hiệu biết về Giáo pháp ở 
mức độ tư duy sẽ ngày một phát triển. Hiểu biết này được 
tích lũy và dần dần tạo duyên cho sự sinh khởi của chánh 
niệm có thể hay biết đặc tính của các pháp chân đế, nhờ 
vậy có bớt dính mắc vào tướng trạng (nimitta) và vào các 
chỉ tiết (anuvyañjana), những thứ là các dạng khác nhau 
của khái niệm. 

Câu hỏi: Liệu khái niệm có thể là đối tượng cho Tứ 
niệm xứ (satipa†thana) được không? 

Sujin: Không thê. 

Câu hỏi: Theo những gì tôi vừa nghe, thì dường như 
là khái niệm có thể là đối tượng của Tứ niệm xứ. 

Sujin: Chỉ có pháp chân để mới có thể là đối tượng 
của Tứ niệm xứ. Khi vị in dấu lên sắc là thiệt căn, có duyên 
cho sự sinh khởi của các tâm kinh nghiệm vị qua thiệt 
môn. Trước tiên có ngũ môn hướng tâm rồi có thiệt thức, 
tiếp nhận tâm, suy đạt tâm, xác định tâm, các chặp tốc hành 
tâm và các tâm mót. Sau đó vị diệt đi và như vậy, không có 
quả nho nào cả theo nghĩa tuyệt đối. Tuy nhiên, khi ta kết 
nôi các thực tại khác nhau thành một “khối tổng thể”, 
chẳng hạn như quả nho, khi ấy đối tượng là khái niệm. 

Tứ niệm xứ được phát triển khi có chánh niệm về 
các đặc tính của pháp chân đề và chúng được liễu ngộ là 
không phải là chúng sinh, con người hay tự ngã. Khi 
chánh niệm không sinh khởi, các đặc tính của pháp chân 
đề không thể được hiểu, mà chỉ có các khái niệm được 
biết tới mà thôi. Khi ấy sẽ luôn có ý niệm về chúng sinh, 
con người hay tự ngã. 


- 336 — Khái niệm (II) 





Câu hỏi: Bà nói rằng các khái niệm được biết qua ÿ 
môn, vì vậy, tôi đồ rằng, nếu có thể có chánh niệm qua ÿ 
môn, khái niệm có thể là đối tượng của Tứ niệm xứ. 

Sujm: Đề có thể hiểu hơn về Tứ niệm xứ, ta cần phải 
bắt đầu ở chính khoảnh khắc này. Có khái niệm khi bạn 
nghe âm thanh hiện giờ không? Âm thanh là một pháp 
chân đề, khi tâm biết ý nghĩa của âm thanh, nó biết "khái 
niệm và nó biết khái niệm ấy qua ý môn. Tâm nghĩ về các 
từ khác nhau. Chánh niệm có thê sinh kèm và hay biết tâm 
đó và như vậy có thê sinh khởi hiểu biết rằng đó chỉ là một 
loại tâm suy nghĩ về ngôn từ. 

Câu hỏi: Như vậy Tứ niệm xứ có thể biết được thực tại 
của suy nghĩ, nhưng nó không thể biết khái niệm. Theo như 
tôi hiểu, mỗi lộ trình qua ngũ môn sẽ đều được tiếp nói bởi 
lộ trình qua ý môn và không thể khác được. Khi có cái 
thấy, có một lộ trình qua nhãn môn, sau đó có các tâm hộ 
kiếp và rôi có các tâm của lộ trình qua ý môn kinh nghiệm 
đổi tượng thị giác, có đúng như vậy không? 

Sujin: Các tâm lộ của lộ trình ý môn tiếp nối các tâm 
lộ của lộ trình ngũ môn sẽ phải kinh nghiệm cùng sắc đó. 
Nếu các tốc hành tâm của lộ trình ngũ môn là tâm tham căn 
thì các tốc hành tâm của lộ trình qua ý môn đầu tiên sau lộ 
trình qua ngũ môn cũng phải cùng một loại tâm tham căn. 
Lộ trình tâm qua ý môn tiếp nôi vô cùng nhanh sau lộ trình 
tâm qua ngũ môn. Về điều này, có một ví dụ về con chim 
đậu trên một cành cây. Ngay khi con chim đậu lên cành thì 
bóng của nó đã xuất hiện trên mặt đắt. Cũng như vậy, khi 
đối tượng được kinh nghiệm qua ngũ môn và có các tâm hộ 





' Các tâm bất thiện (akusala cittas) là các tâm có nhân bất thiện 
(akusala hetu). Đó là các tâm tham căn, tâm sân căn, tâm sĩ căn. 


Khảo cứu pháp chân đế - 337 - 





kiếp tiếp nối sinh và diệt rất nhanh thì ngay lập tức nó được 
kính nghiệm qua ý môn. VÌ các tâm tiếp nối nhau rất 
nhanh, ta không biết rằng đối tượng thị giác được kinh 
nghiệm qua mắt chỉ là một pháp chân đề có thể xuất hiện 
bởi nó đã in dấu lên nhãn căn. 

Câu hỏi: Khi có cái thấy qua mắt và ta biết rằng đây 
là cây bút, điều này chỉ ra rằng ta biết từ “bút” qua ý môn, 
có đúng không q2 

Sujin: Trước khi nghĩ được tới từ “bút”, ta đã nghĩ đến 
khái niệm rồi. Khái niệm không phải chỉ là khái nệm âm 
thanh (sadda paññatti), một từ hay một cái tên. 

Câu hỏi: Sau cái thấy, tôi nhớ lại cái được thấy. Như 
vậy, khi ấy, đối tượng là khái niệm có phải không? 

Sujin: Trong tiếng Pãli, thuật ngữ “paññatti” có nghĩa 
là “cái làm cho cái gì đó được biết”, có nguồn gốc từ từ 
“paññapetI”. 

Câu hỏi: Lộ trình ngũ môn có cân phải được tiếp nói 
bởi lộ trình ý môn để ý nghĩa của mọi thứ được biết không 
ạ? 

Sujin: Năm đối tượng giác quan là đối tượng thị giác, 
âm thanh, mùi, vị và đối tượng xúc chạm xuất hiện qua hai 
môn. Như vậy, đối tượng thị giác xuất hiện qua nhãn môn, 
rồi sau các tâm hộ kiếp ở giữa, nó xuất hiện qua ý môn. 
Cũng như vậy, âm thanh, mùi, vị và đối tượng xúc chạm 
xuất hiện qua giác quan tương ứng và rồi qua ý môn. 

Câu hỏi: Khi ta nễm một vị chua và ta nhận ra nó là 
chua thì ta đang kinh nghiệm khải niệm có phải không? 

SuJin: Cái gì chua? 


Câu hỏi: Chẳng hạn như quả cam chua. 


- 338 — Khái niệm (II) 





Sujin: Vị là pháp chân đế, khi ta nghĩ về một quả cam 
chua, khi ấy đối tượng là khái niệm. Từ "cam chua" là khái 
niệm âm thanh (sadda paññattI). Khi ta đặt tên cho một cái 
gì đó thì đối tượng là khái niệm về tên gỌI, nãma-paññattI. 
Nếu không có âm thanh hay ngôn từ và nêu ta không nghĩ 
về ý nghĩa của hiện tượng, ta sẽ không chú ý quá mức đến 
đối tượng. Khi âm thanh là đối tượng của các tâm trong lộ 
trình nhĩ môn và rồi của các tâm thuộc lộ trình ý môn, có 
tưởng (sañña) ghi nhớ ý nghĩa của các âm thanh khác nhau, 
tạo duyên cho các suy nghĩ về ngôn từ và tên gọi. 

Mọi thứ đều có thể được đặt tên, chăng hạn như bút 
mực, bút chì, bàn hay ghế. Không có pháp nào không được 
gọi đưới một cái tên. Mọi thứ đều có thể được gọi tên, bởi 
các pháp đều có các đặc tính riêng biệt, cần thiết phải có 
các tên gọi để người ta biết đến chúng. Vì vậy, pháp là 
nhân cho việc định danh. Cuốn Cú Giải Bộ Pháp Tụ 
(Atthasälini, Phần II, Chương II, §391) mô tả lộ trình định 
danh như sau: 

"Không một chúng sinh hay đồ vật nào không được 
định danh. Cây cối trong rừng, đồi núi là lãnh địa của 
những người nông dân. Khi được hỏi, “Cây này là cây 
gì?”, họ nói ra tên của cây ấy, chẳng hạn “cây Cuchf, 
“cây Butea”. Ngay cả vê cái cây mà họ không biết tên, 
họ sẽ nói “Đó là cây không tên” Và như vậy, “Không 


A„¬” 


tên” trở thành tên của cái cây đó”. 

Nếu không có tên thì rất khó để mọi người có thê hiểu 
nhau. Ngay cả các pháp chân đê cũng cân phải đặt tên. Đức 
Phật dùng các khái niệm đê phân loại các pháp chân đê 
theo đặc tính của chúng, chăng hạn như những thuật ngữ 
Sau: 


e Ngũuân 


Khảo cứu pháp chân đế - 339 - 





Mười hai xứ 

Mưới tám giới 

Tứ Thánh Đề 

Hai mươi hai căn” 

Các hạng người khác nhau (puggala) 


Như vậy, Giáo pháp mà Đức Phật thuyết giảng cần 
nhiều thuật ngữ và tên gọi để có thể được người khác hiểu. 

Cuốn Cj Giải Bộ Pháp Tụ sử dụng nhiều từ đồng 
nghĩa cho tên gọi khái niệm (nãma-paññattI), tức là các 
khái niệm là tên gọi - danh xưng. Đó là sự diễn giải, biểu 
đạt ý nghĩa của một cái gì đó bằng ngôn ngữ (nirutti). Một 
tên gọi là một dấu hiệu riêng biệt để chỉ ý nghĩa của một 
cái gì đó (vyañcana). Có âm thanh được phát ra, những chữ 
ghép lại thành từ ngữ biểu hiện ý nghĩa của một cái gì đó 
(abhilãpa). Những từ đồng nghĩa này lý giải ý nghĩa của 
“nama-paññattI” (tức là tên hay thuật ngữ). Một thuật ngữ 
giúp ta biết ý nghĩa của một thứ. Ý niệm khi được biết có 
thê được gọi là khái niệm. Như vậy, nhìn chung có hai loại 
khái niệm: 

1. Cái được biết (paññãpiyatta hay atthapaññatti) 

2. Cái làm cho được biết (paññãpanato), tên gọi hay 

thuật ngữ giúp ta biết được ý nghĩa của vạn vật. 

Nếu ta nhớ rằng có hai loại khái niệm thì sẽ dễ hiểu 
hơn khái niệm là gì. Có nhiều loại khái niệm và chúng có 
thể được phân chia theo nhiều cách khác nhau. Một trong 





' Tứ thánh để là: khổ đế (sự thật về khổ), tập đế (sự thật về nguyên 
nhân của khổ), diệt đề (sự thật về sự chấm dứt của khổ) và đạo để (sự 
thật về con đường dẫn tới sự chấm dứt của khô). 

? Indriya (căn): xem Thanh Tịnh Đạo (Chương XVL I). 

3 Xem Bộ Pháp Tụ. 


- 340 — Khái niệm (II) 





các cách phân chia khái niệm là như sau (để biết thêm về 
các cách phân loại khác, xem V¡ Diệu Pháp Toát Yếu- 
Abhidhamma Sangaha, ch. VIIL, Mục 4, Khái Niệm): 

1. Khái niệm tương tục (San{ãnapaññatti): tương ứng 
với sự liên tục của vạn vật, chăng hạn như [khái 
niệm] đất đai, đổi núi, cây cối, là các khái niệm 
được hình thành dựa trên sự sinh diệt liên tục của 
các giới (dhãtu) '. 

2. Khái niệm tổng thể - hình. khối (Samihapaññatti): 
tương ứng với hình thức cấu tạo của vật chất, biểu 
hiện bằng sự tổng hợp của nhiều phần, chăng hạn 
như cô xe hay chiến xa. 

3. Khái niệm chế định (Sammuttipaññatti), chăng hạn 
như con người hay cá nhân, là các khái niệm hình 
thành từ ngũ uẫn. 

4. Khái niệm địa lý (Disãpaññatti): khái niệm hay ý 
niệm liên quan đến chuyển động của mặt trăng, 
chẳng hạn như hướng tây hay hướng đông. 


5. Khái niệm thời gian (Kãlapaññatti): chẳng hạn như 
buổi sáng, buổi tối. 

6. Khái niệm mùa (Maãsapaññatti): khái niệm tương 
ứng với các mùa và các tháng. Mỗi tháng lại có một 
tên gọi, chăng hạn như “Vesakha”. 

7. Khái niệm không gian (Akãsapaññatti): chẳng hạn 
như cái giếng hay cái động. Nó tới từ loại không 
gian không tiếp xúc với tứ đại. 





' Thuật ngữ “santhana paññatti (khái niệm hình dạng) cũng được dùng 
khi chỉ tới núi,... 


Khảo cứu pháp chân đế - 341 - 





S. Tướng khái niệm (Nimittapaññatti): tướng được 
hình thành trong sự phát triển samatha, chăng hạn 
như tướng của một kasina. 

Ta đọc trong V7 Diệu Pháp Toát Yếu (Phần VIII, Mục 

4, Khái Niệm, §4) 

Tắt cả những sự vật khác biệt ấy, mặc dâu theo ý 
nghĩa cùng tột (tức chân đề) thì không có hiện hữu, đã 
trở thành đối tượng của tâm dưới hình thức là những 
hình bóng của sự vật (cùng tột). 

Những sự vật ấy được gọi là "paññatti", khái niệm, 
bởi vì người ta nghĩ đến, nhận ra, hiễu biết, biễu lộ và 
làm cho được hiểu biết vì lý do, theo nhận xét, đối với 
phương thức này hay phương thức khác. Loại 
'paññatti", khái niệm, này được gọi như vậy bởi vì nó 
được làm cho biết như vậy. 

Vì nó làm cho biết nên được gọi là "pañfñiatti", khái 
niệm. Nó được mô tả là "danh", hay "nghĩa" v. v. 

Tâm tham căn (lobha-mila-citta) sinh khởi đi sinh 
khởi lại qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý môn. Kế cả khi 
tâm tham căn không hợp với tà kiến (Ditthigatavippayutta), 
nó không chỉ dính mắc vào thực tại xuất hiện qua sáu môn, 
mà nó còn dính mắc vào các khái niệm nữa. Nó dính mắc 
vào tướng chung (vẻ bên ngoài) và vào cả tướng riêng (chi 
tiết); nó dính mắc vào các tên gọi và vào các đối tượng của 
suy ngÌ1. 

Chúng ta nên tự hỏi, ngay lúc này, loại đối tượng 
nào ta thường kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày? 
Đa số đối tượng là các khái niệm và do vậy, các đặc tính 
của thực tại bị che lấp, chúng không được biết như 
chúng là. 


- 342 — Khái niệm (II) 





Câu hỏi: Khi ta chạm vào trải nho hay một bức tranh 
về trái nho, cứng và mêm" là các pháp chân đế, vị nho là 
một thực tại. Nhiễu thực tại gắn kết với nhau tạo nên một 
quả nho thật và ta gọi đó là khải niệm. Vì vậy, tôi ngả theo 
hướng cho rằng khái niệm là có thật. 

Sujm: Sắc là vị sinh và diệt, nó chỉ có thể tồn tại trong 
thời gian mười bảy sát na tâm”. Sắc là màu của trái nho 
sinh và điệt và nó chỉ tồn tại trong mười bảy sát na tâm. 
Vậy liệu ta có thể nói rằng quả nho là có thật? 

Người hỏi: Quả nho tôn tại trong kỷ ức của chúng ta. 

Sujm: Có khái niệm, ý niệm rằng có trái nho, nhưng 
trên thực tế chỉ có vị sinh và diệt, hoặc cứng sinh và diệt. 

Người hỏi: Một khái niệm được hình thành do bởi các 
pháp chân đề liên kết với nhau thành một khối hay một 
tổng thể. 

Sujimn: Khi ta chưa chứng ngộ được sự sinh và diệt của 
từng thực tại một, ta cho cái xuất hiện là một khối, là một 
thứ tồn tại thật sự. 

Hỏi: Khái niệm có thật hay không? Khải niệm được 
tạo bởi nhiễu loại thực tại chân đề: cứng, mêm, nóng, lạnh, 
mùi và vị. Chúng kết nối với nhau; chúng là một khói, là 
một thứ có màu này, hình dạng này.... Có khái niệm về 
người này hay người kia có vẻ ngoài khác nhau. Nhự vậy, 
khái niệm được tạo thành từ các pháp chân để. 

Sujin: Ta sẽ biết rằng khái niệm không phải là pháp 
chân đề nếu ta học nhận ra các đặc tính của các pháp chân 
để sinh khởi cùng nhau, ta cần chánh niệm về từng đặc tính 





' Cứng, mềm và các đối tượng xúc chạm, tức là các sắc được kinh 
nghiệm qua thân căn. 
? Xem thêm Phụ lục. 


Khảo cứu pháp chân đế - 343 - 





một khi nó xuất hiện qua từng căn môn. Để có thể biết 
được chân lý, ta cần chứng nghiệm sự sinh và diệt của sắc, 
cái xuất hiện một mình qua một căn môn tại một thời điểm. 

Mỗi sắc chỉ tồn tại kéo dài trong mười bảy sát na tâm. 
Vì vậy, sắc sinh khởi không có thời gian đứng, ngồi hay 
làm bất cứ thứ gì. Trong thời gian ta giơ tay, đã có nhiều 
hơn mười bảy sát na tâm trôi đi. Ta thấy mọi người đi lại 
Và gIƠ tay, nhưng trên thực tế các sắc sinh và diệt ngay lập 
tức và được tiếp nối bởi các sắc khác. Sắc là đối tượng thị 
giác xuất hiện trước các tâm thuộc lộ trình nhãn môn và 
sau khi có các tâm hộ kiếp diệt đi, có nhiều lộ trình tâm 
qua ý môn. Chính vì vậy mà ta có thê thấy mọi người đi và 
giơ tay. Mười bảy sát na tâm trôi qua vô cùng nhanh. Vì 
thế, ta cần phải suy xét xem cái gì thực sự xảy ra. 

Cần phải biết rằng, sắc xuất hiện tại khoảnh khắc này 
qua mắt chỉ kéo dài mười bảy sát na tâm và rằng nó phải 
diệt đi trước khi âm thanh có thê được kinh nghiệm qua tai. 
Dường như có thê thấy và nghe cùng một lúc, nhưng giữa 
khoảnh khắc của cái thấy và cái nghe, có khoảng thời gian 
nhiều hơn mười bảy sát na tâm. Đối tượng thị giác xuất 
hiện qua mắt, tồn tại trong mười bảy sát na tâm phải diệt đi 
trước khi tâm nghe (nhĩ thức) sinh khởi. 

Dường như có thể có nghe và thấy xảy ra cùng một 
lúc, nhưng chúng là những khoảnh khắc khác nhau của các 
tâm kinh nghiệm các đối tượng khác nhau. Sắc sinh và diệt 
và tiếp nối nhau'. Đối tượng thị giác xuất hiện qua nhãn 
môn và sau các tâm hộ kiếp giữa các lộ trình, nó xuất hiện 





' Sắc diệt đi được tiếp nối ngay lập tức bởi các sắc mới, chừng nào vẫn 
còn có duyên cho chúng sinh khởi. Sắc trên thân được tạo bởi bốn yếu 
tố: nghiệp, tâm, nhiệt độ và dưỡng chất. 


- 344 — Khái niệm (II) 





qua ý môn. Khi ấy có các lộ trình tâm qua Ÿ môn suy nghĩ 

về khái niệm. Đó là lý đo vì sao có thể xuất hiện người đi, 
giơ tay hay cử động. Khi ta thấy mọi người giơ tay hay đi 
lại, có vô số các danh pháp và sắc pháp sinh và diệt liên 
tục. Chừng nào ta chưa chứng ngộ được sự sinh và diệt của 
danh pháp và sắc pháp, ta dính mắc vào các ý niệm về con 
người, vê phụ nữ, về đàn ô ông, về thứ này, hay thứ kia. Ta 
dính mắc vào các ý niệm về ai đó hay cái gì đó. 

Khi ta nghiên cứu pháp chân đế, ta cần nhớ rằng 
chúng là thực, rằng chúng không phải là chúng sinh, là con 
người hay tự ngã; rằng chúng không phải là đàn ông, đàn 
bà hay những thứ này nọ. Các pháp là thực có thể được 
kiêm chứng. Ta có thể thường nghe các từ rằng, pháp chân 
đề là thực, rằng chúng không phải là chúng sinh, con người 
hay tự ngã và chính ta có thể đã nhắc lại những từ này. Tuy 
nhiên, trí tuệ cần phải được phát triển đến mức độ sự thật 
có thể được hiểu trực tiếp. Mùi và cứng là các thực tại xuất 
hiện và sau đó, do bởi các thực tại ấy, có khái niệm về trái 
nho. Các sắc sinh và diệt là có thật nhưng, theo nghĩa tối 
hậu, không có trái nho, chúng sinh hay con người. Chỉ có 
các sắc pháp và danh pháp sinh và diệt tiếp nối nhau một 
cách nhanh chóng. Pháp chân đế có thực, chúng không 
phải là các khái niệm. 

Ngay từ ban đầu, sự thực hành Pháp cần phải tương 
ứng với các kiến thức lý thuyết có được qua việc nghe và 
nghiên cứu. Sự thực hành cần phải tương ứng với đặc tính 
thật sự của các thực tại. Chẳng hạn, ta đã học rằng, các 
pháp là vô ngã và vì vậy, ta nên có găng hiểu ý nghĩa của 
điều ấy, kế cả trên mức độ lý thuyết. Ta nên suy xét điều 


Khảo cứu pháp chân đế - 345 - 





ấy và phát triển tuệ giác để có thê chứng ngộ được chân lý 
theo đúng những gì mà ta đã được học. 

Hỏi: Ai đó có hỏi rằng liệu khái niệm có thật hay 
không. Như Bà nói, có các sự thật tối hậu (paramattha 
sacca) và sự thật chế định (sammutti sacca). Liệu ta có thể 
nói rằng, khái niệm có thật theo nghĩa chế định hay 
không? 

Sujin: Ta có thể, nhưng ta phải nhớ rằng các khái niệm 
không phải là pháp chân đề. Ý niệm về quả nho không có 
vị gì cả. VỊ là một thực tại và khi nó xuất hiện, ta có một 
khái niệm trên cơ sở ẫy. Ta có khái niệm về vị quả nho và 
ta gọi đó là “vị của quả nho”. 


- 346 — Khái niệm (II 





Chương 27 
Khái niệm (HID 


Tâm tham căn không hợp với tà kiến', Ditthigatavippayutta, 
sinh khởi trong đời sống hàng ngày không chỉ dính mắc 
vào đối tượng thị giác, âm thanh, mùi, vị, đối tượng xúc 
chạm và các khái niệm, chúng cũng dính mắc vào tà định, 
micchãsamädhi. Ví dụ như một người tập luyện yoga bằng 
việc tập trung vào hơi thở để cải thiện sức khỏe của mình. 
Đó cũng là một loại định (samaädh1). 

Ở những khoảnh khắc tâm không phải là thiện sẽ có 
tâm tham căn với tà định, micchãsamadhi. Có thể có sự 
dính mắc vào định để làm tăng sức khỏe của mình. Hay ai 
đó có thê có tà kiến rằng trước hết mình cần phải thực hành 
định để có thê sau đó suy xét về danh và sắc và có cái hiểu 
đúng đắn về chúng nhanh hơn và rằng đó là cách đê chứng 
ngộ Tứ Thánh Đế. Nếu hiểu sai như vậy, người ấy không 
thê biết được đặc tính của chánh niệm, sammäã-sati. Người 
ấy sẽ không biết rằng sati-chánh niệm là vô ngã - anattã. 

Cho rằng thực hành tà định trước có thê giúp trí tuệ 
(paññã) hay biết đặc tính của danh và sắc là không đúng 
đắn. Để chánh niệm có thê trở thành sammã-sati (là một 
chi trong Bát Chánh Đạo) ˆ nó phải sinh kèm với chánh 





' Tâm tham căn (lobha-mila-citta) có thê hợp với tà kiến hoặc không 
hợp với tà kiến. Khi chúng đi kèm với tà kiên, khi đó có sự chấp thủ 
vào một quan kiến sai lệch về thực tại. 

? Các tâm sở tịnh hảo là các chỉ của Bát Chánh Đạo bao gồm: chánh 
kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tính tấn, chánh 


Khảo cứu pháp chân đế - 347 - 





kiến (sammã-ditth1) hiểu được đặc tính của các thực tại 
đang xuất hiện. Đó là những đối tượng mà chánh niệm cần 
phải suy xét theo cách đúng đắn. Cần có sự hay biết về 
chúng đề cái hiểu có thể trở nên ngày càng tỉnh tế hơn. 


Hiểu biết đúng về danh và sắc được tích lũy dưới dạng 
hành uân (saikhãrakkhandha) ' và nhờ vậy có sự tích lũy 
các duyên cho sự sinh khởi chánh niệm trực tiếp về các 
thực tại đang xuất hiện. Khi có cái thấy, ta cần phải biết khi 
nào đối tượng là khái niệm và khi nào là thực tại chân đế. 
Tương tự như vậy với cái nghe, ngửi, nếm, kinh nghiệm 
đối tượng xúc chạm và kinh nghiệm đối tượng qua ý môn. 

Khi xem tivi, xem đá bóng hay tennis, khi ta đọc báo 
hay xem tranh ảnh, ta cần phải biết khi nào đối tượng là 
khái niệm và khi nào là thực tại. Nếu ta không biết điều ấy 
thì ta có thể suy nghĩ sai lầm rằng, chỉ có câu chuyện trên 
tivi là khái niệm. Tuy nhiên, trên thực tế, có những khái 
niệm khi chúng ta xem tivi và kê cả khi ta không xem tivi. 
Ngay cả tên của chúng ta đều là các khái niệm (nãma- 
paññatti); tên là ngôn từ của ngôn ngữ chế định, mà thực 
chất là chỉ đến các tâm (citta), tâm sở (cetasika) và sắc 
(rũpa) sinh khởi cùng nhau và do vậy ta biết rằng đó là 
người này hay người kia. 

Tà định (micchãsamädhi) có thê là đối tượng của tâm 
tham căn không hợp với tà kiến và hợp với tà kiến. Khi 


niệm, chánh định. Sự phát triển của Bát Chánh Đạo thực chất là sự 
phát triển hiểu biết đúng về danh và sắc xuất hiện trong giây phút hiện 
tại. 

' Hành uần là nhóm uẫn bao gồm tất cả các tâm sở trừ thọ (vedana) và 
tưởng (saññã). Trí tuệ và tất cả các tâm sở tịnh hảo nằm trong hành uẫn 
và cùng nhau, chúng có, thể tích lũy để trở thành duyên cho sự lớn 
mạnh của tuệ giác, và cuối cùng dẫn tới giác ngộ. 


- 348 — Khái niệm (II) 





hợp với tà kiến, ta tin rằng đó là loại định có thể đưa đến sự 
chứng ngộ Tứ Thánh Đé. Tà định tràn ngập khắp thế giới. 
Khi mọi người thực hành loại định sinh kèm với tâm không 
phải là tâm thiện (kusala citta) hợp trí thì đó là tà định 
(micchãsamädhi). Khi mọi người tin rằng đó là cách nhanh 
hơn đề có được chánh niệm về các đặc tính của danh và sắc 
thì đó là hiểu biết sai lầm. Nếu trước tiên có cái hiểu về sự 
khác biệt giữa đặc tính của danh và sắc thì chánh niệm 
(sammã-sati) của Bát Chánh Đạo có thê được phát triển. Tà 
định không thể làm duyên cho chánh định. 

Câu hỏi: Tôi nghe nói rằng định là nhân gân cho 
Vipassana 

Sujmn: Bạn muốn nói về loại định nào? 

Người hỏi: Hắn là chánh định (sammä-samadhi) mới 
là nhân gân. 

Sujin: Chắc chắn nó phải là chánh định (sammä- 
samadhi) sinh khởi cùng với chánh niệm (sammä-satl), 
chánh kiến (sammaã-dithi), chánh tư duy (sammä- 
sankappa) và chánh tỉnh tấn (sammã-vãyãma). 

Các khái niệm (hay pháp chế định) là đối tượng của 
tâm trong đời sống hàng ngày tại những khoảnh khắc 
không có các pháp chân đế (paramatthadhamma) làm đối 
tượng. Chúng ta nên tự xét xem mình có các khái niệm làm 
đối tượng thường xuyên đến mức nào. Có cái thấy và rồi ta 
nghĩ về câu chuyện về những thứ xuất hiện qua mắt. Có cái 
nghe và rồi chúng ta nghĩ về những thứ xuất hiện qua tai. 
Cũng tương tự như vậy đối với cửa giác quan khác. Các 
tâm sinh khởi trong lộ trình ý môn kinh nghiệm đối tượng 
thị giác, âm thanh, mùi, vị và đối tượng xúc chạm và chúng 
nghĩ theo nhiều cách khác nhau về những đối tượng ấy. 


Khảo cứu pháp chân đế - 349 - 





Có thể có các đối tượng khác nữa trong cuộc sống 
hàng ngày của chúng ta hay không? Có thể có các đối 
tượng là các pháp chân để (paramatthadhamma) hoặc là 
các khái niệm trong kiếp sống này, các kiếp sống trước và 
các kiếp sau, bất kể ta sống ở cõi nào hay thế giới nào. Sẽ 
không thể có các đối tượng nào khác ngoài sáu loại đối 
tượng này, là những đối tượng được kinh nghiệm qua mắt, 
tai, mỗi, lưỡi, thân và ý môn, chúng bao gồm cả pháp chân 
để (paramatthadhamma) và các khái niệm. 

Chúng ta có thê phân vân liệu Đức Phật có kinh 
nghiệm các đối tượng là khái niệm hay không? Trước hết, 
chúng ta hãy nói về cuộc sống hàng ngày của những người 
bình thường. Khi tâm của lộ trình nhãn môn đã diệt đi, có 
các chặp tâm hộ kiếp xen kẽ và rồi có một loạt lộ trình tâm 
qua ý môn có đối tượng là pháp chân đề giống như các tâm 
thuộc lộ trình nhãn môn vừa diệt đi. Sau khi các tâm hộ 
kiếp ở giữa hai lộ trình diệt đi thì có các tâm của lộ trình ý 
môn suy nghĩ về hình khối của cái mới xuất hiện. Cái xuất 
hiện qua mắt là một loại sắc, là đối tượng thị giác, sinh 
khởi cùng với tứ đại - bao gồm đất, nước, gió, lửa'. 

Chúng ta không thê chia tách màu khỏi tứ đại này. Ở 
đâu có tứ đại thì cũng có các sắc là màu, mùi, vị và dưỡng 
chất cùng sinh khởi với chúng. Tám loại sắc này không thể 
tách biệt khỏi nhau”. Vì vậy, chúng ta không thê tách màu 
khỏi tứ đại, và sau khi ta thấy màu qua nhãn căn, có thể có 
một khái niệm hình thành trên cơ sở màu đã được thấy. Ta 
có thê có một ý niệm về tổng thẻ, ta có thê biết rằng có cái 





STử đại gồm đất, nước, gió lửa là các thuật ngữ chỉ đến các đặc tính 
của sắc như cứng, mềm, kết dính, nóng lạnh, chuyên động và co dãn. 

? Sắc không sinh khởi một mình; chúng sinh khởi theo nhóm, mỗi 
nhóm bao gồm ít nhất là tám sắc. 


- 350 — Khái niệm (II 





này hoặc cái kia, người này hay người kia. Cái thấy làm 
duyên cho suy nghĩ về khái niệm. Nếu không có màu in 
dấu lên nhãn căn và không có cái thấy, làm sao ta có thể 
nhận ra con người, chúng sinh và những thứ khác nhau? 

Đức Phật chắc chắn cũng có khái niệm là đối tượng. 
Khi nghe Pháp, ta cũng cần phải suy xét nhân nào dẫn đến 
quả nào. Tâm có thể có đối tượng là pháp chân để cũng 
như các khái niệm. Ở khoảnh khắc thực tại không phải là 
đối tượng thì khái niệm phải là đối tượng. Điều này được 
lặp đi lặp lại cho đến khi đủ duyên cho chánh niệm có thể 
hay biết đặc tính của các thực tại xuất hiện. 

Như vậy, cần hiểu đúng rằng những gì xuất hiện qua 
mắt chỉ là các màu khác nhau. Vì màu sinh khởi cùng tứ 
đại và không thê tách rời khỏi chúng, các khái niệm khác 
nhau được hình thành trên cơ sở các màu sắc được thấy. 
Nếu Tứ niệm xứ sinh khởi, nó có thể phân biệt được đối 
tượng thị giác, nó có thể suy xét và hay biết về nó, nhờ đó, 
ta có thể hiểu một cách đúng đắn rằng những gì xuất hiện 
chỉ là các màu khác nhau. Có thể có sự liễu ngộ rằng màu 
chỉ là một loại thực tại xuất hiện qua mất. Có thê có cái 
hiểu một cách đúng đắn rằng, khi ta biết về những thứ khác 
nhau thì ở thời điểm đó có lộ trình tâm qua ý môn hay biết 
khái niệm. 

Khi ta đã nghiên cứu Giáo pháp Và suy xét, ta sẽ thấy 
rằng tâm sinh khởi trong cuộc sống hàng ngày của tất cả 
các chúng sinh lúc có các thực tại, lúc có các khái niệm 
làm đối tượng. Không chỉ có các tâm thuộc lộ trình nhãn 
môn có màu làm đối tượng. Khi các tâm của lộ trình nhãn 
môn đã diệt đi và rồi có các tâm hộ kiếp (bhavanga-citta), 
các tâm thuộc lộ trình ý môn sinh khởi kinh nghiệm màu 
vừa mới được kinh nghiệm bởi các tâm ở lộ trình nhãn 


Khảo cứu pháp chân đế - 351 - 





môn. Khi các chuỗi tâm thuộc lộ trình nhãn môn đã diệt đi 
và lại có các tâm hộ kiếp khác thì có thể có chuỗi các tâm 
của lộ trình qua ý môn có khái niệm làm đối tượng. Nếu 
không biết các khái niệm, làm sao ta có thể sống trong 
cuộc sống đời thường đây? Nếu ta không biết những thứ 
khác nhau, chẳng hạn như bàn, ghế, thức ăn, bát, đĩa hay 
thìa thì ta không thê sống cuộc sống đời thường được. Đến 
cả các con thú cũng có đối tượng là các khái niệm, nếu 
không chúng sẽ không thê sống sót được. Chúng cần phải 
biết cái gì là thức ăn và cái gì không phải là thức ăn. 

Liệu có sự khác biệt nào trong cách thức những người 
khác nhau kinh nghiệm các khái niệm, chẳng hạn như của 
một vị Phật, của một vị A la hán, Thánh Bắt lai, Thánh 
Nhất lai, Thánh Dự lưu' hay một kẻ phàm phu? Có sự khác 
biệt trong cách thức các bậc thánh nhân và kẻ phàm phu 
kinh nghiệm khái niệm. Kẻ phàm phu thì không biết chút 
nào về các pháp chân để (paramatthadhamma), cho rằng 
các khái niệm là có thực. Còn bậc Thánh nhân đã chứng 
ngộ Tứ Thánh Đề biết rằng tất cả các pháp đều vô ngã. Các 
thực tại sinh và diệt qua mất, tai, mũi, lưỡi, thân và ý môn 
là vô thường, còn khái niệm thì không phải là các thực tại 
có đặc tính vô thường và vô ngã. Các khái niệm không 
phải là thực tại nhưng chúng là phương tiện để cho chúng 
ta biết mọi thứ. Khái niệm là đối tượng của tâm và tâm sở 
khi chúng ta biết ý nghĩa của những thứ đang xuất hiện, khi 
chúng ta biết những thứ khác nhau đó là gì. 





' Vị A la hán đã hoàn toàn giác ngộ; vị Ấy. đã tận diệt mọi phiền não. VỊ 
Thánh Dự lưu đã tận diệt tà kiến nhưng vẫn còn có các phiền não khác. 
Các vị Thánh Nhất lai và Thánh Bắt lai là các bậc Thánh tầng thứ hai 
và thứ ba. Cả bốn vị đều được gọi là Thánh nhân. 


- 352 — Khái niệm (II) 





Ta cần phải suy xét một cách cân thận về các pháp và 
các duyên cho sự sinh khởi của các pháp ấy. Ta cần phải 
suy xét nhân nào dẫn đến quả nào. Nếu không có tâm, tâm 
sở thì liệu có các khái niệm hay không? Không thể. Nếu 
chỉ có sắc mà không có danh, không có tâm và tâm sở thì 
không thê có các khái niệm. Sắc là một thực tại không hay 
biết đối tượng, còn tâm và tâm sở là các thực tại kinh 
nghiệm đối tượng. Vì vậy, nếu tâm và tâm sở không sinh 
khởi thì không thẻ biết các khái niệm. Các vị thánh nhân và 
phàm nhân đều có các khái niệm làm đối tượng nhưng có 
sự khác biệt ở đây. Phàm nhân cho các khái niệm là có 
thực, trong khi đó các vị thánh nhân thì biết rõ khi nào tâm 
có thực tại làm đối tượng và khi nào nó có khái niệm làm 
đối tượng. 

Khi tâm có khái niệm làm đối tượng thì có tà kiến 
(micchã-ditthi) hay không? Điều này tùy thuộc vào loại 
tâm đang có khái niệm làm đối tượng đó. Tất cả các vị 
thánh nhân đều có khái niệm là đối tượng nhưng họ không 
còn tà kiến nữa. Họ đã hoàn toàn diệt được tâm sở tà kiến 
(micchäa-ditthi). Nếu ta không suy xét các thực tại một cách 
cần thận, ta không thể biết được sự khác biệt giữa tâm 
tham căn hợp với tà kiến và tâm tham căn không hợp với tà 
kiến. 

Tâm tham căn không hợp với tà kiến dính mắc vào tất 
cả các đối tượng. Nó dính mắc vào những gì xuất hiện qua 
mắt và vào các khái niệm dựa trên đó. Nó đính mắc vào âm 
thanh xuất hiện qua tai và khái niệm về âm thanh đó. Cũng 
tương tự như vậy với các đối tượng xuất hiện qua các cửa 
giác quan khác. Đó là cuộc sống hàng ngày của chúng ta. 
Như vậy, tâm tham căn có thể dính mắc vào tất cả các đối 


Khảo cứu pháp chân đế - 353 - 





tượng mà không nhất thiết có tà kiến về những đối tượng 
Ấy. 

Các bậc Thánh Dự lưu (Sotãpanna) và Thánh Nhất lai 
(Sakadãgãmn) có tâm tham căn không hợp với tà kiến, các 
tâm này có thể dính mắc vào cả sáu loại đối tượng. Một vị 
Thánh Bất lai sẽ có tâm tham căn không hợp với tà kiến 
dính mắc với loại đối tượng là các pháp trần 
(Dhammärammana), tức là các đối tượng được kinh 
nghiệm qua ý môn mà thôi. VỊ â ấy đã tận diệt được sự dính 
mắc với các đối tượng của ngũ dục, tức là đối tượng thị 
giác, âm thanh, mùi, vị, đối tượng xúc chạm. Một vị A la 
hán không còn các pháp thiện hay pháp bất thiện dựa trên 
sáu loại đối tượng nữa. VỊ ấy đã tận diệt được hoàn toàn 
các phiền não và các bất thiện pháp. 

Một người không phải là A la hán vẫn có thê hiểu đặc 
tính của các thực tại như chúng là, người ấy có thê biết khi 
nào đối tượng là pháp chân đề và khi nào đối tượng là khái 
niệm. Tuy nhiên, chừng nào ta chưa tận diệt hết được tất cả 
các phiền não thì vẫn có duyên cho sự sinh khởi của chúng. 
Có thê có hạnh phúc hay buồn đau, thích hay không thích 
đối tượng, cả với các thực tại cũng như các khái niệm. Các 
phiền não sinh khởi ở mức độ nào trong trường hợp những 
người chưa phải là A la hán phụ thuộc vào mức độ hiểu 
biết đã được phát triển trước đó. Nó phụ thuộc vào việc 
người đó là phàm nhân hay thánh nhân, là thánh Dự lưu, 
Nhất lai hay Bất lai. 

Chúng ta cần suy xét một cách kỹ lưỡng khi nào có 
thân kiến (sakkãya-ditthi). Mặc dầu các khái niệm không 
phải là pháp chân đế, chúng ta vẫn cho chúng là những thứ 
tồn tại, khi đó có tà kiến. Khi một ai đó dính mắc vào ý 
niệm về tự ngã, chúng sinh, con người hay những thứ khác 


- 354 — Khái niệm (II 





nhau và thực sự tin rằng chúng tồn tại thì khi đó có thân 
kiến (sakkãya-ditthi). Chừng nào sakkãya-ditthi chưa được 
tận diệt thì còn có duyên cho sự sinh khởi nhiều loại tà 
kiến nữa. Có thể có tà kiến cho rằng không có nghiệp và 
không có quả của nghiệp. Có thê có niềm tin vào một đắng 
toàn năng, một đắng sáng tạo ra thế giới, các chúng sinh và 
loài người. Khi ta không biết các duyên cho sự sinh khởi 
của tất cả các pháp hữu vi thì có các loại tà kiến khác nhau. 
Tuy nhiên, sự dính mắc vào tà kiến không phải lúc nào 
cũng sinh khởi mỗi khi tâm có các khái niệm làm đối 
tượng. 

Các khái niệm có thể làm đối tượng cho tâm bất thiện 
hay không? Chúng có thể và trên thực tế thường là đối 
tượng của các tâm bắt thiện. Có thể có tâm tham dính mắc 
vào khái niệm và có thể có tâm sân không hài lòng với khái 
niệm. Khi ta thích hay không thích một người này, ta có 
nhận ra được đối tượng là gì hay không? Ở những khoảnh 
khắc ấ Ấy, khái niệm là đối tượng của tâm. Vì vậy, chúng ta 
có thê thấy rằng khái niệm có thể là đối tượng của bất kỳ 
loại tâm bất thiện nào. 

Liệu khái niệm có thê là đối tượng của tâm thiện được 
hay không? Nó có thê là đối tượng của tâm thiện (kusala 
citta). Các khái niệm là một phân của cuộc sống ` đời 
thường của chúng ta và chúng có thể là đối tượng của tất cả 
các loại tâm sinh khởi trong cuộc sống hàng ngày. Nếu ta 
muốn bồ thí mà không biết đến khái niệm, ta sẽ không biết 
được quà bố thí theo nghĩa chế định là gì. Khi ấy sẽ không 
thê có các tâm thiện thực hiện việc bố thí. Sẽ không thể có 
sự tiết chế (virati) khỏi những hành vi và lời nói sai lầm, 
nếu ta không biết nó là gì theo nghĩa chế định; nếu ta 
không biết rằng có chúng sinh hay con người. 


Khảo cứu pháp chân đế - 355 - 





Khi một người phát triển samatha (an tịnh), liệu khái 
niệm có thể là đối tượng của tâm hay không? Ta có thê 
nghĩ rằng rất khó đề trả lời câu hỏi này nếu ta chưa nghiên 
cứu chỉ tiết sự phát triển samatha và các đối tượng của sự 
an tịnh. Tuy nhiên, cần nhớ rằng khi các thực tại không 
phải là đối tượng của tâm thì chắc chắn khái niệm phải là 
đối tượng. Như vậy, trong samatha, khái niệm có thê là đối 
tượng của tâm. Tất cả các loại tâm, trừ các tâm phát triển 
Tứ niệm xứ và các tâm thuộc lộ trình ngũ môn, đều có thê 
có khái niệm làm đối tượng. 

Chỉ khi phát triển Tứ niệm xứ ta mới có thể biết liệu 
một hiện tượng (pháp) có phải là pháp chân đề hay không. 
Khi Tứ niệm xứ chưa sinh khởi, ở các khoảnh khắc đó 
không có chánh niệm, không có sự nghiên cứu và thâm sát 
các đặc tính của các pháp chân đế. Trong cuộc sống hàng 
ngày, các đối tượng của tâm có lúc là các pháp chân để, có 
lúc là khái niệm. Sự phát triển Tứ niệm xứ rất phức hợp 
bởi vì trí tuệ (paññä) phải trở nên rất tỉnh tế để có thê thấy 
các thực tại như chúng là. 

Câu hỏi: Tứ niệm xứ không thể có khái niệm làm đối 
tượng, vì vậy, khi ta phát triển Tứ niệm xứ cân phải ngăn 
không cho tâm lấy khái niệm làm đối tượng hay không? 

Sujin: Điều này không đúng bởi lẽ khi ấy, ta sẽ không 
thể sống được cuộc sống đời thường của mình. Ta không 
thể ngăn không cho tâm lấy khái niệm làm đối tượng được. 
Tuy nhiên, trí tuệ có thê phát triển để biết được khi nào có 
khái niệm làm đối tượng. Chính tâm, một loại danh là yếu 
tố hay biết khái niệm. Một khái niệm không thể là đối 
tượng tại khoảnh khắc không có tâm hay biết nó. Khi phát 
triển Tứ niệm xứ, ta không nên bắt ép, mình không nghĩ vê 
các khái niệm. Ta không nên cố gắng ngăn mình biết 


- 356 — Khái niệm (II) 





những thứ khác nhau mà chúng ta vẫn thường thấy và nhận 
ra trong cuộc sông hàng ngày. Nếu ta làm điều ấy, ta sẽ 
không thê biết được các đặc tính của danh pháp, tức là thực 
tại nhận biết một thứ gì đó. Khi khái niệm là đối tượng, ta 
cần phải nhận ra rằng có các tâm và tâm sở, tức là các danh 
pháp, sinh khởi và ở khoảnh khắc ấy biết đối tượng là khái 
niệm. 

Tứ niệm xứ có thể nghiên cứu và suy xét các thực tại 
và hay biết chúng. Nhờ vậy, có thể biết được rằng khi có 
suy nghĩ thì thực chất là danh suy nghĩ, đó là một thực tại 
kinh nghiệm chứ không phải là ta, là một chúng sinh hay 
COn người. Chúng ta cần phải biết rằng tất cả các pháp đều 
vô ngã và rằng ta không thể ngăn tâm suy nghĩ về những 
thứ khác nhau. Trí tuệ cần phải xuyên thấu các đặc tính của 
các danh khác nhau kinh nghiệm các đối tượng khác nhau 
qua sáu môn. Khi đó, hoài nghi về các đặc tính của danh 
pháp có thê được tận diệt. Không ai có thê ngăn cản sự 
sinh khởi của các hiện tượng của cuộc sống đời thường. 
Chính đo bởi vô minh mà ta cố gắng không nghĩ hay không 
biết các đối tượng là các khái niệm đang xuất hiện. Nếu ai 
đó cố găng tránh suy nghĩ về các khái niệm thì tuệ giác 
không thê sinh khởi được. 

Ta cần phải suy xét cách thực hành của chúng ta. Ta 
có thể đi theo một loại thực hành không phải là sự phát 
triển tuệ giác, cái bao gồm sự nghiên cứu, nhận biết và Suy 
Xét các đặc tính của các danh pháp và sắc pháp. Mọi người 
không sông cuộc sống đời thường của mình khi họ đang cô 
gắng theo một cách thực hành cụ thê nào đó. Khi ấy họ 
đang đi theo con đường sai lầm hay phi đạo (micchã- 
magga) bao gồm cái hiểu sai (tà kiến), suy nghĩ sai (tà tư 
duy), lời nói sai (tà ngữ), hành động sai (tà nghiệp), nuôi 


Khảo cứu pháp chân đế - 357 - 





mạng bằng các phương tiện sai trái (tà mạng), tà tinh tấn, tà 
niệm và tà định. Đó không phải là chánh đạo, cái phải là sự 
phát triển Tứ niệm xứ và Vipassanä (minh sát tuệ). 

Nếu một người không biết các đặc tính của các thực 
tại đang xuất hiện như chúng là và không hiểu nhân nào 
dẫn đến quả nào thì sẽ có cái hiểu sai. Người ấy bị dính 
mắc vào tà kiến. Người ấy sẽ tìm một cách thực hành phi 
đạo. Sẽ có vô minh khi người ấy thấy các màu khác nhau 
và nhận biết những thứ khác nhau. 

Ta đọc trong Tương Ung Bộ Kinh, (tập V Thiên đại 
phẩm, chương I - Tương ưng đạo, IV - Bà 1a môn) 

“1) Nhân duyên ở SävaffhI. 

2) Tôn giả Änanda vào buỗi sáng, đắp y, cầm y bát, 
đi vào Sävatthr đề khất thục. 

3) Rôi Tôn giả Änanda thấy Bà la môn Jãnussoini đi 
xe ra khỏi Sãvatthï, cỗ xe toàn ngựa trắng kéo. Trắng là 
những con ngựa kéo xe. Trắng là những đồ trang sức. 
Trắng là cỗ xe. Trắng là những bộ phận tùy thuộc. Trắng 
là những sợi dây cương. Trắng là cây gậy thúc ngựa. 
Trắng là cái lọng. Trắng là cái khăn đội. Trắng là những 
quần áo. Trắng là giày mang. Và được quạt với cái quạt 
trắng. Quân chúng tháy vậy, liền nói: "Thật là cỗ xe thù 
thắng. Thật là cỗ xe thù thắng vê dung sắc! ". 

Một người có thê thấy màu trắng Và CÓ thể hiểu sai 
nếu người ấy không biết thực tại và nếu người ấy không 
biết con đường đưa đến chứng ngộ sự thực về vô ngã. 
Người ấy có thể tìm con đường khác để đạt được chứng 
ngộ. Người ấy có thể hiểu sai lầm rằng một cỗ xe trắng là 
cái tốt đẹp nhất. Chúng ta đọc tiếp rằng sau đó, Đại đức 
Änanda, sau khi đi khất thực trở về, sau bữa ăn, đi đến 
đảnh lễ Đức Thế Tôn. Vị Đại đức đã nói với Đức Thế Tôn 


- 358 — Khái niệm (III) 





rằng người đã gặp Bà la môn Jãnusson1I trên chiếc xe màu 
trắng và vì vậy, mọi người đã thốt lên rằng đây là cỗ xe 
đẹp nhất. Đại đức Änanda đã thỉnh Đức Phật giảng về cỗ 
xe đẹp nhất trong Pháp và trong Giới luật. Đức Phật đã giải 
thích rằng các phiền não có thê được tận diệt qua việc phát 
triển Bát Chánh Đạo, chứ không phải bằng việc thấy một 
cô xe trắng được trang hoàng bằng màu trắng. Cỗ xe đẹp 
nhất chính là con đường Bát Thánh đạo. Không gì có thê 
vượt qua cỗ xe ấy về sự thù thắng trong trận chiến". 
“Cỗ xe thù thắng, cỗ xe pháp, vô thượng là sự 
chinh phục trong chiến trận, là đồng nghĩa với Thánh 
đạo Tám ngành này”. 


Rồi Đức Thế Tôn nói lên bài kệ sau: 

“Ai được tín, trí tuệ, 

Thường xuyên liên kết lại, 

Lấy hồ thẹn làm cán, 

Lấy ÿ làm ách xe. 

Niệm là người đánh xe, 

Biết hộ trì, phòng hộ, 

Cổ xe lấy giới luật 

Làm vật dụng cho xe. 

Thiên là trục bánh xe, 

Tỉnh tấn là bánh xe, 

Xả là định thường hằng, 

Vô dục là nệm xe. 


Vô sân và võ hại, 





' Trong bản Päli, có sự chơi chữ giữa yana (cỗ xe) và trí (ñãna). 


Khảo cứu pháp chân đế - 359 - 





Viễn ly là bình khí, 

Nhân nhục là áo giáp, 

An ồn khỏi khổ ách, 

Làm mục đích đạt đến, 

Cổ xe được chuyển ván. 
Pháp này tự ngã làm, 

Trở thành thuộc tự ngã. 

Là cỗ xe thù thắng, 

Vô thượng, không sánh bằng. 
Ngôi trên cỗ xe ấy, 

Bác Trí thoát ly đời, 

Chắc chắn, không sai chạy, 
Họ đạt được chiến thắng. z 

Vì vậy, chúng ta có thể thấy rằng một cỗ xe màu trắng 
và các phụ kiện màu trăng, cái được coi là một điêm lành, 
chăng có gì liên quan tới yana (cô xe), cái là trí tuệ của 
thánh nhân, mặc dâu người ta thường sử dụng nó như một 
ân dụ. 

Trong phần chú giả cho kính này, cuốn 
Saraftthappakasim, có nói răng, mỗi khi Bà la môn 
Jãnussoni đi vào thành, có người ổi trước đê thông báo 
việc vị ây sắp tới. Nêu mọi người có việc gì đó phải đi làm 
ngoài thành, họ sẽ nán lại đê chiêm ngưỡng Jãnussom1 dạo 
qua. Nếu mọi người đã ra khỏi thành TÔI, họ cũng sẽ quay 
lại để được chiêm ngưỡng vị ấy. Họ tin rằng chiêm ngưỡng 
tài sản và sự giầu có của một người như Jãnussoni là điềm 
lành. Khi Jãnusson1 chuân bị đi vòng quanh cả ngày, mọi 
người trong thành sẽ quét đường từ sáng sớm. Họ sẽ làm 
mịn các con đường băng cát và rải hoa ở khắp nơi. Họ 


- 360 — Khái niệm (II) 





cùng nhau dựng cờ và biểu ngữ và khiến cho không khí cả 
thành tràn đầy mùi hương thơm ngát. 

Bà la môn Jãnussoni đi vòng quanh thành trên cỗ xe 
màu trắng với tất cả các phụ kiện trang trí màu trắng, được 
kéo bởi bốn chú ngựa trắng, các bánh xe và phụ tùng đều 
bằng bạc. Bà la môn Jãnussoni có hai cỗ xe, cỗ thứ nhất 
dùng cho chiến trận, cỗ còn lại chỉ để dạo trưng. Chiến xa 
bao gồm bốn mặt và không lớn lắm, có thê chở hai hoặc ba 
người. Xe đạo trưng thì rất rộng, có đủ chỗ cho từ tám đến 
mười người cầm lọng, quạt và lá cọ. Những người này có 
thể đứng hoặc nằm một cách thoải mái. Các con ngựa kéo 
xe đều màu trắng, đều có trang sức bằng bạc. Cỗ xe toàn 
màu trắng do được làm bằng bạc và trang điểm bằng ngà. 
Các loại xe khác được phủ bằng da sư tử và da hỗ hay các 
loại vải màu vàng. Còn xe của Bà la môn JãnussonI được 
phủ bằng các loại vải đắt tiền: Dây cương và thậm chí cả 
yên cũng được nạm bạc. Lọng được dựng ở giữa xe cũng là 
màu trắng. 

Khăn quấn đầu của Bà la môn Jãnussoni rộng bảy 
inch, cũng làm bằng bạc. Quần áo của vị ấy cũng có màu 
trắng là màu của cục bọt (xà phòng). Quần áo của vị ấy và 
trang sức cho cỗ xe đều được làm từ những nguyên liệu đất 
tiền. Không giống như giầy dép của những người lữ hành 
hoặc đi rừng, giày của vị ấy chỉ được mang khi vị ấy ngồi 
trên xe và cũng có màu trắng. Quạt của vị ấy cũng có màu 
trắng và có cán bằng pha lê. 

Đó là người duy nhất được phục sức với toàn màu 
trắng. Vị ấy dùng phần trắng và các bông hoa màu trắng để 
điểm trang. Đồ trang sức của vị ấy, bao gồm nhẫn đeo trên 
mười ngón tay và hoa tai đều được làm bằng bạc. Đoàn tùy 


Khảo cứu pháp chân đế - 361 - 





tùng bao gồm mười ngàn người và họ đều bận đồ trắng, 
trang điểm bằng hoa trắng và các đồ trang sức màu trắng. 

Bà la môn JãnussonI hưởng thụ sự giàu sang phú quý 
của mình từ sáng sớm khi vị ấy ăn sáng, sức nước hoa, bận 
đồ màu trắng. Vị ấy đi ra khỏi cung điện và lên xe. Các vị 
Bà la môn là tùy tùng của vị ấy cũng mặc đồ màu trắng, 
trang điểm bằng các loại mỹ phẩm và hoa trắng, cằm lọng 
che màu trắng đi quanh vị ấy. Họ rải tiền xu cho trẻ con và 
mọi người trong thành tụ tập lại và tung hô, kéo những 
miếng vải. Bà la môn Jãnussoni đi xung quanh thành để 
trưng bày sự giầu sang của mình. Vị ấy ban phát cho 
những người mong muốn điềm lành và may mắn cơ hội để 
nhìn thấy vị ấy. Những người may mắn có thê đi vào cung 
điện vào tầng thứ nhất, mở cửa và ngắm cảnh đẹp bên 
ngoài. Khi mọi người thấy cỗ xe của Bà la môn Jãnussonji, 
họ tung hô rằng đây là cỗ xe tuyệt vời nhất. 

Đức Phật nói với Đại đức Änanda rằng mọi người 
muốn được ngợi khen bởi sắc đẹp và của cải. Tuy nhiên, sự 
ngợi khen không làm cho ta trở nên đẹp đẽ và giầu sang. 
Mặc dù mọi người thấy chiếc xe của Bà la môn Jãnussoni 
và tán thán rằng đó là cỗ xe đẹp nhất, nó cũng không thể 
trở nên đẹp nhất chỉ bởi mọi người khen ngợi nó như vậy. 
Đức Phật nói rằng trên thực tế, chiếc xe của Bà la môn 
Jãnussoni là một thứ xấu xa và thảm hại. 

Đức Phật nói tiếp với Đại đức Ananda rằng cỗ xe 
đẹp nhất là một thuật ngữ có thể dùng để chỉ con đường 
Bát Chánh Đạo. Nó là con đường tuyệt vời bởi vì nó giải 
phóng ta khỏi tất cả những gì sai trái. Bằng con đường 
Bát Thánh đạo, một người có thể trở thành thánh nhân và 
đạt tới niết bàn. Cỗ xe của trí tuệ, cỗ xe Giáo pháp là cỗ 
xe tốt nhất, là chiến xa thù thắng nhất. Không có gì có 


- 362 — Khái niệm (II) 





thể vượt qua được cỗ xe này và với nó, phiền não có thê 
được chinh phục. 

Như vậy, ta có thể thấy được sự khác biệt giữa CỔ xe 
của Bà la môn Jãnussoni và cỗ xe Giáo pháp. Có thể có tà 
kiến và sự thực hành sai lầm chỉ bởi ta nhìn thấy một cái gì 
đó. Mọi người có thê cho rằng trắng là một màu mang lại 
may mẫn, có thể làm duyên khiến mình trở nên trong sạch 
và không còn phiền não. Tuy nhiên, Đức Phật nói rằng trên 
thực tế, cỗ xe của Bà la môn Jãnussoni thật thảm hại và 
xấu xí vì nó khiến mọi người có tà kiến. Họ cho rằng đó là 
cô xe thù thắng nhất. Trí tuệ hiểu mọi thứ như chúng là 
không liên quan gì tới màu sắc của quản. áo hay trang sức. 
Khi Tứ niệm xứ sinh khởi và hay biết về đặc tính của các 
thực tại xuất hiện, ta có thể nói rằng đó là cỗ xe của trí tuệ 
dẫn tới sự tận diệt phiền não. 


Phần IV 
Sự phát triển Samatha 


Chương 28 
Sự phát triển Samatha 


Samatha hay an tịnh không chỉ được phát triển bởi 
định (samaädhi). Samädhi là pháp tập trung trên một đối 
tượng, đó là tâm sở nhất tâm (ekaggatã cetasika) sinh kèm 
với mọi tâm. Khi tâm an trú nơi một đối tượng trong 
khoảng thời gian dài, đặc tính của tâm sở nhất tâm 
(ekaggata) được biểu hiện thành định (samadhi). Nó nhất 
tâm kiên cố vào chỉ một đối tượng. Tâm sở nhất tâm sinh 
khởi với tâm bắt thiện là tà định, tâm sở nhất tâm sinh khởi 
với tâm thiện là chánh định (sammäã-samadhn). 

Nếu ta cố gắng tập trung tâm vào một đối tượng trong 
một thời gian dài và tâm ấy không sinh kèm với trí tuệ 
(paññã), khi ấy sẽ là tà định (micchã-samädhi). Ở những 
khoảnh khắc đó, ta dính mắc vào việc làm cho tâm bám 
chặt trên một đối tượng. Nếu không có tuệ giác, ta sẽ 
không thê biết được sự khác biệt giữa tâm tham căn (lobha- 
mũla-cifta) và tâm thiện (kusala citta). Tâm tham căn (là 
tâm bát thiện) và tâm thiện dục giới có thể sinh kèm với 
cùng một loại thọ. Trong tám loại tâm tham căn có bốn loại 
tâm sinh kèm với thọ xả và bốn loại tâm sinh kèm với thọ 
hỷ. Với tâm thiện dục giới, có bốn loại tâm sinh kèm với 
thọ xả và bốn loại tâm sinh kèm với thọ hỷ. Trong trường 


- 364 — Sự phát triển Samatha 





hợp thọ xả, tâm khi ấy không hỷ cũng không ưu, không bị 
khuấy động. Trong trường hợp của thọ hỷ, tâm vui vẻ và 
sung sướng. Khi có thọ xả hoặc thọ hỷ sinh khởi, khó biết 
được đó là tâm tham căn hay tâm thiện. 

Tâm tham căn và tâm đại thiện là những loại tâm hoàn 
toàn khác nhau. Tám loại tâm tham căn đồng sinh với các 
tâm sở bất thiện, còn tám loại tâm đại thiện (mahã-kusala 
cifta) thuộc dục giới thì đồng sinh với các tâm sở tịnh hảo. 
Tâm sở bất thiện tà kiến (micchä-ditthi) có thể đồng sinh 
với tâm tham căn, nó sinh kèm với bốn trong tám loại tâm 
tham căn. Tâm sở tịnh hảo chánh kiến (sammä-ditthi), hay 
trí tuệ, có thể sinh kèm với tâm đại thiện, nó sinh kèm với 
bốn trong tám loại tâm đại thiện. Khi đặc tính của tà kiến 
xuất hiện thì rõ ràng có tâm tham căn, chứ không phải là 
tâm đại thiện và khi đặc tính của trí tuệ xuất hiện, thì chắc 
chắn đó là tâm đại thiện chứ không phải là tâm tham căn. 
Như vậy, đặc tính của tà kiến và đặc tính của trí tuệ chỉ rõ 
sự khác biệt giữa tâm tham căn và tâm đại thiện. Một 
người muốn phát triển samatha phải biết sự khác biệt giữa 
tâm tham căn và tâm thiện, nếu không người ấy sẽ bị đính 
mắc vào việc có định. Khi đó sẽ có tà định (micchã- 
samädhn) mà không có trí tuệ. 

Thông thường, mọi người cố gắng tập trung vào một 
đối tượng, muốn tâm không có băn khoăn, lo âu hay vướng 
bận về những việc khác nhau hay những sự kiện khác nhau 
trong cuộc sống của họ. Họ hài lòng khi tâm có thể trụ vào 
một đối tượng và họ không nhận ra rằng vào những khoảnh 
khắc ấy, họ mong muốn tập trung vào một đối tượng cụ thể 
và khi đó không có tâm đại thiện hợp trí. 

Sự phát triển của samatha thực chất là sự phát triển 
của tâm đại thiện hợp trí. Một người muốn phát triển 


Khảo cứu pháp chân đế - 365 - 





samatha phải có trí tuệ thấy được hiểm họa của bất thiện, 
tức là của tham (lobha) và sân (dosa). Người đó không chỉ 
thấy được sự bất lợi của sân sinh khởi khi có lo lắng hay 
bất an. Nếu một người không biết được phiền não của mình 
và không thấy được hiểm họa của tham ái thì người ấy sẽ 
không thê phát triển được samatha. Người phát triển 
samatha cần phải rất chân thực. Người ấy phải có tuệ giác 
thấy được hiểm họa của tham ái. DEHỜI ây phải có chánh 
niệm tỉnh giác (sati-sampajañña) '; người ấy cần phải biết 
sự khác biệt giữa tâm tham căn và tâm đại thiện hợp trí. 
Khi đó, người ấy có thể phát triển tâm đại thiện hợp trí, để 
các tâm bắt thiện không còn sinh khởi xen giữa các khoảnh 
khắc của phát triển an tịnh và người ấy có thể đạt tới mức 
độ của cận định (upacãra samädhi) hay an chỉ định 
(appanasamadhi) tại khoảnh khắc của nhập định (hãna). 
Tâm thiền của tầng thiền thứ nhất sinh kèm với năm thiền 
chỉ là tầm, tứ, phỉ, lạc và nhất tâm. 

Không dễ dàng phát triển được tâm đại thiện hợp trí 
tới mức độ nó trở thành cơ sở cho thiện tâm thiền (kusala 
jhãnacitta) của sơ thiền, là tâm thiện sắc giới (rũpãvacara 
kusala citta). Một ngưởi muốn đắc. thiền không thể có 
khiếm khuyết, cái ngăn cản người ấy đắc thiền”. Người 
khiếm khuyết không thể đắc thiền hay đạt được giác ngộ 


'Sampajañña thường được dịch là “tỉnh giác”. Trong bối cảnh này, 
người phát triển samatha cần có không chỉ kiến thức lý thuyết về sự 
khác biệt giữa tâm tham căn và tâm đại thiện, mà cần có khả năng phân 
biệt đặc tính của chúng khi chúng xuất hiện. 
? Abhabba puggala, người không có khả năng tiến bộ. Người này 
không sinh với thức tái tục có nhân vô sĩ (trí tuệ), hoặc đã phạm trọng 
nghiệp ãnantariya kamma, là những nghiệp đạo bất thiện nghiêm trọng 
sẽ cho quả ngay ở lần tái sinh tiếp, hoặc có các loại tà kiến ở mức độ 
của nghiệp đạo bắt thiện. 


- 366 — Sự phát triển Samatha 





dù phát triển samatha hay VIpASSaHã. Những điều kiện sau 
đây khiến một người có thê phát triển samatha vã đắc thiền 
hoặc phát triển vipassanä và đạt được giác ngộ  : ; 

1. Người này không thê sinh ra với khiếm khuyết, tức 
là người này phải sinh ra với thức tái tục hợp với trí, tức là 
phải là bậc tam nhân (sinh kèm với ba nhân tịnh hảo). 

2. Người này không phạm phải trọng nghiệp, tức là 
năm trọng nghiệp. Những nghiệp này ngăn cản việc tái 
sinh ở cõi thiên và sự sinh khởi của tâm đạo và tâm quả. 
Năm trọng nghiệp này là: giết cha, giết mẹ, giết vị A la 
hán, gây thương tích cho vị Phật và gây chia rẽ Tăng đoàn. 

3. Người này không có trở ngại của các loại tà kiến, 
trong đó có tà kiến cỗ định (niyata micchäditthï). Chúng là 
các loại tà kiến phủ định nhân (ahetuka-ditthi - vô nhân 
kiến), tà kiến phủ nhận cả nhân và quả của nghiệp 
(natthika-ditthi - vô hữu kiến), và tà kiến phủ nhận kết quả 
của nghiệp (akiriya-ditthi - vô hành kiến) ˆ 

Một người có thê tái sinh với thức tái tục là tam nhân, 
tức là hợp với trí, nhưng người ấy có thê dính mắc vào đối 
tượng thị giác, âm thanh, mùi, vị và đối tượng xúc chạm và 
không thấy được hiểm họa của những đối tượng ngũ dục 
ấy. Khi đó, người ấy sẽ không hướng tới việc từ bỏ sự mê 
đắm của mình vào đối tượng ngũ dục bằng cách trì giới và 
phát triển samatha. Khi ấy, sự phát triển samatha tới mức 
độ cận định (upacara samadhi) và an chỉ định 
(appanäsamaädhi) là không dễ dàng chút nào. Nếu một 
người cho tâm tham căn là tâm đại thiện, người đó sẽ lầm 





' Người đó là bhabba, tức là người có khả năng tiến bộ. Xem thêm 
trong Tăng Chỉ Bộ kinh, Phầm Sáu Pháp, ch. IX, § 2-3. 
? Xem Phụ lục l: Tâm, mục “tâm bât thiện”. 


Khảo cứu pháp chân đế - 367 - 





tưởng, khi tâm đủ duyên thấy cảnh địa ngục, thiên giới, các 
cảnh giới khác nhau và những sự kiện khác nhau, rằng 
mình đã đạt được cận định và an chỉ định ở mức độ Jhãna. 

Phát triển samatha là một việc vô cùng phức hợp, tỉnh 
tế và cần phải được nghiên cứu một cách cân thận đề có thể 
hiểu đúng về nó. 

Trong cuộc sống hàng ngày, khi có cái thấy, nghe, 
ngửi, nếm, kinh nghiệm đối tượng xúc chạm và suy nghĩ, 
chúng ta cần phải nhận ra rằng tâm bất thiện sinh khởi 
thường xuyên hơn là tâm thiện. Trong một ngày hay trong 
một tháng, chỉ có rất ít khoảnh khắc của tâm thiện có đối 
tượng là bố thí hay trì giới. Một người thấy được hiểm họa 
của bất thiện sẽ sẵn sàng phát triển tâm thiện. Khi không có 
cơ hội bố thí hay trì giới, ta có thể phát triển sự an tịnh, ly 
bất thiện pháp, trong đời sống hàng ngày và đó là thiện 
pháp ở mức độ samatha. Phát triển an tịnh trong đời sống 
hàng ngày đem lại lợi ích, kế cả khi ta không đạt được mức 
độ của cận định hay an chỉ định. Tuy nhiên, nếu ta muốn 
đẻ nén phiền não đề tâm được an tịnh và ly bất thiện pháp, 
ta phải có trí tuệ biết được tâm có thể trở nên an tịnh và 
thoát khỏi phiền não theo cách nào khi ta kinh nghiệm đối 
tượng ngũ dục hay suy nghĩ. Nếu không như vậy, tâm thiện 
không thê sinh khởi. 

Đối với sự phát triển samatha, hay sự phát triển tâm 
thiện an tịnh, ly bất thiện pháp. có bốn mươi loại đề mục 
thiền có thê tạo duyên cho sự an tịnh. Các đề mục này là: 
mười biến xứ (kasina), mười bắt tịnh (asubha), mười tưởng 
niệm (anussati), một quán tưởng sự bắt tịnh của thực phẩm 
(ahare patikkila saññãä), một phân tích tứ đại (catudhãtu 
vavatthãna), bốn vô lượng tâm (brahmavihãra) và bốn đề 
mục vô sắc giới. 


- 368 — Sự phát triển Samatha 





Mười biến xứ Kasina 


Mười loại kasina bao gồm': 


1. 


Kasina đất (pathavĩ kasina), hành giả chỉ suy niệm 
trên biến xứ đất. 


. Kasina nước (ãpo kasina), hành giả chỉ suy niệm 


trên biên xứ nước. 


. Kasina lửa (teJo kasina), hành giả chỉ trên suy niệm 


trên biên xứ lửa. 


. Kasina khí (vayo kasina), hành giả chỉ suy niệm 


trên biên xứ khí hoặc gió. 


. Kasina xanh (mila kasina), hành giả chỉ suy niệm 


trên biên xứ màu xanh. 


. Kasina vàng (pTta kasina), hành giả chỉ suy niệm 


trên biên xứ màu vàng. 


. Kasina đỏ (lohita kasina), hành giả chỉ suy niệm 


trên biên xứ màu đỏ. 


. Kasina trắng (odãta kasina), hành giả chỉ suy niệm 


trên biên xứ màu trăng. 


. Kasina ánh sáng (ãloka kasina), hành giả chỉ suy 


niệm trên biên xứ ánh sáng. 


10. Kasina không gian (äkãsa kasina), hành giả chỉ 


suy niệm trên biên xứ không gian. 





! Kasina là một dụng cụ cụ thể, chăng hạn như một cái đĩa bằng đất 
hay có màu, có thể tạo duyên cho sự an tịnh. Nếu ta nhìn vào đó với 
nhất tâm chân chánh, ta có thể có sơ tướng của nó. Kasina có nghĩa là 
“toàn bộ”. Nếu kasina đất là đề mục thiên, tất cả sẽ được coi chỉ là “địa 
đại”, và cũng như vậy với các kasina khác. Tướng có thể được mở rộng 
vô giới hạn. 


Khảo cứu pháp chân đế - 369 - 





Tâm chỉ chú ý đến biến xứ đất là thiện hay bất thiện? 
Nếu trí tuệ không sinh khởi khi có sự chú ý đến đất thì sẽ 
có tâm bất thiện khi có mong muốn nghĩ về đất hoặc chú 
tâm trên đất. 

Khi trí tuệ sinh khởi, tâm suy niệm về đất là tâm thiện. 
Nó có thể nhận ra rằng mọi hiện tượng mang tính vật chất 
xuất hiện không thê thiếu yếu tố địa đại" và tất cả những gì 
mà chúng ta dính mắc vào đều chỉ là đất mà thôi. Khi 
chúng ta nhận ra rằng tất cả mọi thứ trên thế giới này mà 
chúng ta đã từng dính mắc vào về bản chất đều chỉ là đất, 
nó làm duyên cho sự đẻ nén dính mắc vào chúng. 

Khó có thê có tâm thiện khi suy niệm về đất, bởi vì 
khi có một đối tượng in dấu lên một trong ngũ quan hoặc 
qua ý môn thì ngay lập tức chúng ta bị cuôn hút vào đối 
tượng ấy. Vì thế, nêu một người muốn phát triển samatha 
để tâm thiện được thiết lập mỗi lúc một vững vàng hơn 
trong sự an tịnh và thoát khỏi tâm bất thiện thì người. ấy 
cần phải ở nơi tĩnh lặng, nơi không bị khuấy động bởi tiếng 
động của mọi người. Người đó cần phải tạo kasina đất 
thành một cái đĩa nhẫn không có lỗ và có bất kỳ lỗi nào để 
phù hợp cho việc suy niệm. Nếu không, tâm sẽ dễ thích thú 
và dính mắc vào vẻ bên ngoài của nó”. Khi người phát triển 
kasina đất nhìn vào nó và suy niệm với hiểu biết đúng đắn, 
khi đó có tâm thiện hợp trí và có sự an tịnh thực sự. Người 
ấy phải nhìn vào kasina đất để nhắc nhở bản thân luôn luôn 
chỉ chú ý vào đất mà không được chú ý vào những đối 
tượng khác. 

Vô cùng khó khăn để luôn chỉ chú ý đến đất với tâm 
thiện an tịnh và không có tâm bất thiện. 7»anh Tịnh Đạo 





' Đất là một trong Tứ Đại có trong tất cả vật chất. 
? Xem thêm chỉ tiết trong Thanh Tịnh Đạo (Chương IV, 21-31). 


- 370 — Sự phát triển Samatha 





đã chỉ ra rằng, kasina không nên quá nhỏ, cũng không nên 
quá lớn, nó cũng không được để quá xa hay quá gân, nó 
không nên được đặt quá cao hay quá thấp. Tâm sở tầm 
(vitakka) là một trong các chi thiền" không thê thiếu (cho 
giai đoạn này). Tâm sở tầm sinh khởi với các tâm đại thiện 
hợp với trí cần phải “chạm” hay “quăng vào” kasina đất. 
Tâm phải không có bất thiện khi mắt hành giả nhằm lại 
cũng như khi chúng mở ra, để hình ảnh (uggaha-nimitta 
hay sơ tướng) về kasina đất có thể xuất hiện trong ý môn. 
Sơ tướng này cũng phải được thấy rõ khi hành giả phát 
triển kasina đất mở mắt nhìn vào đĩa đất. Kế cả những 
người được sinh ra với tam nhân, tức là với nhân trí tuệ, 
cũng có thể không đạt được sơ tướng này. Nó chỉ có thể 
xuất hiện khi tâm thiện hợp trí được trụ vững chắc trên 
kasina đất. Khi sơ tướng này xuất hiện, hành giả thậm chí 
vẫn chưa đạt được cận định (upacãra samädhi). 

Không dễ dàng chút nào đề có thể giữ được sơ tướng 
này và nhờ đó làm tăng trưởng sự an tịnh trong quá trình 
phát triển tâm đại thiện hợp trí. Theo 7anh Tịnh Đạo (ch. 
IV, 31), khi năm triền cái (nTvaranadhamma, tức là các 
pháp bất thiện làm nhiễu và o ép tâm) bị đè nén liên tục, 
tâm sẽ an trụ vững chắc hơn trong sự an tịnh và khi ẫy, tợ 
tướng (patibhãga-nimitta) của kasina đất xuất hiện. Tướng 
này sẽ rõ hơn và thanh tịnh hơn sơ tướng xuất hiện trước 
đó. Tại khoảnh khắc đó, tâm đại thiện hợp trí đã được thiết 
lập vững chắc trong an tịnh và để có thê đạt tới cận định. 
Loại định này được gọi là cận định vì nó gần với an chỉ 
định, là mức độ hoàn toàn an trụ vào đối tượng tại khoảnh 
khắc tâm thiền của tầng thiền thứ nhất (sơ thiền) sinh khởi. 





' Các chỉ thiền là các tâm sở cụ thể được phát triển trong samatha. 
Chúng ta sẽ bàn thêm về những điều này ở phần sau. 


Khảo cứu pháp chân đế - 371 - 





Hành giả cần phải duy trì được tợ tướng này bằng 
cách phát triên tâm đại thiện hợp trí đã đạt tới mức độ cận 
định, đê cho sự an tịnh luôn được tăng trưởng. Băng cách 
ây, sự an tịnh có thê đạt tới mức độ an chỉ định và tâm 
thiên của sơ thiên có thê sinh khởi, cái thuộc vê tâm sắc 
giới (rũpävacara ciffa). Tuy nhiên, đê đạt đên mức độ này, 
hành giả phải giữ gìn tợ tướng đó như giữ bảo thai của 

“một vị chuyên luân vương” '. Hành giả phải tránh những 
điêu kiện không có lợi cho việc phát triên an tịnh”, bao 
gôm như sau: 

1. Trú xứ nơi tướng chưa sinh khởi không sinh khởi và 
nơi tướng đã sinh khởi bị mât đi. 

2" Sống quá xa hoặc quá gần làng mạc nơi khát thực, 
sông nơi khó kiêm hoặc thiêu thôn đô khât thực. 

3. Khâu hành không phù hợp, những loại khẩu hành 
thuộc về “thú khẩu hành”. Những khẩu hành như 
vậy không lợi ích cho sự phát triển tuệ giác và dẫn 
tới việc mất đi tướng đã xuất hiện. 

4. Giao thiệp với những người có nhiều phiền não, 
những người hay dính dáng đên việc bât thiện, vì 
điêu ây sẽ khiên hành giả bị khuây động bởi các 
tâm bât tịnh. 

5. Thực phẩm không phù hợp, bởi vì thực phẩm ấy sẽ 
gây ôm đau. 

6. Khí hậu không phù hợp, bởi vì khí hậu như vậy sẽ 
gây bệnh tật. 

7. Oai nghi không phù hợp, tức là những oai nghi 
không thuận lợi cho sự định tâm. 





' Là người lãnh đạo thế gian. 
? Xem thêm trong Thanh Tịnh Đạo (Chương IV, 34-42). 


- 372 — Sự phát triển Samatha 





Nếu hành giả đã tránh những gì không phù hợp và 
vun bồi những gì phù hợp mà an chỉ định vẫn chưa sinh 
khởi, hành giả phải tiếp tục vun bồi mười kỹ năng để đắc 
thiền, tức các pháp có lợi cho việc sinh khởi tâm thiền, 
như sau: 


1. Làm sạch nội và ngoại xứ (vatthu): nội xứ là thân 
thể của mình, ngoại xứ là quần áo và nơi ở. Nếu 
không, tâm không thê trong sáng được. 


2. Cân bằng các căn (ndriya) “: ví dụ tín và tuệ phải 
được cân băng, tân và định phải được cân băng. 
Chúng được cân băng qua chánh niệm. 

. Thuần thục trong kỹ năng duy trì tướng. 

. Nỗ lực tâm khi cần nỗ lực. 

. Chế ngự tâm khi cần chế ngự 

. Khích lệ tâm khi cần khích lệ. 

. Cần suy xét tâm với thái độ xả khi cần suy xét tâm 
với thái độ xả. 


m1 Œœ  tœ: >.c› 


§. Tránh giao thiệp với những người không có định 
tâm. 
9. Gần gũi với những người có định tâm. 
10. Hướng tâm tới và quyết định đối với những gì đưa 
đên định tâm. 
Nếu hành giả không có được mười kỹ năng để đắc 
thiền này thì tâm đại thiện hợp trí không thê an trụ vững 
vàng đề đạt tới mức độ làm cơ sở cho an chỉ định, tức là sự 





' Xem thêm trong 7hanh Tịnh Đạo (Chương IV, 42-67). 
“Có ngũ căn (khả năng tinh thân) cần được phát triên là: tín, tần, niệm, 
định, tuệ. 


Khảo cứu pháp chân đế - 373 - 





sinh khởi của tâm săc giới là tâm sơ thiên. Nêu hành giả có 
được những kỹ năng này, tâm thiên có thê được sinh khởi. 


Tâm thiền là một cấp độ cao của tâm, nó thuộc cõi 
thức đã thoát khỏi dục giới (kãmävacara citta). Trong lộ 
trình ý môn nơi tâm thiền sinh khởi, có những tâm sau đây 
sẽ sinh khởi liên tiếp: 


Tâm hộ kiếp (bhavanga-cttta), là tâm quả đại thiện 
hợp trí (Mahã-vipäka ñãna-sampayutta) ' 

Tâm hộ kiếp rung động (bhavanga calana), là tâm 
quả đại thiện hợp trí. 

Tâm hộ kiếp dứt dòng (bhavangupaccheda), là tâm 
quả đại thiện hợp trí. 

Ý môn hướng tâm (manodvärävajjana-citta), là tâm 
duy tác vô nhân (ahetuka kiriyaciftta) 

Tâm chuẩn bị (parikamma), là tâm đại thiện hợp trí 
Tâm cận định (upacara), là tâm đại thiện hợp trí, 
cùng loại với tâm chuẩn bị 

Tâm thuận thứ (anuloma), là tâm đại thiện hợp trí, 
cùng loại với tâm chuẩn bị 

Tâm chuyền tánh (gotrabh0), là tâm đại thiện hợp 
trí, cùng loại với tâm chuẩn bị 

Tâm thiện sơ thiền, là tâm thiện sắc giới 
(rũpävacara kusala cItta). 

Tâm hộ kiếp, là tâm đại quả thiện hợp trí. 


Khi đắc thiên lân thứ nhât, chỉ có một khoảnh khắc 
của tâm thiện sắc giới, nhưng khi kỹ năng trở nên thuân 
thục, sẽ có nhiêu tâm thiên sinh khởi liên tiêp mà không có 





' Một người sinh ra không có nhân trí tuệ sẽ không thê đắc thiền. Với 
một người sinh ra với ba nhân, tức là với nhân trí tuệ, tât cả các tâm hộ 
kiệp cũng sẽ đi kèm với trí. 


- 374 — Sự phát triển Samatha 





sự sinh khởi của tâm hộ kiếp xen giữa chúng. Lộ trình của 
những tâm thiền đó được gọi là nhập định 
(ihanasamapattI). Đó là sự đạt tới tâm an tịnh và an trụ 
vững chắc vào đề mục thiền. Khi ấy tâm thiền sinh khởi 
liên tiếp trong khoảng thời gian mà hành giả đã quyết định. 

Trước khi các thiền tâm lộ (jhãna vithi-citta) sinh 
khởi, luôn phải có tâm đại thiện hợp trí. Tốc hành tâm đại 
thiện đầu tiên chính là chuẩn bị tâm (parikamma), nó chuẩn 
bị cho nhập định, làm duyên cho an chỉ định (appan3). Nếu 
tâm đại thiện không sinh khởi thì các loại tâm tiếp theo 
cùng an chỉ định sinh kèm với tâm thiền sẽ không thể sinh 
khởi. 

Tốc hành tâm đại thiện (Mahã-kusala javana-citta) thứ 
hai là tâm cận định vì nó gần với an chỉ định. 

Tốc hành tâm đại thiện thứ ba là tâm thuận thứ 
(anuloma), vì nó thuận cho an chỉ định. 

Tốc hành tâm đại thiện thứ tư là tâm chuyển tánh 
(gotrabh0), vì nó chuyền từ dục giới sang sắc giới. 

Khi tốc hành tâm đại thiện thứ tư diệt đi thì các tốc 
hành tâm sau đó là tâm thiện sắc giới của sơ thiền sẽ sinh 
khởi. 

Sự phát triển của năm tâm sở là các thiền chỉ làm 
duyên cho sự sinh khởi của tâm thiện sắc giới của sơ thiên. 
Các chỉ thiền này sinh khởi với các tâm thiền bao gồm tầm 
(vitakka), tứ (vicãra), phi (pTti), lạc (sukha) và nhất tâm 
(ekaggata). Trong các tâm sở tịnh hảo sinh kèm với tâm 
thiền thì năm yếu tổ này đặc biệt đối nghịch với các triền 
cái. Năm triền cái là các pháp bất thiện làm tâm khuấy 
động và ngăn cản sự phát triển an tịnh. Chúng là: 


Khảo cứu pháp chân đế - 375 - 





Tham dục (kãmacchanda) là sự dính mắc vào đối 
tượng thị giác, âm thanh, mùi, vị và đối tượng xúc 
chạm; 

Sân (vyäpäda); 

Hôn trầm - thụy miên (thĩna-middha), có tính chất 
hờ hững, chán nản, thụ động và lơ mơ; 

Phóng dật và trạo hối (uddhacca-kukkucca); 

Hoài nghỉ (vicikicchä), về thực tại, về nhân và quả. 


Năm chỉ thiền đối nghịch với năm triền cái trên. Tâm 
sở tầm (vitakka) đưa tâm đến đối tượng, chạm vào đối tượng 
để tâm được an tịnh. Tâm sở tứ (vicãra) liên tục bận bịu với 
đối tượng mà tầm đã chạm đến để tâm không bị trôi nổi, trạo 
cử và chuyển sang một đối tượng khác. Tâm sở phi thì thỏa 
mãn và vui sướng với đề mục thiền và thọ lạc làm tăng thêm 
sự thỏa mãn này. Tâm sở nhất tâm hỗ trợ các chỉ thiền khác 
thì trụ vững vào đề mục của tâm sơ thiền. 


Năm chỉ thiền này chế ngự và đè nén năm triền cái 
theo các cách sau (7anh Tịnh Đạo, ch. IV, 86): 


1. 


sa 


Tầm chế ngự hôn trầm thụy miên. Khi tầm chỉ 
“nghĩ” đến đề mục thiền, chạm liên tục vào đề mục 
đó thì hôn trầm thụy miên không thể sinh khởi 
được. 

Tứ chế ngự hoài nghỉ. Khi tứ liên tục bận bịu với 
đối tượng mà tầm chạm đến, thì hoài nghĩ về thực 
tại và về nhân quả không thể sinh khởi. 


3. Phi chế ngự sân. Khi an tịnh với đề mục thiền tăng 


lên sẽ có thêm nhiều hỷ lạc với sự an tịnh đó và khi 
ây, sân và bât mãn không thê sinh khởi. 


4. Lạc (hý) chế ngự trạo cử bất an. Khi có hỷ lạc về đề 


mục thiền, thì trạo cử và bất an không thể sinh khởi 
chuyền sang đối tượng khác. 


- 376 — Sự phát triển Samatha 





5. Nhất tâm chế ngự tham dục. Khi samadhi trụ vững 
chắc trên đề mục thiền thì không thể có sự dính 
mắc vào các đối tượng ngũ dục. 

Khi tâm thiện sắc giới sơ thiền sinh kèm với năm thiền 
chi sinh khởi, an chỉ định (appanäsamadhi) sẽ tập trung 
vững chắc trên đối tượng. Khi tâm thiền này sinh khởi lần 
đầu tiên, nó không được tiếp nối bởi các tâm thiền khác, nó 
sinh khởi một lần duy nhất. Sau một vài tâm hộ kiếp xen kẽ 
sinh rồi diệt, có các tâm thuộc lộ trình ý môn. Ý môn 
hướng tâm sẽ hướng tới tâm thiền và sau khi tâm thiền này 
diệt đi, nó được tiếp nối bởi bảy tâm đại thiện hợp trí suy 
xét các chỉ thiền và rồi có các tâm hộ kiếp sinh khởi, được 
tiếp nối bởi lộ trình ý môn khác. Tại một thời điểm, chỉ có 
một chỉ thiền được suy xét trong một lộ trình tâm. Các tâm 
thuộc lộ trình ý môn suy xét từng chi thiền một được gọi là 
lộ trình hồi quán (pacca-vekkhana vĩthi) và những tâm này 
luôn sinh khởi sau mỗi lần nhập thiên. 

Tuệ giác của người đắc thiền sắc giới phải biết được 
đặc tính khác nhau của năm chi thiền. Như vậy, tuệ giác 
phải biết được sự khác nhau giữa tâm sở tầm (vitakka) và 
tâm sở tứ (vicära), nó phải biết sự khác biệt giữa phi (pTti) 
và lạc (sukha) và nó phải biết được đặc tính của tâm sở 
nhất tâm (ekaggatã) ở mức độ an chỉ định (appanäsamadhi). 

Người phát triển samatha cần có chánh niệm tỉnh giác 
trong đời sống hàng ngày, người ấy cần phải có hiểu biết 
đúng về đặc tính của tâm thiện và tâm bất thiện, những 
pháp có thê tiếp nối nhau rất nhanh. Nếu không biết được 
điều này, người ấy dễ lầm tưởng tâm tham căn đồng sinh 
với thọ hỷ là an tịnh, là thiện. 

Người phát triển samatha không có những kinh 
nghiệm khác thường. Sự phát triển của samatha là phát 


Khảo cứu pháp chân đế - 377 - 





triển thiện pháp qua ý môn. Khi tâm trở nên an tịnh, chỉ có 
tướng của đề mục thiền xuất hiện và tạo duyên cho tâm an 
trụ vững vàng hơn trong thiện. Chăng hạn, người phát triển 
an tịnh qua đề mục là kasina nước Sẽ có tợ tướng của biến 
xứ ấy là đối tượng và hành giả ấy sẽ không thấy địa ngục, 

thiên giới hay các hiện tượng khác xảy ra. Nếu một người 
có tập trung và tin Tầng mình kinh nghiệm đủ loại hình ảnh 
khác nhau, người ấy đang không phát triển samatha. 


Trong sự phát triển của samatha, cần phải có tâm đại 
thiện hợp trí có thê đạt được sự an tịnh nhờ suy niệm trên 
một trong bốn mươi đề mục của samatha. Tâm tham căn 
hoặc tâm đại thiện ly trí cũng có thể có đối tượng là một 
trong bốn mươi đề mục thiền, nhưng khi ấy sẽ không có sự 
phát triển samatha. Một em bé, hay một người trưởng 
thành, có thể niệm từ “Phật?” mà không hề có sự Suy xét về 
phẩm hạnh của Ngài và khi đó sẽ không thể có tâm đại 
thiện hợp trí và như vậy, sẽ không có sự phát triển an tịnh 
thực sự qua việc niệm ân Đức Phật. Một người nào đó có 
thê thấy xác chết và sợ hãi, khi đó có tâm sân căn mà 
không có tâm đại thiện hợp trí. Nếu một người cố gắng tập 
trung vào hơi thở mà không biết được bằng cách nào có thể 
có sự an tịnh thực sự, ly bắt thiện pháp. thì sẽ không có tâm 
thiện hợp trí. Tất cả các đề mục samatha cần được phát 
triển bởi tâm đại thiện hợp trí, loại trí hiểu đúng về cách 
thức vun bồi an tịnh. Các đề mục ấy phải được phát triển 
với cách thức tương tự như với đề mục kasina đất như đã 
giải thích trên đây. 

Người đắc sơ thiên có thê thấy được khiếm khuyết của 
tâm sở tầm, tâm sở chạm hay "đập" vào đối tượng. Thông 
thường, tầm chạm vào đối tượng ngũ dục, như đối tượng 
thị giác (cảnh sắc), âm thanh, mùi, vị và đối tượng xúc 


- 378 — Sự phát triển Samatha 





chạm và chúng rất dễ là đối tượng của tâm bắt thiện. Tâm 
thiền có thể trở nên an tịnh hơn và vi tế hơn, nếu nó không 
còn tầm mà chỉ sinh kèm với tứ, phi, lạc và nhất tâm. Vì 
Vậy, người ấy có gắng suy niệm trên đối tượng của sơ thiền 
đã đạt được và tập phát triển an tịnh sâu hơn trên đề mục 
ấy mà không cần có tầm chạm vào đối tượng. Hành giả có 
thể đạt được điều này nếu có được năm pháp thuần thục 
(vasï) trong thiền chứng. Chúng bao gồm như sau: 

1. Hướng tâm thuần thục (ãvajjana vasï): thuần thục 
hướng tới sơ thiền bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào 
hành giả muốn. 

2. Nhập định thuần thục (samãapacchana vasl): thuần 
thục nhập định, làm sinh khởi tâm thiền bất kỳ đâu 
và bất kỳ lúc nào hành giả muốn. 

3. Nguyện nhập thuần thục (aditthãnavasï): thuần thục 
trong việc quyết định thời gian của chuỗi tâm thiền 
sinh và diệt liên tục, bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào 
hành giả muốn. 

4. Nguyện xuất thuần thục (vutthãnavasï): thuần thục 
trong việc xuất thiền, bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào 
hành giả muốn. 

5. Hồi quán thuần thục (pacchavekkhanavas): thuần 
thục trong quán xét lại các chỉ thiền, từng chi một, 
bắt kỳ đâu và bất kỳ lúc nào hành giả muốn. 

Nếu một người muốn đắc được các tầng thiền cao hơn, 
người ấy phải thấy được khiếm khuyết của các chỉ thiền 
thuộc các tầng thiền thấp hơn và từ bỏ dần các chỉ thiền 
này. Các chị thiền được từ bỏ tại các tầng thiền khác nhau 
theo cách thức sau: 


Khảo cứu pháp chân đế - 379 - 





Khi tâm nhị thiền (dutyajhãna) sinh khởi, tầm 
(vitakka) được từ bỏ, khi ấy không có tầm và tâm chỉ sinh 
kèm với các thiền chỉ: tứ, phi, lạc và nhất tâm. 

Tâm tam thiền (tatiyajhãna) không còn tứ (vicãra) và 
chỉ sinh kèm với ba thiên chi là phỉ, lạc và nhât tâm. 

Tâm tứ thiền (catutajhãna) không còn phi (pTti) và chỉ 
sinh kèm với hai thiên chi là lạc và nhât tâm. 

Tâm ngũ thiền (pañcamajhãna) không còn lạc (sukha) 
và chỉ sinh kèm với hai thiên chi là xả và nhât tâm. 

Như đã giải thích ở trên, các thiền chỉ được loại bỏ 
theo hệ thông ngũ thiên. Đôi với một sô người, trí tuệ 
(pañña) có thê loại bỏ tâm và tứ cùng một lúc và khi ây, tại 
nhị thiền đã không còn tầm và tứ rồi. Trong trường hợp ây, 
các tầng thiền được xếp theo hệ thống tứ thiền, có nghĩa là 
nhị, tam, tứ thiền của hệ thống tứ thiền tương đương với 
tam, tứ và ngũ thiên trong hệ thông ngũ thiên. 

Nếu một người thiểu các pháp thuần thục (vasï) trên, 
thì người ây không thê từ bỏ được các chi thiên của tâng 
thiên thâp đê có thê đạt được các tâng thiên cao hơn. 

Bất cứ khi nào tâm thiền diệt đi thì sẽ có lộ trình các 
tâm hồi niệm lại các chi thiên. 

Qua sự phát triển samatha, các phiền não được đè nén, 
chúng không được tận diệt hoàn toàn. Vì vậy, có thê răng 
tâm thiên bị suy thoái, nó không sinh khởi một cách nhanh 
chóng và hành giả mât đi kỹ năng đã từng có, hoặc thậm 
chí tâm thiên không còn sinh khởi nữa. Nêu hành giả muôn 
duy trì kỹ năng thiền chứng, hành giả phải luyện để trở nên 
thuần thục mỗi khi đắc các tầng thiền. 


Trong số bốn mươi đề mục của samatha, một số đề 
mục tạo duyên cho sự an tịnh, nhưng không tới được mức 


- 380 — Sự phát triển Samatha 





độ cận định. Một số đối tượng tạo duyên cho an tịnh ở mức 
độ cận định. Một số đề mục chỉ tạo duyên cho an tịnh tới 
mức độ sơ thiền, một số tới mức độ tứ thiền tương ứng với 
hệ thống ngũ thiền và một số tới mức độ ngũ thiền. Một số 
đề mục thiền chỉ có thê là đối tượng của ngũ thiền. 

Có sáu loại tùy niệm (anussati) có thể tạo duyên cho 
sự an tịnh, nhưng với những người không phải là bậc thánh 
nhân, chúng không thể tạo duyên cho an tịnh đến mức độ 
cận định. Các tùy niệm này là: niệm ân Đức Phật 
(Buddhãnussati), niệm ân Đức Pháp (Dhammaãnussatl), 
niệm ân Đức Tăng (Sanghãnussati), Bố thí tùy niệm 
(cägãnussati -tùy niệm về bố thí), Trì giới tùy niệm 
(sIllãnussati) và Chư thiên tùy niệm (devatänussatI). Với 
các bậc thánh nhân, những tùy niệm này có thê tạo duyên 
cho an tịnh đến mức độ cận định, nhưng không đến mức độ 
an chỉ định. 

Tùy niệm về sự chết (maranãnussati) có thể tạo duyên 
cho an tịnh đến mức độ cận định. Tùy niệm về tịch tịnh 
(upasammäanussati) là sự suy niệm về niết bàn, chỉ có thể 
được phát triển bởi các bậc Thánh và đề mục này chỉ có thể 
tạo duyên cho an tịnh tới mức độ cận định. 

Quán vật thực bất tịnh (aharepatikkulasaññ3), là đề 
mục thiền tạo duyên cho an tịnh tới mức độ cận định. 

Phân tích tứ đại (catudhãtuvavatthäna) là đề mục thiền 
trên các yêu tố: Địa đại, Thủy đại, Hỏa đại và Phong đại có 
mặt trong thân, có thê tạo duyên cho an tịnh tới mức độ cận 
định. 

Mười đề mục bất tịnh (asubha) là mười đề mục quán 
tử thi có thể tạo duyên cho an tịnh tới mức độ sơ thiền. 

Tùy niệm về thân (kãyagatäsati) là sự suy niệm trên 
tính bất tịnh của thân. Đó là việc quán xét từng thể trược 


Khảo cứu pháp chân đế - 381 - 





trong ba mươi hai thê trược trên thân, chăng hạn như tóc 
trên đầu, lông trên thân, móng, răng và da. Đề mục thiền 
này có thê tạo duyên cho an tịnh tới mức độ sơ thiên. 

Quán niệm hơi thở (ãnãpãna sati) có thể tạo duyên cho 
an tịnh ở mức độ ngũ thiền. 

Mười biến xứ kasina có thê tạo duyên cho an tịnh tới 
mức độ ngũ thiên. 

Ba đề mục thiền vô lượng (brahmavihãra) là từ 
(mettä), bi (karunã) và hỷ (muditã) có thê tạo duyên cho an 
tịnh tới mức độ tứ thiền trong hệ thống ngũ thiền và tương 
đương với tam thiền trong hệ thống tứ thiên. 

Đề mục vô lượng thứ tư là xả (upekkhä). Khi hành giả 
đạt được sự an tịnh với ba đề mục thiền vô lượng tâm khác 
tới mức độ của tầng thiền thứ tư, hành giả có thể phát triển 
xả vô lượng tâm và đề mục này chỉ có thê là đề mục của 
ngũ thiền mà thôi. 

Có bốn tầng thiền vô sắc giới (arũpa-jhãna). Tâm thiền 
của các tầng thiền này cùng loại với tâm thiền của tầng thứ 
năm của thiền sắc giới, nhưng đối tượng của nó không liên 
quan đến sắc. Người muốn phát triển thiền vô sắc trước hết 
phải đắc được ngũ thiền của thiển sắc giới. Sau đó, hành 
giả phải thấy được khiếm khuyết của tầng thiền này. Mặc 
dù đó là tầng thiền cao nhất của thiền sắc giới, tâm thiền 
vẫn có đối tượng liên quan đến sắc và vì vậy, hành giả thấy 
mối hiểm họa của việc dễ dàng chìm đắm trong các đối 
tượng ngũ dục. Vì Vậy, hành giả rút lui khỏi đối tượng là 
sắc và hướng tới đối tượng không phải là sắc, nó vi tế hơn. 
Nếu hành giả từ bỏ sắc và lấy đối tượng là vô sắc có tính 
vô hạn cho đến khi an chỉ định sinh khởi, hành giả đắc 
được thiện tâm thiền vô sắc giới. Khi ấy, các tâm thiền sinh 
và diệt liên tiếp trong lộ trình ý môn, giống như việc đắc 


- 382 — Sự phát triển Samatha 





các tầng thiền sắc giới. Hành giả phải đạt được năm pháp 
thuần thục để có thể đắc được các tầng thiền cao hơn trong 
vô sắc giới. 

Có bốn tầng thiền vô sắc giới và tâm thiền của cả bốn 
tầng này đều cùng loại với tâm ngũ thiền của sắc giới, 
nhưng đối tượng thì khác và ngày càng trở nên vi tế hơn. 

Tầng thiền vô sắc giới thứ nhất là tâm thiền có đối 
tượng là không vô biên xứ, đó là tâm thiền không vô biên 
xứ Äkãsãnañcãyatanajhãnacitta'. 

Tầng thiền vô sắc giới thứ hai là tâm thiền có đối 
tượng là thức vô biên xứ, đó là tâm thiền thức vô biên xứ 
(Viññãnañcãyatana jhãnacitta) ”. Tâm này có đối tượng là 
tâm thiền của nhất thiền vô sắc giới kinh nghiệm không vô 
biên xứ. 

Người đã vun bồi tầng thiền vô sắc giới này thấy rằng 
đối tượng của không vô biên xứ không được vi tế bằng đối 
tượng là tâm thiền đang kinh nghiệm không vô biên xứ. Vì 
vậy, hành giả vượt qua đối tượng của không vô biên xứ và 
lấy chính tâm thiền không vô biên xứ làm đối tượng cho 
đến khi an chỉ định sinh khởi và hành giả đắc được nhị 
thiền của thiền vô sắc giới gọi là thức vô biên xứ. 

Tam thiền vô sắc giới là tâm thiền có đối tượng là vô 
sở hữu xứ (không có 8Ì cả), hay akicaññãyatanajhanacitta'. 
Khi hành giả vun bồi tầng thiền này thấy đối tượng của đệ 
nhị thiền là thức vô biên xứ không được vi tế bằng đối 





'Äkãsa có nghĩa là “không gian”, ananta có nghĩa là 'vô hạn” và 
ayatana có nghĩa là “cõi”, “xứ”. 

? Thuật ngữ này bao gồm các từ “viññãna” và “ananta”, vì vậy có 
nghĩa là “thức vô biên”. 

3 Äkiñcaññã có nghĩa là “không có gì cả” - vô sở hữu. 


Khảo cứu pháp chân đế - 383 - 





tượng của vô sở hữu xứ, hành giả vượt qua đối tượng của 
nhị thiền và hướng tới đối tượng là vô sở hữu xứ, cái tạo 
duyên cho sự an tịnh cao hơn nữa. Hành giả vun bồi đối 
tượng là vô sở hữu xứ cho đến khi an chỉ định sinh khởi và 
đạt đến tam thiền của vô sắc giới. Tâm thiền của tầng thiền 
này lấy đối tượng là vô sở hữu xứ, bởi vì nó không còn lấy 
đối tượng là tâm của đệ nhị thiền, là thức kinh nghiệm vô 
biên xứ nữa. 

Tứ thiền vô sắc giới là tâm thiền phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, n°evasaññã-nãsaññãyatanajhãnacitta'. Đó là tâm 
thiền có đối tượng là tâm thiền của tam thiền kinh nghiệm 
vô sở hữu xứ. Hành giả vun bồi tầng thiền này thấy tâm 
thiền kinh nghiệm vô sở hữu xứ là vi tế nhất. Vì vậy, hành 
giả lấy chính tâm thiền ấy làm đối tượng và khi an chỉ định 
sinh khởi, hành giả đạt được tứ thiền của thiền vô sắc giới. 
Tưởng (saññã) và các pháp sinh kèm tại tầng thiền này vi 
tế đến mức không thê nói là chúng tồn tại hay không tồn 
tại, chúng tồn tại theo cách lắng đọng và không đảm nhiệm 
được chức năng của chúng”. Tứ thiền vô sắc giới được gọi 
là phi tưởng phi phi tưởng xứ bởi vì không thể nói là có 
tưởng hay không có tưởng. 

Sự phát triển samatha, tức là sự an tịnh ly bất thiện 
pháp, tới mức độ vô sắc giới chỉ có thể đạt được bởi một 
tâm có năng lực mạnh mẽ. Khi một hành giả đạt tới mức 
độ này, vị ấy có thể tự luyện tập để đắc được các thần 
thông cụ thể mà mình đã đặt ra mục tiêu. Ví dụ như hành 





' Saññã có nghĩa là “tưởng”, và ãsaññã có nghĩa là “vô tưởng”. Chữ 
“n” thay thế cho “na” có nghĩa là “không”, “phi”. 

? Xem thêm CJ Giải Bộ Pháp Tụ (Phần IV, § 207-209). Có sự lắng 
đọng vi tế không chỉ của tưởng mà của cả tâm và các tâm sở đồng sinh. 


- 384 — Sự phát triển Samatha 





giả có thể nhớ được các tiền kiếp, quyết định có thiên nhãn 
thông thấy được những thứ ở xa hay bị che lắp, quyết định 
có thiên nhĩ thông nghe được mọi âm thanh xa gần, hay 
quyết định thực hiện các loại thần thông khác như đi trên 
mặt nước, độn thổ, bay trên không trung, hay biến tạo 
những hình thái khác nhau. Tuy nhiên, nêu một hành giả 
muốn luyện tập để có những năng lực đặc biệt như vậy, 
người ấy phải thuần thục các kỹ năng thiện xảo nhất trong 
tất cả các biển xứ kasina và tám tầng thiền, bao gồm bốn 
tầng thiền sắc giới và bốn tầng thiền vô sắc giới. 


Thanh Tịnh Đạo (ch. XII, 2) mô tả về bốn cách đề đạt 
được năng lực thần thông. Hành giả muốn luyện tập đề đạt 
được mục tiêu này phải, ví dụ, có khả năng đắc thiền với 
các biến xứ theo tuần tự của chúng, nghĩa là trước hết phải 
bắt đầu với biến xứ đất, sau đó đến biến xứ nước và cứ tiếp 
tục như vậy. Hoặc là hành giả phải có khả năng đắc thiền 
với các biễn xứ theo chiều ngược lại, hoặc có khả năng bỏ 
qua một số tầng thiền mà không bỏ qua các biến xứ tiếp 
nối, hoặc bỏ qua một số biến xứ mà không bỏ qua các tầng 
thiền tiếp nối. Như vậy, hành giả cần phải biết các duyên 
tương ứng cho việc kiểm soát hoàn hảo các thiền chứng 
của mình. 

Ta có thể cho rằng người này hay người kia có được 
khả năng kiêm soát hoàn hảo như vậy và người ấy có thê 
thị hiện thần thông, nhưng quả tình, nêu một người không 
vun bồi nhân đúng dẫn tới quả đúng, người ấy không thể 
có được các phẩm chất đặc biệt là những năng lực thần 
thông. Thanh Tịnh Đạo (ch. XI, 8) giải thích rằng sự phát 
triển của các tầng thiền khác nhau và đắc thần thông là vô 
cùng khó khăn: 


Khảo cứu pháp chân đế - 385 - 





Hành giả không thể thực hiện biến hóa bằng thân 

thông nếu chưa hoàn tất sự tu tập điều phục tâm theo 
14 cách ấy. Công việc tiên quyết vê kasina đối với người 
sơ cơ rất khó và chỉ một người trong số một trăm hay 
một ngàn người có thê làm. Sự làm khởi lên sơ tướng là 
khó khăn cho một người trong việc tiên quyết về kasina 
và chỉ một người trong trăm người ngàn người làm 
được. Mở rộng sơ tướng! khi nó đã khởi lên và đắc định 
an chỉ là khó và chỉ một người trong một trăm một ngàn 
người có thể làm. Điêu phục tâm theo mười bốn cách 
sau khi đắc định an chỉ là khó và chỉ một người trong 
một trăm một ngàn người làm được. Sự biến hóa bằng 
lực thần thông sau khi luyện tâm theo mười bốn cách là 
khó và trong một trăm, ngàn người chỉ có một người làm 
được. Phản ứng mau lẹ sau khi đã biến hóa là điều khó 
và trong một trăm, một ngàn người chỉ có một người làm 
được. 

Cũng như vậy đối với việc nhớ lại các tiền kiếp của 
mình, đó là việc rất khó khăn. Ai có thể đạt được mức độ 
cận định, nếu tâm không phải là tâm đại thiện hợp trí? Ai 
có thể tuyên bố đã đắc an chỉ định của sơ thiền? Ai có thê 
tuyên bố đã đắc được nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ 
thiền và các tầng thiền vô sắc giới? Ai có thể nhớ được các 
tiền kiếp của mình nếu thậm chí không thể nhớ được 
những gì vừa xảy ra sáng nay? Liệu người ấy có nhớ được 
từng khoảnh khắc hay không? Người ấy có thể nhớ lại 
được các sự kiện tới tối hôm qua, sáng hôm qua, với tâm 
được an trụ, nhớ từng khoảnh khắc cho tới giây phút của 
thức tái tục, hay cho tới khoảnh khắc cuối cùng của ngày 





' Mở rộng tướng có nghĩa là tướng có thê được mở rộng cho đến khi 
trở nên vô giới hạn. 


- 386 — Sự phát triển Samatha 





cuối cùng của kiếp trước và rồi nhớ lại một cách tuần tự 
các kiếp trước của mình? Điều đó chỉ có thể thực hiện 
được nếu tâm thiền đã trở nên hùng mạnh và nếu đã luyện 
tập tất cả các kỹ năng cần thiết cho thần thông. Khi ấy, ta 
có thể khiến cho tâm đại thiện hợp trí sinh khởi và việc nhớ 
lại các tiền kiếp trước có thể được thực hiện khi từng bước 
hồi niệm từ một khoảnh khắc cụ thể về quá khứ. 

Nếu ta nghiên cứu một cách chỉ tiết và hiểu các duyên 
tương ứng cho các phẩm chất đặc biệt là các năng lực thần 
thông, ta sẽ biết liệu một số thành tựu có thật sự là do 
những phẩm chất ấy hay không. 

Qua sự phát triển samatha, phiền não không được tận 
diệt. Trong samatha, không có loại trí tuệ xuyên thấu đặc 
tính vô thường, khổ và vô ngã, biết được bản chất thật của 
thực tại. Chỉ có loại trí tuệ này mới tận diệt được phiền 
não. Nếu thiền chứng không bị suy thoái và tâm thiền có 
thể sinh khởi trong lộ trình ngay trước tử thức thì tâm thiền 
sẽ là duyên nghiệp (kamma-paccaya) cho sự sinh khởi của 
tâm quả sắc giới là thức tái tục tại một trong các cõi Phạm 
thiên. Tuy nhiên, khi thọ mạng của người đó chấm dứt ở 
cõi đó, người ấy sẽ quay lại một kiếp sống trong thế giới 
này với dính mắc vào tà kiến về ngã, vào đối tượng thị giác 
vào âm thanh, mùi, vị và đối tượng xúc chạm. 

Sự phát triển samatha trong nhiều kiếp quá khứ có thể 
được tích lũy trong vòng luân hồi. Nó có thê tạo duyên 
khiến một số người có thể có những linh cảm về các sự 
kiện có thể xảy ra. Một người đã phát triển định tâm có thể 
có khả năng thấy được điềm báo, hay có được những dự 
cảm về tương lai. Tuy nhiên, cần phải nhớ rằng, để đắc 
được các thần thông, samatha cần được phát triển bằng tâm 
đại thiện hợp trí, để sự an tịnh có thê tăng trưởng và định 


Khảo cứu pháp chân đế - 387 - 





lực trên đề mục thiền được thiết lập một cách chắn chắn tới 
mức độ các tầng thiền có thê tuần tự sinh khởi. Cũng cần 
phải nhớ rằng điều này là vô cùng khó khăn. Một người đã 
phát triển tâm định có thể có những hình ảnh chớp sáng 
trong tâm về các sự kiện tương lai, hay một số dự cảm của 
người ấy có thể trở thành sự thực và một số khác không 
xảy ra. Những hình ảnh chớp sáng của người ấy có thể là 
kết quả của việc phát triển định lực, nhưng nó không phải 
là thần thông, cái là những phẩm chất đặc biệt là thành quả 
của việc phát triển samatha. 

Nếu ta phát triển samatha, chỉ đạt được cận định thôi 
cũng đã là rất khó. Lý do là khi một đối tượng in dấu lên 
một trong ngũ môn hoặc ý môn, ta thường hướng về đối 
tượng ấy với tham, sân và si. Tâm thiện ở mức độ bố thí 
(dãna), trì giới (sila) hay phát triển tâm trí sinh khởi một 
cách hiểm hoi trong cuộc sống hàng ngày của ta. Những 
khoảnh khắc của tâm thiện thật hiểm so với những khoảnh 
khắc của tâm bất thiện thường sinh khởi một cách nhanh 
chóng do bởi các đối tượng in dấu lên ngũ môn và ý môn. 
Phiền não không thể được tận diệt bởi sự phát triển 
samatha. Khi phiền não sinh khởi và chiếm lĩnh tâm, kê cả 
samatha đã được phát triển tới mức độ thần thông cũng có 
thê bị suy thoái. 

Trước khi Đức Phật giác ngộ, có những người đã phát 
triển samatha tới mức độ cao nhất của các tầng thiền vô sắc 
giỚI là phi tưởng phi phi tưởng xứ và họ có thê tự luyện tập 
để đạt tới những thần thông như là thiên nhãn thông, thiên 
nhĩ thông, hay thần túc thông (nhớ lại tiền kiếp) cùng các 
thần thông kỳ diệu khác. Tuy nhiên, mặc dù vậy, họ vẫn 
không thê xuyên thấu Tứ Thánh Đé, bởi họ chưa gieo trồng 
các nhân duyên đúng cho kết quả ấy. Nhân duyên đúng 


- 388 — Sự phát triển Samatha 





chính là sự phát triển vipassanã tới mức độ có thể làm 
duyên cho sự chứng ngộ Tứ Thánh Đề. Một số người ở 
thời đó có hiểu biết sai lầm về con đường đưa tới sự chứng 
ngộ Tứ Thánh Đề. Họ đi theo những sự thực hành sai lầm. 
Sau khi Đức Phật đã giác ngộ và hoằng pháp, một số vị 
thánh đệ tử đã vun bồi thiền chứng và một số không vun 
bồi thiền chứng. Các bậc thánh nhân đã giác ngộ không 
qua thiền chứng đông đảo hơn số các vị giác ngộ với tâm 
siêu thê sinh kèm với các chỉ thiền của các tầng thiền khác 
nhau. Điều này một lần nữa lại cho chúng ta thấy rằng sự 
phát triển samatha một cách đúng đắn là vô cùng khó khăn 
và vô cùng phức hợp. 


Phần V 
Sự phát triển tuệ giác 


Chương 29 
Ba mươi bảy phẩm trợ đạo 
(Các nhân tô dẫn đến sự giác ngộ) 


Phiền não có thể được xếp theo các mức độ khác 
nhau, chúng có thê ở các mức độ tế, trung và thô. 

Các phiền não thô (vĩtikkama kilesa) ' là các phiền 
não làm duyên cho việc tạo nghiệp bất thiện qua thân và 
qua khâu. Ta có thể tránh phiền não thô qua việc giữ giới. 

Phiền não bậc trung (pariyutthäna kilesa) ˆ sinh khởi 
với các tâm bất thiện chưa ở mức độ của nghiệp bắt thiện. 
Chúng có thể được đè nén tạm thời bởi thiện tâm thiền 
(kusala jhãnacitta) và đó gọi là đoạn trừ nhờ đẻ nén 
(vikkhambhana pahãna) °. 

Các phiền não vi tế là các phiền não ngủ ngầm 
(anusaya kilesa) °. Chừng nào các phiền não còn chưa hoàn 
toàn được tận diệt thì các phiền não ngủ ngầm sẽ tiềm ấn 
trong các tâm sinh và diệt tiếp nỗi nhau. Chúng giống như 





' Vitikkama có nghĩa là “phạm” và kilesa có nghĩa là “phiền não”. 

? Pariyutthäna tới từ “pariyutthati” có nghĩa là “sinh khởi, xâm chiếm”. 
3 Vikkhambhana có nghĩa là “đè nén”, và pahãna có nghĩa là “từ bỏ, 
đoạn trừ”. 

* Anusayati có nghĩa là “ngủ ngầm”. 


- 390 — Ba mươi bảy phẩm trợ đạo 





những hạt mầm làm duyên cho sự sinh khởi của các phiền 
não bậc trung. Các phiền não sẽ không thể sinh khởi trở lại 
một khi chúng đã bị tận diệt hoàn toàn (samuccheda 
pahãna) '. Khi tâm đạo siêu thế chứng ngộ Tứ Thánh Đề và 
kinh nghiệm niết bàn, các phiền não ngủ ngầm được tận 
diệt tương ứng với mức độ giác ngộ đã đạt được. Chúng bị 
tận diệt lần lượt ở mỗi giai đoạn giác ngộ khác nhau. 

Trước khi Đức Phật thành đạo, mọi người đã biết 
tránh xa bất thiện pháp qua việc giữ giới, và với những 
người có thể, qua việc phát triển samatha, và nhờ đó đè nén 
được các phiền não một cách tạm thời (vikkhambhana 
pahãna). Họ có thê vun bồi samatha đến các tầng thiền vô 
- giới cao nhất, tức là giai đoạn “phi tưởng phí phi tưởng 

”. Tuy nhiên, không ai có thê tận diệt các phiền não ngủ 
ngầm (anusaya kilesa). Đức Phật, sau khi đã tích lũy Ba la 
mật trong bốn a tăng kỳ kiếp và một trăm ngàn đại kiếp đã 
chứng đắc Phật quả, trở thành một bậc Chánh đẳng giác, 
bậc trí tuệ vô song. Ngài đã thuyết giảng con đường cân 
phải theo để chứng ngộ Thánh đề. 


Có rất nhiều vị đệ tử đã chứng ngộ Tứ Thánh Đề, tận 
diệt được phiền não và như vậy, Tăng đoàn của các bậc 
Thánh nhân” đã ra đời. Từ đó, mọi người có thê nghiên cứu 
và áp dụng Giáo pháp mà Đức Phật đã chứng ngộ và thuyết 
giảng một cách chỉ tiết trong vòng 45 năm. Giáo pháp mà 
Đức Phật đã dạy rất vi tế, phức hợp và có nghĩa lý vô cùng 
sâu sắc. Đức Phật đã dạy về đặc tính của tất cả các thực tại 
đã được xuyên thấu ở thời điểm Ngài giác ngộ. Ta cần phải 





' Samuccheda có nghĩa là “dập tắt, hủy diệt”. 

? Sangha là tăng đoàn - cộng đồng các bậc xuất gia, và Ariya Sangha 
(Tăng đoàn của các bậc Thánh nhân) bao gồm tất cả những người đã 
giác ngộ, cả tại gia và xuất g1a). 


Khảo cứu pháp chân đế - 391 - 





nghiên cứu và thâm xét Giáo pháp mà Đức Phật đã dạy 
một cách chỉ tiết để có được hiểu biết đúng về nó, nếu 
không sẽ không thê phát triển tuệ giác có thể xuyên thấu 
đặc tính thực sự của thực tại và tận diệt phiền não. 


Ta cần phải có hiểu biết đúng về Giáo pháp ngay từ 
đầu để có thể phát triển được loại tuệ giác biết được các 
đặc tính của các thực tại như chúng là. Ngay từ đầu, cần 
phải biết rõ một cách chi tiết đâu là các thực tại mà tuệ giác 
có thể xuyên thấu, đó là tất cả những gì là thực và đang 
sinh khởi hiện giờ qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý môn. 

Ở mỗi khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, nếm, kinh 
nghiệm đối tượng xúc chạm hay suy nghĩ, rất dễ có vô 
minh về bản chất của thực tại. Đức Phật thuyết giảng rất 
chỉ tiết về các pháp sinh khởi và xuất hiện hàng ngày, ở 
mỗi khoảnh khắc, qua ngũ môn và ý môn. Người đã dạy 
Giáo pháp để ta có thê thấy được khiếm khuyết của phiền 
não và mỗi hiểm họa của vòng luân hồi. Chừng nào ta còn 
chưa thấy được mối hiểm họa của vòng sinh tử luân hồi, sẽ 
không có trạng thái khẩn cấp tu niệm, không có nỗ lực để 
phát triện tuệ giác vipassanã. Trí tuệ (paññã) phát triển 
trong vipassanä thấy được các đặc tính của thực tại như 
chúng là khi chúng xuất hiện một cách tự nhiên trong cuộc 
sống hàng ngày và loại trí tuệ này có thể tận diệt được 
phiền não. 

Sự phát triển samatha và sự phát triển vipassanã có 
mục tiêu khác nhau và mức độ tuệ giác trong mỗi trường 
hợp cũng khác nhau. Trong samatha, tâm đại thiện hợp trí 
suy niệm trên các đề mục cụ thê đề đạt được an tịnh và để 
tâm có thể an trụ trên đề mục ấy. Trong vipassanä, các 
pháp chân đề là đối tượng của trí tuệ. Các thực tại này là 
danh pháp và sắc pháp, sinh và rồi diệt đi. Tâm đại thiện 


- 392 — Ba mươi bảy phẩm trợ đạo 





hợp trí có thể nhận ra và thẩm xét về từng thực tại, lần này 
qua. lần khác. Bằng cách ấy, trí tuệ dần phát triển để nhận 
ra rằng các pháp không phải là một chúng sinh, con người 
hay tự ngã. Kết quả của sự phát triển samatha là được tái 
sinh vào một trong các cõi Phạm thiên. Kết quả của sự phát 
triển vipassanä là tuệ giác biết được thực tại như chúng là 
và tận diệt phiền não. Tâm đạo siêu thế lấy niết bàn làm 
đối tượng và tận diệt phiền não tương ứng với mức độ giác 
ngộ đã đạt được. Khi đạo quả A la hán được chứng đắc, tất 
cả các phiền não được tận diệt hoàn toàn bởi tâm đạo và 
điều ấy có nghĩa rằng vòng luân hồi sinh tử đã chấm dứt, 
không còn tái sinh nữa. 

Một người phát triển Vipassanã cần phải rất chân 
thành với chính mình. Người ây cân phải nhận ra rằng 
mình còn tất cả các loại phiền não và người ấy không nên 
tưởng lầm rằng tham cần phải được tận diệt trước tiên; điều 
ấy là không thể. Một người vẫn còn là phàm nhân không 
thể đốt cháy các giai đoạn phát triển tuệ giác và trở thành 
vị A la hán ngay lập tức. Trước hết, sự dính mắc vào tà 
kiến về ngã (sakkãya-ditthi) cho các thực tại là một khối, là 
chúng sinh, là tự ngã hay là con người cần phải được tận 
diệt hoàn toàn. Sau đó các phiền não khác có thể được tận 
diệt theo từng. giai đoạn. Nếu một người chưa biết rằng khi 
mình đang thấy, thực chất không có tự ngã nào, không có 
chúng sinh hay con người nào, làm sao người ấy có thể tận 
diệt được các phiền não như tham hay sân. Cũng như vậy 
đối với các cửa giác quan khác, chừng nào vẫn còn tà kiến 
về ngã thì phiền não sẽ không thê được tận diệt. 

Mỗi thực tại sinh và diệt đi rất nhanh, nó biến mất 
hoàn toàn. Các thực tại luôn sinh và diệt. Đức Phật đã dạy 
con đường phát triển trí tuệ biết đặc tính của các thực tại 


Khảo cứu pháp chân đế - 393 - 





như chúng là. Sự phát triển Bát Chánh Đạo là con đường 
duy nhất để giác ngộ chân lý. Các chi của Bát Chánh Đạo 
bao gồm các tâm sở sau: tâm sở trí tuệ hay Chánh kiến 
(pañña cetasika hay samma-difthi), Chánh tư duy (sammä- 
sankappa hay vitakka cetasika), Chánh ngữ (sammaäväca 
cetasika), Chánh nghiệp (samma-kammanta cetasika), 
Chánh mạng (sammä-ãjïva cetasika), Chánh tỉnh tấn 
(sammã-väyãma hay viriya cetasika), Chánh niệm (sammä- 
satI hay sati cetasika) và Chánh định (sammaä-samadhi hay 
ekaggatä cetasika). 

Ban đầu, khi tâm siêu thế chưa sinh khởi, Bát Chánh 
Đạo vẫn chỉ là Bát Chánh Đạo hiệp thế, không phải là 
siêu thế. Khi đó, thông thường chỉ có năm chỉ của Bát 
Chánh Đạo đảm nhận chức năng của chúng cùng nhau, có 
nghĩa là tâm không sinh kèm với ba tâm sở tiết chế là 
Chánh nghiệp, Chánh ngữ và Chánh mạng. Khi có cơ hội 
trì giới, sẽ chỉ có một tâm sở tiết chế sinh khởi ở một thời 
điểm. Chỉ ở khoảnh khắc của tâm siêu thế mới có ba tâm 
sở tiết chế sinh khởi cùng nhau. Ngũ chánh đạo, tức là trừ 
ba tâm sở tiết chế ra, cùng đảm nhận chức năng riêng của 
chúng khi có chánh niệm về đặc tính của danh và sắc xuất 
hiện qua một trong sáu căn. Tâm sở trí tuệ sinh khởi cùng 
chánh niệm dần dần có thể suy xét và thấm định đặc tính 
của danh và sắc. Tuệ giác cần phải suy xét đặc tính của 
các thực tại một cách thường xuyên, lần này qua lần khác, 
để có thê hiểu biết rõ ràng liệu đó là danh hay sắc đang 
xuất hiện. 

Các thực tại xuất hiện qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân 
và ý môn, có thê được xếp thành Tứ niệm xứ, bao gồm 
như sau: 


- 394 — Ba mươi bảy phẩm trợ đạo 





1. Niệm thân, kãyanupassanä' satipatthãna. Khi chánh 
niệm (sati) sinh khởi và hay biết đặc tính của sắc 
trên thân, khi ấy có niệm thân. 

2. Niệm thọ, vedananupassanä satipatthana. Khi chánh 
niệm (sati) sinh khởi và hay biết đặc tính của thọ 
xuất hiện, khi ấy có niệm thọ. 

3. Niệm tâm, ciftãnupassanã satipatthana. Khi chánh 
niệm (sati) sinh khởi và hay biết đặc tính của một 
trong các loại tâm khác nhau, khi ấy có niệm tâm. 

4. Niệm pháp, dhammãnupassanã satipatthãna. Niệm 
xứ này bao gôm các thực tại được xêp theo những 
khía cạnh khác nằm ngoài ba niệm xứ trên”. Khi 
chánh niệm (sati) sinh khởi và hay biết về một pháp 
nằm trong niệm xứ này, khi ấy có niệm pháp. 

Từ “satipatthana” (Tứ niệm xứ) có ba nghĩa: 

1. Là những đối tượng mà chánh niệm hay biết, tức là 
một pháp chân đế, hoặc là danh pháp hoặc là sắc 
pháp. Những thực tại ấy được phân thành bốn niệm 
xứ. 

2. Tâm sở chánh niệm (sati cetasika) sinh khởi cùng 
với tâm dục giới hợp trí (ñãna-sampayutta) hay biết 
các đối tượng của chánh niệm, tức là bốn niệm xứ. 

3. Con đường mà bậc Chánh đăng giác và các vị 
Thánh đệ tử đã phát triển. 

Sự phát triển của con đường Bát thánh đạo thực chất 

là sự phát triển của Tứ niệm xứ. Đó là sự phát triển của 





' Anupassanä có nghĩa là “ 'suy xét, quán chiếu”. Từ này tới từ từ 
“passati”, có nghĩa là ° “thấy, hiểu”. 

? Danh và sắc, nằm trong bốn niệm Xứ, được phân chia theo nhiều khía 

cạnh khác nhau, chẳng hạn như “triền cái”, ngũ uẩn, và các xứ. 


Khảo cứu pháp chân đế - 395 - 





chánh niệm và chánh kiến về các đặc tính của thực tại khi 
chúng sinh khởi từng thứ một trong cuộc sống hàng ngày 
của chúng ta qua ngũ môn và ý môn. Chánh niệm không 
sinh khởi đễ dàng và lúc ban đầu sẽ không thể thường 
xuyên. Lý do là bởi vô minh, dính mắc và tất cả các pháp 
bất thiện khác đã được tích lũy trong một khoảng thời gian 
vô cùng tận trong vòng luân hồi sinh tử. Và cũng vậy, 
trong kiếp sống này, từ khi chúng ta sinh các phiền não đã 
được tích lũy hàng. ngày. Người hiệu đúng. đắn nhân và quả 
của các thực tại biết răng mình cần rất nhiều kham nhẫn và 
bền bỉ để nghe Pháp, nghiên cứu Pháp một cách kỹ lưỡng 
và suy xét về nó. Chỉ khi ấy, ta mới có thể hiểu đúng các 
đặc tính của thực tại xuất hiện qua mất, tai, mũi, lưỡi, thân 
và ý môn. 

Nhờ việc nghe và suy xét, các nhân duyên thích hợp 
được tích lũy cho sự sinh khởi của Tứ niệm xứ, của chánh 
niệm và sự suy xét về đặc tính của các thực tại đang xuất 
hiện. Bằng cách Ấy, các thực tại có thể được biết như 
chúng là. Thông qua sự hay biết về các thực tại, ta sẽ trực 
nhận được sự thật giống như những gì ta đã nghe và hiểu 
về mặt tư duy rằng tất cả các pháp, kể cả chánh niệm của 
Tứ niệm xứ và các chỉ của Bát Chánh Đạo, đều là vô ngã. 
Chánh niệm của Tứ niệm xứ có thể sinh khởi khi có các 
duyên đây đủ, tức là khi các tâm đại thiện hợp trí sinh khởi 
đi sinh khởi lại và nhờ vậy tuệ giác được tích lũy. Khi đó, 
mọi người không còn đi xa khỏi chánh đạo nữa. Họ sẽ 
không đi theo sự thực hành nào khác ngoài sự hay biết, ghi 
nhận và suy xét các danh pháp và sắc pháp qua sáu cửa 
giác quan. 

Người phát triển tuệ giác chân thực với sự phát triển 
của mình. Khi Tứ niệm xứ sinh khởi, người ấy biết rằng 


- 396 — Ba mươi bảy phẩm trợ đạo 





khoảnh khắc ấy khác với khoảnh khắc của sự thất niệm về 
thực tại. Khi Tứ niệm xứ mới sinh khởi, không thể có ngay 
hiểu biết rõ ràng về đặc tính của danh và sắc. Trí tuệ chỉ 
phát triên một cách rất từ từ. 

Khi chánh niệm của Tứ niệm xứ nhận biết và Suy Xét 
các đặc tính của danh và sắc xuất hiện, cũng có chánh tinh 
tấn sinh khởi cùng chánh niệm. Chánh tỉnh tấn 
(sammäppadhãna) có thê được xếp vào bốn loại: tinh tấn 
để tránh (sarnvara-padhãna), tinh tấn để vượt qua (pahãna- 
padhãna), tinh tấn để phát triển (bhãvana-padhãna), tinh 
tấn để duy trì (anurakkhana-padhãna). Bốn loại chánh tinh 
tấn này được giải thích như sau: 

e Saihvara-padhãna là tinh tấn để tránh pháp bất 
thiện chưa sinh khởi. 

e Pahãna-padhäna là tinh tấn để vượt qua hay loại 
bỏ các pháp bất thiện đã sinh khởi. 

e Bhãyanã-padhãna là tinh tấn phát triển các thiện 
pháp vẫn chưa sinh khởi. 

e© Anurakkhana-padhäna là tinh tấn để duy trì các 
thiện pháp đã sinh khởi để chúng có thể trở nên 
hoàn mãn. 

Tứ chánh cần này là cơ sở, nền tảng cho sự thành 
công, nhưng cần phải có các pháp tịnh hảo khác để có thể 
đạt được mục tiêu và trong số đó có Tứ như ý túc (iddhi- 
pãda) ' bao gồm như sau: 

e Dục như ý túc, đó là tâm sở dục chanda cetasika. 
Chanda mong muốn suy xét và hay biết về các đặc 





' Iddhi có nghĩa là “quyền lực” hoặc “thành công”, và “pãda có nghĩa 
là “chân” hay “bước đi”. Tứ như ý túc (Iddhi - pãda) trong vipassana là 
cơ sở đề đạt tới giác ngộ. Chúng nằm trong ba mươi bảy phẩm trợ đạo. 


Khảo cứu pháp chân đế - 397 - 





tính của danh và sắc để chúng có thê được biết như 
chúng là. Chanda được so sánh như là một người 
đầy tớ hoàng gia rất cần mẫn phục vụ đức vua. 
Cũng như vậy, chanda là cơ sở của thành công, để 
đạt tới kết quả cần thiết. 

e Tinh tấn như ý túc, đó là tâm sở tỉnh tấn (viriya), 
là sự tỉnh tấn để ghi nhận và suy xét các đặc tính 
của danh và sắc đang xuất hiện. Quả đúng có thể 
đạt được hay không phụ thuộc vào sự tỉnh tấn. 
Tinh tấn có thể được so sánh với một người phụ 
cận hoàng gia hỗ trợ đức vua bằng sự dũng cảm để 
hoàn thành nhiệm vụ của mình. 

e Tâm như ý túc, Quả đúng có thê đạt được qua 
tâm. Tâm được so sánh với người hầu cận hoàng 
gia hỗ trợ cho đức vua hoàn thành đúng đắn và tốt 
đẹp nhiệm vụ của mình nhờ có những phẩm chất 
tốt đẹp tự nhiên. 

e Trí như ý túc (trạch pháp-vĩimamsä), đó chính là 
tâm sở trí tuệ suy xét một cách cần thận và thẩm 
định các đặc tính của thực tại. Quả đúng có thê đạt 
được nhờ trí tuệ. Trạch pháp được so sánh như 
người hầu hoàng gia hỗ trợ cho đức vua bằng trí 
tuệ của mình. 

Mỗi người hầu hoàng gia này, bằng khả năng tự nhiên 
của mình, mang tới sự hỗ. trợ đáng tin cậy đề đạt được mục 
tiêu. Như vậy, tứ chánh cần là sự hỗ trợ đáng tin cậy đề đạt 
được kết quả đúng. 

Tứ chánh cần phụ thuộc vào ngũ căn để có thể đảm 
nhận được chức năng của mình. Các căn này cũng phải 





' Xem thêm Xua Tan Sỉ Ám (Sammohavinodani), chú giải của Bộ Phân 
Tích (Quyên II, chương 9), trong phân về Iddhipada. 


- 398 — Ba mươi bảy phẩm trợ đạo 





được phát triển để có chức năng dẫn dắt trong VIỆC phát 
triển con đường chánh Đạo. Ngũ căn bao gôm những yêu 
tố sau: 

e_ Tín căn, là tâm sở tín, saddhã cetasika. Đây là yếu 
tố dẫn dắt, khi có niềm tin vào chánh niệm về đặc 
tính của các thực tại đang sinh khởi. 

e_ Tắn căn, là tâm sở tỉnh tấn, viriya cetasika. Đây là 
yêu tố dẫn dắt, khi có sự tỉnh tấn và can đảm để 
giúp ta không lười nhác và chán nản về chánh niệm 
hiện giờ. Đó là tinh tấn để có chánh niệm về đặc 
tính của các thực tại đang sinh khởi. 

e Niệm căn, là tâm sở niệm, sati cetasika. Đây là 
yêu tố dẫn dắt ngăn ngừa sự lơ là, là chánh nệm 
hay biết đặc tính của các thực tại đang xuất hiện. 

e Định căn, samädhi, là tâm sở nhất tâm, ekaggatä 
cetasika. Đây là yếu tố dẫn dắt trong việc tập trung 
vào đối tượng đang xuất hiện. 

e Tuệ căn, là tâm sở tuệ, paññã cetasika. Đây là yếu 
tố dẫn dắt trong việc suy xét một cách kỹ lưỡng, 
thâm định và nghiên cứu đặc tính của các thực tại 
đang xuất hiện. 

Khi ngũ căn đã được phát triển, chúng trở nên mạnh 
mẽ và không thể lay chuyển. Chúng không chao đảo đối 
với nhiệm vụ suy xét bất cứ đối tượng nào xuất hiện. Khi 
ấy chúng có thể trở thành lực (bala). Ngũ lực bao gồm 
những yếu tố sau: 

e Tín lực (saddhã), không thể bị chao đảo bởi sự 
thiếu tín tâm. 

e Tấn lực (viriya), không thê bị chao đảo bởi sự 
chán nản. 


Khảo cứu pháp chân đế - 399 - 





e Niệm lực (sati), không thê bị chao đảo bởi sự thất 
niệm về thực tại đang xuất hiện. 

e Định lực (samädhi), không thê bị chao đảo bởi sự 
xao nhãng với đối tượng đang xuất hiện. 

e Tuệ lực (paññã), không thể bị chao đảo bởi vô 
minh. 

Tín, tấn, niệm và định có thể trở nên mạnh mẽ khi tuệ 
giác đã trở thành lực. Khi tuệ giác đã hiểu thấu đáo các đặc 
tính của danh và sắc, nó trở nên không thể chao đảo hay 
lay chuyển. Khi cái thấy xuất hiện, tuệ giác có thể trực 
nhận được đặc tính của nó chỉ là danh, là một thực tại, là 
một yêu tô kinh nghiệm. Cũng như vậy đối với nghe, ngửi, 
nêm, kinh nghiệm đối tượng xúc chạm và suy nghĩ. Chúng 
được nhận biết chỉ là danh. 

Khi trí tuệ sinh kèm với chánh niệm suy xét các đặc 
tính của danh và sắc lần này qua lần khác, nó càng trở nên 
viên mãn hơn và các tầng tuệ minh sát (vipassanã ñãna) có 
thê được liễu ngộ, khi ấ ây trí tuệ sẽ sinh khởi cùng bảy yếu 
tố của giác ngộ hay Thất Bồ Đề Phần (bojjhanga). Những 
yêu tố này dẫn đến sự chứng ngộ Tứ Thánh Đế, bao gồm 
như sau: 

e_ Niệm bồ đề phần: tâm sở niệm (sati cetasika). 

e Trạch pháp bồ đề phần: tâm sở trí tuệ (paññã 
cetasika) 

e Tấn bồ đề phần: tâm sở tỉnh tấn (viriya cetasika) 

Hỷ bồ đề phần: tâm sở phỉ (pTti cetasika) 

e Khinh an bồ đề phần: tâm sở khinh an 
(passaddhi), bao gồm các tâm sở an tịnh thân 
(kãya-passaddhn) và an tịnh tâm (citta-passaddh). 

e Định bồ đề phần: định hay tâm sở nhất tâm 
(ekaggatä cetasika). 


- 400 — Ba mươi bảy phẩm trợ đạo 





e Xá bồ đề phần: xả (upekkhä) hay tâm sở quân 

bình (tatramaJjhattatä cetasika). 

Khi tuệ giác đã trở nên viên mãn đến mức độ có thể 
chứng ngộ Tứ Thánh Đế, nó sẽ sinh kèm với bây yếu tố 
giác ngộ này. Trí tuệ đạt đến độ hoàn mãn bởi ba mươi bảy 
phẩm trợ đạo (bodhipakkhiyadhamma). Đó là: 

e Tứ niệm xứ, 

e Tứ chánh cần, 

e Tứ như ý túc, 

e Ngũ căn, 

e Ngũ lực, 

e Thất Bồ Đề Phần và 

e Bát Chánh Đạo'. 

Tâm siêu thế sinh khởi với đầy đủ tám chỉ của Bát 
Chánh Đạo, bao gồm các tâm sở sau: 

e Chánh kiến (sammä-ditthi), 

e Chánh tư duy (sammã-sankappa), 

e Chánh ngữ (sammä-vãca), 

e Chánh nghiệp (sammã-kammanta), 

e Chánh mạng (sammä-ãjTva), 

e Chánh tinh tấn (sammã-vãyãma), 

e Chánh niệm (sammã-satl), 

e Chánh định (sammä-samadhn). 

Tâm siêu thế sinh kèm với tất cả các pháp trợ đạo 
(bodhipakkhiyadhamma) ở khoảnh khắc giác ngộ và niết 





` Trong cách phân chia của ba mươi bảy phẩm trợ đạo, một số tâm sở 
xuất hiện vài lần, nhưng được xếp theo các khía cạnh khác nhau và 
cường độ khác nhau. Điều này chỉ ra rằng cần phát triển nhiều phẩm 
chất đề có thể có đủ duyên cho giác ngộ. 


Khảo cứu pháp chân đế - 401 - 





bàn được kinh nghiệm, trong lộ trình ý môn. Lộ trình ấy 
diễn ra như sau: 


Tâm hộ kiếp (bhavanga-citta), là tâm quả hợp trí 
(vipãkacitta ñãna-sampayutta) ' 

Tâm hộ kiếp rung động (bhavanga calana), là tâm 
quả họp trí 

Tâm hộ kiếp dứt dòng (bhavangupaccheda), là tâm 
quả họp trí 

Ngũ môn hướng tâm (manodvãrävaJJana-citta), là 
tâm duy tác (kiriyacitta) 

Chuẩn bị (parikamma), là tâm đại thiện hợp trí 
(mahã-kusala ñãna-sampayutta) 

Cận định (upacara), là tâm đại thiện hợp trí, cùng 
loại tâm với parIikamma 

Thuận thứ (anuloma), là tâm đại thiện hợp trí, cùng 
loại tâm với parIikamma 

Chuyên tánh (Gotrabhũ) ˆ, là tâm đại thiện hợp trí, 
cùng loại tâm với Parikamma. 

Tâm đạo dự lưu (sotãpatti magga-citta), là tâm siêu 
thế 

Tâm quả dự lưu (sotapatti phala-citta), là tâm siêu 
thế 

Tâm quả dự lưu (sotapatti phala-citta), là tâm siêu 
thế 

Tâm hộ kiếp (bhavanga-citta), là tâm quả hợp trí 


Trong trường hợp của tầng thiền siêu thế (lokuttara 


jhãna) ', 


tâm thiên siêu thê được sinh kèm bởi các thiên chỉ 





: Người giác ngộ phải được sinh ra với thức tái tục đi kèm với trí, và vì 
vậy, tất cả các tâm hộ kiếp sẽ đều cùng một loại, là tâm quả hợp trí. 
? Nó vượt qua cõi dục giới để có thê chuyền sang cõi của tâm siêu thế. 


- 402 — Ba mươi bảy phẩm trợ đạo 





của tầng thiền đã đắc ngay trước thời điểm giác ngộ. Như 
vậy, nếu tâm thiền siêu thế sinh kèm với các thiền chỉ của 
nhị thiền thì tâm sở tầm (vitakka) hay chánh tư duy 
(sammãsankappa) sẽ không sinh khởi. “ Nếu tâm thiền siêu 
thế sinh kèm với các thiền chỉ của tam thiền thì tâm sở tứ 
(vicãra cetasika) sẽ không sinh khởi. Nếu tâm thiền siêu 
thế sinh kèm với các thiền chỉ của tứ thiền thì tâm sở phỷ 
(pTti cetasika) sẽ không sinh khởi. Nếu có tâm thiền siêu 
thế sinh kèm với các thiền chỉ của ngũ thiền thì sẽ có thọ 
xả (upekkhã vedan8) thay cho thọ hỷ (somanassa vedan3). 

Một người có tuệ bén (tikkha puggala) và chứng ngộ 
Tứ Thánh Đề một cách nhanh chóng không cần đến tâm 
chuẩn bị (parikamma) trong lộ trình tâm đạo sinh khởi. 
Như vậy, trong lộ trình ấy sẽ có tâm cận định (upacära), 
tâm thuận thứ (anuloma), tâm chuyên tánh (gotrabhũ), tâm 
đạo (magøa-citta) và có ba tâm quả chứ không phải là hai. 

Khi các tâm đạo lộ (magga-vTthi-citta) đã diệt đi, sẽ có 
các tâm hộ kiếp sinh và diệt và rồi sau đó có các lộ trình 
của tâm xem xét lại (pacca-vekkhana vithi-lộ trình hồi 
quán) sự giác ngộ đã đạt được. Có năm lộ trình hồi quán 
khác nhau và trong mỗi lộ trình, tâm sẽ hồi quán tâm quả, 
tâm đạo, niết bàn các phiền não đã được tận diệt và các 
phiền não vẫn còn chưa được tận diệt. 

Khi tâm đạo lộ của các giai đoạn giác ngộ khác nhau 
đã diệt đi, lộ trình hồi quán luôn phải tiếp nối. Như vậy, 
các vị Thánh nhân sẽ không nhằm lẫn về mức độ giác ngộ 





' Trong trường hợp của những người phát triển cả samatha và 
vIipassanäa. Xem thêm P? lục ï: Tâm. 

? Tham khảo phần về sự phát triển samatha. 

3 Như vậy tông cộng có bảy tốc hành tâm. 


Khảo cứu pháp chân đế - 403 - 





của mình. Một vị Dự lưu sẽ không tưởng lầm rằng mình là 
một vị Tư đà hàm và cũng như vậy với các vị Tư đà hàm, 
A na hàm hay A la hán. 

Ở các tầng giác ngộ cao hơn Tu đà hoàn, trong lộ trình 
giác ngộ, thay cho tâm “chuyên tánh” sẽ là tâm “thanh tịnh 
hóa” (vodãna). Lý do là bởi một vị đắc tầng thánh cao hơn 
không còn là một phàm phu nữa. 


- 404 — Các tầng tuệ minh sát 





Chương 30 
Các tầng tuệ mỉnh sát 


Trước khi có thể đạt được giác ngộ, cần phải có các 
tâm đại thiện hợp trí (maha-kusala cittañãna-sampayutta) 
suy xét và thâm sát các đặc tính của tất cả các danh và sắc, 
lần này qua lần khác, kiếp này qua kiếp khác. Nhờ đó, hiểu 
biết về thực tại có thê lớn mạnh. Khi trí tuệ (paññã) đã trở 
nên sắc bén và viên mãn hơn, các tâm đại thiện hợp trí ở 
mức độ minh sát tuệ (vipassanä ñãna) có thê sinh khởi. Trí 
tuệ minh sát là loại trí tuệ có thê chứng ngộ một cách rõ 
ràng các đặc tính của danh và sắc qua ý môn, tương ứng 
với tuần tự của các tầng tuệ. Có nhiều tầng tuệ cần được 
liễu tri trước khi có thể đạt giác ngộ. 

Tuệ phân biệt danh và sắc (nãma-rũpa-pariccheda- 
ñãna) !]à tầng tuệ minh sát thứ nhất. 

Tâm đại thiện hợp trí sinh khởi và phân biệt một cách 
rõ ràng sự khác biệt của các đặc tính của danh và các đặc 
tính của sắc khi chúng xuất hiện từng cái một. Các đối 
tượng tạo nên “thế gian” xuất hiện và không có tự ngã nào 
trong đó. Ở khoảnh khắc ấy, không có nhớ tưởng sai lầm 
về ngã, cái vẫn thường nhớ hay nhận thức các thực tại theo 
hình khối, tạo nên một thế giới. Khi ấy bắt đầu có nhớ 
tưởng đúng đắn về các thực tại đang xuất hiện, rằng chúng 
là vô ngã. Satipatthäna hay Tứ niệm xứ cần phải tiếp tục 





' Tham khảo 7hanh Tịnh Đạo (Ch.18). Pariccheda xuất phát từ thuật 
ngữ “paricchindati”, có nghĩa là “đánh dâu, giới hạn hay làm rõ”. 


Khảo cứu pháp chân đế - 405 - 





hay biết tất cả các loại danh và sắc, ngoài những thực tại đã 
được biết ở khoảnh khắc của tuệ minh sát (vipassanã ñãna). 
Khi có chánh niệm về các thực tại, trí tuệ cần suy xét đi 
suy xét lại tưởng vô ngã đã được xuyên thấu ở khoảnh 
khắc của tuệ minh sát Ấy, nếu không, nhớ tưởng sai lầm về 
ngã đã được tích lũy từ vô thủy sẽ không thê được tận diệt. 

Tuệ phân biệt duyên của danh và sắc (paccaya- 
pariggaha-ñãna) ', là tầng tuệ minh sát thứ hai. 

Khi khoảnh khắc của tuệ minh sát đã diệt đi, thế gian 
lại xuất hiện như trước, nghĩa là như một khối. Người phát 
triển satipatthãna biết một cách rõ ràng sự khác biệt giữa 
khoảnh khắc của tuệ minh sát và khoảnh khắc không phải 
tuệ minh sát. Khi tuệ minh sát đã diệt đi, vô mình và hoài 
nghi về các thực tại lại có thể sinh khởi trở lại, bởi những 
phiền não ấy chưa được tận diệt hoàn toàn. Khi giai đoạn 
thứ nhất của tuệ minh sát đã được chứng ngộ, sẽ có trí hiểu 
biết trọn vẹn về những gì đã hiểu, ñãta pariñãä” (trí đạt 
toàn tri hay thắng tri). Trí tuệ (pañña) chứng ngộ như 
chúng là đặc tính của các thực tại xuất hiện ở các khoảnh 
khắc của tuệ minh sát. Khi ấy không có vô minh và hoài 
nghi về các đặc tính của thực tại đó. Tầng tuệ thứ nhất chỉ 
là giai đoạn khởi đầu đưa đến các tầng tuệ sau, nơi các đặc 
tính của danh và sắc được xuyên thấu một cách kỹ lưỡng 
hơn nữa. 

Khi Tứ niệm xứ (satipatthäna) tiếp tục hay biết các 
thực tại xuất hiện và thấm sát các đặc tính của chúng, sẽ có 





Tham khảo Thanh Tịnh Đạo (ChHI9, Đoạn Nghỉ Thanh tịnh) 
Pariggaha xuất phát. từ thuật ngữ “pariganhãti” có nghĩa là “thẩm xét, 
có được hay hiệu rõ” 

? Pariññã có nghĩa là “toàn tri”, hay “hiểu trọn vẹn”. Có ba loại 
pariññã, sẽ được giải thích về sau. 


- 406 — Các tầng tuệ minh sát 





thêm hiểu biết về các duyên khiến chúng sinh khởi. Khi chỉ 
một đối tượng xuất hiện đơn lẻ, trí tuệ có thể nhận ra rằng 
danh (thực tại kinh nghiệm đối tượng) sinh khởi do duyên, 
rằng nó được tạo duyên bởi đối tượng ấy. Nếu không có 
đối tượng xuất hiện, danh không thể sinh khởi. Như vậy, 
bất cứ khi nào có danh thì phải có đối tượng được kinh 
nghiệm bởi danh. Khi một đối tượng xuất hiện đơn lẻ, tuệ 
giác có thể hiểu được rằng các pháp sinh khởi đều phụ 
thuộc vào duyên. Bằng cách ấy, trí tuệ có thể thấy một 
cách rõ ràng hơn đặc tính vô ngã của tất cả các pháp và vì 
vậy, dần dần sẽ bớt đi sự đính mắc với xu hướng cho các 
đối tượng là tự ngã. Khi các chi của Bát Chánh Đạo, các 
tâm sở thuộc hành uấn, (sankhãrakkhandha) đã được phát 
triển đến mức độ cao, chúng có thể tạo duyên cho sự sinh 
khởi của tuệ minh sát thứ hai. Đó là tuệ phân biệt duyên 
(paccaya-paripegahañana), tuệ giác trực nhận sự phụ thuộc 
vào duyên của danh và sắc ở khoảnh khắc chúng sinh khởi. 
Tức là, có chánh niệm và trí tuệ trực nhận sự sinh khởi của 
các thực tại như là cái nghe, âm thanh, thọ hỷ, thọ ưu hay 
suy nghĩ. Tất cả các pháp này đều sinh khởi bởi những 
duyên riêng của chúng, được trực nhận từng pháp một, một 
cách rõ ràng và tách biệt với nhau. Trí tuệ sẽ hiểu rằng 
không có tự ngã nào đằng sau chúng. 

Tuệ minh sát (vipassanã ñãna) biết một cách rõ ràng 
đặc tính của các thực tại xuất hiện một cách tự nhiên và 
hiểu biết ấy được diễn ra trong ý môn. Tuệ minh sát hiểu 
được đặc tính của những đối tượng khác nhau, thấy một 
cách rõ ràng sự khác nhau giữa chúng và nhận ra rằng 
chúng là vô ngã. Khi tuệ minh sát đã diệt đi, thế gian lại 
xuất hiện như thường lệ, như một khối. 


Khảo cứu pháp chân đế - 407 - 





Tuệ thấu đạt (sammãsana ñãna) ' là tầng tuệ minh 
sát thứ ba. 

Đây là tuệ giác chứng ngộ rõ ràng sự sinh diệt một 
cách nhanh chóng của danh và sắc. Chừng nảo tuệ minh sát 
này chưa sinh khởi, ta biết rằng danh (nama) và sắc (rũpa) 
sinh và diệt rất nhanh, nhưng sự tiếp nôi nhanh chóng của 
các danh và sắc sinh và diệt vẫn chưa xuất hiện. Ở tầng tuệ 
thứ nhất và thứ hai, trí tuệ có thể xuyên thấu các đặc tính 
của từng danh và sắc một cách tách rời, nhưng vẫn chưa 
giác ngộ được sự sinh diệt tiếp nối nhanh chóng của chúng. 

Tuệ thứ nhất, thứ hai và thứ ba chỉ là những giai đoạn 
sơ khởi, được gọi là tuệ minh sát yếu (taruna vipassan8). 
Chúng chưa phải là tuệ lực (balava” vipassanä), tức là khi 
tuệ minh sát đã trở nên mạnh mẽ ở giai đoạn về sau. Ở giai 
đoạn của tuệ minh sát yếu, vẫn còn có suy nghĩ về các 
danh và sắc được kinh nghiệm trực tiếp. Tuy nhiên, mặc 
dầu có suy nghĩ, các pháp riêng rẽ khi â ây không bị liên kết 
thành một khối, thành một thế giới tổng thể như ta vẫn 
luôn thấy. 

Do vẫn còn những suy nghĩ về danh và sắc tại ba giai 
đoạn đầu của tuệ minh sát, paññã khi ấy được gọi là cintã 
paññã (tuệ tư), “cintã” có nghĩa là tư duy, hay suy Xét. Một 
số người có thể hiểu sai về các tầng tuệ trong đó vẫn còn 
suy nghĩ. Họ có thể tưởng rằng khi có sự suy xét và nhận 
thấy các đặc tính của danh và sắc là đã có tuệ minh sát yêu 
và ta đã có hiểu biết về chúng. Tuy nhiên, chừng nào tuệ 
minh sát còn chưa sinh khởi, ta chưa thể xuyên thấu đặc 





' Tham khảo Thanh Tịnh Đạo (Ch 20, 6 và tiếp theo). Sammasana xuất 
phát từ thuật ngữ “sammasati” có nghĩa là “năm bắt, biệt rõ”. 
“ Bala có nghĩa là “lực”. 


- 408 — Các tầng tuệ minh sát 





tính vô ngã của tuệ minh sát. Ta không thê hiểu rằng tuệ 
minh sát, cái chứng ngộ một cách rõ ràng các đặc tính của 
danh và sắc qua ý môn, có thể sinh khởi ở bất cứ nơi nào 
và có thể lấy bất cứ thực tại nào làm đối tượng. Nó sinh 
khởi bởi những duyên riêng của nó và nó không thể bị 
kiểm soát hay điều khiên. 

Người ta có thê nhằm tưởng rằng khi mình có sự hay 
biết, suy xét và nhận ra các đặc tính của danh và sắc là 
mình đã hiệu rõ ràng về chúng và đã chứng được tầng tuệ 
minh sát thứ nhất là tuệ phân biệt danh sắc (nãma-rũpa- 
pariccheda-ñäna). Sở dĩ người ấy có thể có hiểu lầm như 
vậy là bởi người ấy không biết rằng bản thân tuệ minh sát 
phải xuất hiện với tính chất vô ngã, giống như các loại 
danh khác khi chúng xuất hiện. Khi tuệ minh sát sinh khởi, 
các đặc tính của danh và sắc xuất hiện qua ý môn". Các sắc 
là đối tượng của ngũ môn được kinh nghiệm qua các môn 
tương ứng và sau mỗi lộ trình của ngũ quan thì đối tượng 
được kinh nghiệm qua ý môn. Tuy nhiên, khi chưa có tuệ 
minh sát, lộ trình qua ý môn chưa xuất hiện; nó như thể bị 
che lấp bởi các đối tượng ngũ môn được kinh nghiệm trong 
lộ trình ngũ môn. Vào khoảnh khắc của tuệ minh sát, sắc 
xuất hiện một cách rất rõ ràng qua ý môn và ở khoảnh khắc 
đó lộ trình ý môn như thể che lấp lộ trình ngũ môn. Khi 
không có tuệ minh sát, tình huống là hoàn toàn ngược lại. 

Một số người cho rằng khi họ suy xét về danh và sắc 
và biết rằng danh này được tạo duyên bởi sắc kia và sắc 
này được tạo duyên bởi danh kia, là tuệ minh sát thứ hai, 
tức là tuệ thấy nhân duyên - đã sinh khởi rồi. Tuy nhiên, 
chừng nảo tuệ minh sát thứ nhất, tức là tuệ phân biệt danh 





' Tuệ minh sát vipassanä ñãna sinh khởi trong lộ trình ý môn. 


Khảo cứu pháp chân đế - 409 - 





sắc, chưa sinh khởi, các tầng tuệ sau vẫn chưa thể sinh 
khởi. Khi tầng thứ nhất của tuệ minh sát đã sinh khởi, ta sẽ 
không nhằm tưởng rằng đã có tuệ minh sát trong khi thực 
chất là chưa có. Một khi minh sát tuệ đã xuất hiện, ta hiểu 
tính chất của nó là vô ngã, ta hiểu thực chất là nó đã sinh 
khởi bởi các duyên riêng của nó. Ta biết rằng các chỉ của 
Bát Chánh Đạo đã được phát triển đến mức độ khiến tuệ 
giác đó có thể xuất hiện. Tuệ minh sát chỉ có thê sinh khởi 
khi các duyên cần thiết của nó đã được vun bồi, đó chính là 
Tứ niệm xứ nghiên cứu, thâm xét và ghi nhận các đặc tính 
của danh và sắc khi chúng xuất hiện một cách tự nhiên 
trong cuộc sống hàng ngày, lặp đi lặp lại, để trí tuệ có thể 
trở nên ngày càng sắc bén. 

Một người thậm chí chưa biết sự khác biệt giữa các 
đặc tính của danh và các đặc tính của sắc có thể tưởng lầm 
rằng mình đã đạt được tầng tuệ thứ ba, tuệ thấu đạt 
(sammäsana ñãna). Người ấy có thể cho rằng mình có thể 
kinh nghiệm được sự sinh và diệt của các danh, danh này 
sau đanh khác và rằng đó chính là tuệ minh sát thứ ba. Tuy 
nhiên, nếu một người chưa phát triển Tứ niệm xứ, chưa 
chánh niệm về các đặc tính của của các loại danh khác 
nhau xuất hiện, người ấy không thê trực nhận rằng danh 
chỉ là một thực tại kinh nghiệm. Người ấy có thể tưởng 
rằng mình đang kinh nghiệm sự sinh diệt của danh, nhưng 
thực chất chưa biết danh là gì. Người ấy vẫn nhằm lẫn giữa 
danh và sắc. Người ấy chưa biết rằng danh hoàn toàn khác 
với sắc. 

Một người thiếu kiên nhẫn mong muốn tuệ minh sát 
sớm sinh khởi. Người ấy sẽ có gắng làm một cái gì đó thay 
cho việc hay biết các đặc tính của danh và sắc xuất hiện 
một cách tự nhiên và sinh khởi bởi những duyên riêng của 


- 410 — Các tầng tuệ minh sát 





chúng. Không thể vội vàng trong việc phát triển trí tuệ. Trí 
tuệ chỉ có thê lớn mạnh từ từ và không có nhân duyên nào 
khác cho sự phát triển của nó ngoài Sự phát triển Tứ niệm 
xứ trong cuộc sống hàng ngày. Nếu ai đó cỗ làm một cái 8Ì 
đó, người ấy sẽ đi con đường sai, mà nhân sai thì không thể 
mang đến kết quả đúng. Nếu ai đó hy vọng có kết quả 
nhanh chóng trong sự thực hành của mình, đó chính là con 
đường sai (phi đạo); người ấy không hiểu rằng con đường 
đúng (chánh đạo) là 8Ì. Tâm tham căn sinh kèm với tà kiến 
thúc đây sự phát triển của phi đạo và nó sẽ dẫn tới phi giải 
thoát, không phải là sự giải thoát chân chánh, cái là sự 
đoạn diệt phiền não. 

Tuệ sinh diệt (udayabbayañana) “là tầng tuệ minh sát 
thứ tư. 

Tuệ minh sát của giai đoạn thứ ba đã chứng ngộ được 
sự sinh và diệt liên tiếp của danh và sắc. Tuy nhiên, ở giai 
đoạn này, tuệ giác vẫn chưa đủ sắc bén đề thấy được hiểm 
họa và sự bất lợi của sinh và diệt tới mức có thể buông bỏ 
chúng. Sự sinh khởi nhanh chóng của một pháp mới ngay 
sau sự diệt đi của pháp cũ che lấp hiểm họa của sự sinh 
diệt. Trí tuệ cần phải trở nên sắc bén hơn đề có thể đắc 
được các tầng tuệ sau. Ở tầng tuệ thứ tư, tuệ giác có thể 
xuyên thấu một cách rõ ràng hơn sự sinh và diệt của mỗi 
loại danh và mỗi loại sắc riêng biệt. Ta không nên cố gắng 
làm một cái gì đó đặc biệt mà chỉ tiếp tục suy xét các đặc 
tính của danh và sắc. Ta cần kiên trì bền bỉ trong việc phát 
triển tuệ giác. 





' Micchã-vimutti. 

? Tham khảo Thanh Tịnh Đạo (Ch 21, Đạo Trị Kiến Thanh Tịnh) cho 
tầng tuệ này và các tầng tuệ sau, chúng là các tuệ minh sát chính 
(mahä-vipassanä ñana). Udaya là “sinh”và baya là “diệt”. 


Khảo cứu pháp chân đế - 411 - 





Tất cả các loại danh và sắc đều có thể là đối tượng của 
hiểu biết, cho dù chúng là thiện pháp hay bất thiện pháp, 
cho dù chúng ở mức độ nào của thiện pháp hay bất thiện 
pháp, hay chúng xuất hiện qua căn môn nào. Giai đoạn thứ 
tư của tuệ minh sát biết rõ ràng hơn, chính xác hơn sự sinh 
diệt của mỗi loại danh và sắc khi chúng xuất hiện từng cái 
một. Tuệ giác này có thể sinh khởi khi hiểu biết trọn vẹn về 
thâm sát (tirana pariñña) đã viên. mãn' (toàn tri thâm sát 
hay tuệ tri). Hiểu biết trọn vẹn về thâm sát là loại trí tuệ 
suy xét và hiểu một cách rõ ràng đặc tính của các loại danh 
và sắc khi chúng xuất hiện qua sáu căn. Chừng nào hiểu 
biết ấy chưa viên mãn, sẽ không có duyên cho sự sinh khởi 
của tuệ sinh diệt (udayabbayañana). 

Người phát triển con đường Chánh đạo biết rằng niết 
bàn, thực tại tận diệt phiền não, không thê được chứng ngộ 
khi hiểu biết về các thực tại hữu vi chưa được phát triển 
một cách trọn vẹn. Trước hết, cần phát triển trí tuệ hiểu 
biết một cách rõ ràng các đặc tính của danh và sắc khi 
chúng xuất hiện một cách tự nhiên trong cuộc sống hàng 
ngày. Sẽ không thể chứng ngộ niết bàn nếu trí tuệ chưa 
xuyên thấu một cách thấu đáo và chuẩn xác các đặc tính 
của danh và sắc xuất hiện qua sáu môn. 

Các đặc tính của danh và sắc xuất hiện qua mỗi giác 
quan là hoàn toàn khác nhau. Nếu trí tuệ vẫn chưa hiểu một 
cách chỉ tiết sự khác biệt giữa các đặc tính khác nhau của 


' Có ba loại Pariãñã (toàn trì): Hiểu biết trọn vẹn về trí đã đạt (ñãta 
pariññä - thắng, tri), hiểu biết trọn vẹn về thầm sát (tirana pariññã - tuệ 
tri), và hiểu biết trọn vẹn về đoạn trừ (pahãna pariññã - liễu tri). Mỗi 
khi đạt tới một tầng tuệ minh sát, trí tuệ có được ở những khoảnh khắc 
ấy cần [tiếp tục] được áp dụng. Ba loại Pariññã (toàn tri) là các mức độ 
trí tuệ ứng dụng các tuệ minh sát trong việc suy xét đi suy xét lại về 


danh và sắc. Điều này sẽ được giải thích thêm ở phần sau. 


- 412 — Các tầng tuệ minh sát 





danh và sắc khi chúng xuất hiện qua sáu cửa giác quan, sự 
sinh và diệt của danh và sắc sẽ không thê được chứng ngộ. 
Khi ấy, vô minh, hoài nghi và tà kiến về các thực tại không 
thể được tận diệt. 

Tuệ diệt (bhanga ñãna) ' là tầng tuệ minh sát thứ năm. 

Mặc dầu tuệ minh sát thứ tư đã chứng ngộ một cách rõ 
ràng sự sinh diệt của từng đặc tính một của danh và sắc, 
dính mắc vào chúng vẫn còn rất ngoan cố. Sự dính mắc 
vào tất cả các thực tại đã được tích lũy từ vô thủy trong 
vòng sinh tử luân hồi. Vô minh và dính mắc vào các khái 
niệm về ngã giống như rễ cây bám chắc rất khó nhỗ đi. Trí 
tuệ cần được phát triển thấu đáo hơn nữa thông qua Tứ 
niệm xứ. Cần phải có chánh niệm và trí tuệ thâm sát nhiều 
lần sự sinh diệt của danh và sắc đã được chứng ngộ ở tầng 
tuệ thứ tư. Trí tuệ cần phải suy xét một cách kỹ lưỡng hơn 
sự điệt đi của các danh và sắc đang xuất hiện. Khi ấy có thể 
thấy rằng các pháp diệt đi không thể là nơi nương tựa. 
Thông qua sự phát triển của Tứ niệm xứ, trí tuệ sẽ trở nên 
sắc bén hơn và trọn vẹn hơn, để rồi có đủ duyên cho sự 
sinh khởi của tầng thứ năm của tuệ minh sát, gọi là tuệ diệt 
(bhanga ñãna). Tầng tuệ này nhận rõ danh và sắc sinh và 
diệt không thê là nơi nương tựa, chúng không mang tới sự 
an toàn. Khi ấy, có sự khởi đầu của pariññã (toàn tri) thứ 
ba, tức là hiểu biết trọn vẹn về đoạn trừ (pahãna pariññäã - 
toàn tri đoạn trừ hay liễu tri). Toàn tri này có thể dẫn đến 
các tầng tuệ giác cao hơn nữa, đến mức độ trí tuệ bắt đầu 
xả ly khỏi sự dính mắc vào ý niệm về ngã, con người hay 
chúng sinh. 

Tuệ úy (bhaya ñãna) là tuệ minh sát thứ sáu. 





' Bhanga có nghĩa là “tan biến” hoặc “vỡ vụn”. 


Khảo cứu pháp chân đế - 413 - 





Khi tuệ diệt đã diệt đi, người phát triển minh sát nhận 
ra rằng phiền não vẫn còn rất mạnh, rằng vẫn còn duyên 
cho chúng sinh khởi tùy theo mức độ mà chúng đã được 
tích lũy. Người ấy suy xét kỹ lưỡng các đặc tính của sự diệt 
đi của danh và sắc, nhưng dính mắc vào ý niệm về ngã vẫn 
còn được tích lũy kiên cố. Loại dính mắc này có thê được 
tận diệt nhờ thấy được hiểm họa và tính chất bất toại 
nguyện của sự diệt đi của danh và sắc. Trí tuệ vẫn phải tiếp 
tục suy xét về danh và sắc và nhờ đó thấy được rõ hơn 
hiểm họa và bất lợi của sự diệt đi của các thực tại. Khi tuệ 
giác đã trở nên trọn vẹn hơn, sẽ có đủ duyên cho sự sinh 
khởi của tầng tuệ thứ sáu, được gọi là tuệ úy (bhaya ñãn). 
Tuệ giác này thấy được hiểm họa của danh và sắc Ở 
khoảnh khắc thấy rõ sự sinh và diệt của danh và sắc. 

Tuệ thấy hiểm họa của ngũ uẫn (ãdinava ñãna) là 
tầng tuệ minh sát thứ bảy. 

Tuệ úy (bhaya ñãna) thấy được bất lợi của sự sinh và 
diệt của danh và sắc, tuy nhiên, khi tuệ giác này đã diệt 
đi, sự dính mắc vào ý niệm về ngã vẫn có thê sinh khởi, 
nó vẫn chưa được tận diệt hoàn toàn. Người phát triển Tứ 
niệm xứ hiểu rằng mối hiểm họa và bất lợi của danh và 
sắc sinh và diệt cần phải được liễu tri một cách sâu sắc 
hơn nữa và dưới nhiều khía cạnh hơn nữa. Bằng cách ấy, 
xu hướng cho danh và sắc là ta có thể suy giảm. Khi 
chánh niệm hay biết đặc tính của thực tại sinh và diệt, trí 
tuệ trở nên sắc bén hơn và thấy một cách rõ ràng hơn tính 
bất lợi của sự sinh và diệt của danh và sắc. Trí tuệ trở nên 
trọn vẹn đến mức độ có thê tạo duyên cho sự sinh khởi 
của tuệ thấy hiểm họa của ngũ uẫn (ãdinava ñãna). Khi 
tuệ giác này sinh khởi, nó sẽ thấy rõ ràng hiểm họa và bắt 
lợi của danh và sắc sinh và diệt. 


- 414 — Các tầng tuệ minh sát 





Tuệ chán nản (nibbidã ñãna) là tầng tuệ minh sát thứ 
tám. 

Khi mối hiểm họa của tất cả các thực tại hữu vi đã 
được liễu ngộ, chúng dường như là một tòa nhà đang bén 
lửa. Sự dính mặc vào cuộc sống trở nên suy giảm khi ta 
thấy rõ sự vô ích của danh và sắc đang xuất hiện. Khi ấy sẽ 
có tuệ chán nản (nibbida ñãna) 

Tuệ muốn giải thoát (muccitukamyatã ñãna) ' là tầng 
tuệ minh sát thứ chín. 

Khi tuệ giác thấy được rõ ràng hơn sự vô ích của danh 
và sắc đang xuất hiện, nó trở nên thờ ơ với chúng, trí tuệ sẽ 
muốn được giải thoát khỏi danh sắc sinh và diệt. Trí tuệ 
muốn được giải thoát đó gọi là tuệ muốn giải thoát 
(muccitukamyatã ñãna). 

Tuệ suy đạt (patisañkhã ñãna) “là tầng tuệ minh sát 
thứ mười. 

Khi tuệ giác sinh khởi muốn giải thoát khỏi danh và 
sắc và mong muốn ấy trở nên mạnh mẽ hơn nữa, tuệ giác 
sẽ hướng đến việc suy xét đi suy xét lại nhiều lần ba đặc 
tính chung (tam tướng) của các thực tại hữu vi, đó là: vô 
thường, khổ và vô ngã. Khi trí tuệ thấy rõ ràng các đặc 
tính vô thường (aniccä) của tất cả thực tại hữu vi sinh và 
diệt, nó hiểu được răng chúng không mang tới an toàn, rất 
tạm bợ, mong manh, luôn thay đôi, không ồn định và 
không thể nương náu. Khi trí tuệ thấy rõ ràng đặc tính khổ 
(dukkha) của tất cả các thực tại hữu vi sinh và diệt, nó sẽ 
thấy chúng luôn o ép, như một sự đe dọa mà không cách 





' Muccati có nghĩa là “giải thoát” và kamyatã có nghĩa là “mong 
muôn”. 
? Patisankhãna có nghĩa là “suy đạt, suy xét”. 


Khảo cứu pháp chân đế - 415 - 





nào trốn chạy, như một căn bệnh trằm kha, như một mối 
nguy hiểm, như một thứ bất khả ái và không đáng bám 
víu vào. Khi trí tuệ thấy rõ ràng các đặc tính vô ngã của 
tất cả các thực tại sinh và điệt, nó thấy rằng chúng là rỗng 
không, trống rỗng, một cái gì đó không thê sở hữu, không 
thể kiểm soát. Tuệ giác thấy được cả ba đặc tính của tất cả 
các thực tại hữu vi (sankhara dhamma) đó gọi là tuệ suy 
đạt (patisañkhã ñãna). 

Tuệ xả hành (saủkhãrupekkhã ñãna), là tầng tuệ minh 
sát thứ mười một. 

Khi trí tuệ chứng ngộ một cách rõ ràng ba đặc tính của 
các pháp hữu vi trở nên hoàn mãn hơn, sẽ bớt có xu hướng 
cho các thực tại hữu vi là thường, lạc và ngã. Như vậy, sẽ 
có thêm sự xả ly đối với các pháp hữu vi. - Người phát triển 
vipassanã biết rằng chừng nào niết bàn vẫn chưa xuất hiện 
và do vậy, trí tuệ vẫn chưa xuyên thấu được đặc tính của 
niết bàn, người ấy vẫn còn phải tiếp tục suy xét bất kỳ đặc 
tính nào của tam tướng xuất hiện. Tuệ giác dẫn đến tâm xả 
đối với các pháp hữu vi sinh và diệt được gọi là tuệ xả 
hành (sankhãrupekkha ñãna). Tuệ giác này chính là minh 
sát tuệ dẫn tới sự chứng ngộ tối thượng: nó dẫn tới sự vượt 
lên". Đó là trí tuệ tạo duyên cho một người rời bỏ trạng thái 
của phàm phu và điều này xảy ra khi tâm đạo (magga-citta) 
sinh khởi. 

Tuệ thuận thứ (anuloma ñãna) là tầng tuệ minh sát 
thứ mười hai. 

Tuệ thuận thứ, là tuệ minh sát sinh khởi trong lộ trình 
đạt giác ngộ, tức là đạo lộ (magga-vTthi). Loại tuệ giác này 





` Trong tiếng PalI, nó được gọi là “vufthäna gaminT paññã”. Vutthäna 
có nghĩa là “lên cao, thượng” và gaminnI có nghĩa là “đi”. 


- 416 — Các tầng tuệ minh sát 





thuận với tuệ tri rõ ràng về Tứ Thánh Đề!. Tuệ thuận thứ là 
ba khoảnh khắc của tâm đại thiện hợp trí sinh khởi trong 
đạo lộ. Chúng bao gồm: tâm chuẩn bị (parikamma), cận 
định (upacãra) và thuận thứ (anuloma). Cả ba tâm này đều 
có đối tượng là một trong ba đặc tính của tam tướng”. 
Chúng liễu tri pháp hữu vi xuất hiện ở khoảnh khắc đó 
hoặc là vô thường, khổ hay vô ngã. Tuệ thuận thứ này 
thuận với sự buông bỏ các đối tượng là pháp hữu vi. 

Đối với người tuệ bén (tikkha puggala) là người có trí 
tuệ sắc bén và có thể chứng ngộ được Tứ Thánh Đề nhanh 
chóng, sẽ chỉ có hai sát na tuệ thuận thứ, bởi vì người ấy 
không cần đến chuẩn bị tâm (parikamma). 

Tuệ chuyển tánh (gotrabhũ ñãna) là tầng tuệ minh sát 
thứ mười ba. 

Tuệ giác này tiếp nối tuệ thuận thứ, bao gồm ba sát na 
tâm đối với người chứng ngộ Tứ Thánh Đế chậm hơn 
người bén tuệ”, hay hai sát na tâm đối với người bén tuệ. 
Tuệ chuyền tánh này chính là tâm đại thiện hợp trí có niết 
bàn làm đối tượng. Nó là tập hành duyên (asevana- 
paccaya) ? cho tâm đạo tiếp theo của bậc Dự lưu (Tu đà 


'Thanh tịnh đạo (Ch.21, 130) có nói rằng tuệ thuận thứ thích ứng 
(thuận thứ) với tám tuệ minh sát chính (mahã-vipassan3a) và với 37 
phẩm trợ đạo. Các pháp này đạt được sư hoàn mãn ở thời điểm giác 
ngộ. Vì vậy, tuệ thuận thứ thích ứng (thuận thứ) với các tầng tuệ thấp 
hơn trước đó và nó cũng thích ứng (thuận thứ) với thượng tầng, tức là 
sự giác ngộ. 
? Tâm thứ ba là thuận thứ (anuloma), nhưng cả ba tâm trước chuyên 
tính (gotrabhu) đều thuộc tuệ thuận thứ. 

Š Trong tiếng Pãli, người chậm được gọi là “manda puggala” và người 
sắc bén được gọi là “tikkha puggala”. 
* Tâm tốc hành trước làm duyên cho tốc hành tâm sau sinh khởi gọi là 
tập hành duyên. 


Khảo cứu pháp chân đế - 417 - 





hoàn), là tâm thiện siêu thế (lokuttara kusala citta). Tâm 
đạo có niết bàn làm đối tượng và tận diệt phiền não. 

Trong lộ trình tâm, thường thì cả bảy tốc hành tâm 
(javana-citta) có cùng một đối tượng, nhưng trong trường 
hợp của tâm đạo (magga-citta) thì lại khác. Các tâm chuẩn 
bị (parikamma), cận định (upacãra) và thuận thứ (anuloma) 
sẽ có đối tượng là một trong ba đặc tính của thực tại. Các 
tâm tiếp theo trong lộ trình ấy là tâm chuyển tánh 
(gotrabhu), tâm đạo (magga-citta) và các sát na của tâm 
quả (phala-citta) (hai hoặc ba sát na) có niết bàn làm đối 
tượng. Tâm chuyên tánh là tâm đại thiện lần đầu tiên kinh 
nghiệm niết bàn; nó như thê “hướng tới” tâm đạo Dự lưu, 
tâm tiếp nối ngay sau tâm chuyền tánh và có niết bàn làm 
đối tượng. Thanh Tịnh Đạo (chương XXI|L, I1, ấn bản năm 
1975 B. P. S) có nói rằng tâm này chỉ có thể chứng ngộ 
niết bàn nhưng không tận diệt được phiền não, nên nó được 
gọi với tên “hướng tới Đạo”. Chúng ta đọc như sau: 

Mặc dầu nó không hướng tới (ävajjana) : nhưng nó 
lại đảm nhiệm vị trí của hướng tới, vì vậy, nó như thể ra 

dấu hiệu để đạo xuất hiện, rôi nó diệt di. 

Tâm đạo tiếp nối tâm chuyển tánh có thể tận diệt 
phiền não trong khi kinh nghiệm niết bàn. 

Cuốn C”ú Giải Bộ Pháp Tụ (Quyên I, Phần 7, Ch. 1, 
Đạo Thứ Nhất, §232 - 233) và Thanh Tịnh Đạo (Chương 
XXII, 8 - 10) sử dụng một ấn dụ cho tuệ thuận thứ và tuệ 
chuyên tánh. Một người đi ngắm trăng vào ban đêm, mặt 
trăng vẫn chưa xuất hiện bởi vì nó bị che lấp bởi các đám 





Nó không đảm nhận chức năng hướng tới (ävajjana) như ngũ môn 
hướng tâm trong lộ trình qua ngũ môn hay ý môn hướng tâm trong lộ 
trình ý môn. 


- 418 — Các tầng tuệ minh sát 





mây. Rồi một ngọn gió đã thổi bay những đám mây dày, 
một ngọn gió khác thôi bay đám mây vừa và ngọn gió khác 
thổi bay đám mây mỏng. Khi ấy, người đó có thể thấy 
được mặt trăng không bị che lấp bởi đám mây nữa. Niết 
bàn cũng giống như mặt trăng. Ba khoảnh khắc của tuệ 
thuận thứ giống như ba ngọn gió, tuệ chuyển tánh 
(gotrabhũ ñãna) giống như người đàn ông thấy được mặt 
trăng rõ ràng trong bầu trời, hoàn toàn không bị che lấp bởi 
mây nữa. 

Cũng giống như ba ngọn gió chỉ có thể xua tan được 
mây che mặt trăng mà không thấy được mặt trăng, cũng 
như vậy, ba khoảnh khắc của tuệ thuận thứ chỉ có thể xua 
tan bóng tối che lấp Tứ Thánh Đề nhưng chúng không thể 
kinh nghiệm niết bàn. Cũng giống như một người chỉ có 
thể thấy được mặt trăng mà không thể xua tan được đám 
mây, tuệ chuyển tánh chỉ có thể kinh nghiệm được niết bàn 
mà không xua tan được phiền não. 

Tuệ đạo (magga ñãna) là tầng tuệ minh sát thứ mười 
bốn. 

Khi tuệ chuyển tánh đã diệt đi, nó được tiếp nối bởi 
tâm đạo Dự lưu và tâm này vượt qua trạng thái của phàm 
phu và đạt tới trạng thái của bậc Thánh nhân (Ariyan). Tâm 
này tận diệt phiền não tương ứng với giai đoạn giác ngộ đạt 
được. 

Tuệ quả (phala ñãna) là tầng tuệ minh sát thứ mười lăm. 

Khi tâm đạo của một vị Dự lưu đã diệt đi, nó tạo 
duyên cho sự sinh khởi của tâm tiếp theo, đó là tâm quả 
(phala-citta). Tâm quả cũng là tâm quả siêu thế (lokuttara 
vipäkacitta) được tiếp nối ngay sau tâm đạo (magga-citta) 
không gián đoạn. Tâm thiện siêu thế là nghiệp duyên cho 
tâm quả tiếp nối không chậm trễ, không cần có các tâm 


Khảo cứu pháp chân đế - 419 - 





khác giữa chúng và vì vậy, nó được gọi là không chậm trễ 
hay tức khắc trổ quả (akãliko) '. Như vậy, tâm quả siêu thế 
(Iokuttara vipakacitta) khác với các loại tâm quả khác. Tâm 
quả siêu thế là hai hay ba sát na tâm sinh khởi trong đạo lộ 
và nối tiếp tâm đạo đảm nhận chức năng của tốc hành tâm. 
Như vậy, chúng đảm nhận chức năng khác với chức năng 
bình thường của các loại tâm quả khác. 

Tuệ hồi quán (paccavekkhana ñãna) là tầng tuệ minh 
sát thứ mười sáu. 

Khi tâm đạo lộ đã diệt đi, chúng được tiếp nối bởi các 
tâm hộ kiếp (bhavanga-citta) và rồi các tâm thuộc lộ trình ý 
môn sinh khởi. Các tâm này hồi quán sự giác ngộ đã đạt 
được. Trong một lộ trình, các tâm này hồi quán tâm đạo, 
trong một lộ trình khác hồi quán tâm quả, trong một lộ 
trình khác hồi quán phiền não đã được tận diệt, trong một 
lộ trình khác nữa hồi quán các phiền não vẫn còn tồn tại và 
trong một lộ trình nữa hồi quán niết bản. 

Những người chứng A la hán đạo và A la hán quả 
không phải xem xét lại phiền não còn tồn tại, vì tâm đạo 
của vị A la hán đã tận diệt hoàn toàn phiền não. 

Tóm tắt lại các tẦng tuệ minh sát như sau: 

e Tuệ phân biệt danh và sắc (nãma-rũpa-pariccheda- 
ñãna) 

e Tuệ phân biệt duyên (paccaya-pariggaha-ñãna) 

e Tuệ thấu đạt (sammãsana ñãna) 





1 Kãla có nghĩa là “khoảnh khắc” và tiếp đầu ngữ “a” có hàm ý phủ 
định. Tham khảo thêm trong 7»anh Tịnh Đạo (Ch.VII,80) phần Pháp 
Tùy Niệm. Giáo Pháp là sanditthiko, có nghĩa là “có thể chứng ngộ ở 
đây và bây giờ” và akãliko, có nghĩa là “không chậm trễ, tức khắc trỗ 


239 


quả”. 


- 420 — Các tầng tuệ minh sát 





Tuệ thấy sinh diệt (udayabbaya ñãna) 

Tuệ diệt (bhanga ñãna) 

Tuệ úy (bhaya ñãna) 

Tuệ thấy hiểm họa của ngũ uẫn (ãdĩnava ñãna) 
Tuệ chán nản (nibbidã ñaãna) 

Tuệ muốn giải thoát (mucitukamyatäñãna) 
Tuệ suy đạt (patisankhañana) 

Tuệ xả hành (sankhãrupekkhã ñãna) 

Tuệ thuận thứ (anuloma ñãna) 

Tuệ chuyền tánh (gotrabhũ ñãna) 

Tuệ đạo (magøa ñãna) 

Tuệ quả (phala ñãna) 

Tuệ hồi quán (paccavekkhana ñãna) 


Các tuệ minh sát ở đây được liệt kê gồm mười sáu. 
Tuy nhiên, trong một số Kinh điển, người ta chỉ tính là 
chín, tức là tính từ tầng tuệ giác chính đầu tiên (mahã- 
vipassan8) là tuệ thấy sinh diệt (uddayabbaya ñãna) và kết 
thúc ở tuệ thuận thứ (anuloma ñãna). Chín tầng tuệ minh 
sát này không bao gồm ba giai đoạn đầu tiên của tuệ minh 
sát yếu, và là tuệ lực minh sát (balava vipassan3). 

Đôi khi, các tầng tuệ minh sát được tính thành mười, 
khi đó người ta bắt đầu tính từ tầng tuệ thứ ba của tuệ minh 
sát yếu, tức tuệ thấu đạt (sammäsana ñãna) và cũng kết 
thúc ở tuệ thuận thứ. 

Việc trình bày các giai đoạn khác nhau của tuệ minh 
sát - từ tuệ giác đầu tiên cho tới tuệ thuận thứ - sinh khởi 
trước khi đạt được giác ngộ - chỉ ra rằng, sự phát triển tuệ 
giác là một lộ trình dài lâu. Rất từ từ, tuệ giác trở nên sắc 
bén hơn, viên mãn hơn để tuệ thuận thứ có thê sinh khởi và 
tương hợp với sự chứng ngộ niết bàn. 


Khảo cứu pháp chân đế - 421 - 





Chương 31 
Các loại thanh tịnh 


Tuệ giác được phát triển trong Tứ niệm xứ 
(satipatthãna) dần trở nên sắc bén hơn và thanh tịnh hơn 
theo từng tầng tuệ minh sát. Trong sự phát triển của Tứ 
niệm xứ, có nhiều loại thanh tịnh (visuddhi) và có thể được 
xếp làm bảy như sau: 

e Thanh tịnh giới (sila visuddhi) là loại thanh tịnh 
đầu tiên. Giới (sïla) sinh khởi cùng Tứ niệm xứ hay biết 
các đặc tính của danh và sắc gọi là thanh tịnh giới. Ở 
khoảnh khắc ấy có sự thanh lọc vô minh về các đặc tính 
của pháp chân đề, cái vốn là vô ngã. Khi Tứ niệm xứ chưa 
sinh khởi, ta vẫn cho giới (Sila) là ta và vì vậy, giới (sila) 
không phải là giới thanh tịnh (s1la visuddh1). 

e Thanh tịnh tâm (citta visuddhi) là loại thanh tịnh 
thứ hai. Thực chất, đó là những mức độ khác nhau của định 
sinh khởi khi chánh niệm hay biết các đặc tính của danh và 
sắc. Hoặc khi tâm thiền là đối tượng của Tứ niệm xứ, khi 
đó, tâm thiền chính là tâm thanh tịnh (citta visuddhi). Ở 
khoảnh khắc đó, ta không coi tâm thiên là ta. 

e Thanh tịnh kiến (ditthi visuddhi) là loại thanh tịnh 
thứ ba. Đó là giai đoạn của tuệ phân biệt danh sắc, tuệ giác 
thấy được rõ ràng các đặc tính của danh và sắc. Ở khoảnh 
khắc ấy ta không coi bất cứ thực tại nào, kế cả tuệ giác là 
ta. Khi ấy có kiến thanh tịnh (ditthi visuddhi) bởi vì trước 
đó chưa bao giờ có được sự chứng ngộ đặc tính vô ngã của 
danh và sắc rõ ràng đến như vậy. 


- 422 — Các loại thanh tịnh 





e Thanh tịnh do vượt hoài nghi (kankhävitarana 
visuddhi) ' là thanh tịnh thứ tư. Khi thanh tịnh kiến đã sinh 
khởi, tuệ giác được phát triển qua Tứ niệm xứ thấy được 
thực tại như chúng là”. Trí tuệ thấy các thực tại như chúng 
là, còn chánh niệm thì hay biết các đặc tính của thực tại khi 
chúng sinh khởi qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý môn. 
Bằng cách ấy, tuệ giác được sung mãn tới mức độ tầng tuệ 
minh sát thứ hai có thể sinh khởi. Tầng tuệ này gọi là tuệ 
phân biệt duyên của danh và sắc (paccaya-pariggahañãna). 
Khi đã liễu ngộ trực tiếp các thực. tại sinh khởi bởi các 
duyên riêng của chúng, hoài nghi về duyên khởi được loại 
bỏ. Khi ấy có thanh tịnh do vượt hoài nghỉ. 

e Thanh tịnh do thấu hiểu và thấy rõ đạo và phi 
đạo (maggamagga-ñãna-dassana-visuddhi) 3 là thanh tịnh 
thứ năm. Khi thanh tịnh do vượt hoài nghi đã sinh khởi, tuệ 
giác đã trở nên hoàn mãn hơn nhờ Tứ niệm xứ hay biết các 
đặc tính của danh và sắc. Trí tuệ trở nên quen thuộc hơn 
với các đặc tính của chúng và biết chúng một cách rõ ràng 
hơn. Trí tuệ nhận ra rằng các thực tại đều bình đẳng theo 
nghĩa chúng chỉ là các pháp hữu vi và vì vậy có thêm trạng 
thái quân bình đối với chúng. Điều ấy có nghĩa rằng sẽ có 
thêm sự buông bỏ, bớt xu hướng dính mặc vào một loại 
danh hay sắc cụ thể. Trí tuệ sẽ hướng tới việc thâm sát sự 
sinh và diệt của danh và sắc xuất hiện, thẩm sát đặc tính vô 
thường, khổ và vô ngã của chúng. Nhờ thé, trí tuệ có thể 
chứng ngộ được sự sinh diệt liên tiếp của các pháp ở tuệ 





'Kankhã có nghĩa là “hoài nghi” và vitarana có nghĩa là “vượt qua”. 

? Có trí và kiến đúng với sự thật, tiếng Päli là: yathãbhũta ñãna 
dassana. Yathabhuta có nghĩa là “như nó là”, ñana có nghĩa là “tuệ 
giác, trí” và dassana có nghĩa là “thấy, kiến”. 

F Tham khảo 7T5hanh Tịnh Đạo (Chương XXII). Amagga là “phi đạo”, 


tiền tố “a” có nghĩa phủ định. 


Khảo cứu pháp chân đế - 423 - 





thấu đạt (sammäsana ñãna). Sau giai đoạn này, có thể có sự 
sinh khởi của tuệ giác thứ tư, tuệ giác thấy sự sinh diệt của 
danh và sắc (uddayabbaya ñãna). Đây là trí tuệ chuẩn xác 
hơn về sự sinh và diệt của từng loại danh và từng loại sắc ở 
mỗi thời điểm. 

Một người sơ cơ trong tuệ minh sát có thể có “tùy 
phiền não” (vipassanũpakkilesa). Sau khi tằng tuệ thứ tư đã 
diệt đi, phiền não có thể sinh khởi. Vì các phiền não này 
chưa được tận diệt, chúng có thể tạo duyên cho sự sinh 
khởi cho một hay nhiều tùy phiền não (xem thêm 7hanh 
Tịnh Đạo, chương XX, 105 - 109). Có mười loại tùy phiền 
não sinh khởi dựa trên các yếu tố như sau: 

Hào quang (obhãsa) 

Tuệ minh sát (vipassanã ñana) 
Phỉ (pĩti) 

An tịnh (passaddhi) 

Lạc (sukha) 

Quyết tín (adhimokkha) 

Tinh cần (paggäha) 

Niệm (upatthãna) 

Xả (upekkhä) 

Dục cầu (nikanti) 


Tùy phiền não thứ nhất, cái sinh khởi do bởi hào 
quang, có thê sinh khởi khi tầng tuệ thứ tư, tuệ thấy được 
sự sinh và diệt của danh và sắc, đã diệt đi. Tâm khi ấy có 
thê an tịnh tới mức có thể làm duyên cho sự sinh khởi của 
hào quang'. Khi sự dính mắc vào điều này sinh khởi, nó trở 





' Ánh sáng phát ra từ cơ thể, Thanh Tịnh Đạo (Chương XXII, 107, chú 
thích 34). 7hanh Tịnh Đạo nói răng tùy phiên não này thường sinh 
khởi nơi người phát triên cả samatha và vipassanä. 


- 424 — Các loại thanh tịnh 





thành một tùy phiền não. Tùy phiền não này sẽ tạo nên sự 
gián đoạn trong lộ trình phát triên tuệ giác. Ta sẽ không 
thâm sát sự sinh diệt của thực tại nữa, cũng không quán xét 
các đặc tính khô, vô thường và vô ngã nữa. 

Tùy phiền não thứ hai là dính mắc vào tuệ giác thấy rõ 
các đặc tính của danh và sắc khi chúng sinh diệt chớp 
nhoáng. Ta dính mắc vào tuệ giác sắc bén và sinh khởi như 
một tia chớp. Do tùy phiên não này, ta không tiêp tục thâm 
sát sự sinh diệt của thực tại và phát triên hiệu biệt vê Tam 
tướng. 

Tùy phiền não thứ ba là dính mắc với phi, thỏa mãn 
với trí tuệ trực nhận sự sinh diệt của các pháp. 

Tùy phiền não thứ tư là dính mắc với an tịnh do không 
còn trạo cử, nặng nề, cứng nhắc, vẹo vọ hay thiếu nhu 
nhuyền. 

Tùy phiền não thứ năm là dính mắc vào cảm giác hỷ 
lạc mạnh mẽ sinh khởi do tuệ giác. 

Tùy phiền não thứ sáu là đính mắc vào tính quả quyết, 
bên bỉ và tín tâm mạnh mẽ sinh khởi do tuệ giác. 

Tùy phiền não thứ bảy là đính mắc vào tính tinh cần 
vừa độ, không thừa không thiêu, sinh khởi do tuệ giác. 

Tùy phiền não thứ tám là dính mắc vào chánh niệm 
chăc chăn và sự vững vàng sinh khởi do tuệ giác. 

Tùy phiền não thứ chín là dính mắc vào trạng thái xả 
và quân bình với tât cả các pháp hữu vi, sinh khởi do tuệ 
giác. Ta có thê dính mặc khi tuệ giác rât sắc bén và nhanh 
như tia chớp khi liêu ngộ sự sinh diệt của các đôi tượng 
đang xuât hiện. 

Tùy phiền não thứ mười sinh khởi khi một người hoan 
hỷ vui thú trong tuệ giác trực nhận các đặc tính của danh 
và sắc như chúng là. 


Khảo cứu pháp chân đế. - 425 - 





Khi trí tuệ đã trở nên sắc bén hơn, nó nhận ra được sự 
phức hợp Và VI tế của các tùy phiền não và nó biết rằng các 
tùy phiền não ấy cần phải được tận diệt. Trí tuệ nhận ra 
răng chừng nào tùy phiên não ấy còn sinh khởi thì Chánh 
Đạo chưa được phát triển dẫn tới sự tận diệt kế cả những 
dính mắc vi tế nhất với các thực tại. Đây chính là thanh 
tịnh đo thấu hiểu và thấy rõ đâu là đạo và đâu là phi đạo 
(maggãmagga-ñãnadassana-visuddhi). Khi ấy có thể có tuệ 
giác thứ tư, tuệ sinh diệt, trong khi người phát triển tuệ 
giác giờ đã thoát ly khỏi các tùy phiền não'. 

e Thanh tịnh do liễu tri đạo là thanh tịnh thứ sáu 
(patipadã-ñãnadassana-visuddhi). Khi các tùy phiền não đã 
được vượt qua, trí tuệ có thể trở nên hoàn mãn hơn với sự 
phát triển tiếp tục của Tứ niệm xứ và khi ấy có thanh tịnh 
do liễu tri đạo. Khi người phát triển tuệ giác không còn bị 
ngăn trở bởi tùy phiền não nữa, khi ấy có sự thanh tịnh của 
tầng tuệ thứ tư, tuệ liễu ngộ sự sinh diệt của các thực tại và 
nó sẽ tiếp tục cho đến tuệ thuận thứ (anuloma ñãna). Tuệ 
thuận thứ là ba sát na tâm sinh khởi trong đạo lộ, bao gồm 
tâm chuẩn bị (parikamma), tâm cận định (upacãra) và tâm 
thuận thứ (anuloma). 

e Thanh tịnh do liễu tri (thấu hiểu và thấy rõ) 
(ñanadassana visuddh) là thanh tịnh thứ bảy. Khi ba sát na 
của tuệ thuận thứ đã diệt đi, tuệ chuyển tánh sinh khởi. Nó 
có đặc tính là hướng tới tâm siêu thế và vì vậy không thuộc 
vào loại thanh tịnh thứ sáu - thanh tịnh do liễu tri đạo, cũng 





'Thanh Tịnh Đạo có giải thích tại sao tuệ thấy sự sinh diệt của thực tại 
cần phải được lặp lại. Người phát triển tuệ giác không thê nhận thấy 
tam tướng một cách rõ ràng chừng nào vẫn còn bị che chắn bởi các tùy 
phiền não này. Khi các tùy phiền não đã được vượt qua, người ấy cần 
phải tiếp tục phát triển trí tuệ về sự sinh và diệt của thực tại để có thê 
chứng ngộ được tam tướng một cách rõ ràng hơn nữa. 


- 426 — Các loại thanh tịnh 





không vào loại thanh tịnh thứ bảy - thanh tịnh do liễu tri; 
nó năm giữa hai loại thanh tịnh này, tuy nhiên, nó vẫn 
được coi là một loại tuệ minh sát vì nó nằm trên lộ trình 
của minh sát tuệ. Khi tâm chuyển tánh đã diệt đi, tâm đạo 
sinh khởi và khi ấy có thanh tịnh do liễu tri. Như vậy, tổng 
cộng có bảy loại thanh tịnh. 


Khảo cứu pháp chân đế - 427 - 





Chương 32 
Ba mức độ toàn tri (Pariññä) 


Sự phát triển của Tứ niệm xứ (satipatthãna) là sự phát 
triển tuệ giác dẫn đến sự chứng ngộ Tứ Thánh Đế. Trong 
lộ trình phát triển tuệ giác, có thể nhận thấy ba mức độ của 
hiểu biết trọn vẹn (pariññã - toàn tri), bao gồm: hiểu biết 
trọn vẹn về trí đã đạt (ñãta pariññã - trí đạt toàn tri, hay 
thắng tri) ', hiểu biết trọn vẹn về thấm sát (Hrana pariiñä - - 
toàn tri về thấm sát, hay tuệ tri) ”, hiểu biết trọn vẹn về 
đoạn trừ (pahãna pariññã - toàn tri về đoạn trừ, hay liễu tri) 
3 


Hiểu biết trọn vẹn về trí đã đạt (thắng tri) là trí tuệ 
thấy được đặc tính của danh pháp và sắc pháp đang xuất 
hiện là vô ngã. Tuệ giác của giai đoạn thứ nhất phân biệt 
được rõ ràng sự khác biệt giữa đặc tính của danh pháp và 
sắc pháp (tuệ phân biệt danh sắc, nãma-rũpa- -pariccheda- 
ñãna) là cơ sở cho sự phát triển tiếp theo của trí tuệ. Hiểu 
biết trọn vẹn về trí đã đạt là trí tuệ áp dụng hiểu biết có 
được ở khoảnh khắc của tuệ minh sát thứ nhất và nó bắt 
đầu ở giai đoạn này. Trí tuệ cần phải tiếp tục thẩm sát đi 
thâm sát lại các đặc tính của các loại danh pháp và sắc 
pháp khác, ngoài những danh pháp và sắc pháp đã được 
chứng ngộ tại khoảnh khắc sinh khởi của tuệ minh sát thứ 





' ñãta có nghĩa “cái đã được biết, trí đã đạt” và pariãññã có nghĩa là 
“hiểu biết trọn vẹn, toàn tri”. 

? tirana có nghĩa là “thâm sát, phán xét”. 

3 pahãna có nghĩa là “từ bỏ, đoạn trừ”. 


- 428 — Ba mức độ toàn tri 





nhất. Chỉ khi ấy, danh pháp và sắc pháp mới được hiểu rõ 
như chúng là. 

Hiểu biết trọn vẹn về thâm sát (tirana pariññã - tuệ 
tri) là trí tuệ thầm sát một cách thấu đáo danh pháp và sắc 
pháp, không có sự ưa thích hay lựa chọn một loại danh 
hoặc sắc đặc biệt nào. Trí tuệ chứng ngộ các đặc tính của 
thực tại khi chúng xuất hiện qua sáu căn và có thê thấy 
chúng chỉ là pháp mà thôi. Khi trí tuệ đã nhận ra một cách 
rõ ràng rằng tất cả danh pháp và sắc pháp đều bình đăng, 
theo nghĩa chúng chỉ là các pháp hữu vi mà thôi, trí tuệ ây 
trở nên trọn vẹn hơn. Nhờ vậy, nó có thể chứng ngộ được 
tầng tuệ thứ tư, tuệ sinh diệt". Hiểu biết trọn vẹn về thẩm 
sát bắt đầu ở giai đoạn này. 

Hiểu biết trọn vẹn về đoạn trừ (pahãna pariññã - liễu 
tri) là loại toàn tri thứ ba. Khi trí tuệ thâm sát sự diệt đi của 
danh và sắc và nhận rõ điều Ấy, nó có thể đạt tới tầng tuệ 
thứ năm, tuệ diệt (bhanga ñãna). Từ đây trở đi, trí tuệ bắt 
đầu làm tăng trưởng sự xả ly đối với danh và sắc. Trí tuệ 
càng trở nên xả ly vì nó thấy rõ ràng sự bất lợi và hiểm họa 
của danh và sắc. Hiểu biết trọn vẹn về đoạn trừ bắt đầu ở 
tuệ diệt và tiếp tục cho đến tuệ đạo ở khoảng khắc đạt giác 
ngộ. 

Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta có nhiều 
duyên cho bất thiện pháp hơn là cho chánh niệm và hiểu 
biết về các pháp đang xuất hiện tự nhiên. Các pháp bất 
thiện sinh khởi rất thường xuyên và vì vậy, cần phải vun 
bồi ba mươi bảy phẩm trợ đạo (bodhipakkhiya-dhamma). 
Các yếu tố dẫn tới sự chứng ngộ Tứ Thánh Đề này, như 
chúng ta đã đọc, bao gồm: Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ 





! Giai đoạn thứ nhất của các tuệ minh sát chính. 


Khảo cứu pháp chân đế - 429 - 





như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh 
đạo. 

Các yếu tố dẫn tới giác ngộ cần phải được phát triển đi 
phát triển lại trong khoảng thời gian rất dài, chúng chỉ có 
thể được tích lũy một cách từ từ. Không aI có thể khiến trí 
tuệ sinh khởi chỉ bằng một cách hành xử đặc biệt hay 
những hoạt động cụ thể. Trí tuệ có thể được phát triển một 
cách tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta qua 
chánh niệm về các đặc tính của thực tại, chúng là vô ngã, 
chúng sinh khởi bởi các duyên riêng của chúng và rồi diệt 
đi một cách nhanh chóng. Có thể có sự hay biết về cái xuất 
hiện ở khoảnh khắc này qua mất, tai, mũi, lưỡi, thân và ý 
môn. Liệu ta có biết ở khoảnh khắc này Tứ niệm xứ 
(satipatthãna) chính xác là gì không? Ta có biết cái xuất 
hiện bây giờ qua ngũ môn hay ý môn là một pháp chân đế, 
là vô ngã hay không? Nếu ta chưa biết điều này, trước hết 
cần phát triển trí tuệ ở mức độ lý thuyết. Rất cần thiết phải 
nghe Pháp mà Đức Phật đã thuyết giảng để mọi người có 
thể có hiểu biết đúng về các đặc tính của các thực tại đang 
xuất hiện. Đức Phật dạy Pháp để mọi người có được hiểu 
biết tương ứng với sự thật mà Ngài đã chứng ngộ khi đạt 
được Phật quả. Ta cần có hiểu biết đúng đắn về sự thực 
hành và thực hành chính là sự phát triển tuệ giác. Chỉ nhân 
đúng mới mang tới kết quả đúng và đó là trí tuệ (paññã) 
thấy thực tại như chúng là, là vô thường, khổ và vô ngã. 
Trí tuệ cần phải nhận ra rằng các thực tại sinh và diệt luôn 
là khổ (bất toại nguyện, không dẫn tới hạnh phúc) và nó 
cần xuyên thấu đặc tính vô ngã của các thực tại xuất hiện ở 
khoảnh khắc này. Không có cách nào khác để biết được 
các thực tại như chúng là ngoài việc Tứ niệm xứ, lần này 
qua lần khác, hay biết, nghiên cứu và thâm xét các đặc tính 
của các pháp xuất hiện ngay bây giờ. Bằng cách này, các 


- 430 — Ba mức độ toàn tri 





phẩm chất thiện (hay các tâm sở tịnh hảo - sobhana 
cetasika) sẽ được tích lũy có thể làm duyên cho tuệ giác trở 
nên hoàn mãn hơn và các tầng tuệ minh sát có thể sinh 
khởi. 

Đức Phật Chánh đăng giác đã tích lũy Ba la mật trong 
bốn A tăng kỳ kiếp và một trăm ngàn đại kiếp. Từ khi Đức 
Phật Nhiên Đăng (Dipankara) đã thọ ký cho Ngài trở thành 
vị Phật Chánh Đẳng Giác trong tương lai, Ngài đã phát 
triển Ba la mật từ kiếp này sang kiếp khác. Ngài đã tới 
đảnh lễ và nghe pháp từ hai mươi tư vị Phật khác nhau 
trong các kiếp quá khứ trước khi Ngài đạt được Phật quả. 
Trong kiếp cuối cùng của Ngài, khi ngồi dưới cội cây bồ 
đề, Ngài đã liễu ngộ Tứ Thánh Đề và trải qua liên tiếp các 
giai đoạn giác ngộ Thánh Dự lưu (Sotãpanna), Thánh Nhất 
lai (Sakadägãmn), Thánh Bắt lai (Anägãmn) và cuối cùng là 
Thánh A la hán (Arahat) và vì vậy đã trở thành Đức Phật 
Chánh đăng giác với trí tuệ vô song. Ngài đã đạt được Phật 
quả, trong canh cuối của đêm trăng tròn tháng Vesäkha. 

Những vị Đại đệ tử của Đức Phật bao gồm ngài Xá 
Lợi Phất - bậc đệ nhất trí tuệ và ngài Mục Kiền Liên - bậc 
đệ nhất về thần thông. Cả hai vị đã phát triển tuệ giác trong 
thời gian một a tăng kỳ kiếp và một trăm ngàn đại kiếp. 
Trong kiếp cuối của mình, ngài Xá Lợi Phát đã đạt quả vị 
Thánh Dự lưu sau khi ngài đã nghe Pháp do Đại đức AssaJ1 
thuyết giảng. Khi ngài Xá Lợi Phất đã giảng lại cho ngài 
Mục Kiền Liên Pháp mà ngài đã nghe từ Đại đức Assaji thì 
ngài Mục Kiền Liên cũng đã đắc quả Thánh Dự lưu. Về 
sau, cả hai vị đều trở thành các bậc Thánh A la hán. Các vị 
đại đệ tử nồi trội về những khía cạnh khác nhau, ví dụ như 
ngài Kassapa (Ca Diếp), ngài Änanda (A nan), ngài Upãli 
và ngài Anuruddha, đều bồi bổ tuệ giác trong một trăm 


Khảo cứu pháp chân đế - 431 - 





ngàn đại kiếp. Vào thời của Đức Phật, có nhiều người đã 
vun bồi tuệ giác đến mức độ có thể xuyên thấu được Tứ 
Thánh Đề và đạt được giác ngộ. Thời điểm ngay trước khi 
Đức Phật nhập diệt là thời điểm thuận lợi nhất cho việc 
phát triển tuệ giác. Từ thời điểm đó tới nay chưa phải quá 
lâu, nhưng vẫn kém thuận lợi hơn cho sự chứng ngộ Tứ 
Thánh Đề. Đề có thê chứng ngộ Tứ Thánh Đé, cần phải có 
các duyên tương ứng, đó là sự nghiên cứu và hiểu Pháp 
cũng như cách thực hành đúng. Chỉ có nhân đúng, tức là sự 
phát triển tuệ giác, mới có thể mang tới quả đúng. 

Trước khi Đức Phật giác ngộ, mọi người đã có thể 
phát triển samatha đến mức độ có thần thông. Họ có thê thị 
hiện thần thông nhưng không tận diệt được phiền não. Khi 
Đức Phật đạt được sự giác ngộ tối thượng và thuyết Pháp 
mà Ngài đã xuyên thấu, nhiều người có thể chứng ngộ Tứ 
Thánh Đề. Những người trước đó đã phát triển samatha tới 
mức độ đắc thiền, nếu cũng phát triển vipassanä đã có thể 
giác ngộ Tứ Thánh Đề. Như vậy, ta thấy có hai loại thánh 
nhân: 

Những người chỉ phát triển tuệ giác vipassanã, gọi là 
thuần tuệ (sukha vipassaka) ', 

Những người phát triển cả samatha và vipassanã, giác 
ngộ theo lối “tâm giải thoát”, “ceto-vimutta” F 


32 66 


^32 


Các vị thánh nhân “thuần tuệ” đạt giác ngộ mà không 
có các tâm thiền làm cơ sở hay cận nhân. Tâm thiền khi ấy 
không thể làm đối tượng của tuệ giác, bởi vì người ấy chưa 
đắc thiền. Quả thật là tâm siêu thế chứng ngộ niết bàn một 





' Sukha vipassanã cũng được dịch là “khô quán hành giả”. 
? Ceto chỉ citta - tâm, nhưng ở đây có nghĩa là “định”. Vimutta có 
nghĩa là “được giải thoát, giải phóng”. 


- 432 — Ba mức độ toàn tri 





cách rõ ràng cũng an trụ rất vững vàng trên đối tượng, với 
một định lực mạnh, tương tự như tâm đắc an chỉ định 
(appanäsamädhi) an trụ vững vàng trên đề mục thiền. Tuy 
nhiên, một vị thánh nhân thuần tuệ không có sự thuần thục 
trong việc đắc thiền. Khi tâm được liệt kê thành tám mươi 
chín loại là chỉ tính đến tâm siêu thế của các bậc thánh 
thuần tuệ, chứ không tính đến các tâm thiền siêu thế 
(Iokuttara JhãnacItta). 

Các vị thánh nhân đạt giác ngộ bằng tâm giải thoát 
(ceto- vimutta) đạt giác ngộ với các tầng thiền là cận nhân. 
Người ây cân phải đạt được các pháp thuần thục (vasï) 
trong việc đắc thiền'. Chỉ khi ấy, tâm thiền mới trở thành 
cơ sở cho tuệ giác, điều này có nghĩa rằng tâm đại thiện 
hợp trí có thê thẩm sát và chứng ngộ bản chất thật của tâm 
thiền vừa mới diệt đi. Khi tuệ giác trở nên hoàn mãn tới 
mức độ có thể đạt được giác ngộ, tâm đạo và tâm quả sinh 
khởi sẽ sinh kèm với các thiền chi. Bậc thánh nhân đạt giác 
ngộ với các chỉ thiền tương ứng với các tầng thiền khác 
nhau, được gọi là “tâm giải thoát” (ceto-vimutta). Người ấy 
được giải thoát khỏi phiền não nhờ tuệ giác và sự an tịnh 
gắn với các tầng thiền. Khi tính thêm tâm thiền siêu thế của 
các bậc thánh ceto-vimutta, sẽ có một trăm hai mươi mốt 
loại tâm. 





' Xem phần IV về Samatha. 


Khảo cứu pháp chân đế - 433 - 





Chương 33 
Ba loại nhập định 


Có ba loại nhập định (samãpattI) L: nhập thiền định 
(ihana-samäpatti), nhập thánh quả định (phala-samapattI) 
và nhập diệt thọ tưởng định (nirodha-samãpatf1). 

Một người phàm phu có thể đắc thiền và có được các 
kỹ năng thuần thục trong thiền chứng, chăng hạn như kỹ 
năng nhập thiền và xuất thiền theo tuần tự các tầng thiên. 
Một người thuần thục trong thiền chứng” có thể có nhập 
thiền (jhãna-samäpatti), là trạng thái của sự sinh khởi liên 
tiếp của các tâm thiền mà không có các tâm hộ kiếp xen 
giữa chúng trong khoảng thời gian đã quyết định trước. 
Trong khoảng thời gian đó, người ấy hoàn toàn không kinh 
nghiệm đau đớn hay bất hạnh. Lý do là bởi người ấy đã 
thoát khỏi các đối tượng ngũ dục (ly dục) và chỉ kinh 
nghiệm đề mục thiền, cái tạo duyên cho loại phúc lạc của 
sự an tịnh thực sự. 

Các bậc thánh “tâm giải thoát” (ceto-vimutta) có thê 
nhập thánh quả định. Người ấy đã phát triển samatha tới 
mức độ đắc thiền và đã đạt giác ngộ với tâm thiền siêu thế 
(Iokuttara Jjhãnacitta). Trong lộ trình giác ngộ, tâm đạo và 
các tâm quả tiếp nối kinh nghiệm niết bàn. Với vị ấy, về 
sau có thể có các lộ trình tâm quả sinh kèm bởi các thiền 





' Samäpajjati có nghĩa là “đi vào”, “nhập vào”. 
? Trong tiếng Päli là “jhãna - lãbhT”. Labha có nghĩa là “có được”, “tậu 
được”, và labh1 có nghĩa là “người tậu được cái gì đó”. 


- 434 — Ba loại nhập định 





chỉ của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền lại kinh nghiệm niết 
bàn. Khi nhập thánh quả định (phala-samäpatti), các tâm 
quả có thể sinh khởi liên tiếp mà không có các tâm hộ kiếp 
xen giữa trong khoảng thời gian đã quyết định trước. Loại 
tâm quả nào sẽ sinh kèm với các thiền chỉ của một trong 
các tầng thiền là tùy thuộc vào mức độ giác ngộ mà vị ấy 
đã đạt được. 

Trong lộ trình ý môn của các tâm nhập quả định, 
không có tâm chuẩn bị, tâm cận định như trong trường hợp 
của đạo lộ, nơi tâm đạo sinh khởi và các phiền não được 
tận diệt. Trước khi nhập quả định, có ba sát na tâm thuận 
thứ, bởi các tâm ấy thích ứng với tâm quả (phalacitta) là 
tâm thiền siêu thế sinh khởi trở lại và kinh nghiệm niết bàn 
lần nữa trong thời gian đã quyết định trước. 

Các bậc Thánh Bắt lai và A la hán đã đắc đệ tứ thiền 
vô sắc giới (tầng thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ) ' có thể 
nhập diệt thọ tưởng định (nirodha-samãpattI). Đó là trạng 
thái ngưng lại tạm thời của tâm và các tâm sở. Chúng 
không sinh khởi trong suốt thời gian nhập định, nhưng 
trạng thái ấy không thể kéo dài quá bảy ngày. Lý do là thực 
phẩm đã thọ dụng không thể nuôi cơ thể nhiều hơn bảy 
ngày. Sự ngưng đọng tạm thời của tâm và tâm sở được tạo 
duyên bởi hai năng lực: bởi samatha và vipassanäa đã được 
phát triển viên mãn và có sức mạnh lớn lao. Các vị Thánh 
Bắt lai và A la hán chưa chứng đắc đệ tứ thiền vô sắc giới 
không thê nhập định này. Các vị Thánh Dự lưu và Thánh 





' Xem thêm phần IV về sự phát triển Samatha. Ở tầng thiền này, vẫn 
còn có các tâm vả tâm sở, nhưng chúng rât vi tê, chúng tôn tại dưới 
dạng tàn dư. 


Khảo cứu pháp chân đế - 435 - 





Nhất lai cũng không thể nhập định này, kê cả khi họ đã đắc 
đệ tứ thiền vô sắc giới. 

Những người có khả năng nhập định này trước hết 
phải nhập tuần tự các tầng thiền sắc giới. Họ phải xuất khỏi 
mỗi tầng thiền và rồi thẩm sát với tuệ giác tính chất vô 
thường, khổ, vô ngã của các pháp hữu vi trước khi nhập 
tầng thiền tiếp theo. Tuy nhiên, khi họ đã xuất khỏi tầng 
thiền thứ ba của vô sắc giới - tầng vô sở hữu xứ, họ phải 
hướng tới bốn công việc chuẩn bị, mà theo Thanh Tịnh 
Đạo (Chương XXIII, 34) là: (1) Không tổn hại tới tài sản 
của người khác; (2) Tăng đoàn chờ đợi; (3) Bậc đạo sư 
triệu tập; (4) Giới hạn thời gian nhập định. 

Không tổn hại tới tài sản người khác là nói đến những 
gì mà vị tỳ kheo đang sử dụng hoặc cất giữ nhưng không 
thuộc sở hữu của vị ây mà của người khác, chẳng hạn như 
bình bát, y áo, giường ngủ và cốc liêu. Vị ấy cần phải 
quyết định (nguyện) rằng các tứ vật dụng ấy sẽ không bị hư 
hại, rằng chúng sẽ không bị hủy hoại bởi lửa, bởi nước, bởi 
gió, bởi kẻ trộm ... trong suốt thời gian nhập định và thời 
gian này là không quá bảy ngày. Vị ấy không cần phải 
nguyện như vậy đối với tài sản của vị ấy, chăng hạn như 
nội y, ngoại y và tọa cụ. Những tài sản ấy sẽ được bảo hộ 
khỏi hư hại hay mất mát bởi bản thân sự nhập định. 

Bậc đạo sư triệu tập là việc vị ấy nguyện sẽ xuất định 
khi Đức Phật triệu tập vị ấy 





' Cần có cả năng lực của samatha và vipassana. Bậc Dự lưu và Nhất 
lai, kể cả khi đã đắc các tầng thiền vô sắc giới cao nhất cũng không có 
cùng mức độ trí tuệ với các vị Bất lai và A la hán; vì vậy, trong trường 
hợp của họ, tuệ giác chưa đủ mạnh để tạo duyên cho diệt thọ tưởng 
định. 


- 436 — Ba loại nhập định 





Giới hạn thời gian nhập định là việc vị ấy phải biết thọ 
mạng của mình sẽ kéo dài hơn bảy ngày hay không. Trong 
thời gian nhập định, tử thức sẽ không thê sinh khởi. Vì vậy, 
nếu thọ mạng của vị ấy còn kéo dài quá bảy ngày thì vị ấy 
có thể nhập định. 

Khi một vị tỳ kheo đã hoàn tất bốn công việc chuẩn bị, 
VỊ ấy có thê nhập đệ tứ thiền vô sắc giới. Sau hai sát na của 
tâm thiền vô sắc giới của tầng thiền ấy, vị ấy nhập diệt tâm 
và tâm sở. Chúng không sinh khởi nữa và trạng thái ấy có 
thể kéo dài trong vòng bảy ngày. Khi vị ấy xuất định, một 
sát na của tâm quả sinh khởi được tiếp nối bởi các tâm hộ 
kiếp. Việc nhập diệt thọ tưởng định chỉ xảy ra ở các cõi có 
ngũ uân. Nó không thê xảy ra ở các tầng phạm thiên vô sắc 
giới nơi các tâm thiền sắc giới không sinh khởi. 





' Như ta đã thấy, người nhập diệt thọ tưởng định phải nhập tất cả các 
tầng thiền sắc giới và vô sác giới. Trong cõi phạm thiên vô sắc giới 
không có duyên cho thiền sắc giới. Tái sinh ở những cõi ấy là quả của 
thiền vô sắc giới. 


Phần VI 
Đối thoại về Vipassanä 


Chương 34 
Phát triển tự nhiên 


Câu hỏi: Trong bốn mươi loại đề mục của samatha, 
tôi thích nhất là “Quán niệm hơi thở”. Tuy nhiên, tôi hiểu 
rằng với đề mục này tôi không thể tận diệt được phiên não, 
chứng ngộ Tứ Thánh Đề và đạt tới niết bàn. 

Sujm: Với samatha, phiền não không thể được tận 
diệt, cũng như không thể chứng ngộ Tứ Thánh Đề và đạt 
tới niết bàn. 

Câu hỏi: Tôi nghĩ rằng mục tiêu của mọi người là tận 
diệt phiền não và đạt tới niết bàn, tuy nhiên, họ không hiểu 
nguyên nhân của sự dính mắc chính là cuộc sống hàng 
ngày. Họ không biết khi nào có tâm tham. Nếu ai đó chỉ 
mong muốn tận diệt phiên não mà không biết chúng như 
chúng là, sẽ có sự dính mắc vào kết quả. Khi ấy, họ có thể 
phát triển được Tứ niệm xứ (satipatthãna) hay không? 

Sujin: Không, điều ấy là không thê. 

Câu hỏi: Liệu ta có thể phát triển cả samatha và 
vipassana hay không? 

Sujin: Mọi người sẽ tự biết mình đang phát triển 
samatha hay vipassanã. Tuy nhiên, nếu không có hiểu biết 


- 438 — Phát triễn tự nhiên 





đúng về các hình thái phát triển tâm trí khác nhau này thì 
cả samatha và vipassanã đều không thê được phát triển. 

Câu hỏi: Bà có thể đưa ra vài lời chỉ dẫn về sự phát 
triển vipassanä được không? 

Sujin: Không ai có thê đầy nhanh sự phát triển của Tứ 
niệm xứ. Mục tiêu của Tứ niệm xứ là tận diệt phiền não. 
Tuy nhiên, một người không biết rõ phiền não của mình sẽ 
không muốn theo đuôi con đường dẫn tới sự tận diệt phiền 
não. Nếu ai đó xếp trẻ con thành hàng - những đứa trẻ 
không biết gì về phiền não của chúng - và bảo chúng hãy 
tận diệt phiền não bằng cách phát triển Tứ niệm xứ, bọn 
chúng sẽ không muốn tận diệt phiền não. Làm sao chúng 
có thể phát triển được Tứ niệm xứ đây? 

Tất cả mọi người, trẻ con cũng như người lớn, đều có 
rất nhiều phiền não. Nếu có người hỏi họ rằng liệu họ có 
muốn diệt trừ chúng không, hầu hết trong số họ sẽ trả lời là 
không. Vì vậy, ta không nên cố ép những người khác phát 
triển Tứ niệm xứ. 

Một số người, khi nghe nói về phiền não, có thê không 
muốn có chúng, nhưng họ thực sự có biết về phiền não của 
họ hay không? Dinh mắc (tham - lobha) là một phiền não. 
Mọi người muốn có tham hay không? Họ có thể không 
thích ý niệm có tham, nhưng trên thực tế, mọi người thích 
tham tới từng khoảnh khắc. Điều ấy chỉ ra rằng ta không 
hiểu đặc tính của phiền não tham. Ta có thể tìm hiểu xem 
liệu ta có thực sự hiểu tham là một phiền não hay không? 
Thức ăn có ngon không? Quần áo và những thứ ta dùng để 
làm đẹp cho bản thân có dễ chịu hay không? Nhạc có làm 
ta thư thái? Hương thơm có tỏa ngát, ghế ngồi có mềm mại 
và tiện nghĩ hay không? Những gì xúc chạm có êm ái 
không? Mặc dầu một số người không thích ý niệm có tham 


Khảo cứu pháp chân đế - 439 - 





(lobha) và nghĩ rằng họ không nên có tham, nhưng họ có 
thể thấy rằng tâm lúc nào cũng thích tham. 

Sự phát triển của Tứ niệm xứ là sự phát triển của 
chánh niệm (sati) và trí tuệ (paññã). Đó không phải là cố 
gắng phát triển sự tập trung, hay định (samädhi). 

Câu hỏi: Thể nào là attã-saññä, nhớ tưởng về ngã? 

Sujin: Attã-saññã là sự nhớ tưởng kèm theo dính mắc 
vào ý niệm về ngã (attã), tức là sự nhớ tưởng sai lầm về 
ngã. Chúng ta không cần phải hoài nghi về ngã tưởng bởi 
vì chúng ta rất quen thuộc với chúng. Khi một người chứng 
ngộ Tứ Thánh Đề tại khoảnh khắc giác ngộ lần thứ nhất 
của đạo quả Dự Lưu, tà kiến sẽ được tận diệt. Tà kiến này 
cho các thực tại là ngã, là chúng sinh, hay con người. Tuy 
nhiên, sẽ phải có ngã tưởng chừng nào chưa phát triển Tứ 
niệm xứ. Sẽ còn có vô minh và tà kiến nếu chánh niệm 
chưa sinh khởi, nếu không có chánh niệm về đặc tính của 
các thực tại khi chúng xuất hiện từng cái một qua các căn 
môn. Tà kiến sẽ cho các thực tại đang xuất hiện là “một 
khối”, là một tổng thể, là một cái gì đó trường tồn, là tự 
ngã. Nếu như ở khoảnh khắc này, mọi người không biết 
thực tại như chúng là thì sẽ dễ có ngã tưởng, tức là sự nhớ 
tưởng về một cái “tôi” đang thấy và cái được thấy là một 
chúng sinh, con người, một tự ngã. 

Khi một người chỉ có hiểu biết lý thuyết về các thực 
tại đo nhờ được nghe pháp, người ấy sẽ không thể hiểu một 
cách trực tiếp danh và sắc như chúng là. Người ấy không 
nhận ra rằng những gì mình thấy và rồi cho đó là con người 
hay chúng sinh trên thực tế chỉ là cái xuất hiện qua mắt. Vì 
vậy, ta cần thâm sát lặp đi lặp lại Pháp đã được nghe và 
nghiên cứu. Ta cần phải suy ngẫm về nó một cách chỉ tiết. 


- 440 — Phát triễn tự nhiên 





Chỉ bằng cách này, ý nghĩa của các thuật ngữ mô tả đặc 
tính của các thực tại mới có thê được hiểu trọn vẹn. 

Cách nói “cái xuất hiện qua mắt”, mô tả đặc tính của 
đối tượng thị giác một cách phù hợp. Nó lý giải rằng đối 
tượng thị giác chỉ là một yếu tố, hay một giới (dhãtu) xuất 
hiện qua mắt đề có thể được thấy. Bất kế đó là màu gì (đỏ, 
xanh lá cây, xanh nước biển, vàng hay trắng), màu sáng 
hay màu tối, nó luôn xuất hiện khi in dấu lên sắc là nhãn 
căn. Khi một người, sau khi thấy cái xuất hiện qua nhãn 
căn, nhưng không hiểu thực tại như nó là, sẽ dễ có ngã 
tưởng (attã-saññã). Người ấy sẽ cho cái được thấy là con 
người, là chúng sinh hay là đồ vật. Khi mọi người bị chìm 
đắm vào những màu sắc khác nhau, điều ấy sẽ khiến họ 
nghĩ về một “tổng thể”, về hình và dạng và vì vậy, có sự 
nhớ tưởng về hình dạng bên ngoài của con người và đồ vật. 
Dường như ta thấy con người, chúng sinh và mọi thứ, 
nhưng trên thực tế, đó chỉ là các màu sắc khác nhau được 
thấy, chăng hạn trắng, đen, màu da, đỏ hay vàng. 

Nếu như mọi người không diễn giải các màu sắc khác 
nhau, hoặc “dịch” chúng thành hình và dạng, họ sẽ không 
coi đó là chúng sinh, con người hay đồ vật. Vì vậy, khi 
thấy, ta bị chìm đắm trong hình dạng, vào vẻ bên ngoài hay 
tướng chung (nimitta), và vào chỉ tiết (tướng riêng) của 
mọi thứ. Chúng ta cần phải biết rằng điều này chỉ xảy Ta 
bởi màu xuất hiện. Khi màu sắc xuất hiện, ta nghĩ về 
chúng, diễn giải về chúng và “dịch” chúng thành hình dạng 
của những thứ khác nhau. 

Khi chánh niệm sinh khởi hay biết các đặc tính của 
thực tại và tuệ giác bắt đầu nghiên cứu và thấm xét các đặc 
tính của chúng, ta đã bắt đầu biết răng vẻ bên ngoài và tất 
cả các chỉ tiết về mọi thứ, tất cả các màu sắc khác nhau, chỉ 


Khảo cứu pháp chân đế - 441 - 





là cái xuất hiện qua mắt, chứ không là cái gì khác. Khi đó, 
trí tuệ bắt đầu xuyên thấu đặc tính vô ngã của các thực tại 
xuất hiện, chúng không phải là chúng sinh, con người. Nếu 
chánh niệm sinh khởi và hay biết lặp lại nhiều lần, ta sẽ 
hiểu ý nghĩa của những từ trong Giáo pháp mà Đức Phật 
chỉ dạy, rằng bằng việc phát triển hiểu biết về các thực tại 
sinh khởi tự nhiên, ta sẽ không còn dính mắc vào vẻ bề 
ngoài (tướng chung) và vào chỉ tiết (tướng riêng) của mọi 
thứ. 

Chúng ta đọc trong 7rung Bộ Kinh, số 27, Tiểu Kinh 
dụ dấu chân voi, trong đó Đức Phật có nói với vị Bà la 
môn Jãnussoni về cuộc đời của vị Tỳ kheo. Ngài thuyết về 
việc thu thúc lục căn. 

“Khi mắt thấy sắc, vị ấy không nắm giữ tướng 
chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân 
gì khiến con mắt không được chế ngự, khiến tham ái ưu 
bí, các ác bắt thiện pháp khởi lên, vị ấy tự chế ngự 
nguyên nhân ấy, hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con 
mắt.” 

(Đức Phật giảng tương tự về các căn môn khác). 

Sự thu thúc này có thể đạt được thông qua sự phát 
triển của tuệ giác hiểu thực tại như chúng là. Ta bắt đầu xả 
bỏ ngã tưởng (attä-saññã) đối với những gì xuất hiện qua 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý môn, tương ứng với mức độ 
trí tuệ đã đạt được. 

Ta cần phải nhớ rằng cho dù Giáo pháp bàn đến chủ 
đề nào hay chi tiết nào, nó luôn liên quan đến các thực tại 
trong cuộc sống hàng ngày. Chánh niệm cần phải hay biết 
các thực tại đang xuất hiện để trí tuệ có thể hiểu một cách 
rõ ràng các đặc tính của chúng. Điều này dẫn tới sự tận diệt 
hoàn toàn các phiền não. 


- 442 — Phát triễn tự nhiên 





Ta cần phải nghe Giáo pháp một cách kỹ lưỡng, ta cần 
phải nghiên cứu và thâm sát các pháp đang sinh khởi trong 
cuộc sông hàng ngày của chúng ta. Ta không thê diệt tham, 
sân, si và các phiền não khác ngay lập tức. Mọi người 
mong muốn tận diệt phiền não, nhưng họ cần phải biết 
rằng, phiền não chỉ có thể được tận diệt tại khoảnh khắc 
giác ngộ, khi tâm đạo sinh khởi. Trước hết, thân kiến 
(sakkãya-ditthi), là tà kiến cho rằng ngũ uấn là ta, phải 
được tận diệt. Tà kiến này cho các pháp xuất hiện qua sáu 
môn là tự ngã, chúng sinh hay con người. Ngã kiến này 
được tận diệt ở giai đoạn thứ nhất của giác ngộ, trở thành 
bậc Dự Lưu (Sotäpanna). 

Sau khi đã đạt được giai đoạn đó, tuệ giác cần phải 
tiếp tục phát triển để các giai đoạn sau của giác ngộ có thể 
đạt tới và phiền não có thể được tận diệt tuần tự. Các giai 
đoạn này là: đạo quả Nhất lai (Sakadägãmi), Bất lai 
(Anägãmi) và A la hán (Arahat). Như vậy, tuệ giác chỉ có 
thể được phát triển một cách từ từ. Ta không nên có gắng 
đây nhanh sự phát triển của nó, ta không nên tin rằng chỉ 
cân thực hành một ngày, một tháng hay một năm là đủ, mà 
không cần hiểu nhân duyên đúng cho sự sinh khởi của 
chánh niệm. Thực chất, sati được gọi là chánh niệm 
(sammä-satI) của con đường Bát Chánh Đạo chỉ có thể sinh 
khởi nếu trước đó ta có sự nghiên cứu và hiểu các đặc tính 
của thực tại khi chúng xuất hiện qua ngũ môn và qua ý 
môn. Khi â Ấy, sammä-sati có thể sinh khởi và hay biết và trí 
tuệ có thể bắt đầu nghiên cứu và thâm sát các thực tại xuất 
hiện tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày, để chúng có thê 
được thấy như chúng thực là. 

Sự phát triển của Tứ niệm xứ bao gồm ba loại học 
(sikkhã): thượng giới học (adhisila sikkhä), thượng định học 
(adhicrtta sikkhã) và thượng tuệ học (adhipañña sikkhä). 


Khảo cứu pháp chân đế - 443 - 





Khi chánh niệm hay biết các đặc tính của các thực tại 
đang xuất hiện, sẽ có giới ở mức độ cao hơn (thượng giới), 
loại giới này cao thượng hơn. Chánh niệm hay biết đặc tính 
của tâm, tâm sở và sắc. Nó hay biết về thiện pháp và bất 
thiện pháp trước khi hành động qua thân và khâu sinh 
khởi'. 

Tứ niệm xứ là thượng định học, định có nghĩa là nhất 
tâm (samadhi hay tâm sở ckaggatã) ”. Khi chánh niệm sinh 
khởi, có định trên danh và sắc xuất hiện, trên pháp đang 
sinh khởi và diệt đi nhanh chóng. 

Tứ niệm xứ là thượng tuệ học, bởi trí tuệ thâm sát và 
nghiên cứu một cách chỉ tiết và suy xét các đặc tính của 
thực tại xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày, để chúng có 
thể được biết như chúng là. 

Câu hỏi: Tất cả những gì Bà đã giải thích đều rất lợi 
lạc cho tôi ở khoảnh khắc hiện giờ. Tuy nhiên, mặc dâu tôi 
hiểu một chút về những gì được nghe, hiểu biết áy vẫn còn 
rất khiếm khuyết. Khi tôi thực hành Tứ niệm xứ, ngay lập 
tức tôi dính mắc vào ý niệm về một cái ngã đang áp dụng 
chánh niệm. Tôi mới chỉ là một người sơ cơ và nhự tôi 
được biết về mình, tôi chưa đạt được tầng tuệ mình sát thứ 
nhất, tuệ phân biệt danh sắc (nãma-ripa-pariccheda- 
ñãna). Tôi cần phải làm gì để có thêm hiểu biết? 

Sujin: Nếu một người cố găng làm một cái gì đặc biệt 
với mục đích phát triển tuệ giác thì cuộc sống của người ấy 
sẽ rất phức tạp. Làm thế nào để người ấy có thê hành xử 
một cách đúng đắn nếu vẫn có ý niệm về ngã có thể làm 





' Chánh niệm thu thúc lục căn có thể ngăn cản việc tạo bất thiện pháp 
qua thân và khâu. 
? Đôi khi “tâm- citta” được dùng đề chỉ “định- samadhi”. 


- 444 — Phát triễn tự nhiên 





những thứ đặc biệt? Nếu mọi người muốn làm những thứ 
đặc biệt để có thêm hiểu biết, người ấy đang dính mắc. 
Dính mắc vào cái hiểu về danh và sắc đã sinh khởi rồi. Tứ 
niệm xứ là pháp hay biết bất cứ thực tại nào xuất hiện qua 
một trong sáu căn, chăng hạn như pháp xuất hiện qua mắt 
(đối tượng thị giác - cảnh sắc) khi có cái thấy ở khoảnh 
khắc hiện giờ. Khi ấy, Tứ niệm xứ có thê hay biết một cách 
tự nhiên và trí tuệ có thể dần dần nghiên cứu và thấm xét 
bản chất thật của danh (nãma) và sắc (rũpa). 

Câu hỏi: Ta phải phát triển Tứ niệm xứ như thế nào 
khi ta thấy? 

Sujm: Khi có cái thấy, bạn có thể hay biết và nhận ra 
rằng cái xuất hiện trước cái thấy chỉ là một loại thực tại chỉ 
có thể xuất hiện qua mất. Khi ta thấy tóc, bàn, ghế, cột hay 
một khán phòng, ta cần biết rằng cái được thấy trên thực tế 
chỉ là cái xuất hiện qua mắt, nó không xuất hiện qua tai, 
qua mũi, qua lưỡi hay qua thân căn. Khi trí tuệ vẫn chưa 
được phát triển đến mức độ biết được sự khác biệt giữa các 
đặc tính của danh và sắc thì tầng tuệ này chưa thể sinh 
khởi. 

Câu hỏi: Khi tôi nhận được một cuốn sách về Giáo 
pháp nói về sự thực hành trong đời sống hàng ngày, tôi 
đọc nó nhiễu lần, bởi tôi muốn thực hành được. Tì uy nhiên, 
lúc nào cũng có ý niệm về ngã, về một ai đó thấy khi có cái 
thấy. Tôi không thể nhận ra rằng màu là sắc và thấy là 
danh. Tôi vẫn nghĩ về tất cả những gì đã được giải thích, 
nhưng tôi không thể hay biết danh và sắc theo cách đúng 
đắn. Bà làm ơn có thể giải thích cho tôi biết phải chánh 
niệm như thế nào ẩược không? 

Sujin: Khi có cái thấy kinh nghiệm đối tượng qua mất, 
tại khoảnh khắc ẫy, bạn có thể thâm xét đặc tính của pháp 


Khảo cứu pháp chân đế - 445 - 





đang xuất hiện một cách tự nhiên không? Biết được trí tuệ 
cần được phát triển như thế nào là rất quan trọng, để tuệ 
giác có thể dần trở nên hoàn mãn đến mức độ đạt được 
tầng tuệ thứ nhất, tuệ phân biệt danh sắc. Trước hết, chánh 
niệm cần phải hay biết và nghiên cứu các đặc tính khác 
nhau của danh và sắc đang xuất hiện một cách tự nhiên qua 
một trong các cửa giác quan. Chánh niệm khác với suy 
nghĩ về danh và sắc, từ hiểu biết lý thuyết có được nhờ 
nghe Pháp. Chánh niệm về các thực tại không được phát 
triển nếu trong khi thấy, bạn nghĩ về nó với bồn chồn, lo 
lắng và căng, thẳng: Tiêu: bạn nghĩ về nó, với sự bồn chôn, 
răng “cái xuất hiện là sắc và cái thấy là danh”. Ở khoảnh 
khắc ấ Ấy, không có sự thâm sát, không có nghiên cứu về đặc 
tính của sắc hay của danh. Trước hết cần có hiểu biết đúng 
về các đặc tính của danh và sắc để Tứ niệm xứ có thê sinh 
khởi và hay biết một cách trực tiếp về chúng. Cần phải 
hiểu rằng danh thấy chỉ là một thực tại kinh nghiệm một 
cái gì đó, rằng nó không có hình dạng và nó là vô ngã. 
Không cần thiết phải ở trong một tư thế đặc biệt để có thể 
biết về thực: tại. Không cân thiết phải đứng trước và rồi 
thấy, hay ngồi và nằm trước rồi thấy để có thể biết cái thấy 
như nó là. 

Tứ niệm xứ suy xét một cách chính xác đặc tính của 
cái thấy chỉ là một loại thực tại kinh nghiệm một cái gì đó, 
không phải là “tôi”, một tự ngã, chúng sinh hay con người. 
Khi Tứ niệm xứ sinh khởi và hay biết các đặc tính của sắc 
xuất hiện qua mất, đặc tính ấy có thê được Suy xét để hiểu 
được rằng đó chỉ là một loại thực tại, không phải là tự ngã, 
chúng sinh hay con người. 

Câu hỏi: Sự thực hành phải rất bên bí, không bôn 
chỗn nhự Bà đã nói. Như vậy, liệu có thể sử dụng phương 


- 44G — Phát triễn tự nhiên 





pháp Tứ niệm xứ quán niệm hơi thở (anãpãna 
satipatthäna) hay không? Đối tượng của Tứ niệm xứ là 
thân, thọ, tâm và pháp, nhưng ta có thể kết hợp với quản 
niệm hơi thở (anapana safi). Tôi đã tự đặt ra cải tên 
anapang satipa{thana cho cách thực hành này. 

SuJin: Khi một người tìm cách phối hợp nhiều phương 
pháp khác nhau, hầu hết đó là sản phẩm của mong câu. Có 
thể người ấy không, biết phải phát triển hiểu biết như thế 
nảo và vì vậy, cô găng sử dụng phương pháp này kết hợp 
với phương pháp kia để có thêm tuệ giác. Người ấy cho 
rằng, bằng cách ấy, sẽ không có thất niệm, rằng người ấy 
có thể duy trì sự chú tâm vào đối tượng trong một thời gian 
đài. Tuy nhiên, đó chẳng phải là dính mặc hay sao? Mọi 
người có thể mong muốn chú tâm trên một đối tượng cụ 
thể trong một thời gian dài, nhưng họ không thể chánh 
niệm theo cách đúng đắn. Chăng hạn, họ không thê chánh 
niệm về cái xuất hiện qua ` mắt hay qua các cửa giác quan 
khác. Khi mọi người cố gắng chú tâm lên một đối tượng, 
thực chất họ đang phối hợp nhiều phương pháp phát triển 
khác nhau do bởi sự dính mắc vào kết quả. Đó không phải 
là sự phát triển trí tuệ. 

Với người phát triển Tứ niệm xứ một cách tự nhiên, 
mục đích là để hiểu thực tại và nhờ vậy, bớt đính mắc vào 
chúng. Tuy nhiên, nếu chưa hiểu, ta sẽ không thể không 
dính mắc. Khi cố gắng làm cho tâm tập trung trên một đối 
tượng, liệu bạn có thê từ bỏ dính mắc hay không? Nếu bạn 
cô găng chú tâm, bạn không phát. triển trí tuệ với. mục đích 
hiểu thực tại để trở nên xả ly. Nếu mọi người cố làm một 
cái gì đó khác hơn là phát triển Tứ niệm xứ một cách tự 
nhiên, họ sẽ không biết được đặc tính của các thực tại như 
chúng là khi chúng đang xuất hiện tại khoảnh khắc này. 


Khảo cứu pháp chân đế - 447 - 





Nghe là thực, nó xuất hiện một cách tự nhiên, cũng như 
vậy với suy nghĩ, với thọ hỷ hay thọ ưu. Chúng đều xuất 
hiện một cách tự nhiên, tất cả đều là pháp. là thực tại. Nếu 
chánh niệm không sinh khởi và không hay biết các thực tại, 
đó không phải là sự phát triển Tứ niệm xứ. Đâu là lợi ích 
của việc phối hợp những phương pháp khác nhau nếu 
không có hiểu biết về danh và sắc khi chúng đang xuất 
hiện qua sáu môn. 

Người hỏi: Khi tôi phối hợp những phương pháp khác 
nhau, tôi có thêm hiểu biết về ba đặc tính vô thường, khổ, 
vô ngã. Chúng được giảng giải trong Kinh điền mà tôi đã 
đọc. Tôi đã đọc về quán niệm hơi thở và điều ấy giúp cho 
tôi bớt sao lãng vào những chuyện khác. Nếu tôi có một 
vấn đề nào đó không thể giải quyết, tôi sẽ áp dụng quán 
niệm hơi thở. Còn nếu như tôi cố THẾ. 'cái thấy qua mắt 
chỉ là danh, không phải là tự ngã”, hay “cái nghe là vô 
ngã” thì tôi sẽ cảm thấy bồi rồi. Luôn luôn lúc nào cũng có 
ngã, có cái ngã đang hành xử, đang suy nghĩ. Tôi cảm thấy 
lẫn lộn, bói rồi và lo lắng về điều ấy. 

Sujin: Nếu bạn phối hợp nhiều phương pháp thực 
hành khác nhau, bạn sẽ trở nên lo lắng, bởi không có trí tuệ 
làm công việc suy xét, thâm sát và nghiên cứu các đặc tính 
của thực tại khi chúng xuất hiện một cách tự nhiên. Bạn 
nói răng lợi ích từ phương pháp thực hành của bạn là biết 
được đặc tính của thực tại (tam tướng) là vô thường, khổ 
và vô ngã. Tuy nhiên, đó chỉ là hiểu biết sách vở về tam 
tướng mà thôi. Nếu bạn không biết danh và sắc khi chúng 
xuất hiện, làm sao bạn có thể biết được ba đặc tính của 
danh và sắc? Chúng (tam tướng) phải là đặc tính của danh 
và sắc xuất hiện từng thứ ở từng thời điểm. 


- 448 — Phát triễn tự nhiên 





Tam tướng được xuyên thấu qua tuệ minh sát 
(vipassanã ñãna). Sẽ không thê có được tuệ minh sát nếu ta 
không biết được các đặc tính khác nhau của danh và sắc 
khi chúng xuất hiện từng thứ một. Nếu ta không thể biết sự 
khác biệt giữa các đặc tính của danh và sắc, tam tướng của 
thực tại không thê được xuyên thấu. 

Câu hỏi: Làm thế nào để chánh niệm? Tôi biết rằng 
chánh niệm là hay biết nhưng làm thế nào? Liệu cần có sự 
suy xét sâu sắc hay là chỉ cân suy xét một cách hời hợt hơn 
về ba đặc tính vô thường, khổ và vô ngã? Hay chỉ cân hay 
biết về tính cứng và cái mêm mà thôi? Tôi cho rằng Bà dạy 
về sự thực hành, tôi nghe Bà giảng đã được hai hoặc ba 
năm rồi, tuy nhiên tôi không thể thực hành. Tôi học về 
danh và sắc nhưng chúng là gì? Làm sao tôi có thể hay 
biết về chúng? Tôi cảm thấy lần lộn về việc hay biết các 
pháp trong khoảnh khắc hiện tại. Nhất thiết phải có một 
phương pháp cụ thể. Liệu cân phải có chánh niệm một 
cách sâu sắc hay chỉ cần chánh niệm hời hợt hơn? Chánh 
niệm trong thời gian lâu hay chóng. Và nhìn đâu tôi cũng 
thấy ngã. 

Sujin: Cách hành xử như vậy dẫn tới sự lẫn lộn và bồi 
rồi. Bạn có thể cứ có điều chỉnh chánh niệm, để có chánh 
niệm sâu sắc hay là hời hợt, có nhiều chánh niệm hay chỉ 
một chút. Nhưng, không có một phương pháp hay kỹ thuật 
nào cho sự phát triển tuệ giác. Sự phát triển tuệ giác bắt 
đầu với việc nghe Pháp và nghiên cứu các thực tại mà 
chánh niệm có thể hay biết, để rồi trí tuệ có thể lớn mạnh. 
Đó là những duyên tố cho sự sinh khởi của chánh niệm hay 
biết trực tiếp các đặc tính của danh và sắc khi chúng xuất 
hiện tự nhiên. Vì danh và sắc xuất hiện đều là thực, trí tuệ 
có thể biết bản chất thật của chúng. 


Khảo cứu pháp chân đế. - 449 - 





Bạn không nên cố găng, điều chỉnh chánh niệm và cố 
gắng làm cho nó mạnh hay yếu đi, "hay làm cho nó hời hợt. 
Nếu làm như vậy, ta đang dính mắc vào ý niệm về ngã và 
không thâm sát, nghiên cứu các đặc tính của các pháp đang 
xuất hiện. Đâu là các thực tại đang xuất hiện? Một người 
không quên các thực tại có thể hay biết về chúng khi chúng 
xuất hiện một cách tự nhiên. Người ấy hay biết một cách 
trực tiếp các đặc tính của chúng. Người ấy không cô khiến 
chánh niệm chú tâm vào một đối tượng để có thể suy xét đi 
suy xét lại về đối tượng ấy một cách kỹ càng hơn. Chánh 
niệm sinh khởi và diệt đi và rồi lại có thể có thất niệm, hay 
có chánh niệm hay biết một đối tượng khác. Như vậy, ta có 
thê thấy rằng Tứ niệm xứ là vô ngã. Những người hiểu 
rằng tất cả các thực tại, trong đó bao gồm Tứ niệm Xứ, đều 
là vô ngã sẽ không bị bối rối. Nếu một người dính mắc vào 
ý niệm về ngã, người ây Sẽ có xu hướng điều khiển chánh 
niệm, nhưng thực chất người ấy không biết con đường 
đúng. Nếu sự thực hành của một người không tự nhiên, nó 
sẽ rất phức tạp và tạo nên bối rối. Nếu chánh niệm là tự 
nhiên, nó sẽ nghiên cứu và suy xét các thực tại đang xuất 
hiện, sẽ có thêm hiểu biết chứ không có bối rối lẫn lộn. 

Câu hỏi: Tôi vẫn chưa thực sự biết đặc tỉnh của Tử 
niệm xứ. Khi tôi chăm chú nghe lời giảng của bà, tôi hiểu 
những gì được nói tới, về mặt lý thuyết. Cũng có chánh 
niệm khi tôi có cái hiểu lý thuyết nhưng tôi không suy xét 
danh và sắc ở khoảnh khắc ấy. Tôi không chắc liệu đó có 
phải là Tứ niệm xứ hay không? 

Sujin: Nếu ta không biết rằng cuộc sống của ta chỉ là 
danh và sắc, ta sẽ cho rằng các thực tại là ngã. Ta đầy 
những ý niệm về ngã và điều này chỉ có thể được tận diệt 
bởi Tứ niệm xứ. Chánh niệm có thể hay biết và thâm sát 


- 450 — Phát triễn tự nhiên 





các đặc tính của danh và sắc đang xuất hiện. Ở lúc ban đầu, 
khi chánh niệm hay biết, chưa thể có hiểu biết rõ ràng về 
tính chất vô ngã của các thực tại là danh và sắc. Hiểu biết 
có thê yếu ớt đến mức gần như không nhận ra được. Hiểu 
biết chỉ có thể phát triển một cách từ từ, nó có thê tận diệt 
vô minh theo từng giai đoạn, vô minh không thể được tận 
diệt ngay lập tức, giống như chuôi dao mà ta cầm mỗi 
ngày, nó chỉ mòn đi một chút xíu ở mỗi lần. 

Ta đọc trong Tương Ung Bộ Kinh, (Phần 50 Kinh 
giữa, Tương ưng uấn, Phẩm Hoa, Cán búa), rằng, khi Đức 
Phật ngự tại Sãvatthĩ, có nói với các vị Tỳ kheo rằng phiền 
não có thể được tận diệt qua việc chứng ngộ sự sinh diệt 
của ngũ uân. Điều ấy không thể được đạt tới bằng việc 
không biết, không thấy. Nếu ai đó chỉ mong tận diệt phiền 
não và lơ là việc phát triển hiểu biết, phiền não sẽ không 
thể được tận diệt. Chỉ bằng sự phát triển tuệ giác, phiền 
não mới dần được đoạn tận. Ta đọc như sau: 

Ví như, này các Tỳ kheo, một người thợ đá hay đệ 
tử người thợ đá, khi nhìn vào cán búa thấy dâu các ngón 
tay và dẫu các ngón tay cái. Vị ấy không có thể biết 
được như sau: "Hôm nay, từng ấy cán búa của ta bị hao 
mòn; hôm nay từng ấy, các ngày khác từng ấy". Nhưng 
vị ấy biết được cán búa bị hao mòn trên sự hao mòn của 
cán búa. 

Cũng vậy, này các Tỳ kheo, vị Tỳ kheo chí tâm 
trong sự tu tập không có biết như sau: "Hôm nay, từng 
ấy lậu hoặc của ta được hao mòn, hôm qua từng ấy, các 
ngày khác từng áy". Nhưng vị ấy biết được các lậu hoặc 
được hao mòn trên sự hao mòn các lậu hoặc...” 


Khảo cứu pháp chân đế - 451 - 





Trí tuệ cần được phát triển trong khoảng thời gian vô 
cùng đài. Một số người không thích ý niệm rằng chánh 
niệm và trí tuệ chỉ phát triển một cách rất từ từ, nhưng 
không có cách nào khác. Nếu ai đó thiếu kiên nhẫn và cố 
găng phối hợp nhiều phương pháp thực hành khác nhau để 
đây nhanh quá trình phát triển tuệ giác, người ấy sẽ làm 
cho cuộc sống của mình rất phức tạp. 


Câu hỏi: Đâu là sự khác biệt giữa thực hành tự nhiên 
và sự thực hành không tự nhiên? 

Sujin: Ở khoảnh khắc này bạn đang ngồi một cách tự 
nhiên và có thể bạn đang hay biết các thực tại xuất hiện, 
chăng hạn như cứng, mềm đang xuất hiện trên thân căn, 
hay đối tượng thị giác xuất hiện qua nhãn căn. Tất cả các 
pháp này đều xuất hiện một cách tự nhiên. Tuy nhiên, sự 
thực hành của một ai đó sẽ là không tự nhiên nêu người ấy 
cho rằng khi phát triển Tứ niệm xứ, mình phải ngồi theo 
thế hoa sen, hay phải tập trung vào một số thực tại cụ thê. 
Sẽ có tham khi một người lựa chọn các thực tại chưa sinh 
khởi làm đối tượng chánh niệm. Người ấy sẽ lơ là việc hay 
biết các thực tại đã xuất hiện rồi, như là thấy, nghe, đối 
tượng thị giác, âm thanh, mùi, vị, nóng, lạnh, cứng, mềm. 
Dù chỉ một chút hiểu biết sai lầm, nó sẽ làm duyên cho 
dính mắc và nó che lấp sự thực. Khi ấy, trí tuệ không thê 
sinh khởi và biết được các pháp đang xuất hiện tại khoảnh 
khắc ấy. 





' Cuỗn Hạnh Tạng (Cariyapitaka) bàn về các ba la mật mà đức Phật 
khi còn là Bồ tát phải tích lũy trong bốn a tăng kỳ kiếp và một trăm 
ngàn đại kiếp. Chú giải của tạng này, cuốn Paramathadipani, trong lý 
giải về phần N¡đessa, có nói rằng, trong các tiền đề cho giác ngộ, phải 
có “sự vun bồi trong một thời gian dài (cira kala bhãvãna), rồi nói thêm 
“vun bồi đi vun bồi lại, trong một khoảng thời gian dài”. 


- 452 — Phát triễn tự nhiên 





Những người phát triển Tứ niệm xứ cần phải biết một 
cách cụ thể sự khác biệt giữa khoảnh khắc thất niệm và 
khoảnh khắc chánh niệm, nếu không, Tứ niệm xứ không 
thể được phát triển. Nếu ta thường thất niệm thì sẽ dễ tiếp 
tục thất niệm. Có người lựa chọn một đối tượng để chú 
tâm, nhưng đó không phải là cách phát triển Tứ niệm xứ. 
Ta cần phải có hiểu biết đúng về khoảnh khắc thất niệm, 
không hay biết đặc tính của các thực tại xuất hiện trong 
cuộc sống hàng ngày, như là cái thấy, cái nghe. Khi có 
chánh niệm, ta có thể suy xét, nghiên cứu và hiêu các pháp 
xuất hiện qua sáu môn. Khi một người lựa chọn một đối 
tượng cụ thể để chú tâm vào, người ấy không biết rằng 
chánh niệm là vô ngã. Khi có chánh niệm, nó có thê hay 
biết các thực tại tự nhiên xuất hiện. Khi mùi xuất hiện, có 
thể có chánh niệm về mùi đang xuất hiện qua mũi. Có thể 
biết rằng đó chỉ là một thực tại sinh khởi, xuất hiện và rồi 
biến mất. Hay danh kinh nghiệm mùi có thể được hiểu chỉ 
là một thực tại đang xuất hiện mà thôi. Sau khi đã kinh 
nghiệm mùi, nó lại diệt đi. Nó không phải là chúng sinh, 
con người hay tự ngã. 

Câu hỏi: Có đúng là vị Thánh Dự lưu, người đã đạt 
được giai đoạn thứ nhất của giác ngộ, không còn nhận ra 
cha mẹ của mình hay không? 

Sujïn: VỊ Thánh Dự lưu đã chứng ngộ một cách rõ 
rằng rằng pháp thấy là một loại danh. Sau khi thấy, người 
ấy biết cái gì vừa được thấy, tức là một người, chúng sinh 
hay đồ vật mà người ấy có thể nghĩ về. Suy nghĩ là một 
loại danh khác, sinh khởi và diệt đi. Liệu có ai thấy và rồi 
không biết ý nghĩa của cái được thấy hay không? Nếu như 


Khảo cứu pháp chân đế - 453 - 





vậy thì Đức Phật sẽ không nhận ra ngài Ananda và ngài 
Mogøalläna, hay bất cứ thứ gì. Và nếu vậy sẽ chỉ có danh 
thấy và không có các loại danh khác có thể nhận ra cái 
được thấy là gì. Tuy nhiên, pháp có lộ trình tự nhiên của 
nó, chúng là chúng. Ngoài danh thấy sau cái thấy, cũng có 
danh biết ý nghĩa của cái được thấy. 


- 454 — Đặc tính của khỗ 





Chương 35 
Đặc tính của khổ (Dukkha) 


Câu hỏi: Một người cư sĩ tại gia phải làm gì để thoát 
khỏi khổ? Người ấy có thể thấy rằng có rất nhiễu khô đau, 
rằng điều ấy thật là khủng khiếp và rằng điều ấy luôn xảy 
ra, bởi mọi người sinh ra và rồi lại phải tải sinh. Liệu có 
một con đường ngắn để thoát khỏi khổ không? 

Sujin: Khi một người nói rằng, có rất nhiều khổ đau, 
rằng điều ấy thật là khủng khiếp, rất dễ có tà kiến. dính 
mặc vào ý niệm về ngã. Chỉ khi không có tà kiến về ngã 
thì nỗi khổ đau mới có thê suy giảm. Đức Phật dạy rằng 
tất cả các loại khổ đều có thê được tận diệt tương ứng với 
sự tận diệt của các phiền não theo từng giai đoạn. Chừng 
nào phiền não vẫn chưa được tận diệt, sẽ còn có vô số lần 
tái sinh. Chừng nào có sinh thì chừng đó có khổ. Bậc 
Thánh Dự lưu đã đạt được tầng giác ngộ thứ nhất và đã 
tận diệt được các phiền não tương ứng với mức độ ấy, sẽ 
không còn tái sinh quá bảy lần nữa. Ta đọc trong 7ương 
tưng Bộ Kinh (Thiên Nhân Duyên, [13], Tương Ưng Minh 
Kiến, I, Đầu Ngón Tay) 

Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Sãvatthï, Jetavana, tại vườn 
ông Anäthapindika. 

Rồi Thế Tôn lấy lên một ít bụi trên đầu móng tay 
rồi gọi các Tỳ kheo: 


Khảo cứu pháp chân đế - 455 - 





- Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỳ kheo, cái gì 
nhiêu hơn, một ít bụi này Ta lấy lên trên đầu ngón tay, 
hay là quả đất lớn này? 

- Chính cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là 
quả đắt lớn này. Ít hơn là một ít bụi được Thế Tôn lấy 
lên trên đầu ngón tay; không phải một trăm lần, không 
phải một ngàn lần, không phải một trăm ngàn lần có thể 
sánh bằng, khi so sánh quả đất lớn với một ít bụi được 
Thế Tôn lẫy lên trên đầu ngón tay. 

- Cũng vậy, này các Tỳ kheo, đối với vị Thánh đệ tử 
đã chứng được kiến cụ túc, đối với người đã chứng 
được minh kiến, cái này là nhiều hơn, tức là khỗ đã 
được đoạn tận, đã được diệt tận; ít hơn là khỗ còn lại, 
không phải một trăm lần, không phải một ngàn lần, 
không phải một trăm ngàn lần, có thê sánh bằng khi so 
sánh với khô uẩn trước đã được đoạn tận, đã được diệt 
tận, tức là bảy lần nhiễu hon". 

Như vậy lợi ích lớn thay, này các Tỳ kheo, là pháp 
minh kiến (Dhammà - sbhisamayo: pháp hiện quán); 
như vậy lợi ích lớn thay là chứng đắc pháp nhãn. 

Vì số lần tái sinh của những kẻ phàm phu vẫn chưa đạt 
giác ngộ là vô số, khổ đau sinh khởi bởi tái sinh cũng phải 
vô cùng tận một cách tương ứng, như đã thê hiện trong câu 
hỏi của bạn. 

Câu hỏi: Tất cả chúng tôi cùng muốn biết phải làm gì 
để có thể bắt đầu thực hành vipassanä. 

Sujm: Ta cần phải hay biết đặc tính của các thực tại 
đang xuất hiện. Khi chánh niệm hay biết bất cứ thực tại 





' Bảy kiếp 


- 456 — Đặc tính của khỗ 





nào xuất hiện, tâm sở tầm (vitakka cetasika) - cái là chánh 
tư duy trong Bát Chánh Đạo - chạm hay “đập” vào đặc tính 
của đối tượng đang xuất hiện. Ở khoảnh khắc ấy, trí tuệ bắt 
đầu nghiên cứu và từ từ nhận ra bản chất thật của đối tượng 
ấy. Trí tuệ phát triển theo cách như vậy. 

Ta có thể chưa sẵn sàng suy xét và nghiên cứu các 
thực tại sinh và diệt rất nhanh chóng. Chẳng hạn, khi có cái 
nghe, chánh niệm có thê sinh khởi và hay biết cái nghe, chỉ 
trong một khoảnh khắc, nhưng ta có thể chưa sẵn sàng 
thấm sát đặc tính ấy để biết được rằng đó chỉ là một danh 
kinh nghiệm âm thanh. Danh nghe đã hoàn toàn diệt đi. 
Lúc sơ khởi, không thể có ngay hiểu biết rõ ràng về các 
thực tại như cái nghe, nhưng điều ấy khá bình thường. 
Không ai có thê thẩm sát bản chất của âm thanh và danh 
nghe bằng cách cố gắng năm bắt hay năm giữ chúng. Tuy 
nhiên, âm thanh nghe sẽ sinh khởi trở lại và nếu ta phát 
triển chánh niệm và trí tuệ, có thể lại có chánh niệm về 
danh nghe. 

Bây giờ, ở khoảnh khắc này, chánh niệm có thể sinh 
khởi và hay biết một đặc tính của danh hay sắc ở một thời 
điểm khi chúng xuất hiện qua một trong sáu môn. Bằng 
cách ấy, trí tuệ có thê dần phát triển tới mức độ biết rõ sự 
khác biệt giữa đặc tính của danh nghe và đặc tính của sắc 
là âm thanh. Đó là các đặc tính khác nhau và chúng cần 
được nhận biết từng cái một. Dần dần, ta có thể trở nên 
quen thuộc với bản chất của danh và của sắc và hiểu biết 
về đặc tính của chúng có thể hoàn mãn hơn. Bất kế loại 
danh hay sắc nào xuất hiện, bất kế ở đâu, chánh niệm và trí 
tuệ hiệu chúng có thể sinh khởi một cách tự nhiên, và đó là 
sự phát triển của Tứ niệm xứ trong cuộc sống hàng ngày. 
Khi hiểu biết phát triển và trở nên hoàn mãn hơn, vô minh 
sẽ dần được đoạn diệt. 


Khảo cứu pháp chân đế - 457 - 





Câu hỏi: Sau khi đã đánh lễ Đức Phật bằng việc tụng 
Kinh, ta có thể muốn ngôi và tập trung vào một đề mục 
thiên. Làm thế nào để ta có thể làm việc ấy với hướng tâm 
chân chánh (như lý tác ý), để không có tham hay sân đối 
với đề mục thiên? 

Sujimn: Khi có chánh niệm (sammä-sati) của Bát Chánh 
Đạo, cũng có hướng tâm chân chánh. Không cần thiết phải 
ngồi và tập trung vào một đề mục thiền. Khi một người cho 
răng mình phải ngồi và chú tâm với mục đích có chánh 
niệm, người ấy có hiểu biết sai lầm rằng có một tự ngã có 
thê làm cho chánh niệm sinh khởi tại một thời điểm định 
trước. Tuy nhiên, chánh niệm (sammä-sati) không phải đợi 
đến khi ta đảnh lễ bằng cách tụng Kinh. Ai đảnh lễ Đức 
Phật? Nếu một người không biết câu trả lời là “danh và 
să ', TƯỜI ấy cho các thực tại khi đó là bản thân mình. 
Người ây có ý niệm về “tôi đảnh lễ”, người ấy dính mắc 
vào ý niệm vê một tự ngã tụng Kinh. Chánh niệm có thể 
sinh khởi và hay biết bất kỳ thực tại nào xuất hiện khi ta 
đảnh lễ hay tụng Kinh, hoặc ở những khoảnh khắc khác, 
bất kế đang ở oai nghỉ nào. 

Một tỳ kheo: Tôi có một câu hỏi về Tứ niệm xứ. Tôi có 
đọc rằng, trong số 28 sắc pháp, có các sắc không thể được 
thấy, có các sắc không thể in dấu - các sắc vi tễ, các sắc xa 

.. Bà có thể giải thích về điều này không? 

Suji in: Chỉ có một sắc trong số hai mươi tám sắc có thể 
được thấy, đó là đối tượng thị giác (cảnh sắc) xuất hiện qua 
nhãn căn. Đối tượng thị giác có thể được thấy và nó Tàn) 
trong các sắc có thê in dấu hay tiếp xúc (sappatigharũpa) ' 





' Patigha có nghĩa là “giận” hoặc “va chạm”. Sappatigha là “với tác 
động”. 


- 458 — Đặc tính của khỗ 





Có các sắc khác có thê in dấu: các đối tượng ngũ quan 
ngoải đối tượng thị giác như âm thanh, mùi, vị, đối tượng 
xúc chạm - bao gồm địa đại (thê hiện ở tính chất cứng, 
mềm), hỏa đại (thê hiện ở tính chất nóng hoặc lạnh) và 
phong đại (thể hiện ở tính chất chuyên động và co dãn). 
Ngoài ra, có các sắc thần kinh (sắc căn) có thể được tiếp 
xúc hay được In dấu, bao gồm nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, 
thiệt căn và thân căn. Mười một sắc này có thê in dấu hoặc 
được in dấu, nhưng chúng không thê được thấy, trong khi 
đối tượng thị giác có thê ¡n dấu và có thể được thấy'. Mười 
hai loại sắc có thể in dấu là các sắc thô. Chúng cũng được 
gọi là các sắc “gần” vì chúng có thể được thâm sát và được 
biết. 

Mười sáu loại sắc khác trong hai mươi tám sắc là các 
sắc tế. Chúng không thê được thấy hay in dấu. Các sắc tế là 
các sắc “xa”, chúng không dễ được nhận biết. 

Đức Phật đã thuyết giảng về các thực tại và những 
người phát triển Tứ niệm xứ có thể kiểm chứng chúng; họ 
có thê biết được đặc tính của các pháp đang xuất hiện một 
cách tự nhiên như chúng là. Tuy nhiên, Giáo pháp tất vi tế 
và thâm sâu. Chăng hạn, khi một người học răng đối tượng 
thị giác là thực tại xuất hiện qua mắt, người ấy có thể nghĩ 
rằng không khó hiểu được điều ấy. Nhưng hiểu biết về lý 
thuyết không giống như hiểu biết về các đặc tính của cái 
thấy khi anh ta thấy. Nếu anh ta không phát triển Tứ niệm 
xứ để trí tuệ có thể trở nên sắc bén hơn, anh ta không thể 
liễu ngộ được đặc tính của danh và sắc như chúng là. Khi 
ta thấy, đối tượng thị giác được kinh nghiệm qua mắt, 
nhưng ta cho cái ta thấy là con người, chúng sinh và những 


' Xem thêm 7hanh Tịnh Đạo (Chương XIV, 74). 


Khảo cứu pháp chân đế - 459 - 





thứ khác nhau. Khi ấy, hoài nghi khởi lên và mọi người 
phân vân đối tượng thị giác như thế nào và đặc tính của nó 
là gì. 

Đối tượng thị giác là thực tại xuất hiện khi mắt ta mở 
và có cái thấy nhưng chưa có suy nghĩ về bất cứ thứ gì. Khi 
ấy đặc tính của cái thấy có thể xuất hiện một cách tự nhiên 
như nó là. Khi trí tuệ phát triển, ta trở nên quen thuộc với 
sự thật rằng đối tượng thị giác không phải là một chúng 
sinh, một con người, tự ngã hay bất cứ thứ gì khác. Đối 
tượng thị giác chỉ là một thực tại xuất hiện qua mất, đó là 
bản chất thật của nó. Nếu mọi người không muốn nghiên 
cứu và suy xét đặc tính của đối tượng thị giác, họ sẽ không 
thê từ bỏ sự dính mắc vào ý niệm, họ vẫn thường có về cái 
thấy, rằng họ thấy con người, chúng sinh hay những thứ 
khác nhau. 

Câu hỏi: Nghiên cứu các đặc tính có nghĩa là gì thưa 
bà? 

Sujin: Khi chánh niệm hay biết và một người suy xét 
về đặc tính của cái đang xuất hiện, thực tại ấy có thê được 
biết là danh, là một thực tại kinh nghiệm cái gì đó, hay là 
một sắc không kinh nghiệm cái gì cả. Khi ấy ta nghiên cứu 
đặc tính vô ngã của thực tại ẫy. Đó là danh hoặc sắc, không 
phải là tự ngã. Loại nghiên cứu này khác với suy nghĩ về 
các thuật ngữ hay đặt tên cho các thực tại. Khi trí tuệ phát 
triển hơn, nó có thể xuyên thấu ba đặc tính của danh và 
sắc: vô thường, khổ, vô ngã. 

Câu hỏi: Khi mắt mỏ, tôi thấy, nhưng tôi không chú ý 
đến bất cứ thứ gì khác. Làm thế nào để có chánh niệm 
đáy? 

Sujin: Chúng ta không thể ngăn cản sự sinh diệt tiếp 
nối nhau của các tâm, đó là bản chất của chúng. Khi chánh 


- 460 — Đặc tính của khỗ 





niệm sinh khởi, nó có thê hay biết bất cứ thực tại nào xuất 
hiện tự nhiên khi ấy như nó là 

Người hỏi: Mục đích của đa số những người phát 
triển Tứ niệm xứ là để thoát khổ. Khi tuệ giác đã sinh khởi, 
ta sẽ thoát khổ. 

Sujin: Sự giải thoát khỏi khổ sẽ không thê được chứng 
ngộ một cách dễ dàng. Trí tuệ trước hết cần được phát triển 
từng bước một để vô minh, hoài nghỉ và tà kiến cho các 
thực tại là ta có thê được tận diệt. Nếu mọi người phát triển 
chánh niệm tỉnh giác một cách tự nhiên, họ sẽ biết răng, trí 
tuệ chỉ lớn mạnh một cách rất từ từ, bởi vì trong một ngày 
vô minh sinh khởi nhiều hơn nhiều lần so với thiện pháp. 
Trong các kiếp trước đã như vậy và trong kiếp này cũng 
thế. 

Người hỏi: Vấn để là, khi một đối tượng in dấu lên 
một trong các căn môn, tôi rất dễ thất niệm, tôi thiếu 
chánh niệm. 

Sujin: Điều đó khá bình thường. Khi chánh niệm vẫn 
còn yếu ớt, nó không thể sinh khởi ngay lập tức. 

Câu hỏi: Tôi đã nghiên cứu bài kinh mà các vị f) kheo 
tụng vào buổi sáng, về các uẩn thủ (upadäna khandha). Có 
dinh mắc vào ngũ uẩn và đó là khổ. Ý nghĩa của điểu này 
là gì? 

Sujïn: Ngũ uấn thủ chắc chắn là khổ (dukkha). Chừng 
nào vẫn còn vô minh về bản chất thật của các pháp xuất 
hiện, sẽ còn có hạnh phúc và khổ đau. Sự sinh khởi của 
hạnh phúc và khổ đau là một loại khổ, vì ở những khoảnh 
khắc như vậy không có sự an tịnh, không có xuất ly khỏi 
phiền não. Tất cả chúng ta đều vui thú với tham ái. Không 
có điểm dừng cho sự vui thú với tham ái, trừ phi trí tuệ 
nhận biết được sự khác biệt của những khoảnh khắc của 


Khảo cứu pháp chân đế - 461 - 





thiện pháp khi có vô tham, và những khoảnh khắc của 
tham ái, khi thấy dễ chịu, vui vẻ, ham muốn, vui thú hay 
dính mắc. 

Khi trí tuệ chưa sinh khởi, ta vui thú với phiền não, ta 
muốn có tham ái; nó không bao giờ đủ cả, bất kế ta đang 
kinh nghiệm đối tượng qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, 
qua thân hay ý môn. Thông thường mọi người không biết 
được rằng ở những khoảnh khắc ấy có khổ, rằng chúng 
nguy hiểm và có hại. Như vậy, ngũ uân thủ là khổ. 

Người hỏi: Nếu ta tỉnh cần khi các đối tượng đang in 
dấu, ví dụ, khi đối tượng thị giác tiếp xúc với mắt hay âm 
thanh tiếp xúc với tai, sẽ không có hạnh phúc hay khổ đau. 

SuJin: Không có một “người” nào đó hay “tự ngã” nào 
có thể tỉnh cần hay ép sự sinh khởi của chánh niệm. Khi 
chánh niệm sinh khởi, ta có thể biết được sự khác biệt giữa 
khoảnh khắc có chánh niệm và khoảnh khắc không có 
chánh niệm. 

Câu hỏi. Ngũ uẩn của một kẻ phàm phu hắn phải 
giống như ngũ uẩn của vị A la hán, nhưng ngũ uẩn của kẻ 
phàm phu vẫn còn là đối tượng của sự chấp thủ và điều 
này là nhân làm sinh khởi khổ. Khi ta dân học cách chánh 
niệm khi các đối tượng ngũ quan như đối tượng thị giác 
hay âm thanh đang in dấu lên các giác quan tương ứng, 
liệu ta có phát triển Tứ niệm xứ một cách đúng đắn không? 

Sujin: Ta cần phải nhớ rằng tất cả các pháp là vô ngã 
đề chánh niệm có thê được phát triển một cách đúng đắn. 
Ta cần phải biết khi nào có chánh niệm và khi nào không 
có chánh niệm. Khi ta có ý niệm về một tự ngã làm công 
việc chánh niệm, Tứ niệm xứ đang không được phát triển. 

Người hỏi: Từ “vô ngã” - “anaHdä” rất khó hiểu. 
Chúng ta có thể dịch từ tiếng Päli thuật ngữ “aHã” có 


- 462 — Đặc tính của khỗ 





nghĩa là “ngã” và vì vậy “anattãä” có nghĩa là “vô ngã”, 
nhưng chúng ta không thực sự hiểu nghĩa của các thuật 
ngữ này. Chúng ta có thể nói rằng không có fự ngã, nhưng 
chúng ta vẫn dính mắc vào ý niệm về ngã. 

Sujmn: Cái gì là ngã? 

Người hỏi: Chúng ta có thể cho rằng chúng ta là “tự 
ngã”, nhưng Đức Phật nói rằng, chỉ có ngũ uẩn sinh khởi 
cùng nhau. 

Sujin: Ngũ uân không phải là một ngƯỜI, không phải 
là một tự ngã, nhưng nêu ta không biết rằng chỉ có ngũ uân 
mà thôi, chúng ta cho rằng có một cái ngã. 

Người hỏi: Mặc dâu chúng ta biết điều đó, chúng ta 
vẫn nghĩ rằng khi mình thấy là một cái ngã đang thấy 

Sujin: Sở dĩ như vậy là bởi chúng ta chưa có hiểu biết 
rõ ràng vê đặc tính thật của ngũ uân, là các thực tại sinh và 
diệt nhanh chóng. Chúng có thê được phân chia theo nhiều 
cách khác nhau: là quá khứ, hiện tại và vị lai; là thô và tế; 
là nội thân và ngoại thân; là gần và Xa. .. Nếu ta thấy được 
đặc tính của các uân, ta sẽ biết rằng các thực tại sinh diệt 
này chỉ gồm: sắc uấn (rũpakkhandha), thọ uấn 
(vedanäkkhandha), tưởng uấn (saññãkkhandha), hành uân 
(sankhärakkhandha) - gồm tất cả các tâm sở ngoài thọ và 
tưởng, thức uẫn (viññãnakkhandha) 

Câu hỏi: Tôi đã nghe rằng oai nghỉ che lấp khổ. Bà có 
thể giải thích điều này được không? 

Sujin: Tất cả các thực tại hữu vi đều có đặc tính khổ 
(dukkha). Chúng là vô thường và vì MO chúng không thê 
là nơi trú ân thực sự, chúng là khổ (dukkha). Như vậy, 
dukkha không phải chỉ là cảm thọ đau. Những người tưởng 
rằng dukkha chỉ là cảm thọ đau nghĩ rằng, khi họ thấy mỏi 


Khảo cứu pháp chân đế - 463 - 





và chuyên sang một oai nghỉ mới để đỡ mỏi, oai nghi mới 
đã che lắp khổ. Tuy nhiên, bất cứ oai nghi nào cũng che lấp 
đặc tính của dukkha nếu ta chưa phát triển trí tuệ. Cái ta 
cho là toàn thân hay oai nghỉ trên thực tế là nhiều sắc sinh 
diệt cùng nhau. Chúng là vô thường và vì vậy là khổ. Tuy 
nhiên, mỌI người không nhận Ta rằng, dù họ đang ngồi, 
năm, đi hay đứng, đều có các sắc khắp thân sinh và diệt và 
rằng các sắc này là khô. 

Trong Thanh Tịnh Đạo có giải thích rằng oai nghỉ che 
lấp khổ'. Ý nghĩa của điều ấy là: tính chất khổ của danh và 
sắc sinh diệt từ các oai nghỉ khác nhau bị che lấp, chừng 
nào ta còn coi thân là một “khối”, là “ta”. Đặc tính của khổ 
bị che lấp chừng nào ta còn chưa biết đặc tính khổ của mỗi 
danh và sắc khi chúng sinh và diệt. 

Khi ta hỏi những người vừa đổi sang một oai nghỉ mới 
liệu có khổ không, họ sẽ trả lời là không. Nếu họ nhằm lẫn 
thọ khổ với khổ đế, làm sao họ có thể hiểu rằng oai nghi 
che lắp khổ? Phải có khổ, nếu không ta sẽ không thê nói 
rằng oai nghi che lấp khổ. Nếu ta chưa chứng ngỘ sự sinh 
diệt của danh và sắc, mọi oai nghi, bất kế găn liền với thọ 
khổ hay không, đều che lấp đặc tính của khô. 

Nếu một người không phát triển trí tuệ để hiểu danh 
và sắc như chúng là, người ây sẽ hiểu sai về khô. Người â ấy 
có thể tưởng rằng, mình đã liễu tri khổ khi suy ngẫm về thọ 
khổ do mỏi, trước khi thay đổi oai nghi để bớt đau. Anh ta 
không thể biết sự thật về khổ chừng nào vẫn chưa thấy 
được đặc tính vô ngã của danh và sắc. Sẽ là như vậy nếu 





' Xem thêm Thanh Tịnh Đạo (Chương XXI, 4 chú thích 3) phần giải 
thích bởi chú giải của sách này, cuôn Paramatffha Manjusa, về chủ đê 
này. 


- 464 — Đặc tính của khỗ 





anh ta không biết danh thấy và màu xuất hiện qua mắt, 
danh nghe và âm thanh xuất hiện qua tai, danh ngửi và 
mùi, danh nếm và vị, danh kinh nghiệm đối tượng xúc 
chạm và đối tượng xúc chạm, danh nghĩ, hạnh phúc, buồn 
đau và các thực tại khác. 

Cũng vậy, thực tại nghĩ rằng mình sẽ thay đổi oai nghỉ 
cũng là vô ngã, nó cần phải được nhận ra là chỉ là một loại 
danh sinh và diệt. Nếu ta không biết điều này, ta sẽ không 
thể hiểu được đặc tính của dukkha. Chỉ khi ta hay biết một 
cách tự nhiên về danh và sắc, xuất hiện từng lúc từng thứ 
một, trí tuệ mới có thê phát triển từng bước để khổ đề có 
thể được liễu tri. 

Câu hỏi: Khi có chánh niệm, dường như chỉ có khổ 
xuất hiện, nhưng tôi không thể tách biệt danh và sắc khi tôi 
kinh nghiệm các đối tượng qua ngũ môn và qua ý môn. Tôi 
chỉ có kiến thức lý thuyết về các thực tại khác nhau xuất 
hiện một mình ở mỗi thời điểm qua các cửa giác quan khác 
nhau. Tôi đi tới một trung tâm thiên để có thêm kiến thức 
về sự thực hành, nhưng tôi không nghiên cứu nhiễu, tôi chỉ 
thực hành mà thôi. 

Sujin: Bạn có thỏa mãn với hiểu biết của mình không? 

Người hỏi: Tôi vẫn còn đang nghiên cứu, vì vậy, tôi 
không thể nói rằng tôi thỏa mãn. 

Sujin: Bạn nói rằng bạn đi tới một trung tâm thiền để 
có thê nghiên cứu và thực hành. Tuy nhiên, khi tới đó bạn 
không có thêm được nhiều hiểu biết về thực tại. Như vậy, 
đi tới đó có ích lợi gì không? 

Người hỏi: Có ích lợi. Khi chúng ta ở nhà, thường có 
nhiều tâm bắt thiện sinh khởi. Nếu ta đi tới một trung tâm 
thiên, ta gặp bậc thiện trí và ta ở trong một môi trường yên 


Khảo cứu pháp chân đế - 465 - 





tĩnh, bình lặng. Như vậy, có thể có duyên cho sự sinh khởi 
của nhiều tâm thiện. Tôi nghĩ rằng trung tâm thiên rất có 
lợi ích. 

Sujin: Có bốn yếu tố cần thiết cho việc đắc đạo quả 
Dự lưu (Dự lưu phần): thân cận bậc thiện trí, nghe Pháp từ 
người ấy, suy xét chân chánh Giáo pháp được nghe, và 
thực hành tương ứng với Pháp. Những yếu tổ này không 
liên quan đến một nơi chốn cụ thê ta phải lưu trú. Chúng ta 
có thể so sánh nơi Đức Phật cư ngụ với một trung tâm 
thiền thời nay. Trong quá khứ, ở nơi Đức Phật và các vị tỳ 
kheo cư ngụ, họ sống cuộc sống đời thường của mình, đi 
bát khất thực, đàm đạo về Pháp và làm các nghĩa vụ hàng 
ngày của họ theo Giới Luật. Đức Phật khuyến khích mọi 
người thực hiện mọi thiện pháp. Những người ngày nay đi 
tới một trung tâm thiền có thực hành như cách mà các vị đệ 
tử Phật trong quá khứ hay không, hay họ làm khác đi? Nếu 
nhân là sự thực hành khác nhau, thì liệu quả có thể giống 
nhau hay không? Chắng hạn, Ngài Anãthapindika (Cấp Cô 
độc), một cư sĩ ở thời Đức Phật người đã xây dựng Kỳ 
Viên Tịnh Xá, không có tà kiến cho rằng ta chỉ có thể giác 
ngộ ở một nơi cụ thê. Những người cư sĩ thời đó đạt giác 
ngộ ở những nơi khác nhau, tùy thuộc vào cuộc sống 
thường nhật của họ. 

Ta đọc trong Tăng Chỉ Bộ Kinh (Chương Năm Pháp, 
Phẩm 19, Rừng, 1§1) rằng Đức Phật nói với các vị Tỳ Kheo: 

Có năm hạng người này sống ở rừng. Thế nào là 
năm? 
Hạng đần độn ngu si sống ở rừng; hạng ác dục, ác 
tánh sống ở rừng; hạng kiêu mạn loạn tâm sống ở rừng; 
hạng ở rừng vì được nghe Thế Tôn và các đệ tử Phật 


- 466 — Đặc tính của khỗ 





tán thán; hạng vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm", vì viễn 

ly, vì cầu thiện hành này sóng ở rừng” 

Này các Tỳ kheo, có năm hạng người này sống ở 
rừng. 

Trong năm hạng người này sống ở rừng, này các 
Tỳ kheo, hạng sống ở rừng vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn 
giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện hành này sống ở rừng. 
Hạng người này trong năm hạng người ấy là đệ nhát, là 
tối thắng, là thượng thủ, là tối thượng, là tối diệu. 

Ví như này các Tỳ kheo, từ con bò có sữa, từ sữa 
có lạc, từ lạc có sanh tô, từ sanh tô có thục tô, từ thục tô 
có đề hô. Đây được gọi là đệ nhất. Cũng vậy, này các 
Tỳ kheo, trong năm hạng người sống ở rừng, này các Tỳ 
kheo, hạng sống ở rừng vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn 
giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện hành này ăn từ bình bát. 
Hạng người này trong năm hạng người ấy là đệ nhát, là 
tối thắng, là thượng thủ, là tối thượng, là tối diệu. 

Tại sao một số vị tỳ kheo sống ở rừng vì đần độn ngu 
sỉ? Một số người nghĩ rằng, một khi ở rừng, họ sẽ có thể 
chứng ngộ Tứ Thánh Đề. Những người nghĩ như vậy 
chẳng phải là những người ở rừng vì đần độn ngu si hay 
sao? Nếu một người có hiểu biết đúng về nhân nào dẫn tới 
quả nào, họ sẽ thấy rằng không có cuộc sống nào tuyệt hảo 
hơn cuộc sống của một vị tỳ kheo từ bỏ đời sống tại gia để 
đi tới nơi Đức Phật cư ngụ. Điều này hoàn toàn khác cuộc 
sông của một người trong một trung tâm thiền nƠI người ấy 
tới trong một thời gian ngắn với mong muốn đạt được giác 
ngộ. Một số người tưởng răng, sông trong một trường thiền 





` Để tận diệt chúng 
? Người ấy muốn thực hành những gì lợi lạc 


Khảo cứu pháp chân đế - 467 - 





để thực hành VIpassanä, mặc dù điều ấy đi ngược với bản 
chất của họ, sẽ là duyên cho sự chứng ngộ Tứ Thánh Đế. 
Nếu điều ấy là đúng, thì những người cư sĩ thực hành 
vipassanã trong một trung tâm thiền ngày nay đáng được 
tán thán hơn cả các vị tỳ kheo ở thời Đức Phật sống đời 
sống thường nhật của họ theo Giới Luật, chăng hạn như đi 
bát khát thực, nghe Giảng Pháp, đàm luận về Pháp và đảm 
nhiệm các nghĩa vụ khác nhau của Tăng chúng. 

Câu hỏi: Nếu một lỗi sống không phù hợp với bản tính 
của một người, liệu người ấy có nên bắt mình hành động 
ngược lại với bản chất của mình không? 

SujJmn: Mọi người nên suy xét nhân và quả theo cách 
đúng đắn. Một lượng lớn các vị tỳ kheo không sống ở rừng. 
Đức Phật không bắt mọi người phải thực hành Tứ niệm xứ ở 
trong rừng, trong một căn phòng hay một nơi nào riêng biệt, 
nơi họ không phải thực hiện các nghĩa vụ của mình. Đúng là 
Đức Phật tán thán đời sống ẩn lâm, Ngài tán thán cuộc sống 
cô tịch hay bất cứ những gì làm duyên cho sự không sinh 
khởi của tham, sân và si. Tuy nhiên, Ngài không bắt buộc 
bất cứ ai, Ngài không tạo ra các luật lệ cho sự phát triển tuệ 
giác. Đức Phật biết rõ các tích lũy khác nhau của mọi người 
và vì vậy, Ngài giảng Pháp theo cách để các đệ tử nghe và 
phát triển hiểu biết một cách tự nhiên. Nhờ vậy họ có thể tận 
diệt được phiền não. Ngài dạy mọi người phát triển Tứ niệm 
xứ trong cuộc sống hàng ngày, tương ứng với địa vị của họ, 
bất kể là tỳ kheo hay cư sĩ. 

Khi chánh niệm sinh khởi và bắt đầu có sự suy xét, 
nghiên cứu đặc tính của danh và sắc để trí tuệ có thê trở 
nên hoàn mãn hơn, các thiên hướng của ta có thể dần thay 
đổi. Mọi người sẽ bót bị chiếm lĩnh bởi tham, sân và si do 
bởi các đối tượng kinh nghiệm qua ngũ môn và ý môn. Tuy 


- 468 — Đặc tính của khỗ 





nhiên, các thiên hướng đã được tích lũy không thê thay đôi 
một cách bất chợt. Một số người cho rằng không nên sơn 
lại trung tâm thiên, vì đó sẽ là duyên cho tham. Tuy nhiên, 
khi họ trở về nhà sau thời gian tu tích cực, họ sơn lại nhà, 
trồng cây và chăm sóc hoa, họ lại tiếp tục đi theo những 
tích lũy của mình. 

Đức Phật dạy chân Pháp (saccadhamma) để mọi người 
có được hiểu biết đúng vê nhân và quả của tất cả các thực 
tại. Ngài dạy sự phát triển Tứ niệm xứ để trí tuệ có thể trở 
nên hoàn mãn tới mức độ tận diệt được các ngủ ngầm. Các 
phiền não ngủ ngầm đã được tích lũy từ kiếp này sang kiếp 
khác trong các tâm sinh và diệt tiếp nối không gián đoạn. 
Vô minh (avijjä) không biết các đặc tính của danh và sắc, 
cùng tà kiến cho danh và sắc là một tự ngã là các ngủ 
ngầm. Ta cho tất cả các loại thực tại là ngã, bất kế đó là 
thấy, nghe, nếm, ngửi, kinh nghiệm đối tượng xúc chạm, 
suy nghĩ, vui hay buồn. Cách duy nhất dẫn đến sự đoạn 
diệt các ngủ ngầm là sự phát triển của Tứ niệm xứ. Đó là 
chánh niệm và sự suy xét các thực tại xuất hiện để chúng 
có thê được hiểu một cách rõ ràng hơn. Trí tuệ được phát 
triển từng bước một. Khi trí tuệ được phát triển tới tầng tuệ 
thứ nhất - tuệ phân biệt danh sắc (nãma-rũpa-pariccheda- 
ñãna), trí tuệ có thê hiểu một cách rõ ràng sự khác biệt giữa 
các đặc tính của danh và sắc xuất hiện ở khoảnh khắc đó. 
Trí tuệ không thê được phát triển bằng cách cỗ làm cho 
khổ sinh khởi bằng việc đi, đứng, nằm, ngồi trong một thời 
gian dài để có thọ khô. Trí tuệ chỉ có thể được phát triển 
bằng cách suy xét và nghiên cứu với chánh niệm danh và 
sắc khi chúng xuất hiện tự nhiên qua các căn và qua % môn. 
Chúng sinh khởi bởi các duyên riêng của chúng, bất kế ta 
đang ở đâu. 


Khảo cứu pháp chân đế - 469 - 





Chương 36 
Ý nghĩa của vô ngã (Anattä) 


Câu hỏi: Có bốn niệm xứ, đó là niệm thân, niệm thọ, 
niệm tâm và niệm pháp. Các nhà Chú giải so sánh bốn 
niệm xứ này với bốn cửa thành, một công hướng về phía 
Đồng, một cổng phía Táy, một cổng phía Bắc, một CÔNG 
phía Nam. Mọi người có thể đi vào trung tâm của thành 
qua bất kỳ một trong bốn cổng này. Một số các vị thầy 
ngày nay nói rằng, cũng như việc ta chỉ cần sử dụng một 
cửa để đi vào thành, ta chỉ cần vun bôi một trong bốn niệm 
xứ chứ ta không cần phát triển cả bốn. Chỉ cần có niệm 
thân là đủ rồi. Liệu bằng cách ấy ta có thể đạt được niết 
bàn hay không? 

Sujin: Sự phát triển của trí tuệ (paññã) là rất tỉnh tế. 
Không phải ai đọc Chú giải cũng có thê thực hành. Cổng ở 
đâu? Nếu mọi người không biết công nằm ở đâu, họ có thể 
đi vào bằng công nào đây? 

Người hỏi: Các công là thân, thọ, tâm và pháp. 

Sujin: Bạn biết gì qua thân căn? Ta cần phải thực sự 
suy xét tất cả các thực tại một cách chỉ tiết, dù rằng chúng 
được gọi là uẫn (khandha), là xứ (ãyatana) ? là giới 





' Xem thêm chú giải của kinh 7# niệm xứ (Trung Bộ Kinh, bài kinh số 
10), cuỗn Papafñcasudami (trong Con đường chánh niệm - The way of 
mindfulness - của trưởng lão Soma Thera, xuất bản bởi B.P.S, Kandy, 
Srilanka)). 

? Các nội xứ là năm căn (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân) và tâm cơ, bao gồm tất 
cả các tâm, và các ngoại xứ là các đối tượng ngũ quan và ý xứ 
(dhammayatana) bao gồm các tâm sở, các sắc tế, và các đối tượng của ý. 


- 470 — Ý nghĩa của vô ngã 





(dhãtu), hay là Tứ Thánh Đế. Chúng không phải là chúng 
sinh, con người hay tự ngã. Các thực tại hữu vi xuất hiện 
trong đời sống hàng ngày là danh (thực tại kinh nghiệm 
một cái gì đó) hoặc sắc (thực tại không kinh nghiệm gì cả). 
Ta có thể hiểu điều này trên lý thuyết nhưng đó không phải 
là sự chứng ngộ trực tiếp đặc tính vô ngã của danh và sắc. 
Ở mức độ hiểu biết lý thuyết có được nhờ việc nghe Pháp, 
ta có thê không có hoài nghỉ rằng sắc là thực, rằng sắc sinh 
khởi và xuất hiện qua mắt chỉ là những màu khác nhau. Ta 
có thê không có hoài nghi rằng âm thanh là sắc xuất hiện 
qua tai, mùi là sắc xuất hiện qua mũi, vị là sắc xuất hiện 
qua lưỡi ... Mọi người có thể không hoài nghi rằng danh là 
thực, rằng nó sinh khởi và kinh nghiệm những đối tượng 
khác nhau. Họ có thể hiểu những điều này ở mức độ tư 
duy. Tuy nhiên, nếu không có sự hay biết về đặc tính của 
danh, làm sao có thể có tuệ giác hiểu một cách trực tiếp 
danh là thực tại kinh nghiệm đối tượng, rằng nó chỉ là một 
yêu tố, chỉ là tính biết. Liệu chỉ phát triển sự chánh niệm về 
thân có thê làm duyên cho sự liễu ngộ đặc tính của danh 
hay không? 

Một người phát triển tuệ giác cần phải hay. biết các 
đặc tính của danh trong khi người ây thấy. Người â ấy có thê 
suy xét và nghiên cứu đặc tính ấy để có thể thấy được rằng 
đó chỉ là một loại kinh nghiệm. Khi có cái nghe, có thê có 
chánh niệm về cái nghe và nó có thê được hiểu chỉ là một 
thực tại kinh nghiệm â âm thanh. Khi một người phát triển 
Tứ niệm xứ, người ấy cần phải nghiên cứu và suy xét nhiều 
lần các đặc tính của danh kinh nghiệm đối tượng qua một 
trong sáu môn để rồi có thể hiểu danh như nó là. Khi trí tuệ 
nhận ra rằng có các danh vẫn còn chưa được hay biết, nó sẽ 
nghiên cứu và thâm sát các danh ấy và bằng cách này, đặc 
tính của danh có thê được xuất hiện một cách rõ ràng, rằng 


Khảo cứu pháp chân đế - 471 - 





đó chỉ là một yếu tố kinh nghiệm, chỉ là một thực tại, 
không phải là chúng sinh, con người hay tự ngã. 

Một người có thể cố chỉ hay biết đặc tính của danh 
nghe và người ấy không hay biết về danh thấy. Vậy làm 
sao người ấy có thể hiệu được đặc tính thực sự của yêu tố 
kinh nghiệm khi người ấy thấy? Mọi người có thể tự mình 
kiểm chứng rằng đây không phải là cách phát triển đúng 
đắn. 

Trí tuệ có thê phát triên qua chánh niệm khi suy xét và 
nghiên cứu các đặc tính của danh kinh nghiệm các đối 
tượng qua ngũ môn và ý môn. Nếu tuệ giác hiểu rõ tất cả 
các loại danh xuất hiện, nếu nó hiểu các danh này chỉ là 
yêu tố kinh nghiệm đối tượng thì hoài nghi về danh có thể 
dần dần được diệt trừ. Trí tuệ có thê trở nên sắc bén hơn và 
hoàn mãn hơn khi nó phát triển trong những giai đoạn sau. 
Tuy nhiên, nếu một người có ý định chỉ hay biết một loại 
danh thì rõ ràng rằng sẽ vẫn còn vô minh và hoài nghỉ với 
đặc tính của các loại danh mà người ấy không biết. Như 
vậy, vô minh và hoài nghi về tính chất “chỉ là một yếu tố 
kinh nghiệm” của danh sẽ không được loại trừ. 

Người hỏi: Mọi người có thêm hiểu biết từ việc nghe 
Pháp. Khi thực hành, họ có thể chứng đắc được tầng tuệ 
mình sát đầu tiên (phân biệt danh sắc). Họ vượt qua giai 
đoạn đó. 

Sujin: Họ vượt qua giai đoạn đó như thế nào? 

Người hỏi: Tôi không biết chút nào về điễu ấy. 

Sujin: Mọi người đừng nên phấn khích về việc liệu 
người khác đã chứng đắc một tầng tuệ minh sát hay không. 
Mỗi người, bằng hiểu biết của mình sẽ biết liệu tuệ giác đã 
phát triển đến mức độ của tuệ giác vipassanãä hay chưa. 
Người ấy biết rằng tuệ minh sát liễu ngộ danh và sắc xuất 


- 472 — Ý nghĩa của vô ngã 





hiện tự nhiên, một đặc tính ở một thời điểm trong lộ trình ý 
môn. Tại những khoảnh khắc của tuệ minh sát, không chỉ 
một loại danh hay một loại sắc được xuyên thấu. 

Câu hỏi: Một người có thể đã thực hành minh sát tuệ 
đến tầng tuệ thứ năm, tuệ chán nản. Người ấy quan sát sắc 
ngôi, sắc đứng, hay sắc đi và người ấy thực hành cho đến 
khi đạt được tuệ chản nản. Tôi có hoài nghĩ, làm thế nào 
người ấy có thể quan sát sắc đứng, sắc đi và sắc ngôi. Ta 
có thể thực hành ra sao đề đạt được tuệ mình sát đó? 

Sujin: Tuệ minh sát đầu tiên là gì? Chừng nào ta chưa 
chứng ngộ tầng tuệ này, sẽ không thê chứng ngộ tuệ chán 
nản. 

Có thân niệm xứ khi chánh niệm hay biết một đặc 
tính tại một thời điểm về sắc chân đề khi nó xuất hiện qua 
thân căn. Nó có thể là một sắc như lạnh, nóng, mềm, cứng, 
căng, chùng. Thân niệm xứ không phải là quan sát oai nghi 
đi, đứng, nằm, ngồi. Chẳng hạn, khi lạnh xuất hiện, khi ấy 
chỉ có đặc tính lạnh, đó không phải là ta, là của tôi, là tự 
ngã. Nếu một người không biết được đặc tính của sắc xuất 
hiện qua một cửa giác quan tại một thời điểm chỉ là một 
loại sắc mà thôi, người ấy chưa thể đạt đến ngay cả tuệ 
minh sát thứ nhất, là tuệ thấy được sự khác biệt giữa đặc 
tính của danh và đặc tính của sắc. Vậy làm sao đã có trí tuệ 
liễu ngộ tuệ chán nản, tức tầng tuệ thứ năm của các tuệ 
minh sát chính được đây? 

Câu hỏi: Trong phân “tỉnh giác” (sampajanna) của 
Kinh Tứ niệm xứ có nói răng khi ta đứng, ta cân phải biết 
là ta đang đứng, khi đi, khi ngôi, khi cúi và duỗi chân tay, 
ta cân phải biết rằng ta đang làm điều ấy. Ta cần biết đặc 
tính của các oai nghỉ khác nhau. Khi ta đi, ta cần biết rằng 
ta đang đi, đó là sự thực hành về thân đi có phải không? 


Khảo cứu pháp chân đế - 473 - 





Sujin: Nếu không có sắc, liệu ta có thể đi hay không? 

Người hỏi: Nếu không có sắc, sẽ không thể đi được. 

Sujin: Khi bạn đi, có một đặc tính của sắc xuất hiện ở 
một thời điêm và có thê được biệt khi nó xuât hiện qua một 
cửa giác quan. 

Câu hỏi: Đó là sắc đi phải không ạ? 

Sujin: Chỉ là sắc xuất hiện, bắt kế ta đang ngồi, đang 
nằm, đang đứng, hay đang đi, xuất hiện qua ngũ môn và 
qua ý môn. Nó là vô ngã. Nó đẳng nào cũng xuất hiện bởi 
các duyên tương ứng; lựa chọn một loại sắc đặc biệt không 
đề làm gì. 

Câu hỏi: Như ta đã thấy, trong Chú giải cho Kinh này, 
cuôn Papañcasidam, có đưa ra ví dụ về bón cửa thành 
dân tới trung tâm của thành. Một người đi vào thành có thể 
đi qua bất cứ một trong bốn cửa thành ấy. Vì vậy, một số 
người chọn lựa một đối tượng cụ thể, họ chỉ phát triển 
chánh niệm về thân chứ không phái triên chánh niệm về 
các đôi tượng khác của Tứ niệm xử. 

Sujin: Khi một người đọc Chú giải, người ấy cần phải 
hiệu trí tuệ cân biệt gì đê có thê tận diệt được tà kiên cho 
các thực tại là ngã. 

Có hai loại thực tại: danh (nãma) và sắc (rũpa). Chừng 
nào mọi người vân chưa biệt rõ các đặc tính của danh và 
sắc, họ cho chúng là ngã. 

Còn về câu "trong khi đi ta cần biết là ta đi", trên thực 
tê đó không phải là "tôi" hay là "ngã" đang đi, mà chỉ là 
sắc. Khi chánh niệm hay biết đặc tính của của các sắc trên 
thân xuất hiện khi đi, đó là niệm thân (kayãänupassana 
satipatthana) ° Tuy nhiên, mọi người không thê băt chánh 





' Anupassana có nghĩa là “suy xét” hay “quán chiếu”. 


- 474 — Ý nghĩa của vô ngã 





niệm luôn hay biết các sắc xuất hiện qua thân căn. Chánh 
niệm là vô ngã và việc sinh khởi và hay biệt một đặc tính 
của danh hay của sắc là do duyên. Nó có thê hay biệt bât 
cứ đặc tính nào của danh hoặc sắc sinh khởi và xuât hiện 
một cách tự nhiên, như nó là. Trí tuệ có thê tận diệt tà kiên 
biệt một cách rõ ràng các đặc tính của danh và sắc khi 
chúng xuât hiện qua sáu môn và hiệu chúng là vô ngã. 

Chúng ta đọc trong Tương Ưng Bộ Kinh (Tập 4, 
Thiên sáu xứ, 50, Kinh thứ tư, phâm Uday?) như sau: 

Một thời Tôn giả Ẩnanda và Tôn giả Udãyin trú ở 
Kosami, tại vườn Ghosita. 

Rồi Tôn giả Udãy¡n vào buổi chiêu, từ chỗ tịnh cư 
đứng dạy, đi đến Tôn giả Änanda; sau khi đến nói lên 
với Tôn giả Änanda những lời chào đón hỏi thăm... rồi 
ngồi xuống một bên. 

Ngôi xuống một bên, Tôn giả Udäãy¡n thưa với Tôn 
giả Ẩnanda: 

Thưa Hiên giả Änanda, như Thế Tôn dùng nhiêu 
phương tiện đã nói lên, đã khai mở, đã nêu rõ thân này 
là vô ngã. Có thê chăng, cũng như vậy tuyên bố, tuyên 
thuyết, tường thuyết, khai hiển, khai thị, phân biệt, minh 
hiển, minh thị rằng thức này cũng vô ngã? 

Này Hiền giả Udãy¡n, như Thế Tôn dùng nhiều 
pháp môn đã nói lên, đã khai mở, đã nêu rõ thân này là 
vô ngã. Cũng như vậy, có thê tuyên bó, tuyên thuyết, 
tường thuyết, khai hiển, khai thị, phân biệt, minh hiễn, 
minh thị rằng thức này cũng vô ngã. 

Này Hiên giả, có phải do duyên mắt và các sắc 
khởi lên nhãn thức? 

Thưa phải, Hiên giả. 


Khảo cứu pháp chân đế - 475 - 





Này Hiên giả, do nhân nào, do duyên nào khởi lên 
nhãn thức, nếu nhân ấy, nếu duyên ấy một cách toàn 
diện, dưới mọi hình thúc, được đoạn diệt hoàn toàn, 
không có dư tàn, thời nhãn thức có thể nêu rõ được 
không? 

Thưa không, Hiên giả. 

Với pháp môn này, Thế Tôn đã tuyên thuyết, đã 
khai mở, đã nêu rõ thức này là vô ngã... Có phải do 
duyên tai và các tiếng khởi lên nhĩ thức? ... Có phải do 
duyên mũi và các hương khởi lên tỷ thức? ... Có phải do 
duyên lưỡi và các vị khởi lên thiệt thức? ... Có phải do 
duyên thân và các xúc khởi lên thân thức?... 

Này Hiên giả, có phải do duyên ý và các pháp khởi 
lên ý thức? 

- Thưa phải, Hiên giả. 

- Này Hiên giả, do nhân nào, do duyên nào khởi lên 
ý thức, nếu nhân ấy, nếu duyên ấy một cách toàn diện, 
dưới mọi hình thức, được đoạn diệt hoàn toàn, không có 
dư tàn, thời ý thức có thê nêu rõ được không? 

- Thưa không, Hiên giả. 

- Với pháp môn này, thưa Hiên giả, Thế Tôn đã 
tuyên thuyết, đã khai mở, đã nêu rõ thức này là vô ngã. 

Ví như, này Hiên giả, một người cần dùng lõi cây, 
tìm cầu lõi cây, đi tìm lõi cây, cầm cây búa sắc bén đi 
vào trong rừng. Ở đấy, người này thấy một thân cây 
chuối lớn, thẳng, mới lớn và cao. Người ấy chặt đứt rễ 
cây, chặt đứt xong, người ấy chặt ngọn. Sau khi chặt 
ngọn, người ấy lột vỏ ngoài ra. Người ấy ở đây không 
tìm được giác cây, còn nói gì lỗi cây. 


- 476 — Ý nghĩa của vô ngã 





Cũng vậy, này Hiên giả, Tỳ kheo trong sáu xúc xứ, 
không quán thấy có tự ngã và thuộc ngã. Do thấy như 
vậy, vị ấy không chấp thủ một cái gì ở trong đời. Do 
không chắp thủ, vị ấy không tham luyến. Do không tham 
luyến, vị ấy tự mình hoàn toàn tịch tịnh. Vị ấy biết rõ: 
"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm 
đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa". 

Nếu một người chưa biết rõ danh pháp, hoài nghỉ 
chưa thể được tận diệt. Nếu vẫn còn hoài nghi, làm sao 
người ấy có thê chứng ngộ Tứ Thánh Đế? Người ấy vào 
qua cửa nào? “Cửa” nói đến trong Chú giải là chỉ tới 
khoảnh khắc trước khi tâm siêu thế sinh khởi và chứng ngộ 
niết bàn. Trong lộ trình giác ngộ, tâm đại thiện dục giới 
sinh khởi trước tâm siêu thế và tùy theo duyên mà tâm sẽ 
có đối tượng là một trong bốn niệm xứ này'. Tuy nhiên, 
điều ấy không có nghĩa là ai đó có thê vào thành, tức là 
chứng ngộ niết bàn, mà không biết TÕ các đặc tính của sắc 
uân, thọ uân, tưởng uân, hành uân và thức uẩn. 


Trước khi một người có thê hiểu được rằng thân này là 
vô ngã và thức này cũng. là vô ngã, đặc tính của danh và 
sắc xuất hiện lúc này cần phải được “tuyên bố, tuyên 
thuyết, tường thuyết, khai hiển, khai thị, phân biệt, minh 
hiển, minh thị”, như đã đọc trong bài kinh trên. Đặc tính 
của danh và sắc xuất hiện bây giờ, khi ta thấy, nghe, ngửi, 
nếm, kinh nghiệm đối tượng xúc chạm hoặc suy nghĩ. 

Không dễ xuyên thấu được ý nghĩa của vô ngã, hiểu 
được chân tướng của tất cả thực tại, nhận ra chúng là vô 
ngã. Nêu Ngài ÄÃnanda không phải là một vị Thánh Dự lưu, 





Nó chỉ có thể kinh nghiệm một đối tượng ở một thời điểm và nhận ra 
đôi tượng ây là vô thường, khô, hoặc vô ngã. 


Khảo cứu pháp chân đế - 477 - 





Ngài đã không thể nói với Tôn giả Udãy¡n rằng, có thê 
tuyên bố về thức, tường thuyết, khai hiển, khai thị, phân 
biệt, minh hiển, minh thị về nó là vô ngã. Vì thế, đặc tính 
của danh và sắc được hiển lộ tới mức độ trí tuệ đã xuyên 
thấu chân tướng của pháp. Vào lúc này, các thực tại đang 
sinh và diệt rất nhanh. Nếu một người chưa chứng ngộ bản 
chất thật của các thực tại, người ấy sẽ không. thê thấy được 
chúng như chúng là, kê cả khi người ấy nói rằng, khi có cái 
thấy và cái nghe, danh là yếu tố kinh nghiệm đối tượng. 
Còn khi các thực tại xuất hiện với người ấy như chúng là, 
hiển nhiên là người ấy biết đặc tính thật của chúng. 

Ngài Änanda không có hoài nghỉ về các đặc tính của 
danh và sắc, bất kế chúng xuất hiện qua môn nào. Nếu giờ 
đây, có ai đó nghĩ rằng mình chỉ nên phát triển một niệm 
Xứ, chăng hạn như niệm thân, hay rằng mình chỉ cần biết 
một loại danh hoặc sắc, liệu người ấy có thê biết được bản 
chất thật của danh và sắc? Nếu người ấy hiểu bản chất của 
thực tại, tại sao người ấy không biết được, khi đang thấy, 
rằng danh kinh nghiệm đối tượng qua mắt chỉ là yếu tố 
thấy mà thôi? Tại sao người ấy không biết được, khi đang 
nghe, rằng danh kinh nghiệm đối tượng qua tai chỉ là yêu 
tố nghe mà thôi? Tại sao người ấy không nhận ra, khi suy 
nghĩ, răng đó chỉ là một danh biết khái niệm và ngôn từ? 
Nếu người ấy thực sự hiểu danh là gì, người ấy sẽ có thể 
hiểu được tính chất thực sự của yếu tố kinh nghiệm đối 
tượng. 

Có một cách để biết được liệu ta có biết sự thật của 
các pháp hay không. Khi một danh và một sắc xuất hiện 
qua một trong sáu môn và trí tuệ có thể phân biệt được đặc 
tính của danh và đặc tính của sắc, đặc tính của chúng có 
thể được biết như chúng là. Trí tuệ có thể biết được các đặc 


- 478 — Ý nghĩa của vô ngã 





tính của danh và của sắc khi có cái thấy, nghe, ngửi, nếm, 
xúc chạm, kinh nghiệm đối tượng thị giác và suy nghĩ. 
Bằng cách ấy, ý nghĩa của vô ngã có thể được xuyên thấu; 
tính chất vô ngã của danh và sắc xuất hiện có thê được liễu 
ngộ. 

Khi Đại đức Ananda hỏi Tôn giả Udãyin liệu nhãn 
thức sinh khởi do mắt và đối tượng thị giác (cảnh sắc), Tôn 
giả Udãy¡n không có hoài nghi về nhãn căn và sắc xuất 
hiện qua mắt khi đang thấy ở khoảnh khắc đó. Ta đọc tiếp 
trong Kinh Udayin (Tương Ung Bộ Kinh, Thiên Nhân 
Duyên, chương IL, (Ð, 193), rằng Đại đức Ananda đã nói: 

Này Hiên giả, do nhân nào, do duyên nào khởi lên 
nhãn thức, nếu nhân ấy, nếu duyên ấy một cách toàn 
diện, dưới mọi hình thúc, được đoạn diệt hoàn toàn, 
không có dư tàn, thời nhãn thức có thể nêu rõ được 
không? 

Thưa không, Hiên giả. 

Với pháp môn này, Thế Tôn đã tuyên thuyết, đã 
khai mở, đã nêu rõ thức này là vô ngã... 

Nếu ta thực sự hiểu rằng khi có cái nghe thì không có 
cái thấy, ta có thê biết được đặc tính của các thực tại như 
chúng là. Khi có suy nghĩ về các chuyện khác nhau, không 
có cái thấy hay cái nghe. Khi ấy chỉ có danh nghĩ về các 
câu chuyện khác nhau. 

Như Đại đức Ananda đã nói với Tôn giả Udãyin, nhãn 
thức sinh khởi do duyên bởi nhãn căn và đối tượng thị giác 
xuất hiện qua mắt, vậy khi nhãn căn và đối tượng thị giác, 
cái vốn vô thường, diệt đi thì làm sao cái thấy có thê sinh 
khởi được? Cái thấy phải diệt đi. 


Khảo cứu pháp chân đế - 479 - 





Nếu ai đó vào lúc này biết rõ ràng đặc tính của thực tại 
kinh nghiệm đối tượng là chỉ là một yếu tố kinh nghiệm, 
người ấy đã đạt được tầng tuệ thứ nhất, tuệ phân biệt danh 
sắc'. Ta không thể phát triển tuệ giác ngay lập tức tới tầng 
tuệ thứ năm là tuệ chán nản (nibbida ñãna). Sau tầng tuệ 
thứ nhất, tuệ giác cần phải được phát triển tiếp để nó có thể 
hiểu trực tiếp các duyên cho sự sinh khởi của các thực tại. 
Tầng tuệ thứ hai là tuệ thấy các duyên cho danh và sắc 
(paccaya-parIggaha-ñana). 

Trí tuệ có thể được tiếp tục phát triển tới mức độ 
chứng ngộ sự sinh diệt liên tiếp của các thực tại. Đây là 
tầng tuệ thứ ba, tuệ thấu đạt (sammaãsana ñãna). 

Trí tuệ có thể được phát triển tiếp nữa tới mức độ 
chứng ngộ sự sinh diệt của từng thực tại một, một cách 
riêng rẽ. Đây là tuệ giác đầu tiên của các tuệ minh sát 
chính, tuệ thấy sinh diệt (udayabbayañana). 

Sau đó, trí tuệ cần phải tiếp tục xuyên thấu hơn nữa sự 
vô thường của các thực tại luôn diệt đi. Đây là tuệ minh sát 
chính thứ hai, tuệ diệt (bhanga ñãna). Khi ấy, trí tuệ có thê 
được phát triển tiếp tới mức độ thấy rõ hiểm họa và sự bất 
lợi của sự diệt đi của các thực tại. Đây là tuệ minh sát 
chính thứ ba, tuệ úy (bhaya ñãna). Sau đó, có thê chứng 
ngộ tầng thứ tư là tuệ thấy hiểm họa (ãdinava ñãna). Sau 
đó, trí tuệ cần phải được phát triển tiếp tới tầng tuệ thứ 
năm, tuệ chán nản (nibbida ñãna). Sau đó, cần phải chứng 
thêm một số tầng tuệ nữa trước khi giác ngộ. 

Trí tuệ cần hiểu trực tiếp các đặc tính của thực tại. Sẽ 
không thể vào “cửa” niết bàn nếu đặc tính của danh không 
được biết và nếu chỉ biết tới oai nghi đi, đứng, nằm ngồi. 





' Khi ấy, trí tuệ biết rõ đanh khác với sắc, trí tuệ biết danh là danh. 


- 480 — Ý nghĩa của vô ngã 





Nếu một người biết mình đang trong oai nghỉ nào, người 
ấy thực chất đang nhớ tưởng về các sắc sinh khởi trong các 
kết hợp khác nhau và gom chúng lại thành một “khối”, 
thành oai nghi. Người ấy không nhận ra đặc tính của danh 
và sắc, từng cái một, khi chúng sinh khởi một cách tự 
nhiên, như bản chất của chúng, qua các môn và rồi diệt đi. 

Như ta đã đọc trong Kinh Udayin, Đại đức Ananda nói 
với Tôn giả UdãyIn về nhãn thức, rằng Đức Phật đã dạy 
rằng nhãn thức là vô ngã. Đại đức Änanda nói với Tôn giả 
Udãym: 

“Này Hiên giả, có phải do duyên mắt và các sắc 
khởi lên nhãn thức?” 

“Thưa phải, Hiền giả” 

“Với pháp môn này, Thế Tôn đã tuyên thuyết, đã 
khai mở, đã nêu rõ thức này là vô ngã...” 

Ngài đã lặp lại như vậy với các ngũ thức khác và ý 
thức kinh nghiệm đối tượng qua ý môn. 

Bài kinh này chỉ ra rằng thật lợi lạc thay khi Đức Phật 
đã thuyết giảng, Giáo pháp một cách trọn vẹn và chỉ tiết. 
Ngài giảng về tất cả các loại tâm. Nếu ta có thê chứng ngộ 
Tứ Thánh Đề bằng việc chỉ biết một loại niệm xứ, liệu việc 
Đức Phật giảng về tất cả các pháp khác có ích gì đây? Ngài 
giảng chỉ tiết về thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm suy nghĩ, 
thọ hỷ, thọ ưu, tưởng và các thực tại khác. Ngài đã làm như 
vậy để giúp mọi người có chánh niệm về các thực tại ấy, 
suy xét, nghiên cứu và hiểu chúng một cách rõ ràng. Đó là 
con đường dẫn tới sự tận diệt hoàn toàn hoài nghi và tà 
kiến về danh và sắc. 

Ai đó có thê cho rằng, bằng việc hay biết chỉ một loại 
danh hoặc một loại sắc, mình vẫn có thể chứng ngộ Tứ 


Khảo cứu pháp chân đế - 481 - 





Thánh Đế. Anh ta cho là mình đã giác ngộ, nhưng anh ta 
vẫn chưa hiểu được đặc tính của danh và sắc khi chúng 
xuất hiện một cách tự nhiên như chúng là. Khi đó, chắc 
chắn anh ta sẽ có hoài nghỉ về các danh và sắc mà anh ta 
chưa biết. Hiển nhiên, với cách thức đó anh ta không thể 
đạt được giác ngộ. 

Ta đọc tiếp trong Kinh Udäyin đã trích dẫn ở trên về 
một ẩn dụ mà Đại đức Ananda đã sử dụng. Ngài nói với 
Tôn giả Udãym: 

Ví như, này Hiên giả, một người cần dùng lõi cây, 
tìm cầu lõi cây, đi tìm lõi cây, cầm cây búa sắc bén đi 
vào trong rừng. Ở đấy, người này thấy một thân cây 
chuối lớn, thẳng, mới lớn và cao. Người ấy chặt đứt rễ 
cây, chặt đứt xong, người ấy chặt ngọn. Sau khi chặt 
ngọn, người ấy lột vỏ ngoài ra. Người ấy ở đây không 
tìm được giác cây, còn nói gì lõi cây. 

Cũng vậy, này Hiên giả, Tỳ kheo trong sáu xúc xứ, 
không quán thấy có tự ngã và thuộc ngã. Do thấy như 
vậy, vị ấy không chấp thủ một cái gì ở trong đời. Do 
không chấp thủ, vị ấy không tham luyến. Do không tham 
luyến, vị ấy tự mình hoàn toàn tịch tịnh. Vị ấy biết rõ: 
"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm 
đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa". 

Chúng ta vừa đọc rằng, Đại đức Änanda nói rằng, một 
người đi tìm lõi cây và đi vào rừng, thấy một cây chuối 
lớn, thắng, mới lớn và cao. Chừng nào nó vẫn là một thân 
cây chuối, nó, vẫn có dáng vẻ của một “khối”. Sau đó ta 
đọc, “Người ấy chặt đứt rễ cây, chặt đứt xong, người ấy 
chặt ngọn. Sau khi chặt ngọn, người ấy lột vỏ ngoài ra”. Ta 
phải trừ khử dính mắc với những gì ta vẫn cho là một 
“khối”, một “cảnh vật” hay tự ngã. 


- 482 — Ý nghĩa của vô ngã 





Sau đó ta đọc, “Người ấy ở đây không tìm được giác 
cây, còn nói gì lõi cây”. Như vậy, người ấy đã xả bỏ ý 
niệm về một thân cây chuối. Cũng như vậy với trường hợp 
của một con bò chưa bị xẻ bởi người đồ tế, như ta đọc 
trong cuốn Papañcasữdanr, Chú giải cho Kinh Tứ niệm xứ. 
Nếu người đồ tế chưa lột da, chưa cắt nó thành nhiều 
miếng, người ấy sẽ vẫn thấy nó là con bò, người ấy không 
thấy rằng nó chỉ là những phần khác nhau. Chừng nào các 
sắc còn liên kết với nhau, chừng ấy ta còn nhận thức chúng 
theo “một khối”, chẳng hạn như cả một khối oai nghi mà ta 
gọi là “sắc ngồi”. Mọi người thường coi thực tại là một 
thứ, một tự ngã, một chúng sinh hay ai đó. Chỉ khi một 
người biết về danh và sắc như chúng là, anh ta mới không 
coi chúng là chúng sinh hay con người nữa. Cũng giống 
như sau khi bóc đi các lớp da của thân cây chuối, đến giác 
cây cũng không tìm thấy, nói gì tới lõi cây. Như ta đã đọc, 
Đại đức Änanda nói: “Cũng vậy, này Hiển giả, Tỳ kheo 
trong sáu xúc xứ, không quán thấy có tự ngã và thuộc 
ngã. 

Trong sáu xúc xứ (phassãyatana) ' không có oai nghỉ 
nào. Nhãn căn là một nội xứ, nó chỉ xuất hiện qua mắt, đối 
tượng thị giác là ngoại xứ, nó chỉ xuất hiện qua mất. Một 
người có thê nhìn thấy một người khác đang ngồi và dính 
mặc vào ý niệm vê “một người” hay “tự ngã” mặc dầu 
nTgưỜi ấy có thể nói rằng không có ngã. Nếu người ấy chí 
có hiểu biết lý thuyết, người ấy có thể không nhận ra rằng 
sự thật về vô ngã chỉ có thể được hiểu bởi chánh niệm về 
cái thấy và các thực tại khác đang xuất hiện qua mắt. Sau 
khi thấy đối tượng thị giác, ta nghĩ và ghi nhớ hình và dạng 





1 ` „ z „ z A* Sự ` ¬— 
Phassa là xúc. Có xúc do có nội xứ và ngoại xứ. 


Khảo cứu pháp chân đế - 483 - 





về cái xuất hiện và biết nó là gì. Khi ấy, cũng có một loại 
danh biết và nhớ lại một cái gì đó, không phải là một chúng 
sinh, một con người hay một tự ngã làm việc ấy. Khi cái 
nghe sinh khởi kinh nghiệm âm thanh qua tai, không còn 
nhớ tưởng về cái đã được kinh nghiệm qua nhãn môn, 
không nhớ tưởng về nhận thức về những người đang ngồi 
và nói chuyện với nhau. Khi cái nghe xuất hiện, chánh 
niệm có thể hay biết về thực tại nghe như là một yếu tố chỉ 
kinh nghiệm âm thanh mà thôi. Sau đó, tâm nghĩ về ngôn 
từ hay khái niệm, dựa trên các âm thanh khác nhau, trầm 
hay bỗng vừa được nghe. Trí tuệ có thể biết, ở khoảnh khắc 
ngôn từ được hiểu, rằng đây chỉ là một loại danh hiểu 
nghĩa của từ. 

Nếu các loại thực tại khác nhau được biết rõ, từng đặc 
tính một, như chỉ là danh và sắc, tà kiến cho các thực tại là 
tự ngã sẽ được tận diệt. Ta sẽ từ bỏ ý niệm về thực tại như 
là một “khối” hay “oai nghỉ”. Khi ấy ta sẽ biết được sự 
bình an bên trong có nghĩa là gì, bởi vì ta không còn dính 
mắc vào những thứ bên ngoài, chẳng hạn như tự ngã, con 
người hay chúng sinh. Sẽ không còn thế giới mà ta vẫn 
dính mắc vào, thế giới bên ngoài đầy con người và cảnh 
vật khác nhau. Sẽ không còn cái mà ta vẫn thường cho là 
COn người này, đồ vật kia, là tự ngã và trường tồn. Bất cứ 
khi nào chánh niệm sinh khởi, trí tuệ có thể hiểu thực tại 
một cách rõ ràng và khi ấy sẽ có sự bình an bên trong, bởi 
vì không còn con người, chúng sinh hay cảnh vật. Trong 
khi đó, nếu có nhiều người, nhiều khái niệm trong cuộc 
sông của ta, sẽ không có bình an. Nếu một người gặp một 
người quen hoặc có một người anh ta có quan hệ đặc biệt 
với, ngay khi vừa thấy người ấy, anh ta đã nghĩ một “câu 
chuyện” đài về người đó. Nếu anh ta gặp một người mình 
không quen biết, “câu chuyện” sẽ ngắn hơn. Anh ta chỉ 


- 484 — Ý nghĩa của vô ngã 





nghĩ một chút về người đó và rồi “câu chuyện” kết thúc. 
Anh ta không tiếp tục nghĩ về người ấy nữa. 

Khi một người phát triển trí tuệ, người ấy có thêm 
hiểu biết về các phẩm chất tuyệt hảo của Đức Phật và của 
Giáo pháp mà Ngài đã thuyết giảng tất chỉ tiết. Ta có thể 
trân quý Giáo lý từ mức độ sơ cơ của trì giới, của thu thúc 
lục căn (sarnvara sTla) thuộc Giới Luật của các vị tỳ kheo. 
bạc là các hành vi qua thân và khẩu đem lại lợi lạc cho vị 

“samana”, người xuất gia và sông cuộc đời bình an. Ta đọc 
trong 7hanh Tịnh Đạo về sự thu thúc của vị tỳ kheo với cái 
thấy: 

Sự phòng hộ làm hành xứ là, "một Tỳ kheo khi đi 
vào một ngôi nhà, một con đường, thì đi với mắt nhìn 
trước khoảng một tầm, chế ngự nhãn căn, không nhìn 
voi, ngựa, xe, người bộ hành, đàn bà, đàn ông; không 
ngó lên, ngó xuống, ngó chỗ này chỗ kia" (Nd 1. 474). 

Điều này được nói ra để nhắc nhở chúng ta không 
tiếp tục “câu chuyện” sau cái thấy và chìm đắm lâu trong 
đó, nghĩ những thứ khác nhau về người này hay việc kia. 
Bắt kể ta có nhìn xa quá một tầm hay không, vẫn có cái 
thấy và rồi nó diệt đi. Bằng cách ấy ta sẽ không bị đắm 
chìm vào tướng chung và tướng riêng. Trí tuệ có thể hiểu 
một cách rõ ràng răng chỉ do suy nghĩ nên ta mới thường 
thấy một thế giới bên ngoài đầy con người. Nếu không có 
suy nghĩ, chỉ có cái thấy sinh khởi và rồi diệt đi thì liệu còn 
có nhiều người nữa hay không? Tuy nhiên, ta quen suy 
nghĩ thật nhiều, nghĩ về nhiều chủ đề khác nhau. Một 
người suy nghĩ theo cách nào tùy thuộc vào các duyên đã 
được tích lũy. Mọi người có thể thấy cùng một thứ, nhưng 
mỗi cá nhân lại nghĩ khác nhau. Chẳng hạn, khi mọi người 
nhìn thấy một bông hoa, có người có thê thích nó và thấy 


Khảo cứu pháp chân đế - 485 - 





nó đẹp, trong: khi một người khác có thể không thích bông 
hoa ấy. Điều ấy hoàn toàn lệ thuộc vào suy nghĩ của mỗi cá 
nhân. Mỗi người sống trong thế giới của các suy nghĩ riêng 
của mình và vì vậy, thế giới thực chất là thế giới của suy 
nghĩ. Khi chánh niệm hay biết danh và sắc, sẽ có hiểu biết 
răng cái Suy nghĩ về các chủ đề khác nhau chỉ là một loại 
danh. Nếu đặc tính của danh suy nghĩ được hiểu biết tường 
tận, sẽ có hiểu biết rằng ý niệm về con người và chúng sinh 
là không có thực. Khi một người buồn rầu và lo lắng, 
người ây nên biết rằng, buồn rầu là do suy nghĩ. Cũng như 
vậy với niềm vui, tất cả xảy ra bởi suy nghĩ. Khi một người 
xem một câu chuyện mình thích trên t¡ vi, thọ hỷ sinh khởi 
bởi anh ta nghĩ về các hình ảnh đang xem. Như vậy, mọi 
người chỉ sống trong thế giới của suy nghĩ, bất kê họ đang 
ở đâu. Thế giới [thực chất] của khoảnh khắc này là danh 
sinh khởi và kinh nghiệm đối tượng qua một trong ngũ 
môn hoặc ý môn và sau đó, tâm tiếp tục nghĩ về các câu 
chuyện khác nhau. 

Câu hỏi: Bà vừa nói rằng hạnh phúc và đau buồn chỉ 
là vấn đề suy nghĩ. Tôi chưa hiểu rõ điều này. Có ai thích 
nghĩ về cái làm mình buôn đâu? Không ai thích buôn bã. 
Một người nghĩ như thế nào mà làm cho mình buồn? 

Sujin: Không phải là một người nghĩ để làm cho mình 
buồn, mà là có các duyên cho sự sinh khởi của đau buồn do 
suy ngÌ1. 

Câu hỏi: Như vậy phải chăng có nghĩa là, có các 
duyên cho buôn đau khi, chẳng hạn, một người phải chịu 
mắt tài sản khi người ấy thua cược đua ngựa? Người ấy về 
nhà và nghĩ về cuộc đua ngựa mình thua cuộc. Khi ấy cuộc 
đua ngựa có thể là duyên cho sự đau khổ của người ấy. 


- 486 — Ý nghĩa của vô ngã 





Sujin: Nếu như TRƯỜI ấy không nghĩ về con ngựa thua 
cuộc, liệu có đau buồn về việc ấy không? 

Câu hỏi: Không, sẽ không có 

Sujin: Khi có cái thấy hay cái nghe và rồi suy nghĩ, trí 
tuệ cần phải biết rằng suy nghĩ chỉ là một loại danh nghĩ về 
các chủ đề khác nhau và rồi diệt đi. Khi một người nghĩ về 
một con ngựa, ở khoảnh khắc ấy không có ngựa. Có sự nhớ 
tưởng về ý niệm hay khái niệm về một con ngựa và điều ấy 
làm sinh khởi cảm giác đau khô. Như vậy, đau khổ sinh 
khởi là bởi một người nghĩ về cái mà mình không thích, 
còn hạnh phúc sinh khởi là bởi người ấy nghĩ về cái mình 
thích. 

Giáo pháp mà chúng ta nghiên cứu bao gồm toàn bộ 
Tam Tạng, cùng các Chú Giải và Phụ Chú Giải đã được 
giảng để trí tuệ có thê sinh khởi và hiểu thực tại xuất hiện 
tự nhiên ở khoảnh khắc này, như chúng là. Mọi người có 
thê đã nghe và nghiên cứu nhiều. Có thê họ đã đàm luận 
nhiều về Giáo pháp và suy Xét về Pháp rất thường xuyên, 
tất cả sự học tập của họ cân phải nhắm tới việc tích lũy các 
duyên, tức là tất cả các thiện pháp nằm trong hành uần, cho 
sự sinh khởi của chánh niệm. Khi Ấy, chánh niệm có thể 
hay biết, nghiên cứu và suy xét các đặc tính của các thực 
tại hiện giờ đang sinh khởi qua ngũ môn và ý môn. Mọi 
người có thể đã nghe điều này nhiều lần, nhưng họ cần 
được nhắc nhở thâm sát đặc tính của các pháp chân đề có 
thực, từng pháp ở mỗi thời điểm. Chánh niệm cần phải hay 
biết để có thể có hiểu biết đúng về các pháp, nếu không 
tính chất vô ngã của chúng sẽ không thể được liễu ngộ. 

Chúng ta cần phải biết rằng các niềm vui hay nỗi buồn 
trong quá khứ đã diệt đi, chúng đã hoàn toàn biến mất. Lúc 
này chỉ có giây phút hiện tại và chỉ ở khoảnh khắc này ta 


Khảo cứu pháp chân đế - 487 - 





mới có thể nghiên cứu các thực tại và hiểu chúng là vô ngã, 
không phải là chúng sinh hay con người. Một sô người nói 
răng họ không muôn gặp lại một người ‹ cụ thể nào đó trong 
kiếp sau. Nếu họ có hiểu biết đúng về Giáo pháp, họ sẽ 
không có suy nghĩ như vậy. Trong kiếp sau sẽ không có 
n này hay người kia mà ta gặp hiện tại, cũng không có 

. Sau cái chết, sự tồn tại của một người cụ thể trong 
tiếp này chấm dứt. Chỉ trong kiếp này mới có người này 
và kiếp sau sẽ là một người hoàn toàn khác. Vì vậy ta 
không nên lo lắng hay bất an về việc sẽ Đặp lại một người 
cụ thể nào đó. Điều ấy là không thể, vì sự tồn tại của người 
này hay người kia sẽ không tiếp tục sang kiếp sau. 


Nếu ai đó tức giận hay khó chịu về một người khác, 
người ấy cần phải hiểu rằng trên thực tế không có người 
đó. Chỉ có các pháp, tâm, tâm sở và sắc sinh rồi diệt. Cuộc 
sông, theo nghĩa tối hậu, chỉ tồn tại {rong một sát na tâm. 

Nếu ta suy xét đi suy xét lại về sự chết, điều ấy có thê 
hỗ trợ sự phát triển của Tứ niệm xứ. Nếu ta suy xét rằng 
mình có thê chết ngay chiều nay hay ngày mai, nó có thể là 
một trợ duyên cho chánh niệm hay biết về đặc tính của 
danh hay sắc đang xuất hiện. Với những người chưa chứng 
ngộ Tứ Thánh Đề, những người chưa phải bậc Thánh nhân, 
sẽ không thê chắc được liệu sau khi tử thức đã diệt đi, thức 
tái tục sẽ sinh khởi ở một cõi lành hay cõi khổ. Sẽ không 
thê chắc chắn được liệu sẽ còn cơ hội nghe Pháp và tiếp tục 
phát triên Tứ niệm xứ. 

Khi chết đi, con người chia tay với tất cả những gì 
thuộc về cuộc sông này, tất cả sẽ kết thúc. Không có gì còn 
lại, kể cả ký ức. Khi một người sinh ra trong cuộc đời nảy, 
người ấy không nhớ mình là ai, mình sống ở đâu và mình 
đã làm gì trong kiếp trước. Sự tồn tại của người ấy với tư 


- 488 — Ý nghĩa của vô ngã 





cách là một người cụ thể đã chấm dứt. Và cũng như vậy 
với kiếp này, tất cả sẽ chấm dứt. Một người tạo. nghiệp 
thiện và bất thiện, người ấy có thê có ngã mạn về chủng 
tộc, gia đình, tài sản, danh dự và tiếng tăm, tất cả đều sẽ 
chấm dứt. Sẽ không còn gì liên hệ với mọi thứ trong kiếp 
này. Tất cả những gì ta cho là quan trọng trong kiếp này, 
tất cả những gì ta bám víu và cho là tự ngã sẽ chấm dứt. 
Nếu mọi người nhận ra được bản chất của các pháp chân 
để sinh khởi do duyên, họ sẽ đoạn trừ được xu hướng cho 
chúng là chúng sinh, là con người hay tự ngã. 

Kế cả ký ức sinh và diệt cũng chỉ là một loại danh. 
Nếu chánh niệm hay biết danh và sắc, còn trí tuệ hiểu 
chúng một cách rõ ràng, ta có thê từ bỏ tà kiến về tự ngã 
hay về một con người tồn tại thực sự trong kiếp này. Ta đã 
liễu ngộ đặc tính của cái chết sát na (khanika marana) của 
các thực tại, sự sinh diệt của chúng trong từng khoảnh 
khắc. Có ba loại chết: 

e Cái chết sát na (khanika marana) là sự sinh và diệt 
của tất cả các pháp; 

e Cái chết chế định (sammuti marana) là cái chết ở 
cuối một kiếp sống 

e Cái chết vĩnh viễn (samuccheda marana) ˆ, hay bát 
niết bàn, là sự diệt đi của các vị A la hán không 
còn tái sinh nữa. 





'Xua Tan Sỉ Ám (Chú giải của Bộ Phân Tích, Phân loại Đố), §101. 
? Samuccheda có nghĩa là “hủy hoại”. 


Phụ lục 
Phụ lục I: Tâm (Citta) 


Các tâm có thê được phân thành §9 hoặc 12[ loại tâm. 


89 Tâm: 
Tâm dục giới (kãmävacara cIfta): 534 tâm 
Tâm sắc giới (rũpãvacara citta): 15 tâm 


Tâm vô sắc giới (arũpävacara cltta): 12 tâm 


Tâm siêu thế (lokuttara citta): Stâm 
121 Tâm: 

Tâm dục giới (kãmävacara cIfta): 534 tâm 
Tâm sắc giới (rũpãvacara citta): 15 tâm 


Tâm vô sắc giới (arũpävacara cltta): 12 tâm 


Tâm siêu thế (lokuttara citta): 40 tâm 


Tâm dục giới là các tâm ở cấp độ thấp nhất. Thường 
xuyên trong cuộc sống hàng ngày, chúng sinh và diệt từng 
khoảnh khắc cho dù chúng ta ngủ hay thức. Các đối tượng 
dục giới, sắc chân để pháp, được kinh nghiệm bởi các tâm 
dục giỚI. Trong số hai mươi tám sắc chân đề pháp, có bảy 
loại sắc xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày qua mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân và ý môn. Các sắc này, đối tượng thường 


- 490 - Phụ lục I: Tâm 





được tâm kinh nghiệm, được gọi là sắc cảnh gIỚớI, trong 
tiếng Pãli là “gocara visaya rũpa”. Gocara có nghĩa là “trần 
cảnh” và visaya có nghĩa là “cõi giới, đối tượng. Các sắc 
cảnh giới gồm có: 
e_ Đối tượng thị giác hay màu sắc (rũpãrammana hay 
vanna) xuất hiện khi nó in dấu lên nhãn căn; 
e© Âm thanh (saddhãrammana) xuất hiện khi nó in 
dấu lên nhĩ căn; 

Mùi (gandhãrammana) xuất hiện khi nó in dấu lên 

tỷ căn; 

se VỊ (rasanammana) xuất hiện khi nó in dấu lên thiệt 
căn; 

e Đối tượng xúc chạm (photthabbãrammana) gồm 
ba sắc địa đại (mềm hay cứng), hỏa đại (lạnh hay 
nóng) và phong đại (co giãn hay chuyển động) 
xuất hiện khi chúng in dấu lên thân căn. 


Các tâm sinh và diệt liên tục trong cuộc sống hàng 
ngày thường là tâm thuộc dục giới. Chúng gắn kết với bảy 
loại đối tượng dục giới; chúng kinh nghiệm các sắc này 
qua các môn tương ứng hoặc nghĩ về chúng. 


54 Tâm dục giới (kamävacara citta): 


e Tâm bắt thiện (akusala citta): 12 tâm 

e Tâm vô nhân (ahetuka cItta): 18 tâm 

e Tâm dục giới tịnh hảo (kama-sobhana cttta): 24 
tâm 


12 Tâm bắt thiện (akusala citta): 


Khảo cứu pháp chân đế - 491 - 





Akusala citta là tâm bắt thiện, bắt tịnh hảo bởi nó sinh 
kèm với các tâm sở bắt thiện. 12 tâm bất thiện gồm có: 
e Tâm tham căn (lobha-mila-citta): 8 tâm 
e Tâm sân căn (dosa-mnla-citta): 2 tâm 
e Tâm sĩ căn (moha-mnla-citta): 2 tâm 
Mũla nghĩa là “căn, gốc. Có ba tâm sở là nhân hay 
gốc của các pháp bất thiện: tâm sở tham (lobha cetasika), 
tâm sở sân (dosa cefasika) và tâm sở s1 (moha cetasika). Ba 
tâm sở này là căn (mũla hay hetu). Các phân loại tâm theo 
gốc, căn được quyết định bởi loại cảm thọ, có hay không 
có tà kiến, và cần có tác động hay không cần tác động. 
Tâm tham căn: tâm sinh kèm với tâm sở tham, cái tạo 
duyên cho sự vui thú và dính mắc vào đối tượng sinh khởi. 
Tâm tham căn được chia thành § loại: 

1. Đồng sinh với thọ hỷ, hợp với tà kiến, không cần tác 
động (somanassa-sahagatam, ch{thigata-sampayuttam, 
asañkharikam ekam). Loại này sinh kèm với thọ hỷ, một 
cảm giác hỷ lạc, và nó hợp với tâm sở tà kiến (ditthi 
cetasika), quan kiến sai lầm về các thực tại. Nó không 
cần tác động, asañkhãrika, nghĩa là nó đủ mạnh để sinh 
khởi mà không phụ thuộc vào sự tác động thêm. 

2. Đồng sinh với thọ hỷ, hợp với tà kiến, cần có tác động 
(somanassa-sahagatam, đitfhigata-sampayuttam, 
sasankharikam ekam). Loại này sinh kèm với thọ hỷ và 
hợp với tà kiến. Nó bị tác động, sankharika, nghĩa là nó 
yếu và sinh khởi phụ thuộc vào sự tác động thêm. 

3. Đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với tà kiến, không cần 
tác động (somanassa-sahagatam, ditthigata- 
vippayuttam, asañkharikam ekam). Loại này sinh kèm 
với thọ hỷ và không hợp với tà kiến; nó không sinh kèm 


- 492 - Phụ lục I: Tâm 





với tâm sở tà kiến. Nó đủ mạnh đề sinh khởi mà không 
phụ thuộc vào sự tác động thêm. 

4. Đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với tà kiến, cần có tác 
động (somanassa-sahagatam, ditfhigata- vippayuttam, 
sasankharikam ekam). Loại này sinh kèm với thọ hỷ và 
không hợp với tà kiến. Nó yếu và sinh khởi phụ thuộc 
vào sự tác động thêm. 

5. Đồng sinh với thọ xả, hợp với tà kiến, không cần tác 
động (upekkha-sahagatam, dhffhigafa-sampayuttam, 
asañkharikam ekam). Loại này sinh kèm với thọ xả, 
cảm thọ không dễ chịu cũng không khó chịu. Nó hợp 
với tà kiến. Nó đủ mạnh để sinh khởi mà không phụ 
thuộc vảo sự tác động thêm. 

6. Đồng sinh với thọ xả, hợp với tà kiến, cần có tác động 
(upekkhä-sahagatam, di†thigata-sampayuttam, 
sañkharikam ekam). Loại này sinh kẻm với thọ xả và 
hợp với tà kiến. Nó yếu và sinh khởi phụ thuộc vào sự 
tác động thêm. 

7. Đồng sinh với thọ xả, không hợp với tà kiến, không cần 
tác động (upekkhä-sahagatam, chịthigata-vippayuttam, 
asañkharikam ekam). Loại này sinh kèm với thọ xả và 
không hợp với tà kiến. Nó đủ mạnh để sinh khởi mà 
không phụ thuộc vào sự tác động thêm. 

§. Đồng sinh với thọ xả, không hợp với tà kiến, cần có tác 
động (upekkhä-sahagatam,  di{fhigata-vippayuttam, 
sañkharikam ekam). Loại này sinh kẻm với thọ xả và 
không hợp với tà kiến. Nó yếu và sinh khởi phụ thuộc 
vào sự tác động thêm. 

Tâm sân căn: tâm sinh kèm với tâm sở sân là pháp thô 

tháo, cộc căn không thích đối tượng mà nó kinh nghiệm. 
Có hai loại tâm sân căn: 


Khảo cứu pháp chân đế - 493 - 





1. Đồng sinh với thọ ưu, hợp với hận, không cần tác động 
(domanassa- sahagatam, patigha-sampayuttam, 
asankharikam ekam). Loại này sinh kèm với thọ ưu, 
không hỷ lạc. Nó sinh khởi với patigha (tâm sở sân) là 
pháp thô tháo và cộc cằn. Nó đủ mạnh đề sinh khởi mà 
không phụ thuộc vào sự tác động thêm. 

2. Đồng sinh với thọ ưu, hợp với hận, cần có tác động 
(domanassa- sahagatam, patigha-sampayuttam, 
sañkhãrikam ekam). Loại này khác với tâm thứ nhất ở 
điểm là nó yếu hơn: sinh khởi phụ thuộc vào sự tác 
động thêm. 

Tâm si căn: tâm sinh kèm với tâm sở sĩ là pháp bị mê 
mờ, không biết sự thật về các thực tại. Có hai loại tâm sỉ căn: 

I. Đồng sinh với thọ xả, hợp với hoài nghi (upekkhã- 
sahagatam, vicikicchã-sampayuttam). Tâm sỉ căn đồng 
sinh với thọ xả và loại này sinh kèm với tâm sở hoàải 
nghỉ (vicikicchã cetasika), hoài nghi tính chất của các 
thực tại. 

2. Đồng sinh với thọ xả, hợp với phóng dật (upekkhã- 
sahagatam, uddhacca-sampayuttam). Loại này cũng 
đồng sinh với thọ xả và sinh kèm với tâm sở phóng dật 
hay loạn động (uddhacca cetasika). 

Mỗi tâm sinh kèm với nhiều loại tâm sở. Các tâm sinh 
kèm với số lượng tâm sở khác nhau tùy thuộc vào từng loại 
tâm. Mỗi tâm đều sinh kèm với tâm sở thọ (vedanã cetasika), 
loại thọ khác nhau tùy thuộc vào tâm mà nó sinh kèm. 

Mỗi loại tâm bát thiện đều sinh kèm với bốn loại tâm sở 
bất thiện biến hành (akusala sãdhãrana ' cetasikas), gồm có: 





'Sadhãrana nghĩa là 'phổ biến" hoặc “thông thường”. Các tâm sở luôn đi 
kèm với tât cả các tâm bất thiện. 


- 494 - Phụ lục l: Tâm 





e Tâm Sở SI; 

e Tâm sở vô tàm (aharaJa cetasika), nghĩa là không 
hồ thẹn cái xấu ác; 

e Tâm sở vô quý (anottappa cetasika), nghĩa là 
không ghê sợ hiểm họa của bất thiện; 

e Tâm sở phóng dật (uddhacca cetasika), liên đới với 
các pháp bất thiện. 

Mười hai tâm bắt thiện có thể được phân biệt dựa vào 
căn đề của chúng (mũla, ba nhân của bất thiện là tham, sân 
và s1) và chúng được phân loại như sau: 

e Tâm sĩ căn (moha-mũla-citta) không sinh kèm với 
tâm sở tham hay tâm sở sân; 

e Tâm sân căn (dosa-mnila-citta) không sinh kèm với 
tâm sở tham; 

e Tâm tham căn (lobha-mnla-citta) không sinh kèm 
với tâm sở sân. 

Mười hai tâm bắt thiện có thể được phân biệt theo ba 
loại cảm thọ mà nó sinh kèm, gồm thọ xả, thọ hỷ và thọ 
ưu: 

e Thọ xả (upekkhã vedana cetasika) sinh kèm với 
tâm tham căn và tâm sĩ căn. Nó không sinh kèm 
với tâm sân căn. 

e Thọ hỷ (somanassa vedana cetasika) sinh kèm với 
tâm tham căn. Nó không sinh kèm với tâm sân căn 
hay tâm sĩ căn. 

e Thọ ưu (domanassa vedanã cetasika) chỉ sinh kèm 
với hai loại tâm sân căn. Nó không sinh kèm với 
các loại tâm khác. 

Loại tâm sĩ căn thứ hai đồng sinh với thọ xả, hợp với 

phóng dật (upekkhã-sahagatam, uddhacca-sampayuttam) 


Khảo cứu pháp chân đế - 495 - 





không sinh kèm với hoài nghi (vicikicchäa) nhưng nó là tâm 
bắt thiện bởi nó sinh khởi với các tâm sở bắt thiện. Khi tâm 
bất thiện sinh khởi không thuộc một trong tám loại tâm 
tham căn hay một trong hai loại tâm sân căn và tâm s¡ căn 
hợp với hoài nghi, nó sẽ là tâm sĩ căn hợp với phóng dật. 

Khi tâm bất thiện đủ mạnh nó sẽ là duyên cho tâm sở tư 
(cetanã) sinh kèm tạo ra một trong mười bất thiện nghiệp 
đạo (kamma-patha). Mười bất thiện nghiệp đạo như sau: 

®e Ba loại qua thân (kayakamma): sát sinh 
(pãnãtipäto), trộm cắp, lấy của không cho 
(adinnadaänam), và tà dâm (kãmesu micchãcãro). 

e Bốn loại qua khẩu (vacikamma): nói dối (musã- 
vãdo), nói lời thô ác (pharusaväc3), nói lời đâm 
thọc (pisunavac3) và nói lời vô ích 
(samphappalãpo). 

e© Ba loại qua ý (manokamma): tham lam, toan tính 
lấy tài vật của người khác (abhijjhä), ác ý, muốn 
làm tổn thương, làm hại người khác (vyãpãdo) và 
tà kiến (micchaditthi). 

Không phải tất cả các loại tà kiến đều là bất thiện 
nghiệp đạo. Tà kiến là bất thiện nghiệp đạo gồm có ba loại 
tà kiến như sau: 

1. Vô hữu kiến (Natthika' ditthi): phủ nhận quả của nghiệp; 

bất kế quả nào sinh khởi đều không có nguồn gốc từ 
nghiệp”. 





' Natthi nghĩa là “không có” 

? Như chủ thuyết của ngài Ajita Kesakambali (Trường Bộ Kinh tập 1 [Đối 
Thuyết Của Đức Phật I], bài kinh số 2, Kinh Sa-môn Quả §55). Vị đó dạy 
rằng không có kiếp sông khác sau khi chết, chỉ có sự đoạn diệt. 


- 496 - Phụ lục I: Tâm 





2. Vô nhân kiến (Ahetuka ditthi): phủ nhận cả nghiệp và 
quả của nghiệp. Nghiệp không tạo ra quả, bất kế cái 
gì sinh khởi đều không đo duyên, không có nhân'. 

3. Vô hành kiến (Akiriya difthi): phủ nhận sự vận hành của 
nghiệp. Nghiệp (hành động tạo tác) đơn thuần chỉ là một 
hành vi do thân cử động, không có nghiệp thiện hay bất 
thiện tạo quá”. 

Khi tâm bất thiện thúc đây bắt thiện nghiệp đạo đã diệt 
đi, tâm sở tác ý, cái sinh và diệt cùng với tâm bắt thiện là 
duyên nghiệp (kamma-paccaya) cho sự sinh khởi của tâm 
quả bắt thiện (akusala vipäkacitta). Có bảy loại tâm quả bất 
thiện là kết quả của nghiệp, chúng sinh và diệt khi có thời 
điểm thích hợp. 


18 Loại tâm vô nhân (ahetuka citta) 

Tâm vô nhân là các tâm không có các tâm sở là nhân 
(hetus). Có sáu loại nhân: ba là bất thiện và ba là tịnh hảo 
(sobhana). Ba nhân bất thiện là các tâm sở tham, sân và si. 
Tùy từng trường hợp, các nhân này sinh khởi với mười hai 
tâm bắt thiện, chúng không sinh kèm với các loại tâm khác. 
Ba nhân tịnh hảo là các tâm sở vô tham, vô sân và vô si 
hay trí tuệ. Tâm sinh kèm với nhân tịnh hảo là tâm tịnh 
hảo, nghĩa là tâm đẹp hay tâm thiện. 


' Ahetuka nghĩa là ° “không có nhân”. Makkhaili Gosala dạy rằng không có 
duyên hay nhân cho sự lâm lạc hay thanh tịnh của các chúng sinh, răng 
mọi thứ đều được định trước bởi số phận (7rường Bộ Kinh tập I [Đối 
Thuyết Của Đức Phật I], bài kinh sô 2, Kinh Sa-môn quả §53). 

? Như chủ thuyết của ngài Pũrana Kassapa (7rường Bộ Kinh tập I [Đối 
Thuyết Của Đức Phật I], bài kinh sỐ 2, Kinh Sa-môn quả §53) Nghiệp, 


kamma, nghĩa là “hành động”, nó xuất phát từ thuật ngữ “karoti” nghĩa là 
“làm, tạo tác”. 


Khảo cứu pháp chân đế - 497 - 





Có mười tám tâm không sinh kèm với sáu loại nhân 
này, chúng là các tâm vô nhân, cũng gọi là các tâm bất tịnh 
hảo. Còn bảy mươi mốt loại tâm khác, trong tổng số tám 
mươi chín tâm, sinh kèm với nhân, được gọi là tâm hữu 
nhân (sahetuka cittas, “sa” có nghĩa là với, sinh kèm). 

Trong số mười tám tâm vô nhân, có bảy loại là tâm 
quả bất thiện (akusala vipäkacitta), tám loại là tâm quả 
thiện vô nhân (ahetuka kusala vipakacttta) và 3 loại là tâm 
duy tác vô nhân (ahetuka kiriyacitta). Các loại tâm vô nhân 
này được phân loại một cách chỉ tiết hơn như trình bày 
dưới đây (trong đó, các tiêu mục nhỏ hơn là về ngũ thức). 


7 Loại tâm quả bắt thiện (akusala vipäkacitta) 
Trong số bảy loại tâm này, có năm thức là tâm quả bất 
thiện kinh nghiệm các đôi tượng bât khả ái. Chúng gôm: 

1. Nhãn thức, kinh nghiệm màu sắc, kèm với thọ xả 
(upekkhãa sahagatam cakkhuviññanam); 

2. Nhĩ thức, kinh nghiệm âm thanh, kèm với thọ xả 
(upekkhãa sahagatam sotaviññaãnam); 

3. Tỷ thức, kính nghiệm mùi, kèm với thọ xả (upekkhã 
sahagatam ghãnaviññanam); 

4. Thiệt thức, SH nh vị, kẻm với thọ xả (upekkhã 


5. Thân thức kinh uehieof đối tượng xúc chạm, kẻm với 
thọ khô (dukkha sahagatam kãyaviññãnam). 

Ngoài ra còn có: 

6. Tiếp nhận tâm kèm với thọ xả (upekkhã sahagatam 
sampaficchanam); 


7. Suy đạt tâm kèm với thọ xả (upekkha sahagatam sanfranam). 


- 498 - Phụ lục I: Tâm 





Tiếp nhận tâm sinh khởi sau ngũ thức là các tâm quả 
bất thiện và nó tiếp nhận đối tượng tương ứng. Suy đạt tâm 
sinh khởi sau tiếp nhận tâm là tâm quả bắt thiện và nó suy 
xét về đối tượng. 

8 Loại tâm quả thiện vô nhân (ahetuka kusala 
vipäkacitta) 

Các loại tâm này là quả của tám loại tâm thiện dục 
giới (kãmavacara kusala citta) sinh kèm với tư tâm sở 
(cetanä) đảm nhận chức năng thực hiện một trong mười 
nghiệp thiện (puñña kiriya vatthu). Thập thiện nghiệp bao 
gôm bố thí (dãna), trì giới (sila), và phát triển tâm trí 
(bhavanä). Khi tư tâm sở thiện sinh khởi và đảm nhận chức 
năng tạo nghiệp thiện, nó là duyên nghiệp (kamma- 
paccaya) cho sự tạo quả sau này. Quả có thể là mười sáu 
loại tâm quả thiện dục giới (kãmãvacara kusala vipakacttta) 
bao gồm: tám loại tâm quả thiện dục giới hữu nhân và tám 
loại tâm quả thiện vô nhân. 

Trong số tám loại tâm quả thiện vô nhân có ngũ thức 
là các tâm quả thiện, kinh nghiệm các. đối tượng tương ứng 
và các đối tượng này là đễ chịu, bao gồm: 

1. Nhãn thức, kinh nghiệm màu sắc, kèm với thọ xả 

(upekkhã sahagatam cakkhuviññãnam); 
2. Nhĩ thức, kinh nghiệm âm thanh, kèm với thọ xả 
(upekkhãa sahagatam sotaviññaãnam); 

3. Tỷ thức, kính nghiệm mùi, kèm với thọ xả (upekkhã 

sahagatam ghãnaviññanam); 

4. Thiệt thức, _kinh TT nu VI vị, kẻm với thọ xả (upekkhã 

5. Thân thức, kinh nghiệm đối tờiC xúc chạm, kèm với thọ 

lạc trên thân (sukha sahagatam kãyaviññanam)). 


Ngoài ra còn có: 


Khảo cứu pháp chân đế - 499 - 





6. Tiếp nhận tâm sinh kèm với thọ xả (upekkhã sahagatam 

sampaficchanam); 

7. Suy đạt tâm sinh kèm với thọ xả (upekkhãa sahagatam 

sanfranam); 

8. Suy đạt tâm sinh kèm với thọ hỷ (somanassa sahagatam 

sanfrranam)). 

Tiếp nhận tâm sinh khởi sau mỗi ngũ thức là tâm quả 
thiện và nó tiếp nhận đối tượng tương ứng. Suy đạt tâm 
sinh khởi sau tiếp nhận tâm và suy xét về đối tượng, có thê 
sinh kèm với thọ xả hoặc thọ hỷ. Khi nó sinh kèm với thọ 
hỷ, đối tượng là cực kỳ dễ chịu. 

Một đối tượng khả ái (itthãrammana) có thể có các 
mức độ dễ chịu khác nhau. Nó có thê chỉ là một đối tượng 
khả ái, hoặc là cực kỳ khả ái (adittharammana). Nếu tâm 
quả thiện là kết quả của nghiệp thiện là vô cùng thanh tịnh 
và sinh kèm với thọ hỷ, nó sẽ kinh nghiệm một đối tượng 
cực kỳ dễ chịu, và trong trường hợp đó, suy đạt tâm, sinh 
khởi trong lộ trình ngũ môn và suy xét về đối tượng đó, sẽ 
sinh kèm với thọ hỷ. Nếu đối tượng được kinh nghiệm bởi 
tâm quả thiện trong lộ trình ngũ môn là một đối tượng khả 
ái nhưng không phải là cực kỳ dễ chịu, suy đạt tâm sẽ sinh 
kèm với thọ xả. 


3 Loại tâm duy tác vô nhân (ahetuka kiriyacitta) 

Tâm duy tác (kiriyacitta) là loại tâm không phải thiện 
cũng không phải bất thiện (các loại tâm là nhân, nghiệp), 
và nó cũng không phải là tâm quả, là kết quả của nghiệp. 
Tâm duy tác vô nhân là tâm duy tác không sinh kèm với 
các tâm sở là nhân. Có ba loại tâm duy tác vô nhân 
(ahetuka kiriyacitta): 


- 500 - Phụ lục I: Tâm 





1. Ngũ môn hướng tâm sinh kèm với thọ xả (upekkhã 

sahagatam pañcadvärä-vaJJana cittam); 

2. Ý môn hướng tâm sinh kèm với thọ xả (upekkhäã 

sahagatam manodvärä-vaJJana cittam); 

3. Tiếu sinh tâm sinh kèm với thọ hỷ (somanassa 

sahagatam hasItuppä da cIttam). 

Ngũ môn hướng tâm, (pañcadvärä-vajjana-citta) ' là 
tâm lộ đầu tiên (tâm sinh khởi trong một lộ trình) kinh 
nghiệm đối tượng In dấu lên nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt 
căn và thân căn. Tâm duy tác khác với tâm quả bởi vì nó có 
thể kinh nghiệm cả đối tượng khả ái và bất khả ái. Đối với 
tâm quả, tâm quả thiện chỉ kinh nghiệm đối tượng khả ái 
và tâm quả bắt thiện chỉ kinh nghiệm đối tượng bắt khả ái. 

Khi ngũ môn hướng tâm sinh khởi, nó biết rằng có 
một đối tượng In dấu lên nhãn căn, hoặc lên một trong ngũ 
căn, và rồi diệt đi. Nó được tiếp nối bởi nhãn thức (hoặc 
một trong các ngũ thức khác), kinh nghiệm cùng một đối 
tượng trong suốt lộ trình tương ứng và rồi diệt đi. Nhãn 
thức hoặc một trong ngũ thức được tiếp nối bởi tiếp nhận 
tâm, tiếp nhận đối tượng và rồi diệt đi. Tiếp nhận tâm được 
tiếp nối bởi suy đạt tâm, suy xét về đối tượng và rồi diệt đi. 

Trước khi nhãn thức hoặc một trong ngũ thức sinh 
khởi và nhận quả của nghiệp qua môn tương ứng, phải có 
một tâm lộ biết rằng có đối tượng in dấu lên một trong ngũ 
quan, và đó là ngũ môn hướng tâm. Chức năng của tâm 
này được gọi là hướng đến, ãvajjana, bởi vì tâm này tiếp 
nội ngay sau các tâm hộ kiếp (bhavanga-citta) và hướng 
đến đối tượng In dấu lên một trong các môn. Khi diệt đi, nó 





' Pañca có nghĩa là năm, dvắra có nghĩa là môn/cửa và ävajjana nghĩa là 
hướng đền. 


Khảo cứu pháp chân đế - 501 - 





sẽ được tiếp nối bởi nhãn thức hoặc một trong ngũ thức 
sinh khởi đề thấy, nghe, ngửi, nếm hay kinh nghiệm sự xúc 
chạm qua môn tương ứng. 

Ý môn hướng tâm' (mano-dvãrã-vajjana-citta) là tâm 
lộ đầu tiên sinh khởi và kinh nghiệm một đối tượng qua ý 
môn. Nó là tâm sinh khởi trước tâm bất thiện, tâm thiện 
dục giới, hoặc tâm duy tác dục giới trong trường hợp của 
các vị A la hán. Ý môn hướng tâm cũng sinh khởi trong lộ 
trình qua ngũ môn nhưng khi đó nó không đảm nhận chức 
năng hướng tâm mà thực hiện chức năng xác định đối 
tượng (vofthapana) và nó được đặt tên theo chức năng đó 
là “xác định tâm” (votthapana-citta) ”. Trong trường hợp 
đó, nó nối tiếp suy đạt tâm và không kinh nghiệm đối 
tượng qua ý môn mà qua một trong ngũ môn. 

Cho dù ý môn hướng tâm sinh khởi trong lộ trình ngũ 
môn, nối tiếp suy đạt tâm và thực hiện chức năng xác định, 
hay khi là tâm lộ đầu tiên trong một lộ trình ý môn kinh 
nghiệm đối tượng qua ý môn, rồi được tiếp nối bởi tâm bắt 
thiện, tâm thiện dục giới hay tâm duy tác dục giới ở trường 
hợp của các vị A la hán, ý môn hướng tâm dọn đường cho 
tâm tiếp theo: là tâm bất thiện nếu là trường hợp tác ý 
không chân chánh, và là tâm thiện (hoặc tâm duy tác ở các 
vị A la hán) nếu là trường hợp tác ý chân chánh, và điều 
này phụ thuộc vào các xu hướng đã được tích lũy. Do vậy, 
ý môn hướng tâm sinh khởi trước tâm bất thiện, tâm thiện 
hay tâm duy tác trong các lộ trình tâm kinh nghiệm một đối 
tượng qua một trong sáu môn. 





' Mano nghĩa là ý 
? Xác định tâm cùng loại với ý môn hướng tâm, các tâm sở đi kèm cũng 
cùng loại nhưng khác chức năng 


- 502 - Phụ lục I: Tâm 





Tiểu sinh tâm (hasituppäda-citta) là một tâm duy tác 
vô nhân tạo duyên cho sự mỉm cười chỉ trong trường hợp 
của các vị A la hán đối với sáu loại đối tượng được kinh 
nghiệm qua sáu môn. Các đối tượng tạo duyên cho sự mỉm 
cười đó thường không được người khác biết đến. 

24 loại tâm tịnh hảo dục giới (kãmävacara 
sobhana citta) 

Hai mươi tư loại tâm dục giới tịnh hảo là các tâm tịnh 
hảo thuộc dục giới, vì chúng sinh kèm các tâm sở tịnh hảo. 

Hai mươi tư loại tâm tịnh hảo bao gồm tám loại tâm 
thiện dục giới (tâm đại thiện), tắm tâm quả dục giới (tâm 
đại quả) và tám loại tâm duy tác dục giới (tâm đại duy tác). 
Chúng được phân chia như sau: 


8 loại tâm thiện dục giới (kãmävacara kusala 

citta) 

1. Đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí, không cần tác động 
(somanassa-sahagatam, ñãna-sampayuttam, asahkharikam 
ekam). Loại tâm này sinh kèm với tâm sở trí tuệ (vô s1 - 
amoha) và nó đủ mạnh để sinh khởi mà không có sự tác 
động thêm. 

2. Đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí, cần tác động 
(somanassa-sahagatam, ñãna-sampayuttam, sasahkharikam 
ekam). Loại tâm này yếu, nó sinh khởi phụ thuộc vào sự 
tác động thêm. 

3. Đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với trí, không cần tác 
động (somanassa-sahagatam, ñãna-vippayuttam, asankharikam 
ekam). Loại tâm này không sinh kèm với tâm sở trí tuệ 
(vô si - amoha) và nó đủ mạnh để sinh khởi mà không 
có sự tác động thêm. 


Khảo cứu pháp chân đế - 503 - 





4. Đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với trí, cần tác động 
(somanassa-sahagatam, ñãna-vIippayuttam, sasahkharikam 
ekam). Loại tâm này không hợp với trí và yếu, nó sinh 
khởi phụ thuộc vào sự tác động thêm. 

5. Đồng sinh với thọ xả, hợp với trí, không cần tác động 
(upekkhä-sahagatam, ñãna-sampayuttam, asañkhãrikam 
ekam). 

6. Đồng sinh với thọ xả, hợp với trí, cần tác động (upekkhã- 
sahagatam, ñãna-sampayuttam, sasañkharikam ekam). 

7. Đồng sinh với thọ xả, không hợp với trí, không cần tác 
động (upekkhä-sahagatam, ñãna-vippayuttam, asahkharikam 
ekam). 

§. Đồng sinh với thọ xả, không hợp với trí, cần tác động 
(upekkhä-sahagatam, ñãna-vippayuttam, sasañkhãrikam 
ekam) 

Tư tâm sở sinh kèm tám loại tâm thiện này thực hiện 
thiện nghiệp nằm trong mười cơ sở (căn bản) của phước 
thiện (puñña kiriya vatthu) '. Chúng là: 

e_ Bố thí (dãna), là thiện pháp được thực hiện bởi sự 
bố thí, chia sẻ những thứ hữu ích với những người 
khác; 

e Trì giới (sila), là thiện pháp được thực hiện bởi sự 
giữ giới, tránh xa nghiệp bắt thiện; 

e Phát triển tâm trí (bhãvan3), là thiện pháp được 
thực hiện qua sự phát triển samatha hoặc 
VIpassanä; 

e Cung kính (apacäyana), là thiện pháp được thực 
hiện qua việc bày tỏ sự cung kính với những người 
đáng kính; 





' Như được luận giải trong Bộ Phân tích ( Quyên I, Phần IV, Chương VII, 
§157) 


- 904 - Phụ lục I: Tâm 





e Phục vụ (veyyävaca), là thiện pháp thực hiện qua 
việc dùng công sức giúp đỡ người khác hoàn thành 
việc cân làm; 

e Hôi hướng (pattidana), là thiện pháp được thực 
hiện băng việc chia sẻ thiện pháp mình đã tạo với 
người khác đê người ây có thê hoan hỷ với thiện 
pháp ây; 

e© Tùy hỷ (pattanumodana), là thiện pháp được thực 
hiện bằng việc hoan hỷ với thiện pháp của người 
khác; 

e Nghe Pháp (savanna), là thiện pháp được thực 
hiện bằng việc nghe Pháp; 

e Thuyết Pháp (desanä), là thiện pháp được thực 
hiện bằng việc hoằng Pháp 

e_ Chuyên tà kiến thành chánh kiến (ditthujukamma), 
là thiện pháp được thực hiện bằng sự thể nhập 
chánh kiến về các thực tại. 

Bất cứ khi nào tâm không thực hiện một trong mười 
loại thiện nghiệp này, đó không phải là tâm thiện. 

Tâm thiện dục giới thực hiện việc bố thí (bao gồm bố 
thí, hồi hướng và tùy hỷ), trì giới (bao gồm giữ IỚI, cung 
kính và phục vụ), hay phát triển tâm trí (bao gồm phát triển 
tâm trí, nghe Pháp, thuyết Pháp và chuyền tà kiến thành 
chánh kiến). Tâm thiện dục giới sinh khởi trong các lộ 
trình ngũ môn và ý môn, và vì vậy, nó được gọi là tâm đại 
thiện (mahaã-kusala). 

Khi tám loại tâm thiện dục giới sinh khởi và thực 
hiện thiện nghiệp, tư tâm sở đồng sinh là duyên nghiệp 
(kamma-paccaya) cho sự sinh khởi của tâm quả thiện 


Khảo cứu pháp chân đế - 505 - 





dục giới. Có mười sáu loại quả tương tứng với nghiệp 
tạo ra chúng ở thời điêm chín muôi. Mười sáu loại tâm 


quả này là: tám tâm quả thiện vô nhân (ahetuka kusala 


vipäkacitta) và tám tâm quả thiện dục giới hữu nhân 
(kãmävacara sahetuka kusala vipäkacitta) (tâm đại quả - 


mahã-vIpãäkacitta). 

8 Loại tâm quả thiện dục giới hữu nhân 
(kamävacara sahetuka kusala vipäkacita) hay 
tâm đại thiện (mahä-vipäkacitta) 


Ị 


. Đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí, không cần tác động 


(somanassa-sahagatam, ñana-sampayuttam, asahkharikam 
ekam). 


. Đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí, cần tác động 


(somanassa-sahagatam, ñãna-sampayuttam, sasahkharikam 
ekam). 


. Đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với trí, không cần tác 


động (somanassa-sahagatam, ñãna-vippayuttam, asankharikam 
ekam). 


. Đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với trí, cần tác động 


(somanassa-sahagatam, ñãna-vippayuttam, sasankharikam 
ekam). 


. Đồng sinh với thọ xả, hợp với trí, không cần tác động 


(upekkhä-sahagatam, ñãna-sampayuttam, asañkharikam 
ekam). 


. Đồng sinh với thọ xả, hợp với trí, cần tác động (upekkhã- 


sahagatam, ñãna-sampayuttam, sasañkharikam ekam). 


. Đồng sinh với thọ xả, không hợp với trí, không cần tác 


động (upekkhä-sahagatam, ñãna-vIppayuttam, 
asankharikam ekam). 


- 506 - Phụ lục I: Tâm 





§. Đồng sinh với thọ xả, không hợp với trí, cần tác động 
(upekkhä-sahagatam, ñãna-vippayuttam, sasañkhãrikam 
ekam). 


Tám loại tâm đại thiện sinh kèm với các tâm sở tịnh 
hảo; chúng là các tâm quả thiện hữu nhân, với nhân tịnh 
hảo. Như vậy, chúng khác với tám loại tâm quả thiện vô 
nhân không sinh kèm các tâm sở tịnh hảo. 

Tám loại tâm duy tác dục giới tịnh hảo (kãmävacara 
sobhana krriyacitta) hay tâm đại duy tác (mahã-kiriyacitta) 
là tâm của các vị A la hán đã tận diệt mọi phiền não. Tâm 
thiện hoặc bất thiện là nhân cho sự sinh khởi của tâm quả 
trong tương lai sẽ không còn sinh khởi nơi vị ấy nữa. Sau 
khi đã đắc đạo quả A la hán, thay cho các tâm tịnh hảo 
thuộc chủng loại (Jati) thiện, vị ấy sẽ có tâm duy tác tịnh 
hảo. Các tâm duy tác không còn tạo nên sự sinh khởi của 
các tâm quả trong tương lai. Như vậy, vị A la hán chỉ có 
các tâm quả là quả của nghiệp đã tạo trước khi đắc quả A 
la hán và tâm duy tác, không phải là tâm thiện vốn là nhân 
cho sự sinh khởi của tâm quả trong tương lai. 


8 Loại tâm duy tác dục giới tịnh hảo 
(Kãmävacara Sobhana Kiriyacitta) 

1. Đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí, không cần tác động 
(somanassa-sahagatam, ñãna-sampayuttam, asahkharikam 
ekam). 

2. Đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí, cần tác động 
(somanassa-sahagatam, ñãna-sampayuttam, sasahkharikam 
ekam). 

3. Đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với trí, không cần tác 
động (somanassa-sahagatam, ñãna-vIppayuttam, 
asankharikam ekam). 


Khảo cứu pháp chân đế - 507 - 





4. Đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với trí, cần tác động 
(somanassa-sahagatam, ñãna-vippayuttam, sasankharikam 
ekam). 

5. Đồng sinh với thọ xả, hợp với trí, không cần tác động 
(upekkha-sahagatam, ñãna-sampayuttam, asañkharikam 
ekam). 

6. Đồng sinh với thọ xả, hợp với trí, cần tác động (upekkhã- 
sahagatam, ñãna-sampayuttam, sasankharikam ekam). 

7. Đồng sinh với thọ xả, không hợp với trí, không cần tác 
động (upekkhä-sahagatam, ñãna-vIppayutfam, 
asankhãarikam ekam). 

§. Đồng sinh với thọ xả, không hợp với trí, cần tác động 
(upekkhä-sahagatam, ñãna-vippayuttam, sasañkhãrikam 
ekam). 


15 Loại tâm sắc giới (rũpävacara citta) 

Mười lăm loại tâm sắc giới là năm loại tâm thiện sắc 
giới, năm loại tâm quả sắc giới và năm loại tâm duy tác sắc 
giới. Tâm sắc giới là tâm ở cấp độ cao hơn tâm dục giới, 
bởi vì đó là tâm đã thoát ly khỏi đối tượng ngũ dục qua sự 
phát triển thiện pháp dục giới an tịnh (samatha). Khi an 
tịnh đã được vững vàng hơn, các mức độ định (samadhi) 
khác nhau có thê được chứng đắc. Khi định an trụ vững 
chắc trên đề mục thiền và đã đạt tới mức độ an chỉ định 
(appanã samaädhi), tâm là tâm thiện sắc giới, nó thoát khỏi 
tâm cõi dục. 


5 loại tâm thiện sắc giới (rũpävacara kusala 
citta) 


- 508 - Phụ lục I: Tâm 





1. Thiện tâm sơ thiền, đồng sinh với các thiền chỉ tầm, tứ, 
phí, lạc và nhất tâm (vitakka vicãra pTti sukh'ekaggatã 
sahitam pathamajjhãna kusalacittam) ' 

2. Thiện tâm nhị thiền, đồng sinh với các thiền chỉ tứ, phi, 
lạc và nhất tâm (vicära pTti sukh?ekagsatä sahitam 
dutiyaJJjhãna kusalacittam). 

3. Thiện tâm tam thiền, đồng sinh với các thiền chỉ phỉ, lạc 
và nhất tâm (pTi sukh'ekaggatä sahitam tatiyajjhãna 
kusalacittam). 

4. Thiện tâm tứ thiền, đồng sinh với các thiền chi lạc và nhất 
tâm (sukh?ekaggata sahitam catutthajJjhãna kusalaciftam). 

5. Thiện tâm ngũ thiền, đồng sinh với các thiền chi xả và 
nhất tâm (upekkhekagpatä sahitam pañcamajjhãna kusala 
cIftam). 


Tâm sơ thiền sinh kèm năm chỉ thiền, và ở các tầng 
thiền cao hơn, các chi thiền tuần tự được từ bỏ. Tuy nhiên, 
một số người có thể từ bỏ hai chi thiền tâm và tứ ở nhị 
thiền, và như vậy, với họ sẽ chỉ có bốn tầng thiền. Chính vì 
thế có hệ ngũ thiền và hệ tứ thiền. Ngũ thiền của hệ ngũ 
thiền và tứ thiền của hệ tứ thiền là một. 


5 Loại tâm quả sắc giới (rũpävacara vipäkacitta) 

1. Tâm quả sơ thiền, đồng sinh với các chi thiền tầm, tứ, 
phí, lạc và nhất tâm (vitakka vicãra pTti sukh'ekaggatã 
sahitam pathamaJjhäna vipakacittam). 

2. Tâm quả nhị thiền, đồng sinh với các chỉ thiền tứ, phi, 
lạc và nhất tâm (vicära pTti sukh?ekaggatä sahitam 
dutiyaJjhãna vipakacittam). 





' Sahita có nghĩa là “sinh kèm với”. Pathama có nghĩa là “đầu tiên”. Các 
chi thiên được giải thích trong phân IV, Samatha của cuôn sách này. 


Khảo cứu pháp chân đế - 509 - 





3. Tâm quả tam thiền, đồng sinh với các chỉ thiền phí, lạc 
và nhất tâm (piti sukh'ekaggatä sahitam tatiyajjhãna 
vipakacittam). 

4. Tâm quả tứ thiền, đồng sinh với các chỉ thiền lạc và nhất 
tâm (sukh?ekaggata sahitam catutthaJjhãna vipakacniftam). 

5. Tâm quả ngũ thiền, đồng sinh với các chỉ thiền xả và 
nhất tâm (upekkhekaggatä sahiiam pañcamajjhãna 
vipakacittam). 

Khi tâm thiện sắc giới trở nên hùng mạnh, người đắc 
thiền có thể trở nên thuần thục (vasï) '. Một người thuần 
thục sẽ có thể quyết định thời điểm nhập thiên, thời gian 
nhập thiền, có nghĩa là thời gian mà các tâm thiền sinh và 
diệt liên tiếp không gián đoạn, và thời điểm xuất thiền, tức 
là chấm dứt sự tiếp nối của các tâm thiền. Nếu kỹ năng 
thiền chứng của người ấy không bị suy thoái, đó sẽ là 
duyên cho sự sinh khởi của thiện tâm thiền trước khi tử 
thức sinh khởi. Tâm thiền đó là duyên cho sự sinh khởi của 
tâm quả thiền là thức tái tục trong kiếp sau trong cõi phạm 
thiên sắc giới, tương ứng với tầng thiền đã đắc. 


5 Loại tâm duy tác sắc giới (rũpävacara kiriyacitta) 

1. Tâm duy tác sơ thiền, đồng sinh với tầm, tứ, phỉ, lạc và 
nhất tâm (vitakka vicãra pTti sukh'ekaggatãä sahitam 
pathamaJjhãna kiriyacittam). 

2. Tâm duy tác nhị thiền, đồng sinh với tứ, phỉ, lạc và nhất 
tâm (vicära pIti sukh'ekagsatä sahiam dutiyaJjhãna 
kmiyacittan). 

3. Tâm duy tác tam thiền, đồng sinh với phi, lạc và nhất tâm 
(pĩti sukh?ekaggatä sahitam tatiyajJjhãna kiriyacittam)). 





' Xem thêm Thanh Tịnh đạo (Chương XXII, 27). 


- 510 - Phụ lục I: Tâm 





4. Tâm duy tác tứ thiền, đồng sinh với lạc và nhất tâm 
(sukh?ekagsata sahitam catutthaJjhana kiriyacittam)). 
5. Tâm duy tác ngũ thiền, đồng sinh với xả và nhất tâm 
(upekkh?ekaggatä sahitam pañcamaJjhana kiriyacittam). 
Tâm duy tác sắc giới là tâm của các vị A la hán ở thời 
điểm đắc an chỉ định. Tâm duy tác sắc giới không tạo 
duyên cho sự sinh khởi của tâm quả sắc giới 
12 Loại tâm vô sắc giới (arũpävacara citta) 
Các tâm thiền vô sắc giới là cùng loại với tâm ngũ 
thiền, sinh kèm với cùng các loại thiền chi, nhưng đối tượng 
của chúng không lệ thuộc vào sắc. Một người đã đắc ngũ 
thiền Sắc giới mong muốn từ bỏ các đề mục thiền sắc giới 
vẫn còn lệ thuộc vào sắc và do vậy, vẫn gần VỚI Các đối 
tượng dục giới. Người ấy hướng tới thiền trên đề mục vô sắc 
và vô tận. Mười hai loại tâm vô sắc giới là: bốn loại tâm 
thiện vô sắc IỚI, bốn loại tâm quả vô sắc ĐIỚI Và bốn loại 
tâm duy tác vô sắc giới. 


4 Loại tâm thiện vô sắc giới (arũpävacara 
kusala citta) 

1. Thiện tâm thiền “Không vô biên xứ” (Äkãsãnañcãyatana' 
kusalacittam). 

2. Thiện tâm thiền “Thức vô biên xứ” (Viññãnañcãyatana” 
kusalacittam). 

3. Thiện tâm thiền “Vô sở hữu xứ” (Äkiñcaññãyatana' 
kusalacittam). 





' Akãsa có ni là “không gian”, ananta có nghĩa là “vô tận”, và äyatana 
có nghĩa là “x 
? Viññãna . có nghĩa là “thức VỆ tận 
3 Äkiñcañña có nghĩa là “không có gì”. 


An??? 


Khảo cứu pháp chân đế - 511 - 





4. Thiện tâm thiền “Phi tưởng phi phi tưởng xứ” (N'eva- 

saññã-nˆãsaññãyatana' kusalacittam) 

Tâm thiền vô sắc giới là cùng loại với tâm ngũ thiền 
và vì thế, chúng còn được gọi là tâm ngũ thiền vô sắc giới 
(arũpa pañcama” jhãnacitta). 

Loại thiện tâm thiền sắc giới thứ nhất lấy đề mục là 
“không vô biên” tức là không gian vô hạn. 

Loại thiện tâm thiền vô sắc giới thứ hai lấy đề mục là 
“thức vô biên”; đối tượng của nó là tâm thiền vô sắc kinh 
nghiệm không vô biên. 

Loại thiện tâm thiền vô sắc giới thứ ba lấy đề mục là 
“vô sở hữu”. Người tới giai đoạn này biết rằng đối tượng 
này còn vi tế hơn cả tầng thiền sắc giới thứ hai, tức tâm 
kinh nghiệm thức vô biên. 

Loại thiện tâm thiền vô sắc giới thứ tư lấy đề mục là 
tâm thiền vô sắc giới thứ ba, tức là tâm lấy “vô sở hữu” 
làm đề mục. Một người tới giai đoạn này biết rằng kế cả 
khi đề mục là “vô sở hữu”, vẫn có tâm kinh nghiệm đề mục 
ấy. Tâm thiền của tầng thiền “phi tưởng phi phi tưởng xứ” 
có đề mục là tâm kinh nghiệm “vô sở hữu” là tầng thiên vô 
sắc giới cao nhất. Khi ấy không thê nói là có tưởng hay 
không có tưởng. 

Nếu một người có được sự thuần thục trong thiền 
chứng vô sắc giới, và kỹ năng đắc thiền ấy không suy 
thoái, sẽ có duyên cho sự sinh khởi của thiện tâm thiền vô 
sắc giới trước tử thức. Tâm thiền ấy là duyên cho sự sinh 
khởi của tâm quả vô sắc giới là thức tái tục của kiếp tiếp 





' Sañña có nghĩa là “tưởng” và ãsañña có nghĩa là “phi tưởng”. Tiếp đầu 


ngữ “n” biểu trưng cho “na”, có nghĩa là “phi, không” 
? Pañcama có nghĩa là “thứ năm”. 


- 512 - Phụ lục I: Tâm 





theo trong cõi phạm thiên vô sắc, tương ứng với mức độ 
của tầng thiền đã đắc. 


4 Loại tâm quả vô sắc giới (arũpävacara 
vipäkacittam) 

1. Tâm quả thiền “Không vô biên xứ” (Äkãsãnañcãyatana 

vipakacittam). 

2. Tâm quả thiền “Thức vô biên xứ” (Viññãnañcãyatana 

vipaäkacittam). 

3. Tâm quả thiền “Vô sở hữu xứ” (Äkiñcaññãyatana 

vipakacittam). 

4. Tâm quả thiền “Phi tưởng phi phi tưởng xứ (N'eva- 

saññã-n”asaññãyatana vipakacittam). 

Khi một trong các tâm quả thiền vô sắc giới đảm nhận 
chức năng tái tục cho một người tái sinh ở một trong các 
cõi phạm thiên vô sắc, tương ứng với cấp độ của tâm quả 
thiền vô sắc, người ấy sông kiếp sống. của một vị phạm 
thiên tại cõi phạm thiên vô sắc đó cho đến khi chết, khi thọ 
mạng tại cõi đó chấm dứt. Trong thời gian là _ phạm thiên 
tại cõi phạm thiên vô sắc, vị ấy không có sắc uẫn mà chỉ có 
bốn danh uẩn. Vì thế, vị ấy là một chúng sinh không có 
sắc. 


4 Loại tâm duy tác vô sắc giới (Arũpävacara 
Kiriyacitta) 
I. Duy tác tâm “Không vô biên xứ” (Akãsãnañcäyatana 
kmiyacittan). 
2. Duy tác tâm “Thức vô biên xứ” (Viññãnañcäyatana 
kmiyacittan). 


Khảo cứu pháp chân đế - 513 - 





4. 


Duy tác tâm “Vô sở hữu xứ” (Akiãñcaññãyatana 
kmiyacittan). 

Duy tác tâm “Phi tưởng phi phi tưởng xứ” (N 'eva- 
sañña-nˆasaññãyatana kiriyacittam). 


Tâm duy tác vô sắc giới là tâm của các vị A la hán đã 
phát triên samatha tới mức độ đắc các tâng thiên vô sắc 


ĐIỚI. 


Sau khi vị ấy đã chứng ngộ Tứ Thánh Đề khi đắc đạo 
quả A la hán, tâm vô sắc giới sinh khởi là tâm duy tác, 
không còn là tâm thiện vô sắc giới nữa. 

8 Loại tâm siêu thế (Lokuttara Citta) 

Các tâm siêu thế đã trực tiếp chứng ngộ đặc tính của 
Niết bàn. Bốn loại là tâm thiện siêu thế tận diệt phiền não 
và bốn loại là tâm quả siêu thế sinh khởi sau khi phiền não 
đã được tận diệt. 


Tám loại tâm siêu thê là: 


1. 


Tâm đạo Dự lưu là tâm thiện siêu thế (sotäpatti magga- 
Citfa). 


. Tâm quả Dự lưu là tâm quả siêu thế (sotãpatti phala- 


CIft). 


. Tâm đạo Nhất lai là tâm thiện siêu thế (sakadagamT 


magøa-cItfa). 


. Tâm quả Nhất lai là tâm quả siêu thế ((sakadãägãmI 


phala-cItta). 


. Tâm đạo Bất lai là tâm thiện siêu thế (anägãmĩ magga- 


CIfta). 


. Tâm quả Bắt lai là tâm quả siêu thế (anägämĩ phala- 


cIft). 


. Tâm đạo A la hán là tâm thiện siêu thế (arahatta magga- 


CIft). 


- 914 - Phụ lục l: Tâm 





§. Tâm quả A la hán là tâm quả siêu thế (arahatta phala- 

cIfta). 

Khi tâm thiện dục giới hợp với trí sinh khởi và thâm 
sát đặc tính của danh và sắc, đặc tính của chúng có thể 
được liễu ngộ như chúng là, và dính mặc vào tà kiến về các 
thực tại có thể được tận diệt. Khi các tầng tuệ minh sát 
(vIipassanã ñãna) 'được tuần tự chứng ngộ, tâm siêu thế có 
thê sinh khởi. Tâm đạo siêu thế trực tiếp chứng ngộ đặc 
tính của niết bàn và tận diệt các phiền não tương ứng với 
mức độ giác ngộ đạt được. 

Tâm thiện siêu thế là tâm đạo Dự lưu chỉ sinh khởi 
một lần trong vòng sinh tử luân hồi. Nó đảm nhận chức 
năng tận diệt các loại phiền não tà kiến, hoài nghi, bỏn xẻn 
và ghen ty. Hơn nữa, nó tận diệt các duyên cho các nghiệp 
bắt thiện ở mức độ có thê dẫn tới tái sinh nơi khổ cảnh. 

Khi tâm đạo (magga-citta) của vị Dự lưu đã diệt đi, nó 
được tiếp nối ngay lập tức bởi tâm quả (phala citta) là tâm 
quả siêu thế. Tâm đạo Dự lưu là nghiệp thiện tạo quả ngay 
tức thì; nó tạo duyên cho sự sinh khởi của tâm quả là tâm 
quả siêu thế, không có tâm khác sinh khởi xen giữa. Tâm 
quả cũng kinh nghiệm niết bàn, nhưng nó khác với tâm 
đạo: tâm đạo kinh nghiệm niết bàn và tận diệt phiền não, 
trong khi đó, tâm quả tiếp nhận quả, nó kinh nghiệm niết 
bàn sau khi phiền não đã được tận diệt. 

Tâm đạo Nhất lai chỉ sinh khởi duy nhất một lần trong 
vòng sinh tử luân hồi. Nó đảm nhận chức năng tận diệt các 
phiền não thô đối với đối tượng thị giác, âm thanh, mùi, vị 
và đối tượng xúc chạm. Khi tâm đạo đã diệt đi, nó được 


' Xem thêm phần Phát triển Vipassanã của cuỗn sách này (Phần V) 


Khảo cứu pháp chân đế - 515 - 





tiếp nối ngay lập tức bởi tâm quả, tâm cũng kinh nghiệm 
niết bàn sau khi phiền não đã được tận diệt. 

Tâm đạo Bắt lai chỉ sinh khởi duy nhất một lần trong 
vòng sinh tử luân hồi. Nó đảm nhận chức năng tận diệt 
những dính mắc vi tế với các đối tượng ngũ dục. Khi tâm 
đạo đã diệt đi, nó được tiếp nối ngay lập tức bởi tâm quả, 
tâm cũng kinh nghiệm niết bàn sau khi phiền não đã được 
tận diệt. 

Tâm đạo A la hán chỉ sinh khởi duy nhất một lần trong 
vòng sinh tử luân hồi. Nó đảm nhận chức năng tận diệt 
hoàn toàn các phiền não còn lại. Khi tâm đạo đã diệt đi, nó 
được tiếp nối ngay lập tức bởi tâm quả, tâm cũng kinh 
nghiệm niết bàn sau khi phiền não đã được tận diệt. 

40 Loại tâm siêu thế (Lokuttara Citta) 

Những người đã phát triển samatha và có sự thuần 
thục trong thiền chứng, những người được gọi là “jhãna 
lãbhĩ,” ' (đắc thiền) có thể có tâm dục giới hợp trí sinh khởi 
giữa các tâm thiền ở bất cứ tầng thiền nào; trong trường 
hợp ấy trí tuệ có thể thâm xét đặc tính của danh và sắc xuất 
hiện khi đó. Khi trí tuệ suy xét đặc tính của danh và sắc 
nhiều thêm và biết chúng rõ ràng hơn, dính mắc vào tà kiến 
về ngã có thể được tận diệt. Khi tâm siêu thế của một trong 
các mức độ giác ngộ sinh khởi, nó có thể có một trong các 
tầng thiền làm cơ sở, tức là tâm thiền là đối tượng của Tứ 
niệm xứ. Trong trường hợp ấy, tâm đạo và tâm quả là tâm 
thiền siêu thế (lokuttara jhãnacitta) đồng sinh với các chỉ 
thiền của tâm thiền đã làm cơ sở cho chúng, do vậy có bốn 
mươi tâm siêu thế được liệt kê như sau: 





! Lãbha có nghĩa là “có được, đắc”. 


- 516 - Phụ lục I: Tâm 





Tâm đạo Dự lưu của sơ, nhị, tam, tứ, ngũ thiền' 
Tâm quả Dự lưu của sơ, nhị, tam, tứ, ngũ thiền 
Tâm đạo Nhất lai của sơ, nhị, tam, tứ, ngũ thiền 
Tâm quả Nhất lai của sơ, nhị, tam, tứ, ngũ thiền 
Tâm đạo Bất lai của sơ, nhị, tam, tứ, ngũ thiền 
Tâm quả Bất lai của sơ, nhị, tam, tứ, ngũ thiền 
Tâm đạo A la hán của sơ, nhị, tam, tứ, ngũ thiền 
Tâm quả A la hán của sơ, nhị, tam, tứ, ngũ thiền 


Tâm đạo của bốn giai đoạn giác ngộ chỉ có thê sinh 
khởi một lần duy nhất trong vòng sinh tử luân hồi. Tuy 
nhiên, tâm quả là các tâm quả thiền siêu thế có thể sinh 
khởi trở lại, với điều kiện người đắc thiền siêu thế phải 
thuần thục trong thiền chứng tới mức có đủ duyên cho sự 
sinh khởi của các tâm quả thiền siêu thế trong các lộ trình 
khác. Tâm thiền siêu thế sinh khởi trong một lộ trình khác 
với lộ trình tâm đạo tận diệt phiền não là tâm quả thiền siêu 
thế, được gọi là thánh quả định (phala - samãpatftI). Trong 
thánh quả định, tâm quả thiền siêu thế sinh và diệt liên tiếp 
không gián đoạn bởi các loại tâm khác. 





' Điều này có nghĩa rằng tâm ấy được sinh kèm với các chỉ thiền của các 
tầng thiền khác nhau. Đối tượng của tâm thiền siêu thế không phải là một 
đề mục thiền mà là niết bàn. 


Khảo cứu pháp chân đế - 517 - 





Phụ lục H 
Các tâm sở (Cetasika) 


52 loại tâm sở 

52 tâm sở có thê phân chia làm ba nhóm: 
e Các tâm sở tợ tha (aññãsamãna' cetasika): 13 loại 
e Các tâm sở bât thiện (akusala cetastka): 14 loại 
e Các tâm sở tịnh hảo (sobhana cetasika): 25 loại 


Các tâm sở tợ tha (aññãsamäna cetasika) là các tâm 
sở có cùng tính chất với các tâm sở đồng sinh. Khi tâm sở 
tợ tha đồng sinh với các tâm sở bất thiện, nó cũng là bất 
thiện, và khi nó đồng sinh với các tâm sở tịnh hảo, nó cũng 
là tịnh hảo. 

Mười ba tâm sở tợ tha có thể xếp làm hai nhóm: nhóm 
bảy tâm sở biến hành (sabbacitta sãdhãranã TC HINH) “ và 
sáu tâm sở biệt cảnh (pakinnakã cetasika) Ỷ. Bảy tâm sở 
biến hành là các tâm sở sinh khởi với tất cả các tâm. Mỗi 
tâm sinh khởi phải sinh kèm với ít nhất bảy tâm sở này, đó 
là các tâm sở biến hành. Ngũ song thức (thấy, nghe, ngửi, 
nếm, xúc chạm là quả thiện hoặc bất thiện) chỉ đồng sinh 
với bảy tâm sở biến hành, không có các tâm sở khác sinh 
kèm. Như vậy, chúng là các tâm có số tâm sở đồng sinh 





' Añña có nghĩa là “khác, tha”, và samana có nghĩa là “chung, tợ”. Khi 
đứng ở thiện tâm, bất thiện tâm được coi là “tha, khác”, và ngược lại. 

? Sabbacitta có nghĩa là “mọi tâm”, và Sadharana có nghĩa là “chung, biến 
hành”. 

3 Pakinnaka có nghĩa là “biệt cảnh”. 


- 518 - Phụ lục II: Các tâm sở 





thấp nhất. Các loại tâm khác được sinh kèm bởi nhiều hơn 
bảy tâm sở, tùy thuộc từng loại tâm. 


7 Biến hành tâm sở 

1. Xúc (tâm sở xúc - phassa cetasika) tiếp xúc đối 
tượng. Khi tâm sở xúc sinh khởi và tiếp xúc một đối tượng, 
nó là duyên cho tâm và các tâm sở khác sinh khởi cùng nó 
và đảm nhận chức năng riêng của chúng đối với đối tượng 
ấy. Tâm, xúc và các tâm sở khác sinh khởi, mỗi tâm sở 
đảm nhận chức năng của mình và rồi diệt đi rất nhanh 
chóng. Khi xúc tiếp xúc đối tượng, nó tạo duyên cho đối 
tượng ấy xuất hiện đề các tâm sở khác có thê đảm nhận các 
chức năng riêng biệt của chúng, mỗi tâm sở thọ nhận đối 
tượng theo một cách riêng, chắng hạn như thích (lobha) 
hay không thích (dosa) đối tượng ấy. Xúc là vật thực 
(ahãra) nuôi dưỡng, cho quả. Nó là vật thực cho tâm và các 
tâm sở sinh khởi cùng nhau và thê hiện đặc tính riêng của 
chúng trong khi đảm nhiệm chức năng của mình. Vì vậy, 
tâm sở xúc là thực duyên (ahãra paccaya) cho tâm và các 
tâm sở khác sinh khởi cùng nó'. 

2. Thọ (vedanä cetasika) là tâm sở làm công việc 
cảm thọ. Khi tâm sinh khởi và nhận biết một đối tượng, thọ 
đồng sinh với tâm cảm nhận đối tượng đó. Thọ có thể là 
hỷ, ưu, xả, lạc hoặc khổ. Tâm sở thọ sinh khởi với mỗi tâm 
và nó khác biệt tùy thuộc vào loại tâm đồng sinh với nó. 
Chăng hạn, thọ ưu đồng sinh với tâm sân căn, và thọ xả có 
thê đồng sinh với tâm sỉ căn hoặc tâm tham căn. 





! Có bốn loại thực duyên: vật thực, xúc, tư và thức, trong trường hợp này 
là thức tái tục. Tư là nghiệp làm duyên cho sự tái sinh, nó là “vật thực” cho 
tái sinh. Thức (tái tục) nuôi dưỡng các tâm sở và sắc sinh khởi lúc tái sinh. 


Khảo cứu pháp chân đế - 519 - 





3. Tưởng (sañña cetasika) ghi nhớ hay đánh dấu đối 
tượng để nó có thể được nhận ra. Nó nhớ các đối tượng 
khác nhau, xuất hiện cái này sau cái kia, theo “khối” (tổng 
thê), câu chuyện, hay khái niệm về chúng sinh hay con 
người. Tưởng nhớ thọ hỷ, thọ ưu, thọ lạc và thọ xả cảm 
nhận về đối tượng đang xuất hiện. Tâm sở tưởng là một 
duyên quan trọng khơi gợi tham ái và đính mắc trong cuộc 
sống. Cũng như vậy với tâm sở thọ: chẳng hạn, khi ta cảm 
thấy vui vẻ hay phấn chấn, ta dính mắc vào đó và mong 
cảm giác ấy kéo dài mãi. Tâm sở thọ và tưởng đều đứng 
riêng là một uân (khandha) riêng biệt trong năm uẫn. Năm 
mươi tâm sở còn lại là hành uấn (sankhãrakkhandha). Mỗi 
tâm sở tạo duyên cho tâm theo cách riêng của chúng, tương 
ứng với đặc tính của chúng. 

4. Tư (cetanäã cetasika) làm công việc tư ý, nó tích 
cực hoàn thành chức năng riêng của nó và đôn đốc các 
danh pháp đồng sinh với nó ở khoảnh khắc ấy. Tư tâm sở 
là duyên nghiệp (kamma paccaya). Tư tâm sở đồng sinh 
với tâm quả là đồng sinh nghiệp duyên (sahajãta-kamma- 
paccaya) ', nó đảm nhận chức năng của tư là quả, sinh khởi 
cùng với các tâm sở quả” và rồi diệt đi. Tư tâm sở là duy 
tác cũng là đồng sinh nghiệp duyên. Nó đảm nhận chức 
năng của nó khi sinh khởi cùng tâm duy tác, và rồi diệt đi. 


' Saha có nghĩa là “cùng nhau” và sahajãta có nghĩa là “sinh cùng một lúc, 
đồng sinh”. 

? Vì vậy nó khác với nghiệp bắt thiện và nghiệp thiện sẽ trỗ quả về sau. 
Thông thường, ta cho rằng nghiệp là việc làm thiện hoặc bất thiện, nhưng 
thực tại của nghiệp chính là tâm sở tư. Tư không chỉ là thiện hay bắt thiện, 
nó cũng còn là quả và duy tác. Tư là quả hoặc duy tác chỉ đơn thuần điều 
phối nhiệm vụ của tâm và các tâm sở đồng sinh, và như vậy nó là đồng 
sinh duyên. Tử là thiện hoặc bất thiện có nhiệm vụ kép: nó điều phối 
nhiệm vụ của các danh pháp đồng sinh, và nó tư ý thiện hay bắt thiện. 


- 520 - Phụ lục II: Các tâm sở 





Tuy nhiên, tư bất thiện sinh kèm với tâm bất thiện và tạo 
nghiệp đạo bất thiện, cũng như tư thiện sinh kèm với tâm 
thiện và tạo nghiệp đạo thiện, sau khi diệt đi, là “duyên 
nghiệp vận hành từ một thời điểm khác” (hay còn gọi là dị 
thời nghiệp duyên) (nãnã-khanika-kamma-paccaya)'. Loại 
nghiệp này tạo các tâm và tâm sở quả sẽ sinh khởi về sau. 
Như vậy, khi tư bất thiện và tư thiện là nhân đã diệt đi, 
chúng có thê tạo quả dưới dạng tâm quả và tâm sở quả, ở 
một thời điểm khác với lúc tạo nghiệp thiện hay bất thiện 
đó. Vì thế, chúng là “duyên nghiệp vận hành từ một thời 
điểm khác”. 

5. Nhất tâm (ekaggatä cetasika) tập trung vào đối 
tượng được kinh nghiệm. Bất cứ đối tượng nào tâm kinh 
nghiệm, nhất tâm tập trung vào đối tượng ấy. Tuy nhiên, 
nhất tâm sinh kèm với tâm bất thiện không có cùng sức 
mạnh với nhất tâm sinh kèm tâm thiện. Trong sự phát triển 
samatha, khi tâm biết đối tượng lặp đi lặp lại trong một 
thời gian dài, đặc tính của nhất tâm, cái tập trung vào đối 
tượng khi nó sinh kèm với mỗi tâm ở những khoảnh khắc 
ấy, sẽ thể hiện thành định (sãmadhi) và nó có thể ở những 
mức độ khác nhau. Khi nhất tâm trên đối tượng là thiện, 
khi đó có chánh định (samma-sãmadhi), và nó có thê phát 
triển để đạt tới mức độ cao hơn. 

6. Mạng căn (jIvitindriya) là tâm sở duy trì mạng 
sông của các tâm và tâm sở đồng sinh cho đến khi chúng 
diệt đi. Các danh pháp sinh khởi và chỉ: tồn đại trong một 
khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi vẫn cần có tâm sở 
mạng căn làm duyên, tâm sở này đồng sinh với chúng và 





' Nãnã có nghĩa là “khác”, _và khana có nghĩa là “thời điểm, thời gian”. 
Nghĩa của nó là sẽ trỗ quả về sau. 


Khảo cứu pháp chân đế - 521 - 





duy trì mạng sống của chúng ở sát na ấy. Tâm sở mạng căn 
là căn duyên UNQEDS-PAEOBYB) cho tâm và các tâm sở đồng 
sinh; nó “dẫn đầu” ' trong việc để mắt tới các tâm sở đồng 
sinh để chúng tồn tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi 
trước khi chúng diệt đi. 

7. Hướng tâm (manasikãra) là tâm sở chú ý đến đối 
tượng, quan tâm đến đối tượng. Chú ý đến đối tượng là 
một duyên cho các tâm sở đồng sinh “nghĩ về” hay bận bịu 
với đối tượng. Mỗi tâm sở nghĩ về các đối tượng khác nhau 
theo cách riêng của chúng, và tạo duyên cho nhiều hiệu 
ứng khác nhau trong lĩnh vực khoa học và kiến thức (trí) 
thế gian vô tận. Loại trí này khác với trí trong lĩnh vực 
Giáo Pháp. 

Bảy biến hành tâm sở (sabbacitta sãdhãranã cetasikas) 
có cùng tính chất với tâm đồng sinh. Khi chúng sinh kèm 
tâm thiện, chúng là thiện; khi chúng sinh kèm tâm bất 
thiện, chúng là bắt thiện; khi chúng sinh kèm tâm duy tác, 
chúng là duy tác. Chúng cũng ở cùng tầng mức của tâm 
đồng sinh. Khi chúng sinh kèm tâm dục giới, chúng là dục 
giới; khi chúng sinh kèm tâm sắc giới, chúng là sắc giới; 
khi chúng sinh kèm tâm vô sắc giới, chúng là vô sắc giới; 
khi chúng sinh kèm tâm siêu thế, chúng là siêu thế. 


6 Tâm sở biệt cảnh 





' Một số danh và sắc là căn (indriya), có nghĩa là “năng lực kiểm soát”, 
hay “lãnh đạo”. Các căn là người lãnh đạo trong lĩnh vực riêng của chúng. 
Các sắc giác quan (sắc thần kinh) là các căn (indriya), chúng kiểm soát các 
nhận thức giác quan tương ứng. Các tâm là indriya, manindriya (căn ý), là 
người lãnh đạo trong việc nhận biết một đối tượng. Các danh như thọ hoặc 
tuệ là các mdriya trong lĩnh vực riêng của chúng. 


- 522 - Phụ lục II: Các tâm sở 





Sáu tâm sở biệt cảnh là những tâm sở có thể sinh khởi 
với các tâm sở bất thiện hay với các tâm sở tịnh hảo, nhưng 
chúng không sinh khởi với tất cả các tâm. Sáu tâm sở biệt 
cảnh là các tâm sở sau: 

1. TẦm tâm sở (vitakka cetasika) chạm vào đối 
tượng mà tâm sở xúc tiếp xúc. Tầm sinh kèm năm mươi 
nhăm tâm (bao gồm bốn mươi bốn tâm dục giới và mười 
một tâm thiền thuộc sơ thiền'). Nó không sinh kèm với các 
ngũ song thức, cũng không sinh kèm các tâm thiền từ nhị 
thiền đến ngũ thiền. Tầm chạm vào đối tượng, nó “nghĩ” 
về đối tượng (theo cách) tương ứng với các tâm và tâm sở 
đồng sinh với nó”. Tầm nghĩ về đối tượng, nó giống như là 
đôi chân của thế gian, bởi nó sinh kèm tâm nhận biết đối 
tượng. 

2. Tứ tâm sở (vicãra cetasika) là tâm sở hỗ trợ tâm 
sở tầm. Bất kế tầm nghĩ về thứ gì, tứ hỗ trợ tầm trong việc 
suy nghĩ ấy. Tứ sinh kèm sáu mươi sáu loại tâm, bao gồm 
bốn mươi bốn loại tâm dục giới, mười một tâm sơ thiền, 
mười một tâm nhị thiền. Tứ không sinh kèm ngũ song 
thức, cũng không sinh kèm các tâm thiền từ tam thiền đến 
ngũ thiền. Bất cứ khi nào tâm sinh kèm tầm, cũng có tứ 
sinh kèm, trừ trường hợp của mười một tâm nhị thiền là 
những tâm có tứ nhưng không có tầm sinh kèm. 

3. Quyết định (âm sở (adhimokkha cetasika) là tâm 
sở kiên cô trên đối tượng, tin chắc vào đối tượng và không 
hoài nghỉ về đối tượng. Quyết định sinh kèm bảy mươi tám 
loại tâm (hay một trăm mười loại tâm tính theo một trăm 





' Các tâm thiền này là: thiện tâm thiền, quả tâm thiền, duy tác tâm thiền 
của SƠ thiền, và tám tâm thiền siêu thế sinh kèm với các chi thiền của sơ 
thiền. 

ˆ Chức năng của tầm không giống như ý nghĩa thông thường của “suy 
nghĩ”. Tầm chạm hay quăng vào đối tượng, nó đưa tâm tới đối tượng. 


Khảo cứu pháp chân đế - 523 - 





hai mươi mốt tâm). Nó không sinh khởi với loại tâm sỉ căn 
hợp với hoài nghi. Nó không thể sinh kèm tâm si căn hợp 
với hoài nghi vì nó tin chắc vào đối tượng và không hoài 
nghi về đối tượng. 

4. Tỉnh tấn tâm sở (viriya cetasika) là tâm sở cố 
gắng, nỗ lực, làm vững mạnh các tâm sở đồng sinh để 
chúng không thối chuyên. Tỉnh tấn sinh kèm bảy mươi ba 
(hay một trăm linh năm) loại tâm. Nó không sinh kèm 
mười sáu tâm vô nhân (ahetuka citta), bao gồm: ngũ môn 
hướng tâm, ngũ song thức, hai loại tiếp nhận tâm và ba loại 
suy đạt tâm. Mười sáu loại tâm vô nhân này đảm nhận 
chức năng riêng của chúng và chúng không cần có tinh tấn 
làm duyên. 

5. Phỉ tâm sở (pTti cetasika) là tâm sở hân hoan, thỏa 
mãn, sung sướng, và vì vậy, nó chỉ có thể sinh kèm với thọ 
hỷ chứ không sinh kèm với các loại thọ khác. Phỉ sinh kèm 
năm mươi mốt loại tâm đồng sinh với thọ hỷ, bao gồm: 
mười tám loại tâm dục giới, mười một loại tâm sơ thiền, 
mười một loại tâm nhị thiền và tam thiền. Mười một loại 
tâm tứ thiền sinh kèm với thọ hỷ, nhưng không sinh kèm 
với phi. Tâm thiền ở mức độ này VI tế hơn tâm tam thiên, 
loại tâm vẫn sinh kèm phi. Ở tầng thiền thứ tư (tứ thiền), 
phi được loại bỏ. 

6. Dục tâm sở (chanda cetasika) là tâm sở ước muốn 
hành động. Tâm sở này sinh kèm sáu mươi chín (hay một 
trăm linh một) loại tâm. Nó không sinh kèm hai mươi loại 
tâm, bao gồm: mười tám tâm vô nhân và hai loại tâm si 
căn. Khi các tâm vô nhân sinh khởi, không có ước muốn 
hành động. Tâm sĩ căn sinh kèm với nhân si, nhưng vì 
không có tham hoặc sân sinh kèm với nó, nó không sinh 
kèm với dục tâm sở, cái là ước muốn hành động. Dục tâm 


- 524 - Phụ lục II: Các tâm sở 





sở là thực tại ước muôn hành động tương ứng với tâm tham 
căn, tâm sân căn, hay các tâm khác mà nó sinh kèm. 


14 Loại tâm sở bắt thiện 

Các tâm sở bất thiện (akusala cetasikas) không có tính 
chất thiện hay tịnh hảo. Khi tâm sinh kèm các tâm sở bất 
thiện, tâm là bất thiện. Vì vậy, các tâm sở bắt thiện chỉ có 
thể sinh kèm mười hai tâm bắt thiện, chúng không thể sinh 
kèm tâm thiện, tâm quả hay tâm duy tác. Việc các tâm sở 
bất thiện nào sinh khởi tùy thuộc vào loại tâm mà chúng 
sinh kèm, nhưng mỗi tâm bắt thiện luôn sinh kèm với bốn 
tâm sở bất thiện là si (moha), vô tàm (ahirika), vô quý 
(anottappa) và phóng dật (uddhacca). Bốn tâm sở bắt thiện 
này là chung cho tất cả các tâm bất thiện, chúng được gọi 
trong tiếng Pali là “akusala sãdhãranã cetasikas” (tâm sở 
bất thiện biến hành). Ngoài bốn tâm sở bắt thiện này, các 
tâm sở bất thiện khác sinh kèm các tâm bắt thiện tùy theo 
từng trường hợp. Mười bốn loại tâm sở bất thiện bao gồm: 

1. Si tâm sở (Moha cetasika) là tâm sở không biết 
đặc tính của các thực tại như chúng thực là. S1 tâm sở sinh 
kèm tất cả mười hai tâm bắt thiện. 

2. Vô tàm tâm sở (Ahirika cetasika) là tâm sở không 
hồ thẹn về bất thiện pháp. Nó sinh kèm tất cả mười hai tâm 
bắt thiện. 

3. Vô quý tâm sở (Anottappa cetasika) là tâm sở 
không ghê sợ bắt thiện pháp. Nó sinh kèm tất cả mười hai 
tâm bắt thiện. 

4. Phóng dật (Uddhacca cetasika) là tâm sở không 
an tịnh, lơ đễnh với đối tượng đang kinh nghiệm. Nó sinh 
kèm tất cả mười hai tâm bắt thiện. 


Khảo cứu pháp chân đế - 525 - 





5. Tham tâm sở (Lobha cetasika) là tâm sở dính 
mắc, khao khát đối tượng. Nó sinh kèm tám loại tâm tham 
căn. 

6. Tà kiến (Di{thi cetasika) là tà kiến về các thực tại. 
Nó làm duyên cho sự dính mắc vào các hình thái của giới 
cắm thủ, cái không phải là nhân đúng dẫn tới quả đúng. Nó 
khiến cho người ta dính mắc vào các loại mê tín dị đoan và 
điềm báo. Khi ai đó có tà kiến và cố theo đuổi sự thực hành 
Pháp sai trái qua thân, khẩu, ý, lúc ấy có tà kiến tâm sở, 
tâm sở này sinh khởi cùng bốn loại tâm tham căn hợp tà 
kiến. Khi tâm đạo của vị Thánh Dự lưu sinh khởi và chứng 
ngộ Tứ Thánh Đề, tà kiến tâm sở hoàn toàn bị tận diệt và 
không bao giờ sinh khởi trở lại. Như vậy, vị Thánh Dự lưu 
không còn có bốn loại tâm tham căn hợp tà kiến. 

7. Mạn tâm sở (Mãna cetasika) sinh khởi khi ta thấy 
mình quan trọng, khi ta thấy tự hào. Nó chỉ có thể sinh 
khởi với bốn loại tâm tham căn không hợp với tà kiến, 
nhưng không phải lúc nào tâm tham căn không hợp tà kiến 
cũng sinh khởi với mạn. Có lúc tâm tham căn không hợp tà 
kiến sinh khởi với mạn, và có lúc không. Chỉ khi Tứ Thánh 
Đề được chứng ngộ ở tâm đạo A la hán, mạn mới bị tận 
diệt hoàn toàn và không còn bao giờ sinh khởi trở lại. 

8. Sân tâm sở (Dosa cetasika) là tâm sở có tính chất 
thô tháo; đó là thực tại làm tổn thương và tốn hại, bức bối 
và nóng nảy. Nó sinh kèm hai loại tâm sân căn. Khi Tứ 
Thánh Đề được chứng ngộ ở tầng thứ ba, tức là tâm đạo 
của vị A na hàm, sân hoàn toàn được tận diệt. Như vậy, vị 
Thánh Dự lưu vẫn có thể buồn bã, ưu phiên, bởi vì vị ấy 
vẫn còn hai loại tâm sân căn. 


- 526 - Phụ lục II: Các tâm sở 





9, Ghen ty tâm sở (Issä cetasika) là tâm sở có tính 
chất ghen ty với sự thành công, tài sản, sự thịnh vượng hay 
những phẩm chất cao thượng của người khác. Ghen ty có 
thể sinh khởi với hai loại tâm sân căn, nhưng không phải 
tâm sân căn nào cũng sinh kèm với nó. Khi tâm đạo của vị 
Thánh Dự lưu đã chứng ngộ Tứ Thánh Đề, ghen ty hoàn 
toàn được tận diệt. Như vậy, thánh nhân không còn có 
ghen ty nữa. 

10. Bón xén tâm sở (Macchariya cetasika) sinh khởi 
khi một người bỏn xẻn tài vật của mình, khi người ấy 
không muốn chia sẻ nó với những người khác, và không 
muốn người khác hưởng lợi từ tài vật ấy. Bỏn xẻn sinh 
khởi cùng hai loại tâm sân căn, nó không sinh khởi cùng 
tâm tham căn. Khi bón xẻn sinh khởi, có lo lắng và phiền 
não trong tâm, và vì vậy, nó không thê sinh khởi cùng tâm 
tham căn luôn sinh kèm thọ hỷ hoặc thọ xả. Bỏn xẻn luôn 
sinh kèm thọ ưu. Tâm sân căn có lúc sinh kèm bỏn xẻn, có 
lúc không. Bỏn xẻn hoàn toàn được tận diệt khi tâm đạo 
Dự lưu sinh khởi và chứng ngộ Tứ Thánh Đề. Như vậy, 
các thánh nhân không còn sự bỏn xẻn nữa. VỊ cư sĩ đã là 
thánh nhân nhưng chưa phải là bậc A La Hán' vẫn còn của 
cải tài sản, bởi lẽ vị ấy vẫn còn tâm sở tham. Tuy nhiên, vị 
ấy không còn bỏn xẻn nữa, vì tâm sở ấy đã bị tận diệt khi 
giác ngộ Dự lưu. VỊ ấy theo Chánh Đạo, và khi có cơ hội 
thích hợp, vị ấy luôn bố thí một cách quảng đại. 

11. Trạo hối tâm sở (Kukkueea cetasika) là tâm sở 
lo lắng và nuối tiếc về bất thiện pháp đã tạo và thiện pháp 
bị bỏ qua. Nó có thê sinh khởi với hai loại tâm sân căn. 





' Vị Ấy được gọi là “hữu học” (sekha) bởi vì vị ấy vẫn còn phải tu tập thêm 
nữa đê các phiên não có thê được tận diệt. VỊ A la hán là bậc “vô học”. 


Khảo cứu pháp chân đế - 527 - 





Tâm sân căn có lúc sinh kèm với trạo hối, có lúc không. 
Trạo hối được tận diệt hoàn toàn bởi tâm đạo Bắt Lai. 

12. Hôn trầm tâm sở (Thĩna cetasika) là tâm sở 
khiến cho tâm lờ đờ, thiếu năng lượng cho thiện pháp. Nó 
có thể sinh khởi với năm loại tâm bất thiện cần có tác 
động, tức là với bốn loại tâm tham căn cần có tác động và 
một loại tâm sân căn cần có tác động. Các tâm bất thiện 
cần có tác động có lúc sinh kèm hôn trầm, có lúc không. 

13. Thụy miên tâm sở (Middha cetasika) là tâm sở 
khiến cho các tâm sở đồng sinh thụ động và đờ đẫn. Nó có 
thể sinh khởi với năm loại tâm bắt thiện cần có tác động, 
giống như trường hợp của hôn trầm tâm sở. Hôn trầm và 
thụy miên luôn sinh khởi cùng nhau, chúng không thể tách 
rời. Hôn trầm và thụy miên được tận diệt bởi tâm đạo A La 
Hán. 

14. Hoài nghỉ tâm sở (Vicikicchã cetasika) là hoài 
nghĩ về các đặc tính của danh và sắc, về Tứ Thánh Đề, về 
đức Phật, đức Pháp và đức Tăng. Nó sinh khởi với một loại 
tâm sĩ căn, và loại tâm hợp hoài nghi (vicikiccha 
sampayutta). Hoài nghi hoàn toàn được tận diệt bởi tâm 
đạo Dự lưu. 

Để tiện cho việc ghi nhớ, các tâm sở bất thiện có thê 
được phân chia thành các loại như sau: 

e Si phần (mocãtuka), bộ tứ' sỉ phần tâm sở gồm sỉ 
và ba tâm sở nữa là các tâm sở chung cho tất cả các 
bất thiện tâm, tức là các biến hành bất thiện. Chúng 
là: si, vô tàm, vô quý và phóng dật. 





' Cãtu có nghĩa là “bốn”. 


- 528 - Phụ lục II: Các tâm sở 





e Tham phần (lotika), bộ tam' tham phần tâm sở 
gồm tham và hai tâm sở khác có thể đồng sinh với 
tham. Bộ tam bao gồm: tham, tà kiến và mạn. Tà 
kiến và mạn đồng sinh với tham tâm sở, nhưng tà 
kiến và mạn không thể sinh khởi cùng một lúc. Khi 
có tâm tham căn hợp tà kiến (ditthigata 
sampayutta), không có mạn sinh kèm. Mạn có thể 
sinh kèm bốn loại tâm tham căn không hợp với tà 
kiến, nhưng các tâm này không luôn sinh kèm với 
nó. Có lúc tâm tham căn không hợp tà kiến sinh 
kèm với mạn, có lúc không. 

e_ Bộ tứ sân (Docãtuka), bộ tứ sân phần tâm sở gồm 
sân tâm sở và ba tâm sở khác có thể sinh kèm sân. 
Bộ tứ sân phần bao gồm: sân, ghen ty, bỏn xẻn, 
trạo hối. Ghen ty, bỏn xẻn và trạo hối có thể sinh 
kèm hai loại tâm sân căn, nhưng ba tâm sở này 
không sinh khởi cùng lúc, và tâm sân căn không 
luôn sinh kèm với chúng. Đôi lúc tâm sân căn sinh 
kèm với chúng, có lúc không. 

e Bộ đôi (thiduka), bộ đôi” gồm hôn trầm và thụy 
miên. Hai tâm sở này luôn sinh khởi cùng nhau, 
chúng không thể tách rời. Chúng có thể sinh kèm 
năm loại tâm bất thiện cần có tác động, nhưng các 
tâm này không luôn sinh kèm với chúng. 

e Hoài nghi (vicikicchä) không được xếp vào một 
loại cụ thể. Mười ba tâm sở bất thiện được chia 
làm bốn loại, và cùng với hoài nghi, tổng cộng có 
tất cả mười bốn tâm sở bất thiện. 





' T¡ có nghĩa là “ba”. 
? Duka có nghĩa là “hai, đôi”. 


Khảo cứu pháp chân đế - 529 - 





25 Loại tâm sở tịnh hảo (sobhana cetasika) 

Các tâm sở tịnh hảo là các tâm sở đẹp, thiện. Khi tâm 
đồng sinh với các tâm sở tịnh hảo, tâm là tịnh hảo, đẹp đẽ. 
Các tâm sở bất thiện rất khác với các tâm sở tịnh hảo và 
chúng chỉ có thê sinh kèm mười hai loại tâm bất thiện. Các 
tâm sở tịnh hảo đồng sinh với tâm thiện, tâm quả hữu nhân 
hoặc tâm duy tác tịnh hảo. Các tâm sở tịnh hảo đồng sinh 
với các tâm thiện dục giới (tâm đại thiện dục giới), tâm 
thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới, tâm thiện siêu thế; 
chúng đồng sinh với các tâm quả dục giới hữu nhân (các 
tâm sinh kèm các nhân tịnh hảo, hay gọi là tâm đại quả), 
tâm quả sắc giới, tâm quả vô sắc giới, tâm quả siêu thế; 
chúng đồng sinh với các tâm duy tác hữu nhân dục giới 
(tâm đại duy tác), tâm duy tác sắc giới và tâm duy tác vô 
sắc gIỚI. 

Có các loại tâm sở tịnh hảo sinh kèm tâm tịnh hảo: 
mười chín loại sinh kèm với mọi tâm tịnh hảo, và sáu loại 
thì không. Mười chín tâm sở tịnh hảo là chung cho tất cả 
các tâm tịnh hảo, chúng được gọi là các tâm sở tịnh hảo 
biến hành. Các tâm sở tịnh hảo không sinh kèm mọi tâm 
tịnh hảo bao gồm sáu loại: 

e Các tâm sở tiết chế (virati cetasika) gồm ba loại; 
chúng sinh kèm mười sáu loại tâm: tám tâm đại 
thiện, và tám tâm siêu thế (hay bốn mươi tâm siêu 
thế nếu tính đến các chỉ thiền) '. 

e Các tâm sở vô lượng (appamaññã cetasika) gồm 
hai loại (bi và hỷ), có thể sinh kèm tám loại tâm 





' Điều này sẽ được giải thích thêm về sau. 


- 530 - Phụ lục II: Các tâm sở 





đại thiện, tám loại tâm đại duy tác, tám loại tâm 
thiện sắc giới (không bao gồm các tâm ngũ 
thiền), bốn loại tâm quả sắc giới và bốn tâm duy 
tác sắc giới!. 

e Trí tuệ (paññã cetasika) sinh kèm bốn mươi bảy 
tâm: mười hai loại tâm dục giới hợp trí (Ñãna 
sampayutta); hai mươi bảy loại tâm đáo đại (tâm 
thiền), bao gồm mười lăm loại tâm sắc giới và 
mười hai loại tâm vô sắc giới; và tám loại tâm siêu 
thế. Nếu tính cả các tâm siêu thế với các chỉ thiền 
sẽ là bảy mươi chín tâm. 


19 Loại tâm sở biến hành tịnh hảo (Sobhana 
Sädhäranä Cetasika) 

1. Tín (saddhäã cetasika) là tâm sở thanh tịnh. Nó 
được so sánh với một loại đá tẩy quý có thể làm nước đục 
trở thành trong và sạch. Khi tín sinh khởi, các pháp bất 
thiện (được so sánh với bùn) thoái lui, chúng không thể 
sinh khởi. Như vậy, tín là thực tại có niềm tin vào các thiện 
pháp. 

2. Niệm (sati cetasika) là tâm sở hay biết, không quên 
các thiện pháp. Khi bất thiện sinh khởi trong cuộc sông 
hành ngày, không có chánh niệm nhớ tới bố thí, trì giới hay 


' Hai tâm sở vô lượng không sinh khởi với mọi tâm tịnh hảo là bị tâm sở 
và hỷ tâm sở. Có tất cả bốn vô lượng tâm. Hai vô lượng còn lại là từ, tức 
tâm sở vô sân, và xả, tâm sở quân bình, và chúng được xếp trong nhóm 
các biến hành tịnh hảo. Như sẽ được giải thích thêm về sau, tứ vô lượng có 
thể được phát triển với tư cách là các đề mục của samatha, brahma- 
vihãras, là trú xứ của các phạm thiên. Chúng được gọi là vô lượng bởi lẽ, 
kh tầng thiền tương ứng được chứng đắc, các phẩm chất ấy có thê được 
trải đến vô lượng chúng sinh. 


Khảo cứu pháp chân đế - 531 - 





phát triển tâm trí. Tâm thiện có thê sinh khởi và thực hiện 
việc bố thí, trì giới hay phát triển tâm trí khi có tâm sở 
chánh niệm hay biết, không quên các phương thức thiện 
pháp ấy. 

3. Tàm (hiri cetasika) là tâm sở xấu hỗ và chùn bước 
trước bất thiện pháp. Khi tâm thiện sinh khởi, có sự xấu hỗ 
về bất thiện pháp. Đặc tính của tàm được so sánh với sự rụt 
chân trước bùn lây. 

4. Quý (otappa cetasika) là tâm sở ghê sợ hiểm họa 
của bất thiện. Bất cứ khi nào bất thiện pháp, dù rất nhẹ, 
sinh khởi, không có sự ghê sợ hiểm họa của pháp đó. Đặc 
tính của quý được so sánh với nỗi sợ chạm phải một ngọn 
đèn hay sắt nung nóng. 

5. Vô tham (alobha cetasika) là tâm sở không dính 
mắc vào đối tượng, xả ly với đối tượng. Khi có sự vui thú 
và dính mắc vào một đối tượng, các phương thức thiện 
pháp của bố thí, trì giới hay phát triển tâm trí không thể 
sinh khởi. Mỗi loại thiện tâm sinh khởi phải có tâm sở vô 
tham làm nhân. Đặc tính của vô tham được so sánh với một 
giọt nước rơi, không dính vào bông hoa hay lá sen. 

6. Vô sân (adosa cetasika) là tâm sở không giận dữ, 
thô tháo hay cục cần. Nó có đặc tính thân thiện, và nó cũng 
được gọi là từ (mettã- mifto có nghĩa là “bạn”), bởi vì nó 
hướng điều tốt đẹp tới mọi chúng sinh. 

7. Xả (tatramajjhattatä cetasika) là sự cân bằng 
tỉnh thần, quân bình, không thiên lệch. Nó có tính chất 


- 532 - Phụ lục II: Các tâm sở 





xả (upekkhä) với đối tượng được kinh nghiệm. Có mười 
loại xả': 

e Lục xả (chalanga upekkhä), chính là tâm sở 
tatramaJhattatä. Đây là sự quân bình hay xả của vị 
A La Hán với các đối tượng xuất hiện qua sáu giác 
quan. 

e Xả vô lượng (brahma-vihära upekkhã) ”, một 
trong tứ vô lượng tâm (brahma-vihara). Đây là tâm 
sở tatramajhattatä quân bình với tất cả các chúng 
sinh. 

e_ Xá bồ đề phần (bhojjhangupekkhä). Đây là tâm sở 
tatramajhattatä, là một trong bảy yếu tố giác ngộ 
đưa đến sự chứng ngộ Tứ Thánh Đề. 

e_ Xá tấn (viriyupekkhã). Là tâm sở tấn là chánh tỉnh 
tấn, không quá sức, cũng không trễ nải trong sự 
phát triển tâm trí. 

e© Hành xả (sañkharupekkhã). Đây là tâm sở trí tuệ 
bình thản khi nó xuyên thấu ba đặc tính của vô 
thường, khổ và vô ngã của mọi thực tại hữu vi. 

e Thọ xả (vedanupekkhä). Đây là thọ tâm sở trung 
tính, không lạc không ưu. 

se Xả minh sát (vipassanupekkhäa). Đây là tâm sở trí 
tuệ, bình thản khi thẩm định đối tượng sinh khởi 
do duyên tương ứng của nó. 





' Upekkhã (xả) không chỉ được dùng để chỉ tâm sở quân bình, mà cũng 
được dùng để chỉ thọ xả (upekkhã vedanã), chỉ tâm sở trí tuệ hay tâm sở 
tinh tấn, tùy thuộc vào từng bối cảnh. Xem thêm Thanh Tịnh Đạo 
(Chương IV, 155-166) về các khía cạnh khác nhau của xả. 

? Ba vô lượng khác là từ, bi và hỷ. 


Khảo cứu pháp chân đế - 533 - 





e  Xả tâm sở (tatramajhattatupekkhã). Đó là tâm sở 
xả, tạo nên sự quân bình tinh thần, không bị thừa 
cũng không bị thiếu. 

e Xá thiền (0hãnupekkhä). Đó là tâm sở xả trong sự 
phát triển của các tầng thiền, từ bỏ sự quan tâm tới 
các pháp làm sao nhãng khỏi sự an tịnh và vững 
vàng của tâm. Loại xả này sinh khởi với tâm thiền 
của tam thiền (theo hệ thống tứ thiền) và loại bỏ 
phi chỉ thiền. 

e© Tịnh xả (parisudhupekkhã). Đây là tâm sở xả sinh 
kèm với tâm tứ thiền (theo hệ thống tứ thiền). Đó 
là duyên cho sự an tịnh và thanh lọc tất cả những 
gì đối nghịch với an tịnh. Từ tầng thiền này trở đi, 
không còn có chi thiền nào được loại bỏ. 

8. Thân an tịnh (kãya-passadhi) !. Đây là tâm sở an 
tịnh, không trạo cử, nó làm duyên cho các tâm sở đồng 
sinh cũng an tịnh và không trạo cử. 

9, Tâm an tịnh (citta-passaddhi). Đây là tâm sở tạo 
duyên cho tâm đồng sinh được an tịnh. Không có sự an 
tịnh khi ta đính mắc với việc ở một mình, với sự yên tĩnh, 
với việc ở rừng, với không bị quấy nhiễu. Khi ấy có tâm 
tham căn. Không có sự an tịnh thực sự, tức là ly bất thiện 
pháp, khi ta không thực hiện bố thí, trì giới hay phát triển 
tâm trí. Phát triển tâm trí bao gồm samatha, sự phát triển an 
tịnh bởi trí tuệ, và vIipassana, sự phát triển của minh sát tuệ 
biết rõ chân tướng của đặc tính của các thực tại xuất hiện. 
Tâm an tịnh và thân an tịnh là các tâm sở đối nghịch với 
tâm sở trạo cử. 





' “Thân- kaya” ở đây là chỉ danh thân, tức là các tâm sở. 


- 534 - Phụ lục II: Các tâm sở 





10. Thân khinh an (kãya-lahutä). Đây là tâm sở nhẹ, 
nổi, và nó tạo duyên cho các tâm sở đồng sinh được nhẹ 
nhàng, không có sự nặng nề của bắt thiện. 

11. Tâm khinh an (cit(a- lahutä). Đây là tâm sở tạo 
duyên cho tâm đồng sinh nhẹ nhàng, không nặng nề. Tâm 
khinh an và thân khinh an đối nghịch với hôn trầm và thụy 
miên. 

12. Thân nhu nhuyến (kãya-mudutä). Đây là tâm sở 
trơn tru và nhu nhuyễn. Nó tạo duyên cho các tâm sở đồng 
sinh không bị cứng nhắc và thô tháo. 

13. Tâm nhu nhuyến (citta-mudutä). Tâm sở này 
tạo duyên cho tâm trơn tru, không cứng nhắc. Thân nhu 
nhuyên và tâm nhu nhuyền đối nghịch với tà kiến tâm sở 
và ngã mạn tâm sở. 

14. Thân thích ứng (kãya-kammaññat3). Đây là 
tâm sở cần thiết để cho các pháp tịnh hảo có thê dễ sử 
dụng. Nó tạo duyên cho các tâm sở đồng sinh thích hợp với 
chức năng của chúng với tư cách là các pháp tịnh hảo. 

15. Tâm thích ứng (citta-kammaññatä). Đây là tâm 
sở tạo duyên cho tâm đồng sinh thích hợp với chức năng 
của nó với tư cách là pháp tịnh hảo. Thân tịnh hảo và tâm 
tịnh hảo đối nghịch với các pháp bất thiện khiến cho tâm 
khó thích ứng với các pháp tịnh hảo'. 

16. Thân thuần thục (kãya-päguññatä). Đây là tâm 
sở khéo léo và nó tạo duyên cho các tâm sở đồng sinh khéo 
léo và thuần thục với các pháp thiện và tịnh hảo. 

17. Tâm thuần thục (citta- pãguññatã). Đây là tâm 
sở tạo duyên cho tâm đồng sinh khéo léo với các pháp 





' Chúng đối nghịch với các triền cái như tham dục và sân. 


Khảo cứu pháp chân đế - 535 - 





thiện và tịnh hảo. Thân thuần thục và tâm thuần thục là các 
tâm sở đối nghịch với sự nhụt nản, thiếu niềm tin nơi thiện 
pháp. 

18. Thân chính trực (kãya-ujukatä). Đây là tâm sở 
chính trực, và nó tạo duyên cho các tâm sở đồng sinh cả 
quyết, không cong queo và chân thành trong thực hiện 
thiện pháp. 

19. Tâm chính trực (citta-ujukatã). Đây là tâm sở 
tạo duyên cho tâm đồng sinh cả quyết và chân thành trong 
thực hiện thiện pháp. Thân chính trực và tâm chính trực đối 
nghịch với sự lừa dối và mưu mô, cái khiến cho tâm cong 
queo, không chân thật. 

Mười chín loại tâm sở tịnh hảo nói trên sinh kèm với 
tất cả các loại tâm tịnh hảo (tổng cộng là năm mươi chín 
hay chín mươi mốt tâm). Chúng không sinh kèm mười hai 
loại tâm bất thiện và mười tám loại tâm vô nhân, như vậy 
là ba mươi loại tâm. Các tâm tịnh hảo thì hoặc là nhị nhân 
(dvi-hetuka, sinh kèm với hai nhân vô tham và vô sân), 
hoặc là tam nhân (ti-hetuka, sinh kèm với ba nhân vô tham, 
vô sân và vô si); Không có tâm tịnh hảo với chỉ một nhân. 
Trong khi ấy, các tâm bất thiện không phải là tam nhân, 
chúng chỉ có thể là nhất nhân, tức là sinh kèm một nhân 
(s1), hoặc nhị nhân, khi ấy chúng sinh kèm sĩ và tham hoặc 
SI và sân. 

Ngoài mười chín tâm sở tịnh hảo biến hành, tức là các 
tâm sở chung cho tất cả các tâm tịnh hảo, có sáu tâm sở 
tịnh hảo không sinh kèm với mỗi tâm tịnh hảo. Trong SỐ 
các tâm sở ấy có ba tâm sở tiết chế, có chức năng tránh xa 
bất thiện pháp. Sáu tâm sở tịnh hảo không sinh kèm với 
mọi tâm tịnh hảo được phân chia như sau: 


- 536 - Phụ lục II: Các tâm sở 





1. Chánh ngữ (sammä-väca) là tâm sở có chức năng 


3 


tránh xa bốn loại lời nói bất thiện, bao gồm nói dối 
(musãvädo), nói lời thô ác (pharusaväc8), nói lời 
đâm thọc (pisunaväacä), nói lời vô ích 
(samphappalãpo). Khi ta tránh tà ngữ, chính là tâm 
sở chánh ngữ tránh lời sai trái. 

Chánh nghiệp (sammä-kammanta) là tâm sở 
tránh xa ba loại tà nghiệp là sát sinh, trộm cắp và tà 
dâm. Khi ta tránh ba loại thân nghiệp bất thiện này, 
chính là tâm sở chánh nghiệp đảm nhận chức năng 
tránh xa thân nghiệp sai trái. 

Chánh mạng (sammä-ãjTva) là tâm sở tránh xa tà 
mạng, bao gôm: ba loại thân nghiệp bất thiện và 
bốn loại khẩu nghiệp bất thiện nhằm mưu sinh. Khi 
ta tránh xa tà mạng, chính là tâm sở chánh mạng 
đảm nhận chức năng tránh xa tà mạng. 


Hơn nữa, có hai tâm sở vô lượng (appamaññä 
cetasika) trong số sáu tâm sở không sinh kèm mọi tâm tịnh 
hảo. Chúng có chúng sinh và con người là đối tượng, và 
chúng không sinh khởi với tâm đại quả, tâm sắc giới của 
ngũ thiền, tâm vô sắc giới và tâm siêu thế. Chúng được liệt 
kê như sau: 


4. Bi tâm sở (karunä cetasika), tâm sở có bi mẫn đối 


với các chúng sinh khô đau. Biêu hiện của nó là 
không tàn hại. 


5. Hỷ tâm sở (mudi(ä cetasika), tâm sở hoan hỷ 


trong hạnh phúc của chúng sinh khác, nó đối 
nghịch với ghen ty. 


Có một tâm sở nữa trong sáu tâm sở không sinh kèm 


mọi tâm tịnh hảo: 


Khảo cứu pháp chân đế - 537 - 





6. Trí tuệ (paññã), tâm sở là chánh kiến, hiểu biết 
đúng về các đặc tính của các pháp và về nhân, quả 
của các thực tại. 

Mười chín tâm sở biến hành tịnh hảo sinh kèm với 
mọi tâm tịnh hảo, bao gồm các tâm thiện, tâm quả và tâm 
duy tác. Chúng sinh kèm các tâm dục giới, sắc giới, vô sắc 
giới và tâm siêu thế. 

Sáu tâm sở tịnh hảo không sinh kèm mỗi tâm tịnh hảo, 
và vì vậy, cần có sự phân biệt như sau: 

Ba tâm sở tiết chế có lúc sinh kèm các tâm đại thiện 
và chúng luôn sinh kèm tám tâm siêu thế (hay bốn mươi 
tâm siêu thế nếu tính đến các thiền chỉ). Các tâm sở tiết chế 
không sinh kèm mọi tâm đại thiện. Chỉ khi tâm đại thiện 
đang tránh xa một bất thiện nghiệp cụ thê thì nó mới sinh 
kèm loại tâm sở tiết chế tương ứng. Cả ba tâm sở tiết chế 
không thể sinh cùng một lúc khi kèm tâm đại thiện. Tuy 
nhiên, khi tâm siêu thế sinh khởi, cả ba tâm sở tiết chế 
đồng sinh cùng một lúc với tâm siêu thế ấy. Khi tâm đạo 
sinh khởi, ba tâm sở tiết chế đảm nhận chức năng của mình 
là chi đạo, cắt đứt duyên cho các nghiệp bất thiện tương 
ứng với mức độ giác ngộ đạt được. Chúng cũng sinh kèm 
các tâm quả. Như vậy, cả tám tâm siêu thế (hay bốn mươi) 
đều phải đồng sinh với cả ba tâm sở tiết chế. 


Các tâm sở tiết chế không sinh kèm các tâm đại duy 
tác, bởi lẽ các vị A la hán đã hoàn toàn tận diệt tất cả các 
phiền não và không còn cần sự tiết chế bắt thiện. 

Các tâm sở tiết chế không sinh kèm tâm đại quả. 
Chúng sinh khởi đơn lẻ với tâm đại thiện ở khoảnh khắc có 
sự tránh xa bất thiện. Tâm đại quả là kết quả của tâm đại 
thiện không sinh kèm với các tâm sở tiết chế, nó không 
đảm nhận chức năng tiết chế bất thiện. 


- 538 - Phụ lục II: Các tâm sở 





Tâm đại quả (quả thiện dục giới) khác với tâm quả sắc 
giới, tâm quả vô sắc giới và tâm quả siêu thế, những tâm 
quả này sinh kèm các tâm sở cùng loại với các tâm đã tạo 
ra chúng. Tâm thiện sắc giới là duyên nghiệp (kamma- 
paccaya) cho tâm quả sắc giới, nó có cùng các loại tâm sở, 
và cũng kinh nghiệm cùng đối tượng với các tâm thiện sắc 
giới tạo ra nó. Chúng được so sánh với thân và bóng của 
nó, bởi chúng tương tự nhau. Cũng như vậy với các tâm 
thiện vô sắc giới và tâm quả của chúng, các tâm thiện siêu 
thế và tâm quả của chúng. Tuy nhiên, tâm đại thiện và quả 
của nó, tức là tâm đại quả, lại không có cùng các tâm sở 
đồng sinh. Vì vậy, các tâm đại quả là quả của các tâm đại 
thiện tránh xa bất thiện không sinh kèm với các tâm sở tiết 
chê. 

Các tâm sở tiết chế không sinh kèm tâm sắc giới và vô 
sắc giới, bởi vì ở khoảnh khắc của tâm đáo đại (mahaggata 
citta - tâm thiên), không có nghiệp qua thân hay khẩu, và vì 
vậy không cần sự tiết chế. 


Hai tâm sở vô lượng bị và hỷ thuộc sáu tâm sở tịnh 
hảo không sinh kèm mọi tâm tịnh hảo không sinh khởi 
cùng nhau. Chúng sinh khởi khi tâm có đối tượng là chúng 
sinh hay con người, kinh nghiệm khổ đau (trong trường 
hợp chúng sinh đó là đối tượng của bi) hay hạnh phúc 
(trong trường hợp chúng sinh đó là đối tượng của hỷ). Các 
tâm sở vô lượng không sinh kèm tâm đại quả, với cùng lý 
do như với trường hợp của các tâm sở tiết chế. Chúng chỉ 
có thể sinh khởi đơn lẻ cùng tâm đại thiện hay tâm đại duy 
tác có chúng sinh hay con người làm đối tượng. 

Bi và hỷ nằm trong tứ vô lượng tâm (brahma-vihãra), 
là những đề mục của an tịnh trong sự phát triển samatha, 
chúng là: sự phát triển của từ (mettä) là tâm sở vô sân; sự 


Khảo cứu pháp chân đế - 539 - 





phát triển của bi (karunä) là tâm sở bi; sự phát triển của hỷ 
(muditã) là tâm sở hỷ; sự phát triển của xả (upekkhä) là 
tâm sở xả. Khi samatha được phát triển với một trong bốn 
đề mục vô lượng, tâm đại thiện sinh kèm với từ, bị, hỷ, xả 
có thê phát triển sự an tịnh khiến nó trở nên mạnh mẽ và 
vững vàng tới mức độ cận định và an chỉ định sinh kèm với 
tâm sơ thiền. Nếu sự an tịnh được phát triển thêm nữa, tâm 
nhị thiền, tam thiên, tứ thiền có thể sinh khởi. Với sự phát 
triển của từ, bi và hỷ, có thê đắc được bốn tầng thiền đầu 
tiên (theo hệ thông ngũ thiên), nhưng không đắc được ngũ 
thiền. Các tâm thiền thuộc bốn tầng thiền đầu sinh kèm thọ 
hỷ, nhưng tâm ngũ thiền không sinh kèm thọ hỷ và chỉ sinh 
kèm thọ xả. Vì vậy, chỉ có xả vô lượng mới có thể trở 
thành đối tượng của tâm được phát triển đến ngũ thiền. Từ, 
bi, hỷ có thể là đề mục thiền của tâm thiền của bốn tầng 
thiền thấp hơn, trong khi ấy, xả có thê là đề mục thiền của 
tâm ngũ thiên. 

Hai vô lượng bi và hỷ không sinh kèm tâm vô sắc 
giới, vì loại tâm này không có chúng sinh và con người là 
đối tượng. Chúng cũng không sinh kèm tâm siêu thế vì tâm 
này có niết bàn là đối tượng. 

Tâm sở trí tuệ sinh khởi cùng với tất cả các tâm dục 
giới hợp với trí. Nó cũng sinh kèm các tâm sắc giới, vô sắc 
giới và siêu thế, là những tâm không thể sinh khởi mà 
không có trí tuệ. 

Như vậy ta thấy rằng, tâm thiện dục giới luôn sinh 
kèm với các tâm sở biến hành tịnh hảo. Đôi lúc chúng 
sinh kèm với một trong ba tâm sở tiết chế khi chúng 
tránh xa bất thiện, đôi lúc chúng sinh kèm bị hoặc hỷ, và 
đôi lúc sinh kèm tâm sở trí tuệ. Khi ta phát triển samatha 


- 540 - Phụ lục II: Các tâm sở 





hay vipassanã, có tâm đại thiện hợp trí (sinh kèm với 
tâm sở trí tuệ). 


Khảo cứu pháp chân đế - 541 - 





Phụ lục IH 
Sắc (Rũpa) 


28 loại sắc 
Sắc là pháp chân để không biết gì cả. Sắc là pháp hữu 
vị, là pháp, sinh và diệt. Cần có duyên phù hợp cho sự sinh 
khởi của sắc. Các sắc y sinh (upãdãyarũpa) nương vào Tứ 
đại (mahã-bhũta rũpa) để sinh khởi. Tuy nhiên, phải có 
các nguyên nhân cho sự sinh khởi của các sắc y sinh và Tứ 
đại, chúng là các yếu tố nền tảng cho tất cả các sắc sinh 
khởi. Có bốn nguyên nhân hay yếu tố làm duyên 
(samutthãna) cho sự sinh khởi của sắc, đó là: nghiệp 
(kamma), tâm (citta), nhiệt độ (utu) và dưỡng chất (ãhãra) 
e Sắc bắt nguồn từ nghiệp được gọi là sắc do nghiệp 
sinh (kammaJjaripa)_. 
e© Sắc bắt nguồn từ tâm được gọi là sắc do tâm sinh 
(cittaJarũpa) 
e© Sắc bắt nguồn từ nhiệt độ được gọi là sắc do nhiệt 
sinh (utuJarũpa) 
e© Sắc bắt nguồn từ dưỡng chất được gọi là sắc do 
dưỡng chất sinh (ãhãrajaripa) 


Sắc do nghiệp sinh (kammajarũpa) 
Sắc bắt nguồn từ nghiệp không bắt nguồn từ ba yếu tố 
còn lại. Có chín loại sắc do nghiệp sinh: 





' Ja có nghĩa là “đã sinh khởi”, xuất phát từ “Janati” có nghĩa là “tạo ra”. 
KammaJa có nghĩa là “xuât phát từ nghiệp” hay “do nghiệp sinh”. 


- 542 - Phụ lục III: Sắc 





Nhãn căn (cakkhuppasãda rũpa) 
Nhĩ căn (sotappasãda rũpa) 

Tỷ căn (ghãnappasäda rũpa) 
Thiệt căn (Jivhappasada rũpa) 
Thân căn (kãyappasada rũpa) 
Sắc tính nữ (itthibhãva rũpa) 
Sắc tính nam (purisabhãva rũpa) 


Sắc ý vật (ý căn) (hadaya rũpa) 


VÓ: 00 Và CN mà c0) ADOI an 


Sắc mạng căn (jïvitindriya rũpa) 

Những thứ có vẻ có sự sống nhưng không bắt nguồn 
từ nghiệp thiện hoặc bắt thiện, chẳng hạn như các loại thực 
vật khác nhau, không có sắc do nghiệp sinh. 

Một số người không có tất cả các sắc do nghiệp sinh. 
Họ thiếu nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, sắc 
tính nam hay sắc tính nữ. Tuy nhiên, với chúng sinh ở các 
cõi có ngũ uấn (danh và sắc), phải có sắc ý vật làm căn cho 
tâm sinh khởi, và phải có sắc mạng căn. Sắc mạng căn sinh 
khởi với mỗi tổ hợp sắc (kalãpa) bắt nguồn từ nghiệp. 

Với các chúng sinh thuộc cõi phạm thiên vô tưởng 
(asañña satta) ', chỉ có sắc mà không có danh. Chừng nào 
họ là các phạm thiên vô tưởng, tâm và các tâm sở không 
sinh khởi. Họ chỉ có các tổ hợp sắc cùng mạng căn. Họ 
không có các sắc là các căn (sắc thần kinh), giới tính hay ý 
căn. 

Chín loại sắc do nghiệp sinh là các sắc y sinh 
(upãdãya rũpa), chúng phải sinh khởi cùng tám sắc bắt ly 





'A sañña theo nghĩa đen là “không tưởng, không trí nhớ”, satta có nghĩa là 
“chúng sinh”. 


Khảo cứu pháp chân đế - 543 - 





(avinibbhoga rũpa) '. Có các tổ hợp sắc bắt nguồn từ 
nghiệp như sau: 


1. 


s 


Nhóm thập sắc nhãn căn (cakkhudasaka” kaläpa) 
bao gồm tám sắc bất ly, nhãn căn và mạng căn. 
Nhóm thập sắc nhĩ căn (sotadasaka kalãpa) bao 
gồm tám sắc bắt ly, nhĩ căn và mạng căn. 

Nhóm thập sắc tỷ căn (ghãnadasaka kaläpa) bao 
gồm tám sắc bắt ly, tỷ căn và mạng căn. 

Nhóm thập sắc thiệt căn (jivhãdasaka kalãpa) bao 
gồm tám sắc bất ly, thiệt căn và mạng căn. 

Nhóm thập sắc thân căn (kãyadasaka kalãpa) bao 
gồm tám sắc bắt ly, thân căn và mạng căn. 








Nhóm thập sắc sắc tính nữ (ithibhãvadasaka 
kalãpa) bao gôm tám sắc bât ly, sắc tính nữ và 
mạng căn. 

Nhóm thập sắc sắc tính nam (purisabhãvadasaka 
kalãpa) bao gôm tám sắc bât ly, sắc tính nam và 
mạng căn. 

Nhóm thập sắc sắc ý vật (hadayadasaka kalãpa) 
bao gồm tám sắc bắt ly, sắc ý vật và mạng căn. 


Nhóm cửu sắc mạng căn (jïvitanavaka3 kalãpa), 
bao gôm tám sắc bât ly và mạng căn 


Các nhóm sắc do nghiệp sinh sinh khởi ở sát na sinh 
của thức tái tục tương ứng với cõi giới nơi fa tái sinh. 





! Trong mỗi tổ hợp sắc đều có Tứ đại: địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, 
và ngoài ra các sắc màu, mùi, vị và đưỡng chất. Các sắc này là các sắc bất 


ly. 


? Dasaka có nghĩa là “mười, thập”. 
3 Navaka có nghĩa là “chín, cửu”. 


- 544 - Phụ lục III: Sắc 





Nghiệp tạo sắc ở cả ba tiểu sát na tâm, đó là: sát na sinh 
(uppada T 00A), sát na trụ (tifthi khana), sát na diệt 
(bhanga khana) !. Nghiệp ngừng tạo ra sắc ngay trước khi 
chết, tức là từ sát na thứ mười bảy tính ngược lại từ tử 
thức. Như vậy, tất cả các sắc do nghiệp sinh diệt cùng tử 
thức khi thọ mạng chấm dứt. 

Đối với những chúng sinh tái sinh theo hình thức thai 
sinh ở cõi người, có ba tổ hợp sắc do nghiệp sinh sinh khởi 
cùng với thức tái tục. Ba tổ hợp sắc này là: nhóm thập sắc 
ý căn, nhóm thập sắc thân căn, và nhóm thập sắc sắc tính. 
Khi bào thai phát triển, các sắc là các nhóm thập sắc nhãn 
căn, nhĩ căn, tỷ căn và thiệt căn sinh khởi ở thời điểm chín 
muỗi. 

Đối với những chúng sinh tái sinh theo hình thức hóa 
sinh (opapãtika), không cần qua bố mẹ”, như các chư thiên 
(deva), ngạ quỷ (peta), a tu la (asurakäya) và các chúng 
sinh tái sinh nơi địa ngục, sẽ có ngay tám nhóm sắc do 
nghiệp sinh. Do đó, họ có ngay toàn thân với các nhóm 
thập sắc ý vật, thân căn và sắc tính, ngoài ra còn có nhóm 
thập sắc nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn và thiệt căn. Tuy nhiên, 
có thể rằng nghiệp không tạo duyên cho sự sinh khởi một 
số loại sắc cụ thể nào đó, và khi ấy, những sắc ấy sẽ thiếu 
ngay tại thời điểm tái sinh (patisandhi kãla) cũng như 
trong suốt kiếp sống ấy (pavatti kãla). 


Với những chúng sinh tái sinh theo hóa sinh ở các cõi 
phạm thiên sắc giới, chỉ có bôn nhóm sắc do nghiệp sinh: 





! Mỗi sát na tâm có thê được chia thành 3 tiểu sát na cực nhỏ: sát na sinh, 
sát na trụ và sát na diệt. 

? Sắc tồn tại trong mười bảy sát na tâm. 

3 Chúng sinh có thê tái sinh bằng một trong bốn phương thức: noãn sinh, 
thai sinh, thấp sinh và hóa sinh. 


Khảo cứu pháp chân đế - 545 - 





nhóm thập sắc ý vật, nhãn căn, nhĩ căn và mạng căn. 
Không có tỷ căn, thiệt căn và thân căn. Đây là kết quả của 
việc đè nén dính mắc với các đối tượng dục giới bằng sức 
mạnh của tâm thiên, tạo duyên cho sự tái sinh ở cõi phạm 
thiên sắc giới. 

Với các chúng sinh ở cõi phạm thiên vô tướng (asañña 
satta), chỉ có sắc, không có danh, sẽ chỉ có một tổ hợp sắc 
do nghiệp sinh là nhóm cửu sắc mạng căn. Một người tái 
sinh ở cõi phạm thiên vô tưởng đã phát triển ngũ thiền và từ 
bỏ dính mặc với danh. VỊ ây đã thấy hiểm họa của danh, vì 
chừng nảo còn danh, ta vẫn có thể còn vướng vào phiền não; 
vì vậy VỊ ấy mong không có danh. Nếu kỹ năng chứng ngũ 
thiền của người ấy không bị suy thoái và thiện tâm ngũ thiền 
sinh khởi ngay trước tử thức, và vị ấy quay lưng lại với 
danh, tâm thiền sẽ tạo duyên cho tái sinh chỉ với sắc mà thôi 
(rũpa patisandhi) trong cõi phạm thiên vô tưởng, nơi vị ấy sẽ 
sông trong năm trăm đại kiếp. Vì danh pháp không sinh 
khởi, vị ấy không thể cử động. Bất kế chết ở tư thế nào 
trước khi tái sinh ở cõi vô tưởng, vị ấy sẽ tái sinh như vậy 
khi rời khỏi cõi ấy. Khi ấy nghiệp thiện có thể tạo duyên cho 
thức tái tục và sắc do nghiệp sinh ở một cõi dục giới an lành. 
Chừng nào phiền não chưa được tận diệt, ta sẽ tiếp tục lăn 
lộn trong vòng tam luân của phiền não, nghiệp và quả. 


Sắc do tâm sinh (cittaja rũpa) 

Có sáu tô hợp sắc bắt nguồn từ tâm: 

1. Nhóm bát thuần sắc bất ly (suddhatthaka' kalãpa), 
một nhóm tám sắc chỉ bao gôm tám sắc bât ly 
(avinibbhoga rũpa). Sắc do tâm sinh là bát thuân 
sắc bât ly được tạo ra ở sát na sinh (uppada khana) 





' Suddha có nghĩa là “tịnh, thuần”, attha có nghĩa là “tám, bát”. 


- 546 - Phụ lục III: Sắc 





của tâm hộ kiếp đầu tiên, và sau đó, trong suốt kiếp 
sống, nó được tạo ra ở sát na sinh của mỗi tâm. Tuy 
nhiên, ngũ song thức không tạo ra sắc nào, chúng 
quá yếu đề tạo ra sắc. 

+ Nhóm cửu sắc thân biểu tri (kãya- viññatHI), một tô 
hợp gồm chín sắc, bao gồm tám sắc bất ly và thân 
biểu tri. Tâm hàm một ý nghĩa cụ thể tạo ra tổ hợp 
sắc này tại sát na sinh của nó. 


3. Nhóm thập sắc khâu biểu trị (vãcI- viññaffI), một tô 
hợp gồm mười sắc, bao gồm tám sắc bắt ly, khẩu 
biểu tri và âm thanh. Tâm là nguồn gốc cho âm 
thanh phát ra tạo nên tô hợp sắc này tại sát na sinh. 

4. Nhóm thập nhất sắc nhẹ (lahutä), một tổ hợp sắc 
gồm mười một sắc, bao gồm tám sắc bất ly và ba 
sắc thích ứng là sắc nhẹ, sắc nhu nhuyễn (mudutã) 
và sắc thích ứng (kammaññatã). Tâm muôn thay 
đổi oai nghi tạo ra tổ hợp sắc này tại sát na sinh. 


5. Nhóm thập nhị sắc thân biểu tri và nhẹ, một tổ hợp 
sắc gồm mười hai sắc, bao gồm tám sắc bất ly, ba 
sắc thích ứng, và thân biểu tri. Tâm muốn biểu lộ ý 
nghĩa bằng các cử chỉ trên thân khác nhau tạo ra tổ 
hợp sắc này tại sát na sinh. 

6. Nhóm thập tam sắc khẩu biểu tri, âm thanh và nhẹ, 
một tổ hợp sắc gồm mười ba sắc, bao gồm tám sắc 
bất ly, ba sắc thích ứng, khẩu biểu tri và âm thanh. 
Tâm muốn phát ra một âm thanh cụ thể tạo ra tổ 
hợp sắc này ở sát na sinh. Âm thanh ấy sinh khởi 
phụ thuộc vào các sắc thích ứng tại nhĩ căn!, 





' Sắc nhĩ căn được tạo bởi nghiệp. Khẩu biểu tri là một sắc không đặc tính 
(asabhaäva rũpa), tức là loại sắc không có đặc tính riêng biệt. Một sự 


Khảo cứu pháp chân đế - 547 - 





Mỗi tổ hợp sắc do tâm sinh được tạo bởi tâm ở sát na 
sinh của nó, không ở sát na trụ, cũng không ở sát na diệt. 
Khi thức tái tục đã diệt đi, nó được tiếp nói bởi tâm hộ kiếp. 


Tổng cộng có mười sáu tâm không tạo ra sắc. Chúng 
là: bốn tâm quả vô sắc giới, thức tái tục, ngũ song thức và 
tử thức của vị A La Hán. 

Bốn loại tâm quả vô sắc giới không tạo ra sắc nào vì 
chúng là kết quả của thiện tâm thiền vô sắc thấy sự bắt lợi 
của sắc, pháp bao vây bởi các phiên não. Người thấy hiểm 
họa và bất lợi của sắc phát triển thiện pháp vô sắc giới, 
pháp không có đối tượng liên hệ với sắc. Khi tâm quả vô 
sắc giới đảm nhận chức năng tái tục trong một trong các 
cõi vô sắc giới, không có duyên cho sự sinh khởi của bất 
cứ sắc nào. 

Thức tái tục không tạo ra sắc do tâm sinh, vì nó là tâm 
đầu tiên trong một cõi giới và vì vậy, nó không có đủ sức 
mạnh đề tạo nên sắc do tâm sinh. 

Tử thức của vị A La Hán không tạo ra sắc vì đó là tâm 
cuối cùng của vòng sinh tử luân hồi, và do vậy, không còn 
duyên cho sự sinh khởi của sắc nữa 


Sắc do nhiệt sinh (utujarũpa) 
Có bốn tổ hợp sắc bắt nguồn từ nhiệt độ (utu), tức là 
hỏa đại. 
1. Nhóm thuần bát sắc bất ly, là tổ hợp sắc bao gồm 
tám sắc bât ly. Như ta đã thây, nghiệp tạo ra sắc nơi 
chúng sinh từ khoảnh khắc thức tái tục sinh khởi; 





thay đôi nào đó trong các sắc do tâm sinh tạo duyên cho sự tác động giữa 
nhĩ căn và địa đại do tâm sinh. 


- 548 - Phụ lục III: Sắc 





nó tạo ra sắc ở cả ba sát na tâm: ở sát na sinh, ở sát 
na trụ và ở sát na diệt. Ở sát na trụ của thức tái tục, 
nhiệt hay hỏa đại hiện hữu trong tổ hợp sắc tạo 
duyên bởi nghiệp ở sát na sinh của thức tái tục đến 
lượt nó tạo ra các sắc mới. Nhiệt đang trụ, sau khi 
sinh khởi, tạo ra nhóm thuần bát bất ly, và kê từ đó, 
nhiệt tạo ra các sắc mới ở khoảnh khắc trụ của nó'. 

2. Nhóm cửu sắc âm thanh, là tổ hợp sắc gồm chín 
sắc, bao gồm tám sắc bất ly và âm thanh. Nếu âm 
thanh không phát khởi từ tâm như trong trường hợp 
khẩu biểu tri, nó bắt nguồn từ nhiệt, chăng hạn như 
âm thanh của xe cộ, hay của thác nước. 

3. Nhóm thập nhất sắc nhẹ, là tổ hợp sắc gồm mười 
một sắc, bao gồm tám sắc bất ly và ba sắc thích 
ứng. Nhiệt độ là một trong các nhân tố khiến sắc 
nhẹ, mềm và dễ sử dụng. Nếu nhiệt độ không cân 
bằng, tức là không phải nhiệt độ phù hợp, Sẽ tạO Ta 
bệnh tật. Ngay cả nêu tâm muốn tạo ra sắc để có 
thể cử động chân tay, nó không thê làm được điều 
ấy nếu không có các sắc thích ứng được tạo duyên 
bởi nhiệt độ phù hợp. 

4. Nhóm thập nhị sắc âm thanh và nhẹ, là tổ hợp sắc 
gồm mười hai sắc, bao gồm tám sắc bất ly, ba sắc 
thích ứng và âm thanh. Khi có âm thanh do các 
ngón chạm nhau hay vỗ tay, có các sắc thích ứng 
sinh khởi cùng âm thanh. 





' Nhiệt độ (utu) và dưỡng chất (ãhãra) có thê tạo ra Các sắc khác chỉ ở sát 
na trụ của chúng, chứ không ở sát na sinh. Sắc ; quá yếu ở sát na sinh để có 
thể tạo ra sắc khác. So với tuổi thọ của tâm, sắc có thời gian thời gian tồn 
tại bằng 17 sát na tâm. Sau sát na sinh, nó tồn tại trong I5 sắt na, và rôi tới 
sát na diệt. 


Khảo cứu pháp chân đế - 549 - 





Sắc do dưỡng chất sinh (ähärajarũpa) 

Sắc do dưỡng chất sinh bắt nguồn từ sắc dưỡng chất 
(ãhãra), là tinh túy hiện hữu trong thực phẩm bao gồm các 
vật thực có thê được nuốt (kabalinkãra' ãhãra). Các tô hợp 
sắc do dưỡng chất sinh chỉ sinh khởi trong thân của chúng 
sinh hữu tình. Có hai loại tổ hợp sắc do dưỡng chất sinh: 

1. Nhóm thuần bát sắc bất ly, bao gồm chỉ tám sắc bất 

ly. 

2. Nhóm thập nhất sắc nhẹ, là một tổ hợp sắc gồm 
mười một sắc, bao gồm tám sắc bất ly và ba sắc 
thích ứng. Ngoài tâm và nhiệt độ có thê tạo ra ba 
sắc thích ứng, dưỡng chất cũng tạo ra những sắc 
này. Kê cả khi nhiệt độ, cái làm phát khởi các sắc 
thích ứng, ở mức nhiệt phù hợp, nhưng nếu thiếu 
dưỡng chất, các sắc thích ứng sẽ không có đủ sức 
mạnh đề khiến một người cử động chân tay dễ dàng 
và nhanh nhẹn. 

Sắc do dưỡng chất sinh có thể sinh khởi khi dưỡng 

chất trong vật thực đã được thấm thấu, và, Ở sát na trụ, sắc 
dưỡng chất có thê tạo ra các sắc khác”. 


Tóm tắt các sắc có nguồn gốc từ một trong 
bốn yếu tố 

Tám sắc bất ly có nguồn gốc từ cả bốn yêu tố. Một số 
tổ hợp sắc bắt nguôn từ nghiệp, một số từ tâm, một số từ 
nhiệt độ, một sô từ dưỡng chất, như sau: 


e_ Năm sắc thần kinh do nghiệp sinh. 





! Kabala có nghĩa là “vật thực, mẫu”. 
? Như vậy, không ở sát na trụ của nó, vì khi ấy nó còn yếu. Nó phải sinh 
khởi rôi thì mới có thê tạo ra các sắc khác. 


- B50 - Phụ lục III: Sắc 





Hai sắc giới tính do nghiệp sinh. 

Sắc ý vật do nghiệp sinh. 

Mạng căn do nghiệp sinh. 

Ba sắc thích ứng do cả ba yếu tố, một số tổ hợp 
sắc do tâm sinh, một số do nhiệt độ sinh, và một sỐ 
do dưỡng chất sinh. 

Hai sắc biểu tri (viãññatti rũpa) chỉ do tâm sinh. 
Âm thanh có thê do hai yếu tố, một số tổ hợp do 
tâm sinh, và một số do nhiệt độ. 

Sắc không gian (akãsa) ngăn cách các tổ hợp sắc 
do cả bốn yêu tô. Nó do nghiệp sinh khi ngăn cách 
các tổ hợp sắc do nghiệp sinh. Cũng như vậy, nó 
do tâm, nhiệt độ hay dưỡng chất sinh khi nó ngăn 
cách các tổ hợp sắc do tâm, nhiệt độ hay dưỡng 
chất sinh. 

Bồn sắc tướng trạng (lakkhana) (sinh, trụ, hoại, 
diệt) không do bất cứ yêu tố nào trong bốn yếu tố 
này, vì chúng chỉ là các đặc tính của mười tám sắc 
có đặc tính (sabhãva rũpa) '. 


Phân loại các sắc 
28 loại sắc có thê được phân loại theo nhiều cách khác 


nhau. 


Chúng có thê được phân chia thành sắc có đặc tính và 
sắc không có đặc tính: 
e© Sắc có đặc tính (sabhãva rũpa), I8 sắc với đặc 


tính riêng của chúng: 8§ sắc bât ly, 5 sắc thân kinh, 
2 sắc giới tính, sắc ý vật, mạng căn và âm thanh 





'Sabhäva rũpa là các có đặc tính riêng biệt của mình 


Khảo cứu pháp chân đế - 551 - 





e Sắc không có đặc tính (asabhäva rũpa), 10 sắc 
không có đặc tính riêng: 3 sắc thích ứng, 2 sắc biểu 
tri, sắc không gian và 4 sắc tướng trạng. 

Sắc có thể được phân chia thành nội (ajjhattika) và 
ngoại (bahrra): 

e Sắc nội (ajjhattika rũpa), là 5 sắc thần kinh 

e® Sắc ngoại (bahira rũpa), là 23 loại sắc còn lại 

Sắc có thể được phân chia thành vật (vatthu) và phi 
vật (avatthu): 

e Sắc vật (vatthu rũpa), là 6 sắc nơi tâm sinh khởi, 
tức là 5 sắc thân kinh và sắc ý vật. 

e Sắc phi vật (avatthu rũpa), là 22 sắc còn lại 

Sắc có thê được phân chia thành môn (dvãra) hoặc phi 
(advãra) môn, tức là làm môn hoặc không làm môn cho đôi 
tượng được kinh nghiệm: 

e Sắc môn (dvära rũpa), là 5 sắc thần kinh, là môn 
qua đó một đôi tượng dục giới được tiêp nhận, và 
hai sắc có thê làm môn cho nghiệp là thân biêu tri 
và khâu biêu tri. 

e Sắc phi môn (advära rũpa), là 21 sắc còn lại. 

Sắc có thể được chia thành căn (indriya) và phi căn 
(anindriya): 

e Sắc căn (indriya rũpa), 8 sắc làm lãnh đạo, mỗi sắc 
có khả năng riêng trong nhiệm vụ, lãnh địa của 
chúng. Đó là 5 sắc thân kinh, 2 sắc giới tính, và sắc 
mạng căn. 

e© Sắc phi căn (anindriya rũpa), là 20 sắc còn lại. 

Sắc có thể được phân chia thành thô (olãrika) và tế 
(sukhuma): 


- 552 - Phụ lục III: Sắc 





e© Sắc thô (olãrika rũpa), là 12 sắc bao gồm 7 sắc 
cảnh giới (visaya rũpa) (các sắc là đối tượng được 
kinh nghiệm qua ngũ căn) ' và 5 sắc thần kinh 
e© Sắc tế (sukhuma rũpa), là l6 sắc còn lại. 
Sắc có thê được phân chia thành gần (santike) hay xa 
(dũre): 
e© Sắc gần (santike rũpa), là các sắc có thê được suy 
xét, hiểu và xuyên thấu, đó là 5 sắc thần kinh và 7 
sắc visaya. 
e© Sắc xa (dũre rũpa), là các sắc khó xuyên thấu, đó 
là mười sáu sắc còn lại. 
Sắc có thể được phân chia thành các sắc có thể in dấu 
(sappatigha) hoặc không (asappatigha): 
° Sắc ï in dấu (sappatigha rũpa) ”, là 12 sắc, đó là 5 
sắc thần kinh có thê được in dấn bởi đối tượng, và 
7 sắc visaya là các đối tượng có thê in dấu. 
e Sắc không in dấu (asappatigha rũpa), là 16 sắc 
còn lại không thê in dấu hoặc được in dấu. 


Sắc có thể được phân chia thành bắt đối tượng bên 
ngoài (gocãraggähika rũpa) và không bắt đối tượng bên 
ngoài (agocäraggahika rũpa) 3: 

e Sắc bắt đối tượng (gocãraggähika rũpa), là 5 sắc 
có thê được in dấu bởi các đối tượng bên ngoài, đó 
là 5 sắc thần kinh. 

e Sắc không bắt đối tượng (agocãraggähika rũpa), 
là 23 sắc còn lại không thê được in dấu bởi bất cứ 
đối tượng nào. 





' Có 7 đối tượng ngũ dục, bởi qua thân căn có 3 đối tượng là địa đại, hỏa 
đại và phong đại có thể được kinh nghiệm. Visaya có nghĩa là “đối tượng”. 
* Sa có nghĩa là “với”, và patigha có nghĩa là “in dấu, tác động” 

3 Gocara có nghĩa là “cảnh, đối tượng” và gãhï có nghĩa là “bắt, lấy” 


Khảo cứu pháp chân đế - 553 - 





Sắc có thể được phân chia thành có thể tách rời 


(avinibbhoga) và không thể tách rời (sinibbhoga rũpa). 


KG KẾ gà? 


œ mm 


10. 
IT. 
TL}. 


e© Sắc bất ly (avinibbhoga), là § sắc không thể tách 
TỜI. 

e Sắc khả ly (sinibbhoga rũpa), là 20 sắc có thê 
tách rời, đó là 20 sắc còn lại. 


tk‡:k:k‡sk 
Câu hỏi cho phần Phụ lục 


Liệu có phải tất cả các tâm không sinh kèm các nhân 
vô tham, vô sân và vô si đêu là tâm bât thiện? 

Tâm bắt tịnh hảo và tâm bắt thiện khác nhau như thế 
nào? 

Có bao nhiêu tâm bắt tịnh hảo? Đó là những tâm nào? 
Loại tâm nào đảm nhận chức năng xác định (votthapana)? 
Ngũ môn hướng tâm thuộc loại chủng loại nào? 

Khi âm thanh in dấu lên nhĩ căn, tâm đầu tiên kinh 
nghiệm âm thanh đó là tâm nào? 

Loại tâm nào sinh trước tiêu sinh tâm? 

Ý môn hướng tâm có phải là ý môn không? 

Ý môn hướng tâm có bao nhiêu chức năng? Nó sinh 
khởi qua bao nhiêu môn? Nó kinh nghiệm những đôi 
tượng nào? 

Pháp chân đề nào là nhân (hetu)? 

Nhân (hetu) thuộc uâẫn nào? 

Niết bàn là có nhân (hetu) hay không-là-nhân (na-hetu)? 
Nó là vô nhân (ahetuka) hay hữu nhân (sahetuka)? 


- 554 - Phụ lục III: Sắc 





13. 


14. 
l5, 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
2n 


2: 
24. 


Đan 
26. 
có 
28. 
SÓi 


30. 


Các pháp nào là không-là-nhân (na-hetu) và không 
phải là hành uân? 

Bao nhiêu nhân (hetu) là hành uân? 

Các pháp chân đề là nhân (hetu) thuộc uẫn nào? 

Tâm siêu thế có phải là pháp vô vi không? 

Thiện pháp thuộc uấn nào? 

Pháp vô ký (avyäkata đhamma) thuộc uân nào? 

Có uân nào không phải là pháp vô ký không? 

Có pháp vô ký nào không phải là uẫn không? 

Có pháp thiện nào không phải là uân không? 

Tâm bắt thiện sinh khởi tại cõi phạm thiên sắc giới 
thuộc về chủng loại nào? 

Tâm sở thọ thuộc về cõi (bhũmi) nào? 

Niết bàn có phải là thọ không? Hãy giải thích câu trả 
lời của bạn 

Những tâm sở nào không sinh kèm thọ tâm sở? 

Cõi thức nào chỉ có một chủng loại (jãtI)? 

Cõi thức nào có hai chủng loại? 

Cõi thức nào có ba chủng loại? 

Có phải sắc phát khởi bởi tâm si căn sinh khởi bởi 
nhân duyên (hetu-paccaya) hay không? 

Tâm sở sI sinh kèm tâm sI căn có phải là hữu nhân 
(sahetuka) hay không? 


- B86 - Phụ lục III: Sắc 





Tắt cả phần dịch Kinh được lấy từ 
bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu 


Mọi góp ý xin gửi về 


vietnamdhammahome@)gmail. com 


Xin trân trọng cảm ơn! 





NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA THÔNG TIN 
43 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
ĐT: (84-4) 3826 4725 - 3971 6462 
Website: www. nxb-vhtt. com. vn 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 


LÊ TIỀN DŨNG 


Biên tập: NGUYÊN HƯỜNG 

Bìa: VIETNAM DHAMMA HOME 

Trình bày: NHƯ LOAN 

Sửa bản in: VIETNAM DHAMMA HOME 


In 1. 000 cuốn, khổ 13, 5 x 20, 5 em, tại DNTN In Hà Phát. Số 
đăng kí KHXB: 1957-2014/CXB/01-161/VH. Quyết định xuất bản 
số: 1290/QĐ-VHTT/KH cấp ngày 23/09/2014. Mã số ISBN: 978- 
604-50-3982-3. In xong và nộp lưu chiều quý IV năm 2014. 


